TY BOLLINGER 
NGUYÊN ANH TUẦN 4h 


UNG THƯ 
ä SỰ THẬT, HƯ CẤU, BIAN LẬN: 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CHỮA LÀNH 

KHÔNG ĐỘC HẠI 


Mục lục 


Miễn trừ trách nhiệm 
Lời người địch 

Lời nói đầu 

Lời giới thiệu 

Dẫn nhập 


PHẨN I: BIG 3 & LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ CỦA BIG 
MEDICINE, BIG PHARMA. 


Chương 1: Công nghiệp ung thư & Maña y tế 
Chương 2: Dổi trá, tuyên truyền & tham lam 
Chương 3: Khủng bổ & đàn áp 

Chương 4: Điều trị độc hại 


PHẦN 2: SINH HỌC CĂN BẢN & NHỮNG PHƯƠNG PHÁP. 
CHỮA LÀNH KHÔNG ĐỘC HẠI 


Chương 5: Sinh học căn bản & ung thư 


Chương 6: Phương pháp chữa lành không độc hại 


PHẦN 3: THẢI ĐỘC CHẾ ĐỘ ĂN DINH DƯỠNG THỰC 
PHẨM BỔ SUNG & SẲN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN 


Chương 7: Thối rữa độc hại 

Chương 8: Dinh đưỡng là thiết yếu. 
Chương 9: Thực phẩm tuyệt vời và thực phẩm bổ sung 
siêu hạng 

Chương 10: “Mười hai chất dơ dáy” 
Chương 11: Nói “không” với GMO. 

PHẦN 4: SỰ THẬT, HƯ CẤU & GIAN LẬN 
Chương 12: Đường hóa học Aspartame 
Chương 13: Florua (Fluoride) 

Chương 14: Thủy ngân & Alzheimer 
Chương 15: Xử lý ống tủy răng 

Chương 16: Đậu nành: “Đậu thần”? 
Chương 17: Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 


Kết luận 


PHỤ LỤC: GIỚI THIỆU PHÒNG KHÁM UNG THƯ TẬP. 
LUYỆN CĂN BẢN & DAVID VÀ GOLIATH: “JASON VALE 
VÀ MAFIA UNG THƯ” 


Phụ lục 1: 
Phụ lục 2: 
Phụ lục 3: David và Goliath: 'Jason Vale & Ma8a tung thư” 


iới thiệu phòng khám ung thư 


ập luyện căn bản 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư và cả 

những người không mắc bệnh ung thư. Cuốn sách 
được tái bản bốn lần trong vòng hai năm. Nhiều bạn đọc cho 
rằng đấy là cuổn sách bổ ích, cho họ hy vọng, khích lệ họ rằng 
ung thư không phải là một bản án tử hình. Chính điểu này đã 
tạo động lực để tôi tiếp tục chuyển ngữ cuổn sách bạn đang 
cẩm trên tay: Ung thư - Sự thật, hư cấu, gian lận và những 
phương pháp chữa lành không độc hại (Cancer - Step 
Outside The Box). 


C uốn Thoát khỏi ung thư (Cancer-Free) đã nhận được 


Cuổn sách có nhiều thông tin quan trọng được sắp xếp theo 
cách rất đễ đọc, bạn không thể tìm thấy lượng thông tin 
phong phú như thể ở bất cứ nơi nào khác. Theo tôi, cho đến 
thời điểm này, đây là cuốn sách đánh giá đẩy đủ và thích đáng 
nhất các liệu pháp điều trị ung thư thay thể. 


Cuốn sách đã được tái bản sáu lần ở Mỹ, nhận được sự hưởng 
ứng của đông đảo độc giả tại Mỹ và các nước khác trên thế 
giới. Vì khối kiển thức to lớn trong nội dung cuốn sách có thể 
mang những điều bổ ích đến cho bệnh nhân trong điều trị 
ung thư và cho tất cả những người khỏe mạnh trong phòng 
ngừa bệnh ung thư, bạn nên đọc cuốn sách này. Dĩ nhiên, 
những quan điểm hay nhận xét của tác giả hoàn toàn mang, 
tính cá nhân, dựa trên hiểu biết của mình về thực tế điều trị 
ung thư tại Mỹ hay một vài nơi khác, nên chúng ta không thể 
coi đây là một cẩm nang bách khoa duy nhất và thẩm quyền 
nhất về điều trị ung thư, mà chỉ nên coi là tài liệu tham khảo, 
bổ sung kiến thức cho chúng ta. 


Tôi chuyển ngữ nội dung sách trên cơ sở tôn trọng nguyên tác, 
rất mong độc giả lượng thứ những sai sót trong quá trình 
chuyển ngữ cuốn sách này và xin gửi ý kiển của quý vị đến địa 
chỉ email ptue283@gmail.com. 


LỜI NÓI ĐẦU 


rước khi bạn đọc cuốn sách này, tôi buộc phải viết dưới 
đây cảnh báo và miễn trừ trách nhiệm theo quy định 
của FDA], 


1 FDA (Food and Drug Administration): Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. 


Tôi không phải là bác sĩ; vì thế, tôi không bị “giáo dục sai” một 
cách chính thổng. Tôi không được y học công nhận; do đó, 
cũng chẳng có chứng chỉ hay bằng cấp đáng hổ thẹn nào ở 
nhà hay văn phòng. 


Cuốn sách này dành cho mục đích giáo dục. Nó không thay 
thế cho việc chẩn đoán, điều trị, hay tư vấn của các chuyên gia 
y tế được cấp phép hành nghề. Các đữ kiện được trình bày 
trong sách chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải 


là tư vấn y tế, và không ai nên suy diễn rằng tôi đang hành 
nghề y. 

Tôi đã cố gắng để có thể đưa ra những thông tin xác thực nhất. 
Tuy nhiên, tôi không chịu trách nhiệm cho sự thiếu chính xác 
trong các nguồn tài liệu của mình, cũng như không chịu trách 
nhiệm về việc tài liệu này được sử dụng như thế nào. Đây 
không phải là một cuốn bách khoa toàn thư, do đó, nó không 
bao gồm thông tin về tất cả các liệu pháp điều trị ung thư thay 
thế, mà chỉ là những phác đồ điều trị tôi thấy quan trọng và 
hiệu quả nhất. 


Những tuyên bổ của tôi về liệu pháp điều trị ung thư thay thế 
không được sự chứng nhận của FDA, cơ quan mà đồi khi tôi 
hay gọi là "Federal Death Administration - Cục quản lý Tử 
vong Liên bang". 


Cuốn sách này dành tặng cho Charlene - người vợ xinh đẹp, 
nàng “công chúa" và người bạn tốt nhất của tôi. Nàng là “cô 
gái trong mộng" của tôi, mẹ bổn đứa con của chúng tôi ~ 
Brianna, Bryce, Tabitha và Charity. Nàng thực sự là nguồn 
cảm hứng, là món quà Thượng Đế đã ban cho tôi, là bằng 
chứng rõ ràng nhất về sự hiện diện của Đấng Tối Cao trong 
cuộc đời tôi và cũng là cổ động viên nhiệt thành nhất của tôi. 


'Nàng thực sự là “làn gió nâng đỡ đôi cánh của tôi”. Theo Kinh 
Thánh, nàng là “một nửa Thiên định" của tôi. 


Nếu không có sự giúp đỡ và lòng tin của. nàng đành cho mình, 

tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được cuốn sách này. Nàng 
không chỉ giúp đỡ và khích lệ tôi, mà còn là “đối tác lắng 
nghe” đầy trách nhiệm khi bàn bạc những chủ đề nào nên (và 
không nên) đưa vào cuổn sách. Cẩm ơn em nàng công chúa, vì 
chính em, vì tất cả những gì em đã làm và vì bốn đứa con xinh 
đẹp của chúng ta. 


nên những tế bào ung thư bên trong một khối u không đủ để. 
giết chết một người. Nói cách khác, không có ai chết vì các tế 
bào ung thư bên trong một khối u. Khổi u lành tỉnh có thể 
tăng trưởng lên đến hàng chục kg nhưng vẫn không giết chết 
bệnh nhân. 


Thứ giết chết bệnh nhân ung thư là sự di căn của tế bào ung 
thư. Khi ung thư đã di căn đủ, lượng tế bào ung thư sẽ đủ để. 
gây tử vong. Một số lượng lớn tế bào ung thư sẽ hút hết sinh 
khí của bệnh nhân ung thư bằng cách lấy glucose và chất dinh. 
dưỡng từ các tế bào khỏe mạnh qua việc tạo ra các độc tổ như 
axit lactic. Nhưng để gây tử vong, tế bào ung thư phải lan xa 
hẳn khỏi vị trí khối u chính (có số ít ngoại lệ với quy luật này, 
chẳng hạn như khi một khối u chặn dòng chảy của chất lưu 
quan trọng). Tuy nhiên, bất chấp những thực tế này, các bác sĩ 
tung bướu vẫn tiếp tục nói với bệnh nhân về khổi u của họ. 


Trích đoạn dưới đây trong cuổn sách Alive and Well (Sống 
khỏe) của bác sĩ Philip Binzel giải thích những gì tôi đang nói. 


“Khi tìm thấy khối u ở bệnh nhân, điều duy nhất bác sĩ nói với 
bệnh nhân là những gì ông ta dự định làm với khối u. Nếu 
ệnh nhân có khối u đang được xạ trị hoặc hóa trị, câu hỏi duy 
nhất được đưa ra là: 'Khối u sao rồi? Không ai hỏi tình hình 
bệnh nhân. Trong quá trình học y, tôi nhớ là có những bệnh 


nhân trông khỏe mạnh đã chạy xạ trị và/hoặc hóa trị. Khối u 
tuy nhỏ dẫn, nhưng bệnh nhân lại ngày càng ốm yếu hơn. Khi 
khám nghiệm tử thi, chúng tôi nghe 'Thật kỳ lạt Khối u đã 
biến mất!" Đúng như thể, nhưng bệnh nhân cũng tử vong. 
Chúng ta sẽ lại lặp lại cảnh tượng này bao nhiêu triệu lần 
trước khi kịp nhận ra rằng chúng ta đang điều trị sai? 


Trừ vài ngoại lệ, còn ở ung thư giai đoạn đầu, khổi u không 
gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng như không đe dọa tính 
mạng. Điều gây nguy hiểm cho sức khỏe và đe dọa tính mạng, 
là sự lây lan của bệnh đến khắp cơ thể. Phẫu thuật không thể 
ngăn chặn quá trình ung thư di căn. Xạ trị không thể ngăn 
chặn sự lây lan của căn bệnh này. Hóa trị cũng vậy. Làm sao 
chúng ta biết được điều đó? Chỉ cần nhìn vào số liệu thổng kê! 
Có một khái niệm thống kê được gọi là 'thời gian sống sót'. 
Thời gian sống sót là khoảng thời gian kể từ khi bệnh nhân 
được chẩn đoán ung thư lần đầu tiên đến khi bệnh nhân chết 
vì căn bệnh đó. 


Trong 50 năm qua, việc chẩn đoán sớm ung thư đã có những 
bước tiến lớn. Đồng thời, khả năng phẫu thuật loại bỏ các khối 
uu cũng như việc sử dụng xạ trị và hóa trị làm co lại hoặc tiêu 
diệt các khối u cũng không ngừng phát triển. Thể nhưng, thời 
gian sống sót của bệnh nhân ung thư hiện nay không lâu hơn 


sơ với 50 năm trước. Điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng là chúng 
ta đang điều trị sai!" 


Tóm lại, bác sĩ Binzel cho rằng không có gì trong y học chính. 
thống ngăn chặn được sự đi căn của ung thư. Bạn có thể nghĩ 
rằng hóa trị được tạo ra để ngăn chặn sự di căn của ung thư. 
Nhưng hóa trị không nhắm tới các tế bào ung thư. Nó tiêu 
các tế bào phát triển nhanh, dù là tế bào ung thư hay không. 
phải ung thư. Một số tế bào ung thư không phát triển nhanh 
nên hóa trị có thể bỏ sót chúng. Một sổ tể bào ung thư có khả 
năng kháng thuốc tổng hợp, vì vậy hóa trị không thể tiêu diệt 
chúng, v... 


Điểm mấu chốt là nếu một người chịu đủ lượng hóa ểtiêu 
diệt mọi tế bào ung thư, bệnh nhân đó sẽ chết vì độc tính của 
hóa trị trước cả khi các tế bào ung thư bị tiêu diệt hết. 


Hóa trị chỉ có thể làm chậm lại quá trình; nó không thể ngăn 
chặn ung thư di căn và giết chết bệnh nhân. 


Hóa trị làm “thuyên giảm”, nhưng trong hấu hết các trường 
hợp, bệnh tình sẽ lại trở nặng và gây tử vong. Nhiều bệnh 
nhân ung thư không sống đủ lâu để có thể thuyên giảm bệnh, 
số khác thì bệnh tình thuyên giảm rồi lại trở nặng nhiều lần. 


Phẫu thuật chắc chẵn không ngăn chặn được ung thư đã đi 
căn bởi trong hầu hết các trường hợp ung thư đã lan rộng đến 
mức không thể cắt bỏ. Xạ trị giống như một khẩu súng 
trường. Bạn có thể dập tấm thẩm đang cháy (ví dụ 
ung thư di căn) với một khẩu súng trường không? Điều duy 
nhất y học chính thống có thể làm là thu nhỏ kích thước khối 
u, làm chậm quá trình ung thư và giúp bệnh nhân thuyên 
giảm tạm thời; y học chính thống không thể ngăn chặn sự di 
căn của ung thư - CHẤM HẾT! 


Có nghĩa là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(FDA) chưa bao giờ phê chuẩn một loại thuốc hóa trị có thể 
nhắm đích tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự đi căn của ung 
thư. Những loại thuốc hóa trị từng được họ phê duyệt đều gần 
như vô giá trị hoặc lợi bất cập hại. Hơn nữa, Hiệp hội Y khoa. 
Hoa Kỳ (AMA) cũng chưa bao giờ phê chuẩn một quy trình có 
thể ngăn chặn sự di căn của ung thư. 


Trong y học chính thống, chưa từng có bác sĩ nào kê một loại 
thuốc tổng hợp hoặc thực hiện một quy trình y tế nhằm ngăn. 
chặn sự đi căn của ung thư. Đó không phải là những gì họ làm. 
Trong một số trường hợp, những gì họ làm là làm chậm lại 
quá trình ung thư. Bạn có thể thắc mắc liệu họ có muổn ngăn 
chặn sự di căn của ung thư và chữa trị cho bệnh nhân hay 


không? Dù bản thân các bác sĩ có thể muốn chữa trị cho bệnh. 
nhân, nhưng theo những gì chúng ta được biết về ngành công 
nghiệp này, câu trả lời không thể chối cãi cho câu hổi đó là 
“KHÔNG!” 


Cuốn sách này sẽ bàn về những liệu pháp điều trị ung thư tự 
nhiên, và cả một số liệu pháp điều trị ung thư chính thống đã 
bị các nhà chức trách (thường là AMA, FDA) cẩm sử dụng bởi 
chúng rất hiệu quả trong chữa trị ung thư! 


Trong y học, những liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả bị bãi 
bổ còn các loại thuốc tổng hợp không hiệu quả (nhưng đem 
lại lợi nhuận vì chúng có thể được cấp giấy phép độc quyền 
nhãn hiệu) lại thường xuyên được FDA phê chuẩn. Đó là một 
mưu đồ bất lương chưa từng xuất hiện trước đây trên thế giới. 
Các bác sĩ tương lai sẽ nhìn vào thế hệ “bác sĩ” này bằng ánh 
mắt ghê tởm. Họ đã có nhiều cơ hội để chữa trị ung thư, 
nhưng thay vào đó, họ chôn vùi liệu pháp điều trị ấy và biến 
nó thành bất hợp pháp. 


Phương châm thích hợp đối với cả Big Pharma (ngành công 
nghiệp dược phẩm) và Big Medicine (AMA) là: “Lợi nhuận sẽ 
lớn hơn gấp bội nếu chỉ làm chậm thay vì ngăn chặn quá trình 
di căn của ung thư. Tất cả những thứ ngăn chặn sự di căn của 
ung thư đều PHẢI bị bãi bỏ.” 


Mục tiêu lâu dài của cuộc hôn nhân đị hợm có đi có lại giữa 
FDA, AMA và Big Pharma (thành phần cốt lõi của “ngành công 
nghiệp ung thư") là biển ung thư thành căn bệnh mạn tính 
giống như tiểu đường, theo đó mỗi bệnh nhân sẽ trở thành 
một nguồn lợi nhuận đài hạn. Chỉ cần xem trên báo chí. Hầu 
như tuần nào cũng có một số thuốc mới được FDA phê chuẩn 
là kéo đài cuộc sống của bệnh nhân ung thư hơn so với các 
loại thuốc vô bổ trước đó. Đây chính là những gì họ muốn 
làm. 


Bạn sẽ không bao giờ thấy liệu pháp chữa khỏi bệnh ung thư 
trừ phi đó là loại ung thư cực kỳ hiếm gặp; thể nên tuyên 
truyền quan hệ công chúng mang lại lợi ích tài chính nhiều 
hơn cho ngành công nghiệp ung thư so với số tiền bổ ra cho 
chữa trị. Chẳng hạn, bạn sẽ không bao giờ thấy liệu pháp chữa 
khỏi ung thư vú. 


Đứa con của cuộc hôn phổi dị hợm này là bộ máy tuyên 
truyền của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) với nhiệm vụ làm 
cho liệu pháp điều trị ung thư chính thống có về hiệu quả hơn 
nhiều so với thực tế. Họ là những kẻ hóa trang cho con quái 
vật. Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ chữa khỏi bệnh của y học chính 
thống là 40% đến 50% và đang tăng nhanh. Không hề. Nó chỉ 


được 3% trong suốt 80 năm qua và không có dấu hiệu gia 
tăng nào cả. 


'Vậy có liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên nào sử dụng những 
phân tử từ Mẹ Tự nhiên, đã được chứng minh là nhắm tới các 
tế bào ung thư, ngăn chặn sự di căn và chữa khỏi bệnh hay 
không? Bạn có thể cho rằng câu trả lời là “không”. Đó là câu trả 
lời sai. Có rất nhiều liệu pháp điều trị ung thư thay thể có thể 
ngăn chặn sự đi căn của ung thư và thậm chí chữa khỏi bệnh. 
hoàn toàn. Trong cuổn sách tuyệt vời này, Ty Bollinger sẽ bàn 
về những liệu pháp đáng tin cậy nhất trong số đó. 


Tuy nhiên, FDA chưa từng phê chuẩn những liệu pháp điều trị 
ung thư này, bởi các công ty được không bao giờ trình lên 
FDA. Một phần là do Big Pharma không thể lấy bằng sáng chế 
các phân tử tự nhiên (điều này làm giảm lợi nhuận của họ), và 
một phần là vì AMA không muốn ung thư được chữa khỏi. 
AMA không cho phép các bác sĩ sử dụng những liệu pháp điều 
trị ung thư hiệu quả. Do những liệu pháp điều trị này không 
được ngành công nghiệp được trình lên FDA, FDA đán cho 
chúng cái nhãn “chưa được kiểm chứng”, bất kể liệu pháp điều 
trị đó có bao nhiêu bằng chứng khoa học đi nữa. 


Do đó, các nhân viên kể toán, các bà nội trợ, nông dân, kỹ sư, 
vxv. đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại ngành công nghiệp 


tung thư. Nhưng những người này hoàn toàn không có ảnh. 
hưởng gì tới giới truyền thông. Trong khi đó, FDA, Viện Ung 
thư Quốc gia (NCI), Viện Y tế Quốc gia (NIH) lại không phải là 
những thiên thần. Họ cũng đã bán linh hồn và biết đích xác 
những gì đang xây ra. 


Theo quy luật chung, những phân tử của Mẹ Tự nhiên LUÔN 
nhắm tới các tế bào ung thư hoặc không gây hại cho các tế bào 
bình thường. Vì vậy, các phân tử của. \ Mẹ Tự nhiên có thể được 
sử dụng với những liều cao hơn nhiều so với các phân tử của 
Big Pharma. Thế nên, Mẹ Tự nhiên có tỷ lệ chữa khổi cao hơn 
30 lần so với thuốc chính thống ở các bệnh nhân được chẩn 
đoán ung thư! 


Mẹ Tự nhiên (tức Chúa Trời) biết về bệnh ung thư nhiều hơn 
so với các nhà hóa học trong ngành công nghiệp được. Quan 
trọng hơn, Mẹ Tự nhiên ngay thẳng hơn rất nhiều so với giám. 
đốc điều hành của các công ty được. Mẹ Tự nhiên biết làm thế 
nào để nhắm trúng đích các tế bào ung thư và ngăn chặn sự đi 
căn của ung thư. 


Vậy tại sao bạn không được tuyên truyền để tin vào thuốc 
thay thế? Tại sao bạn không được nghe những điều này cả 
nghìn lần trên truyền hình hoặc đài phát thanh hay trên các 
tạp chí lớn? 


Bởi nếu họ nói với bạn những điểu này, ngành công nghiệp 
dược sẽ rút hết tiền quảng cáo và chuyển số tiền đó cho một 
đài hoặc tạp chí đổi thủ. Ngoài ra, những người kiếm lợi 
nhuận khổng lổ nhờ cung cấp và hợp tác với y học chính 
thống cũng đang sở hữu những mạng lưới phát thanh và 
truyền hình lớn. Ví dụ, General Electric kiếm lợi nhuận khổng 
Tổ từ việc cung cấp những thiết bị đắt tiền cho các bệnh viện 
và bán thuốc kê đơn, đồng thời sở hữu đài NBC và ít nhất 30 
chỉ nhánh chính của NBC. General Electric là thành viên của 
ngành công nghiệp ung thư và họ sở hữu NBC! 


Những gì bạn biết về ung thư đã được tạo dựng cẩn thận và 
chế tác đưới tay các nghệ sĩ tuyên truyền trong ngành công 
nghiệp được phẩm, tất cả nhằm mục đích không cho bạn biết 
về tính ưu việt to lớn của Mẹ Tự nhiên trong điều trị ung thư. 


Tin tốt lành là cuổn sách này, Ung thư - Sự thật, hư cẩu, gian 
lận và những phương pháp chữa lành không độc hại, sẽ đem 
lại sự thật. Nó sẽ cho bạn biết về các liệu pháp điều trị ung thư 
thay thế thực sự hiệu quả. 


Hãy xem các số liệu thống kê thực tế: 


- Tỷ lệ chữa khổi bệnh 90% hoặc cao hơn có thể để đàng đạt 
được với các bệnh nhân ung thư không theo y học chính 


thống mà theo y học thay thể ngay từ đầu và tuân thủ nghiêm 
ngặt. 
- Tỷ lệ chữa khỏi bệnh của y học chính thống là 2% hoặc ít 
hơn. 


~ Trước khi tìm đến liệu pháp điều trị ung thư thay thể, 95% 
bệnh nhân đã điều trị đầy đủ theo phương pháp chính thống 
và được trả về nhà chờ chết. Có nghĩa là y học thay thế phải 
tiếp nhận một số lượng lớn các bệnh nhân ung thư đã ở trong 
tình trạng nguy kịch. 


- Đối với những người cho đến khi được trả về nhà chờ chết 
mới làm theo liệu pháp điều trị ung thư thay thể, chỉ có một 
số Ít trong hơn 300 liệu pháp điều trị ung thư thay thế là đủ 
mạnh để cho họ cơ hội sống sót. 


- Nhưng ngay cả đối với số ít những người tìm thấy một liệu 


pháp điều trị 
sót khoảng 50%. 


tu nghiệm, cao nhất họ cũng chỉ có tỷ lệ sống 


Nói cách khác, nếu bạn tìm đến y học thay thế trước và tuân 
thủ nghiêm ngặt thì tỷ lệ sống sót là 90% hoặc cao hơn. 


'Nếu theo y học chính thống trước sau đó mới theo y học thay 
thế, bạn sẽ mất hàng năm trời chịu đựng và nếu may mắn bạn 
sẽ có 50% tỷ lệ sống sót. 

Bạn thấy đó, những cuốn sách như Ung thư - Sự thật, hư cấu, 
gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại là 
rất quan trọng. Cuốn sách này tiết kiệm cho bạn hàng tháng 
trời nghiên cứu tìm hiểu và chỉ cho bạn hướng chính xác cần 
phải đi. 

'R. Webster Kehr còn được gọi là “Gia sư về ung thư” 
'WWwW.cancertutor.com. 


'WWW.new-cancer-treatments.org 


DẪN NHẬP 


người Mỹ thì chỉ có một người được chẩn đoán mắc. 

ung thư. Hiện nay, khoảng 1/3 người Mỹ được chẩn 
đoán mắc ung thư. Ước tính đến năm 2020, tỷ lệ này sẽ tăng 
lên thành một phần hai. Tử vong do ung thư chiếm khoảng 
129% trong tất cả các trường hợp tử vong trên toàn thế giới 
mỗi năm. 


T ôi là Ty Bollinger. 100 năm trước đây, ước tính cứ 80 


Trên toàn cầu, hơn mười triệu người được chẩn đoán mắc ung 
thư hằng năm và gần bảy triệu người tử vong do ung thư. 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ ung thư toàn cầu có thể tăng 
50% trong 15 năm tới. Mỹ đứng trong nhóm ba nước có tỷ lệ 
ung thư cao nhất ở cả nam giới và nữ giới. Nghe như một dịch 
bệnh đúng không? 


Hầu hết mọi gia đình đều chịu tác động của ung thư. Gia đình 
tôi cũng không phải ngoại lệ. 


~ Tháng 7 năm 1996, cha tôi - Graham Bollinger chết vì ung 
thư. 


- Tháng 11 năm 1996, ông nội tôi - Conal Bollinger chết vì 
ung thư. 


- Tháng 5 năm 1997, người anh em họ của tôi - Glenn McCoy 
chết vì ung thư. 

~ Tháng 7 năm 1997, chú tôi - Joel Bollinger chết vì ung thư. 

~ Tháng 2 năm 1999, bà tôi - Helen Cade chết vì ung thư. 

~ Tháng 8 năm 1999, ông tôi - D.E. McCoy chết vì ung thư. 

- Tháng 2 năm 2004, mẹ tôi - Jerry Bollinger Taylor chết vì 
ung thư. 

Bạn thấy đấy, gia đình tôi đã bị ung thư tàn phá. 

Phần đầu cuốn sách này là để vinh danh cha mẹ tôi, tôi sẽ cố 
gắng kể câu chuyện về những ngày cuối cùng của họ, trận 
chiến của họ với ung thư, và cách mà cả hai đã truyền cảm 
hứng và gây xúc động cho những người đến thăm họ. Trong 


những tuần ngay trước khi cha tôi qua đời vào năm 1996, tôi 
bắt đầu “hành trình khám phá ung thư" của mình. Những gì 


học được trong cuộc hành trình đó thực sự làm tôi ngạc 
nhiên. Tôi không chỉ biết được hiệu quả đáng kinh ngạc của 
nhiều liệu pháp điều trị ung thư thay thế và sự phục hồi đáng 
kể của hàng ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, mà còn. 
biết được về sự đàn áp của ngành y tế với những liệu pháp 
này, cũng như sự ngược đãi với những người hành nghề y tự 
do can đảm và sáng tạo đã thoát khỏi “lối mòn” để phát triển 
những liệu pháp điều trị. Tôi đã biết được về những khía cạnh 
chính trị trong việc điều trị ung thư và sự tham lam của các 
công ty dược, Tôi đã biết được về cuộc chiến giữa những người 
để xướng liệu pháp điều trị ung thư chính thổng và liệu pháp 
điều trị ung thư thay thể. Tôi rất buồn vì cha mẹ tôi có lẽ vẫn. 
còn sống, nếu kiến thức về những liệu pháp điều trị ung thư 
thay thế được phổ biến đến công chúng. 


Điều thú vị tôi học được là liệu pháp điều trị ung thư thay thể 
không chỉ là chạy ra cửa hàng thực phẩm đỉnh dưỡng mua 
một vài chai vitamin và khoáng chất. Tính khoa học phía sau 
liệu pháp điều trị ung thư thay thế thực sự đáng chú ý. Những 
cơ chế đặc trưng với những phác đồ cụ thể chổng ung thư thật 
tuyệt vời. Trên thực tế, một số liệu pháp điều trị ung thư thay 
thế là do những người đoạt giải Nobel phát triển. 


Bây giờ, nếu vào Google gõ “ung thư”, bạn sẽ nhận được hơn 
20 triệu kết quả. Nói có “quá nhiều thông tin trên mạng” cũng 
giống như nói đại dương “hơi bị ướt”. Lượng thông tỉn này có 
thể đễ dàng khiến những người mới bắt đầu nghiên cứu ung 
thư choáng ngợp. Lúc này, người ta đễ bị lạc trong rừng thông 
tín. Trong thời khắc sinh tử của cuộc đời, bạn sẽ tin tưởng ai 
đây? 


Nhiều trang web bán đủ các thể loại thuốc. Một số trang web. 
như quackwatch.com chỉ chăm chăm đả kích liệu pháp điều 
trị ung thư thay thế; sự lơ là giả nhân giả nghĩa và có chủ đích 
của họ đổi với cái đúng là điều đáng hổ thẹn. Các trang web, 
khác thì quá hàn lâm và hầu như không thể hiểu được. Làm 
thế nào có thể phân loại mọi thứ? Ai đúng? Ai sai? Rất dễ bị 
quá tải, và nói, “ Thôi bỏ đi - đây là điều không thể." 


Khi Sam Houston chiển đẩu ở Santa Anna trong những năm 
1830 và thoái lui mỗi ngày, tương truyền, ông đã nói rằng, 
“Giờ là lúc vạch một đường ranh giới trên cát." Một người 
chăn bò dưới quyền ông đáp lại, “Thưa chỉ huy, có rất nhiều. 
chỗ có cát để ngài lựa chọn." Với rất nhiều thông tin dễ dàng 
truy cập về ung thư và điều trị ung thư, việc lựa chọn nơi để 
vạch một đường trên cát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là “đường vạch trên cát” 


của bạn bởi nó giải thích rõ ràng, súc tích những sự thật và cải 
những dối trá về ung thư và liệu pháp điều trị ung thư. 


Phần lớn mọi người không đủ tiền cũng như thời gian để mua 
và đọc hàng ngàn cuốn sách đã được xuất bản về ung thư. Tôi 
tin rằng cuốn sách này sẽ cung cấp nguồn thông tin súc tích. 
nhưng toàn điện về những mưu đổ lắt léo phức tạp và đáng 
chê trách trong việc điều trị ung thư, đồng thời giúp độc giả 
đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến dinh dưỡng, 
việc phòng chống ung thư cũng như những phác đồ điều trị 
ung thư thay thế. 


Tôi là một kiểm toán viên. Khi học thạc sĩ về thuế tại Đại học. 
Baylor, một kỹ năng quý giá mà tôi đã rèn luyện được là khả 
năng nghiên cứu sâu một vấn để vô cùng phức tạp, rồi đi đến 
kết luận dựa trên những điều kiện và thông tin cụ thể, sau đó 
tóm tắt 


kết quả. “Giải mã" Luật Thuế vụ thành ngôn ngữ thông 
thường là việc không đễ dàng, nhưng tôi tin rằng khả năng 
này đã giúp tôi tổng kết và sắp xếp khối lượng đồ sộ những 
nghiên cứu ung thư và viết cuổn sách này. 


Trong nghề kế toán, chúng tôi chuẩn bị báo cáo tài chính cho 
khách hàng. Một loại báo cáo tài chính là “tài liệu biên soạn”, 


về cơ bản, đó chỉ là biên soạn sổ liệu do khách hàng cung cấp. 
Nói cách khác, chúng tôi lấy thông tin của họ và trình bày 
theo một định dạng dễ hiểu. Cuốn sách này thực chất là biên 
soạn các thông tin mà tôi đã học được từ việc đọc hàng chục 
cuốn sách và tham khảo hàng ngàn trang web. 


Cuốn sách này không phải là một công trình học thuật. Tôi 
quyết định viết bằng ngôn ngữ thông thường, hạn chế sử 
dụng các thuật ngữ y học và không đưa ra những danh mục 
tài liệu tham khảo dài dẳng dặc. Xin đừng hiểu nhầm, tôi có 
rất nhiều tài liệu tham khảo khoa học, và trích dẫn từ nhiều 
nghiên cứu cũng như chuyên gia. Nhưng tôi cố gắng rải rác 
các tài liệu tham khảo này trong suốt cuốn sách ở những tình 
huống cần thiết và phù hợp. 


Thành thật mà nói, có hàng chục cuốn sách giá trị về chủ để 
ung thư, dinh dưỡng, và phác đồ điều trị, nhưng phần lớn 
trong số đó bị sa lẫy vào các thuật ngữ y học cũng như những 
chỉ tiết kỹ thuật, dẫn đến việc chúng trở nên quá khó hiểu 
hoặc quá tế nhạt. Phần nhiều những cuốn sách đó khiển bạn 
có nhiều câu hồi hơn là câu trả lời. Bạn mang tâm trạng hoang 
mang lúc bắt đầu đọc; và khi đọc xong, thậm chí bạn còn 
hoang mang hơn. Số khác lại viết theo lối hành văn khó hiểu 


mà chỉ có các bác sĩ, các nhà khoa học và các viện sĩ mới tiếp 
thu nổi. 


Mục tiêu của tôi là đơn giản hóa để giúp bạn thực sự hiểu thầu. 
đáo vấn để y học phức tạp về ung thư, đinh dưỡng và sức khỏe 
toàn thể. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thuật ngữ được sử dụng 
dựa trên những định nghĩa đưa ra trước đó trong cuốn sách, 
vì vậy tôi khuyên bạn đọc từ đầu đến cuối mà không bỏ qua 
phần nào. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích 
trong cuổn sách này để ngăn chặn, chiển đấu và/hoặc điều trị 
ung thư. 


Nếu bạn sẵn sàng mở lòng tiếp thu cái mới và bước ra khỏi lồi 
mòn, tôi nghĩ cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn. 


Phần I 
BIG 3 & LỢI NHUẬN 
KHỔNG LỒ CỦA BIG 
MEDICINE, BIG PHARMA 


Chương 1 


CÔNG NGHIỆP UNG THƯ & 
MAFIA Y TẾ 


“Bất kỳ bác sĩ nào ở Mỹ chữa trị ung thư bằng liệu pháp thay thể 
sẽ bị tiêu diệt. Tôi biết những người này: Tôi đã phỏng vấn họ". 


~ Bắc sĩ Gary Null. 
Hãy chuẩn bị tỉnh thần 


hững gì bạn sắp đọc có thể sẽ thách thức tất cả mọi 
thứ bạn từng nghe nói kể từ khi được sinh ra. Từ bé, 
chúng ta đã được dạy tin tưởng một cách mù quáng 
mọi thứ chúng ta đọc trên sách vở và Internet, những điều 
chúng ta nghe trên đài phát thanh, và những gì chúng ta xem 
trên TV. Kết quả là, nước Mỹ đầy rẫy những “sheeple" (những 


người ngoan ngoãn như cừu, dễ bị thuyết phục, trí tuệ phụ 
thuộc, và có xu hướng chạy theo đám đông). 


Trong cuốn sách này, tôi sẽ yêu cầu bạn bước ra khỏi “vòng, 
cương tỏa" và thực sự nghĩ cho chính mình. Tôi sẽ yêu cầu 
bạn vượt qua nhân tố “không thể" đang phổ biển với hầu hết 
người Mỹ. Tanya Harter Pierce, tác giả cuốn Outsmart Your 
Cancer (Khôn ngoan hơn ung thư) gọi đấy là “nhân tổ hoài 
nghĩ”. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thành công của liệu pháp 
điều trị ung thư thay thế gần mười năm trước và muốn chia sẻ 
hiểu biết với những người khác, phẩn ứng phổ biến là 
“KHÔNG THỂ!" 


Nhân tổ “không thể" dựa trên nhận thức sai lắm rằng nếu liệu 
pháp điều trị ung thư thay thể thực sự hiệu quả, bác sĩ ung 
thư khắp mọi nơi “không thể" cứ sử dụng liệu pháp điều trị 
chính thổng. Điều hấu hết chúng ta không nhận ra là phần 
lớn các bác sĩ ung thư cũng phải chịu đựng các nhân tổ 
“không thể". Họ tin rằng nếu liệu pháp điều trị ung thư thay 
thế có hiệu quả, họ “không thể" tốt nghiệp trường Y mà 
không nghe về những phương pháp đó. Thật không may, các 
trường Y phần lớn nhận tài trợ từ các công ty được phẩm lớn 
có quyền lợi được đầm bảo trong điều trị chính thống. 


Thông tin trong cuốn sách này có thể sẽ gây sốc cho bạn. Đôi. 
khi, phản ứng tự nhiên của bạn là hoài nghỉ, ngờ vực và 
không tin. Tôi hoàn toàn hiểu được những phần ứng đó vì bản 
thân tôi đã từng như thế. Một nghiên cứu gần đây cho. thấy 
truyền hình gây tổn thương não bộ và làm mất khả năng thể. 
hiện tư đuy phê phán, do đó nhiều người trong chúng ta lớn 
lên dán mắt vào truyền hình phải vượt qua sự tẩy não này để 
giải phóng tâm trí. Nếu bạn có thể bước ra khỏi “vòng cương 
tổa”" một vài giờ trong khi đọc cuổn sách này, tôi biết bạn sẽ 
rất vui vì đã làm điều đó. Thực tế là nó có thể cứu sống bạn 
hoặc người thân! 


Âm mưu & công nghiệp ung thư 


Tục ngữ có câu “Không có lửa làm sao có khói”. Sự thật là có 
rất nhiều thuyết âm mưu và cũng có nhiều trang web vạch. 
trần chúng. Trong các thuyết âm mưu này, một số vô nghĩa, 
một số có vẻ hợp lý, và một số trong đó tiệm cận sự thật. 


Nhưng điều này không có gì mới. Trong phần giới thiệu cuổn 
sách của mình The Healing o£ Cancer (Chữa bệnh ung thư), 
Barry Lynes minh chứng rằng âm mưu này đã tồn tại hơn nửa 
thế kỷ: “Năm 1953, một điều tra của Thượng viện Mỹ báo cáo 
rằng tổn tại một âm mưu ngăn chặn điều trị ung thư hiệu. 
quả. Thượng nghị sĩ phụ trách việc điều tra đã chết. Cuộc điều 


tra bị tạm đừng. Đó không phải là người đầu tiên cũng không 
phải là cuối cùng trong số những cái chết kỳ lạ có liên quan 
đến những người ở các vị trí làm thiệt hại cho những kẻ đang 
tiến hành chương trình ung thư quốc gia: 


Ông tiếp tục, “Nhiều năm qua, Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ (AMA) và 
Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) lên danh sách đen các nhà 
nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư mới cẩn phải được loại 
trừ" Ông Lynes trích lời một phóng viên điều tra để cập đến 
AMA và ACS như thể một "hệ thống các ban kiểm tra sẵn sàng 
chộp giữ bất cứ ai quảng bá liệu pháp điều trị ung thư chống 
lại quan điểm và lợi nhuận cơ bản của họ.” 


Tôi đã từng tin rằng “âm mưu ung thư" là hậu quả không chủ 
ý của lòng tham tiền và thực sự không có ác ý trong bản chất 
của nó. Tuy nhiên, do những câu chuyện như ba câu chuyện. 
đưới đây, tôi tỉn rằng mình đã có chút ngây thơ trong đánh giá 
ban đầu về tình hình. 


Năm 1931, Cornelius Rhoads, một nhà nghiên cứu bệnh học 
của Viện Nghiên cứu Y học Rockefeller, đã chủ ý gây nhiễm tế 
bào ung thư trên người để thí nghiệm ở Puerto Rico, và 13 
người trong số họ đã chết. Sau đó, ông thiết lập các phương 
tiện chiến tranh sinh học cho quân đội Mỹ ở Maryland, Utah 
và Panama, và được bổ nhiệm vào Ủy ban Năng lượng Nguyên 


tử Hoa Kỳ. Tại đây, ông bắt đầu một loạt các thí nghiệm tiếp 
xúc với bức xạ trên lính Mỹ và bệnh nhân tại một bệnh viện 
dân sự. 


Sau đó, vào năm 1963, Chester M. Southam (người đã tiêm 
cho tù nhân ở nhà tù tiểu bang Ohio các tế bào ung thư sống. 
hồi năm 1952) đã thực hiện những quy trình tương tự trên 22 
bệnh nhân nữ người Mỹ gốc Phi để xem phản ứng miễn dịch 
của họ. Ông ta nói với các bệnh nhân rằng họ đã nhận được 
“một số tế bào", nhưng phớt lờ sự thực đó là các tế bào ung 
thư. Mỉa mai thay, sau này Southam lại trở thành chủ tịch. 
Hiệp hội nghiên cứu ung thư! 


Năm 1981, Tập đoàn Genetic Systems có trụ sở tại Seattle bắt 
đầu tiển hành thí nghiệm y học được gọi là “Giao thức sổ 126”. 
Theo đỏ, bệnh nhân ung thư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung 
thư Fred Hutchinson ở Seattle được cấy ghép tủy xương có. 
chứa tám protein thử nghiệm do Genetic Systems sản xuất, 
chứ không phải là cấy ghép tủy xương tiêu chuẩn. Kết quả là 
19 “đổi tượng thí nghiệm” đã chết vì những biến chứng liên 
quan trực tiếp đến điều trị thử nghiệm. 


Xin lưu ý trên đây không là các trường hợp cá biệt. Có hàng 
trăm chuyện tương tự trong thể kỷ qua. Bạn có thể tìm hiểu 
thêm những chuyện nhơ nhớp về các thử nghiệm y học trên 


người ở trang web sau đây 
'WWW.www.naturalnews.com/019187.html. 


'Như vậy, có phải là tất cả những người làm việc trong lĩnh vực 
y tế và lĩnh vực nghiên cứu ung thư đều đang chủ ý tham gia. 
thử nghiệm trên người hoặc là một phần có ý thức của âm 
mưu kìm hãm việc chữa trị ung thư hay không? Tất nhiên là 
không. Hầu hết các bác sĩ, y tá, và các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe đều thực sự quan tâm đến con người và đang làm những 
gì họ tin là tốt nhất cho bệnh nhân. Trên thực tế, hầu như tất 
cả mọi người (kể cả các chuyên gia y tế) đều chịu ảnh hưởng 
của ung thư. 


Trong cuốn băng năm 1975 The Politics of Cancer (Chính trị 
ung thư), G. Edward Griffin giải thích “hãy đối mặt với chuyện 
này, những người này cũng có thể chết vì ung thư như những 
người khác... rõ ràng họ không có chủ ý cản trở việc kiểm soát 
[chữa trị] ung thư. Nghĩa là, các tập đoàn y tế [được, hóa] độc 
quyền đã tạo ra một khuynh hướng trong hệ thống giáo dục 
của chúng ta. Ở đó, chân lý khoa học thường bị hy sinh cho. 
những lợi ích bất đi bất dịch..." 


Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy các “hoàng đế" tự xưng là 
“chuyên gia" y tế về điều trị ung thư chẳng có cơ sở gì cả! Tôi 
sẽ chứng minh trong thế kỷ qua, đã có một âm mưu như sau: 


- Ngăn chặn điều trị ung thư thay thể và bắt bớ những người 
ủng hộ những liệu pháp điều trị như vậy. 


- Tẩy não công chúng để họ tỉn rằng Big 3 (hóa trị, xạ trị và 
phẫu thuật) là những lựa chọn khả thi duy nhất để điều trị 
ung thư. 


- Quảng cáo và bán Big 3, bởi mục tiêu của công nghiệp ung 
thư là kiếm tiền. 


Trước hết, tôi xin giải thích một số thuật ngữ cơ bản. Big 
Medicine bao gồm Viện Ung thư Quốc gìa (NCI), Hiệp hội Ung 
thư Hoa Kỳ (ACS) và Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ (AMA). Các đại gia 
dược phẩm đa quốc gia được gọi tắt là Big Pharma. Công 
nghiệp ung thư được tạo thành từ mạng lưới các tập đoàn gây 
ô nhiễm, Big Medicine, FDA, Big Pharma, các tập đoàn công 
nghiệp hàng đầu và các nhóm vận động chính trị hành lang, 
với mục tiêu là giữ nguyên hiện trạng và che giấu công chúng. 
về những liệu pháp điều trị ung thư thay thể, theo đó đảm bảo 
lợi nhuận cho cổ đông của Big Pharma. Theo tôi, những chiến 
lược đổi bại (của những doanh nhân và quan chức tham 
nhũng) có sự tương đổng ghê gớm với hành vi sát nhân. Vì 
vậy đôi khi tôi sử dụng thuật ngữ “mafia y tế" như một từ lồng 
chung (và tất nhiên, có hàm ý miệt thị) để ám chỉ tổ chức tội 
phạm này. 


Sự khởi đầu của “mafia y tế" 


Tôi xin nói một chút về nguồn gốc của “mafñia Y tế". Hãy quay. 
trở lại năm 1910 để tìm hiểu về John D. Rockefeller và báo cáo 
Flexner. Tôi đám cá là bạn chưa bao giờ nghe nói về báo cáo 
này, phải vậy không? Mục tiêu của Rockefeller là thổng trị thị 
trường dầu, hóa chất và dược phẩm, vì vậy công ty của ông ta 
(Standard Oil of New Jersey) đã mua quyển kiểm soát một 
công ty thuốc/hóa chất khổng lồ của Đức tên là I.G. Farben. 


Lưu ý, LG. Farben là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh 
cử của Adolph Hitler. Một năm trước khi Hitler lên nắm 
quyển, LG. Farben đã quyên tặng 400.000 mác cho Hitler, 
đảng Quốc xã và đội cận vệ của ông ta (S5). Theo đó, sau khi 
Hitler nắm quyển, LG. Farben là kẻ trục lợi lớn nhất trong 
cuộc chỉnh phạt thế giới của Đức trong Thế chiến thứ hai. 
Trong khi hàng triệu người đang bị cầm tù và giết hại thì LG. 
Farben thu lợi nhuận. 


1G. Auschwitz - công ty con 100% của LG. Farben, là tổ hợp 
công nghiệp lớn nhất thế giới về sản xuất xăng dầu và cao su. 
tổng hợp phục vụ cuộc chỉnh phạt châu Âu. Auschwitz sử 
dụng tù nhân trong trại tập trung làm “lao động nô lệ" ở nhà 
máy của họ. Nhưng lại không có “kể hoạch hưu trí” cho các tù 
nhân của trại tập trung Auschwitz. Những người không đủ 


sức lao động bị thải loại ở cổng chính của nhà máy Auschwitz 
và được đưa đến các phòng hơi ngạt. Thậm chí, khí hóa học 
Zyklon-B được sử dụng để thủ tiêu hàng triệu người võ tội là 
kết quả từ các dự án và nhà máy của I.G. Farben. 


Năm 1941, Otto Armbrust (thành viên hội đồng quần trị LG. 
Farben chịu trách nhiệm về dự án Auschwitz) đã tuyên bố với. 

ồ iệp: “Sự hợp tác với SS là một phước lành. Chúng 
ta đã tìm ra những biện pháp tận dụng các trại tập trung để 
đem lại lợi ích cho công ty”. Tập đoàn LG. Farben sử dụng các. 
nạn nhân của trại tập trung như những con chuột bạch. Hàng 
chục ngàn người đã chết trong các thí nghiệm trên con người 
để thử nghiệm vắc-xin mới. Sau cùng, hơn 300.000 tù nhân 
chịu ảnh hưởng của hệ thống Auschwitz. Hơn 25.000 người 
đã phải làm việc cho đến chết, trong khi rất nhiều người khác 
bị giết chết trong các phòng hơi ngạt hoặc do những thí 
nghiệm thực hiện trên con người. 


Có người nghĩ rằng sau khi kết thúc chiển tranh, do dính líu 
đến cái chết của hàng triệu người ở Auschwitz, các thành viên 
đồng quản trị LG. Farben sẽ bị các công ty dược phẩm Mỹ. 
ly chay”. Nhưng bạn đã bao giờ nghe vẻ Tập đoàn Bayer 
chưa? Tất nhiên là rồi. Năm 1956, Bayer bổ nhiệm Fritz ter 
Meer, thành viên hội đồng quản trị LG. Farben, người bị kết án 


tội phạm chiến tranh tại phiên tòa Nuremberg, làm Chủ tịch 
hội đồng quản trị. 


Sự thật: Việc lạm dụng thuốc tổng hợp trên con người đã được 
phát xít Đức đê ra. 


Cẩm ơn Mike Adam và www.NaturalNews.com về tranh biếm. 
họa trên. 


Hãy trở lại năm 1910 và bài học lịch sử của chúng ta về báo 
cáo Flexner. Nhằm xây dựng tập đoàn thuốc của mình, 
Rockefeller cần “giáo huấn lại” ngành y tế để kê đơn nhiều 
thuốc hơn, vì thế ông ta thuê Abraham Flexner đi khắp đất 
nước và đánh giá về thành công của các trường đại học y khoa 
tại Mỹ. Trong thực tế, có rất ít “đánh giá" của Flexner; kết quả. 
nghiên cứu của ông đã được xác định từ trước. 


Rốt cuộc, Flexner đệ trình cho Quỹ Carnegie một báo cáo 
mang tựa đề “Giáo dục y tể ở Mỹ và Canada”, thường được gọi 
là “Báo cáo Flexner". Công bố năm 1910, báo cáo Flexner để 
nghị tăng cường các khóa học dược lý và bổ sung các phòng 
nghiên cứu ở tất cả các trường y “đủ điều kiện". Tóm lại, ý 
chính của báo cáo đó là việc mở một trường y là quá dễ dàng 
và hầu hết các trường không giảng dạy nhiều về thuốc. Nói 
cách khác, các trường này không đẩy mạnh việc sử dụng 
thuốc. 


Với sự hậu thuẫn được bảo đảm nhờ báo cáo Elexner, Carnegie 
và Rockefeller bắt đầu “nâng cấp" giáo dục y tế bằng cách chỉ 
tài trợ những trường y giảng dạy những gì họ muốn. Nói cách 
khác, họ ngay lập tức đổ hàng trăm triệu đô la vào các trường 
y giảng dạy “chú trọng vào thuốc”. 


Đổi lại việc được tài trợ, các trường được yêu cầu tiếp tục 
giảng dạy các môn riêng về thuốc, không chú trọng vào y học. 
tự nhiên. Hệ quả của báo cáo Flexner là tất cả các trường y 
được chính thức công nhận đều chú trọng tới thuốc và nghiên 
cứu thuốc. 


Năm 1913, AMA tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn bằng cách 
thành lập các “ban tuyên truyền" chuyên công kích các 
pháp điều trị không chính thổng và bất cứ ai thực hành các 
phương pháp đó. Mục đích từ đầu của báo cáo Flexner là dán 
nhãn cho các bác sĩ không chịu kê đơn là “lang băm” và “lang 
vườn". Những trường y cung cấp các khóa học về liệu pháp 
điều trị tự nhiên và vi lượng đồng căn được yêu cầu cắt bỏ các 
khóa học đó khổi chương trình giảng dạy hoặc không được 
công nhận. Không ngạc nhiên khi số lượng các trường y khoa 
được công nhận ở Mỹ đã giảm một nửa trong khoảng từ năm 
1910 đến năm 1944. 


Nhà xã hội học y tế Paul Starr đã viết trong cuốn sách đoạt 
giải Pulitzer của mình, The Social Transformation of 
American Medicine (Sự chuyển hóa xã hội của nền y học Mỹ): 
“Hội đồng AMA đã trở thành cơ quan kiểm định quốc gia cho 
các trường y, số lượng các bang tuần theo sự kiểm định không. 
thể chấp nhận được này ngày càng tăng”. Hơn nữa, ông lưu ý: 
“Mặc dù không có cơ quan lập pháp nào trao quyền cho hội 
đồng AMA về giáo dục y tế, nhưng quyết định của họ lại có sức 
mạnh của pháp luật”. Vì vậy, AMA đã trở thành cơ quan lập 
pháp mới và được trao quyền xác định những trường y nào 
theo đúng chuẩn y học chính thống và những trường nào 
không. 


Trái với quan niệm phổ biển, AMA không phải là cơ quan 
chính phủ. Đó là một tổ chức tư nhân hoạt động từ năm 1847 
và về cơ bản đó là “nghiệp đoàn bác sĩ”. Sự khác biệt duy nhất 
giữa AMA và nghiệp đoàn công nhân ngành thép là các thành 
viên AMA mặc áo trắng, trong khi công nhân ngành thép mặc 
áo xanh. Và giổng như nhiều nghiệp đoàn lao động khác, trên 
đỉnh của tổ chức này là các “ông trùm mafia”. 


Cuối cùng, kế hoạch của Rockefeller thành công vang đội và 
xung đột lợi ích giữa Big Pharma và Big Medicine tiếp diễn cho 
đến ngày nay. Trong cuốn sách Cancer-Gate: How to Win The 


Losing Cancer War (Cách đảo ngược cục diện cuộc chiến ung 
thư), bác sĩ Samuel Epstein giải thích rằng trong thế kỷ qua, 
ACS, NCI và AMA đều héo mòn vì các xung đột lợi ích cá nhân 
và tập thể về quyền lợi với Big Pharma. Như thừa nhận thẳng 
thắn của vị giám đốc hiện thời của NCI thì NCI đã trở thành 
một “công ty được của chính phủ". 


Bác sĩ Epstein cũng ghỉ lại vì tiền mà công nghiệp ung thư 
ngăn cần hàng núi thông tin về những nguyên nhân gây ung 
thư đo môi trường thay vì tạo điểu kiện cho cộng đồng tiếp 
cận những thông tin này. Trong cuốn The Politics of Cancer 
Revisited (Chính trị ung thư), bác sĩ Epstein nói rõ, “Chính các 
cơ sở điểu trị ung thư cũng đã không cung cấp cho công 
chúng, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi và những nhóm người 
người nghèo có tý lệ mắc ung thư cao không tương xứng, 
những thông tin về tránh tiếp xúc chất gây ung thư, theo đó 
tước đi quyền được biết của họ và ngăn cản họ có hành động 
tự bảo vệ - một sự phủ nhận trắng trợn về công bằng”. 


Đó là một bài toán kinh tế đơn giản. Việc che giấu công chúng 
về các nguyên nhân gây ra ung thư dẫn đến nhiều bệnh nhân 
tung thư hơn. Nhiều bệnh nhân ung thư dẫn đến bán được 
nhiều thuổc hóa chất, liều xạ trị và ca phẫu thuật hơn. 


Không phải đạo đức và lương tâm, tiền bạc mới là yếu tố quyết 
định của công nghiệp ung thư và maña y tế. Nói thẳng, mục 
đích của họ là làm thuyên giảm tạm thời các triệu chứng ung 
thư bằng thuổc, trong khi chẳng bao giờ tập trung vào. nguyên 
nhân gây ung thư. Việc này đảm bảo bệnh nhân phải đến bác 
sĩ thường xuyên và đồi hỗi họ thường xuyên quay trổ lại các 
hiệu thuốc để mua bổ sung đơn thuốc. Luật chơi là vậy, để 
hiểu và đơn giản. Big Pharma là tập hợp của các công ty có mô. 
tả rõ nhất là “những kẻ trục lợi dược phẩm". Từ chối hay thỏa 
hiệp. Bỏ mặc ngoài tai. Nghĩ đến những điều hạnh phúc. Hoặc 
tiếp tục đọc và cổi mở tâm trí. Đó là lựa chọn của bạn. 


Tôi có yêu cẩu: Xin đừng bỏ qua những sự thật trong 
cuổn sách này chỉ vì bác sĩ không bao giờ nói cho bạn về 
chúng, hoặc bởi vì một số trong đó khó tỉn, hoặc bởi vì liệu 
pháp điều trị ung thư thay thế bị Công. nghiệp ung thư dán. 
nhãn “lang băm” hoặc “vô nghĩa”, hoặc bởi vì rất nhiều trong 
số các sự thật đó đối lập hoàn toàn với những gì bạn nghe ở 
bản tin hằng đêm. Hãy cổ gắng bước ra khỏi lối mòn và cởi mở 
tâm trí cho những điều có thể bạn đã bị lừa đổi và rằng có 
những liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn rất nhiều so 
với Big 3 (hóa trị, xạ trị và phẫu thuật). Bác sĩ Robert Atkins 
diễn tả đúng nhất: “Không chỉ có một, mà có rất nhiều liệu 
pháp chữa trị ung thư. Nhưng tất cả đều bị ACS, NCI và những 


trung tâm ung thư lớn cẩn trở một cách có hệ thống. Họ 
muốn giữ nguyên hiện trạng”. 


Sự tồn tại của maña y tế và Big Pharma phụ thuộc vào việc 
loại bổ (bằng mọi giá) các liệu pháp điều trị tự nhiên hiệu quả. 
Bằng cách khiến việc tiếp cận các phương thuốc tự nhiên trở 
nên khó khăn hơn, các “băng đẳng y tế” đang bảo vệ sự độc 
quyền của họ, đồng thời nuôi đưỡng sự cuồng vọng của chính 
mình. Chân lý phải được nói ra, đặc biệt là liên quan đến liệu. 
pháp điều trị ung thư, maña y tế và bè lũ Big Pharma của họ 
đang tiến hành một âm mưu tống tiền khổng lổ, và những 
chiến lược của họ làm cho Pol Pot trông giống như một cậu bé 
của dàn hợp xướng! Bất kể bạn là bác sĩ hay bệnh nhân, nếu 
bạn cần trở maôàa y tế, sau đó rất có khả năng bạn sẽ được đầu 
gấu hỏi thăm, họ sẽ hăm dọa và ép buộc bạn phải khuất phục 
và vâng lời. 


Theo lời bác sĩ Henry Jones: “Ngay sau khi độc quyền y tế được 
thiết lập, nó đã bắt đầu xúc tiến một kế hoạch nhằm tiêu diệt 
tất cả đối thủ cạnh tranh. Một cuộc thanh trừng trên toàn 
quốc được tổ chức chu đáo cũng như được tài trợ đầy đủ đã 
được thực hiện đối với tất cả các cơ sở không chính thống. 
Trong suốt nửa đầu của thế kỷ 20, độc quyền y tế này đã tìm 
cách đóng cửa hơn 40 trường y. Ý định của họ là hạn chế tối 


đa số lượng bác sĩ để phí khám chữa bệnh tăng lên. Sau Thế 
chiến thứ hai, độc quyền y tế bắt đầu kiểm soát chặt chẽ số 
lượng chuyên khoa y tế được phép giảng dạy, đồng thời cấm. 
đoán hoặc loại bổ hơn 70 nghề chuyên môn liên quan đến 
chăm sóc sức khỏe. 'Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, như 
cái cớ hợp lý cho cuộc chiếm. đoạt quyền. Tực này. 
tượng hủy diệt đưới tay sự độc quyền y tế là người 
chữa bệnh theo phép vi lượng đồng căn, bà đỡ, người chữa 
bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, hoặc những người 
kê đơn qua mạng, cuộc thanh trừng cũng được thực hiện theo 
cách tương tự...” 


Cuộc chiến ung thư 


“Cuộc chiến ung thư” được Chính phủ liên bang chính thức 
tuyên bố năm 1971, và được Tổng thống Richard Nixon ký 
thành luật. Trong gần bổn thập kỷ qua, nó thực sự trở thành. 
một vũng lẩy, một cuộc chiến nắm chắc phần thất bại và 
không có hồi kết, tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Từ năm 
1971, hơn hai nghìn tỷ đô la đã được chỉ cho các nghiên cứu 
và liệu pháp điều trị ung thư chính thổng. 


Tuy nhiên, mặc cho (hoặc có lẽ bởi) những chỉ phí khổng lồ 
này, công nghiệp ng thư vẫn tiếp tục bổ qua những ý tưởng 
sáng tạo trong lĩnh vực điều trị ung thư thay thể. Theo bác sĩ 


John Bailer, người đã làm nhân viên NCI trong 20 năm và là 
biên tập viên tờ tạp chí của tổ chức này, phát biểu tại Hội nghị 
thường niên của Hiệp hội Mỹ vì sự tiển bộ khoa học vào tháng 
5 năm 1985: "Đánh giá tổng thể của tôi là chương trình ung 
thư quốc gia phải được xem như là một thất bại”. 


Thực t tế là, công nghiệp tung thư (do các “trùm maña" dẫn dắt) 
đã tiển hành một cuộc chiến khác - cuộc chiến chống lại 
những người ủng hộ việc sử dụng các liệu pháp điều trị ung 
thư thay thể. Bản chất của cuộc chiển mới này là đồng đô la 
toàn năng. Bạn không tin tôi ư2 Năm liệu pháp điều trị ung 
thư thay thể hàng đầu là gì? Liệu bạn có thể nêu tên một liệu. 
pháp điều trị ung thư thay thế không? Maña y tế và Big 
Pharma nắm phương tiện truyền thông trong tay họ, do đó 
các liệu pháp điều trị ung thư mà hầu hết chúng ta được biết 
là Big 3. Trừ phi là người hay tìm hiểu trên mạng, còn không. 
„nhiều khả năng là bạn không được tiếp xúc với nhiều thông 
tin có giá trị về những liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Sự 
thật là vì liệu pháp điều trị chính thống đem lại lợi nhuận cao 
nhất, nên chúng được chào mời như liệu pháp điều trị hiệu 
quả nhất. Tất cả xoay quanh khía cạnh kinh tế của tung thư, 
chứ không phải là tìm cách chữa trị. Trong cuốn sách 
Gangsters in Medicine (Những gã găng-xtơ trong y học), 
Thomas Smith đã nói một cách chính xác, "[Hệ thống y tế| 


không được lập ra để cứu và chữa bệnh; mà đó là một tổ chức 
thương mại kiếm tiền cho các thành viên." 


Là kiểm toán viên, tôi có xu hướng quan sát mọi thứ từ góc độ 
kinh tế. Tôi phải nói rằng xét trên góc độ đó, Công nghiệp ung 
thư có mô hình kinh doanh hoàn hảo. Big Pharma và các công 
ty hóa chất khác kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán 
hóa chất gây ung thư được đưa vào (đôi khi cố ý) trong thực 
phẩm, nước và không khí của chúng ta. Sau đó, họ kiếm thậm 
chí nhiều lợi nhuận hơn qua sản xuất và bán những thuốc độc. 
hại, đắt đỏ và không hiệu quả để điều trị ung thư và các bệnh 
khác gây ra bởi chính sản phẩm của họ. Rồi họ bán thêm các 
loại thuốc làm cho cơ thể chịu đựng được các tác dụng phụ. 
của thuốc chính. Trong ngôn ngữ kinh doanh, Công nghiệp 
ung thư đang ngồi trên một “con bò sữa". Thật không may, 
con bò sữa này là mưu đồ bất lương nhắm vào chỉ phí của 
bệnh nhân ung thư. 


Đau đớn hơn, họ để cho những kể nộp thuế (như bạn và tôi) 
tài trợ cho những nghiên cứu tìm ra thêm nhiều cách không 
chữa khổi tung thư trong khi vẫn đẩy mạnh bán thuổc của họ 
với lợi nhuận ghê gớm. Để đẩm bảo công chúng vẫn vui vẻ 
không hay biết những thông tin thật về ung thư, họ đã thành 
lập nhóm cổ vũ (như ACS) để truyền bá thông tin sai lệch, 


trong khi phần còn lại của maña y tế bận rộn chiến đấu trong 
cuộc chiến thù địch tranh giành lãnh địa để đảm bảo liệu 
pháp điều trị ung thư thay thể tiếp tục bị kìm hãm và các bác 


sĩ sử dụng những liệu pháp này bị ngược đãi và không thể 


hành nghề. 


Một cách chiến đấu của cuộc chiến tranh giành lãnh địa này là 
thông qua quảng cáo. Big Pharma không chỉ kiếm hàng tỷ đô 
1a mỗi năm qua việc bán thuốc, mà họ còn đổ hàng tỷ đô la 
mỗi năm vào quảng cáo thuốc kê đơn. Vì người dân Mỹ 
thường đưa ra quyết định quan trọng dựa vào những gì nhìn. 
thấy trên TV và những gì nghe được trên đài phát thanh, nên 
không khó hiểu khi phần lớn chúng ta không biết đến liệu 
pháp điều trị ung thư thay thế. Maña y tể đã thực hiện tất cả 
mọi thứ trong quyền lực của họ để đảm bảo rằng bạn không 
biết sự thật về điều trị ung thư thay thể. Các đài truyền hình. 
và phương tiện truyền thông khác không dám phát sóng bất 
cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến một trong những khách hàng 
quảng cáo lớn nhất của họ - Big Pharma. 


Tôi tức giận và phẫn nộ vì maña y tế ngăn chặn liệu pháp điều 
trị ung thư tự nhiên, đàn áp các bác sĩ sử dụng liệu pháp này 
và khiến chúng gần như không thể tiếp cận, theo đó gây ra cái 


chết cho hàng triệu nạn nhân ung thư. Câu chuyện có thật sau. 
đây sẽ khiến bạn đau lòng. 


Câu chuyện về Alexander Horwin (theo lời của mẹ em, bà 
Raphaele): “Vào ngày 10 tháng 8 năm 1998, con trai chúng tôi 
Alexander Horwin lúc đó mới hai tuổi được chẩn đoán mắc 
loại u não nhỉ phổ biến nhất ở trễ em, u nguyên bào tủy. Sau. 
khi Alexander trải qua hai ca phẫu thuật não, chồng tôi và tôi 
tìm được liệu pháp không độc hại tốt nhất đã được chứng 
minh thành công trong việc điều trị ung thư não. Tuy nhiên, 
vào ngày 21 thắng 9 năm 1998, FDA đã từ chối cho Alexander 
tiếp cận liệu pháp điều trị có khả năng cứu sống này. Các 
chuyên gia ung thư nói rằng nếu không dùng hóa trị "hiện 
đại” của họ thì ung thư sẽ sớm tái phát. Chúng tôi không biết 
gì về lịch sử, hiệu quả và thực tế nguy hiểm của hóa trị nhưng 
theo bản năng chúng tôi biết đó là một lựa chọn tổi cho điều 
trị. Tuy nhiên, khi FDA từ chối cơ hội tốt nhất để Alexander 
sống sót bằng cách sử dụng liệu pháp không độc hại đã cứu 
những đứa trẻ khác, chúng tôi không còn lựa chọn điều trị 
nào khác. Bất đắc dĩ, chúng tôi bắt đầu chạy hóa trị vào ngày 7 
tháng 10, năm 1998. Phác đồ điều trị là CCG 9921 bao gồm 
tiêm tĩnh mạch bổn loại thuốc hóa trị: vincristine, cisplatin, 
cyclophosphamide (còn gọi là cytoxan), và VP16 (còn gọi là 
etoposide). Alexander hoàn thành tháng thứ ba chạy hóa trị 


vào tháng 12 năm 1998 và qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm. 
1999. Nó mới có hai tuổi rưỡi” 


Vâng, chắc chắn là có một cuộc chiến giữa mafña y tế và 
những người ủng hộ liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Nếu 
bạn tin mafia y tế hành động vì lợi ích cao nhất cho cộng 
đồng, có lẽ bạn nên đọc cuốn sách do bác sĩ Harvey Wiley viết, 
ông là người sáng lập FDA (năm 1906) và là vị Giám đốc đầu 
tiên của tổ chức này. Trong cuốn The History of the Crime 
Against the Food Law (Lịch sử tội ác chống lại đạo luật thực. 
phẩm), ông mô tả sự tham nhũng trắng trợn xẩy ra trong 
vòng một vài năm sau khi thành lập. Ông nhanh chóng nhận 
xa rằng mục đích ban đầu đã bị biến chất; ông từ chức và sau 
đó viết cuốn sách. 


Các vấn để tương tự tiếp tục tồn tại ở FDA trong gần một thế 
kỷ. Mafa y tế có lịch sử tham nhũng và xung đột lợi ích với Big 
Pharma. Theo cựu ủy viên FDA, bác sĩ Herbert Ley, như trích 
dẫn ở bản ghi chép San Francisco vào ngày 1 tháng 1 năm 
1970: “Điều làm tôi khó chịu là mọi người nghĩ rằng FDA đang 
bảo vệ họ. Không phải vậy. Những gì FDA đang làm và những 
gì công chúng nghĩ họ đang làm khác nhau một trời một vực.” 
Năm 1969, bác sĩ Ley điều trần trước Ủy ban Thượng viện và 
mô tả một số trường hợp cổ tình gian dối trong kiểm nghiệm 


Một trường hợp liên quan đến một giảo sư đã thử 
nghiệm gần 100 loại thuốc cho 28 công ty được khác nhau. 
, “Những bệnh nhân đã chết phải rời khỏi 
ệ ặ ra khỏi nghiên cứu và được thay thể bằng. 
các bệnh nhân khác cho thử: nghiệm mà không khai báo trong 
hồ sơ. 41 bệnh nhân được báo cáo tham gia các nghiên cứu 
thực ra đã chết hoặc không ở trong bệnh viện trong thời gian 
nghiên cứu." 


Trong những năm đầu thập niên 1970, một nghiên cứu nội 
bộ của EDA tiết lộ một phần năm các bác sĩ thực hiện nghiên 
cứu thực nghiệm các loại thuốc mới đã “ngụy tạo số liệu” gủi 
đến các công ty được và đút túi tiển thù lao. Nói cách khác, 
20% bác sĩ chỉ nhồi nhét số liệu giả! Theo bác sĩ Judith Jones, 
cựu Giám đốc Bộ phận thử nghiệm thuốc tại FDA, nếu các dữ 
liệu thu được từ một bác sĩ lâm sàng chứng minh không đạt 
yêu cầu đối với loại thuốc đang được nghiên cứu, quy trình 
vận hành tiêu chuẩn cho công ty được đó là tiếp tục thử 
nghiệm ở những nơi khác cho đến khi có được kết quả thỏa 
đáng và những chứng thực mong muốn. Những kết quả 
không thuận lợi hầu như không bao giờ được công bố và bác sĩ 
lâm sàng bị ép phải giữ mồm giữ miệng. 


'TRÒ BỊP CỦA NHỮNG KẺ ĐỘC TÀI. 


Cảm ơn Mike Adam và www.NaturaÌNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Các bác sĩ là những “nhà nghiên cứu thuốc" chính cho Big 
Pharma. Hãy nhớ rằng tiền thưởng cho các bác sĩ lâm sàng để 
o dữ liệu là rất lớn. Khi đánh tráo thành kết quả 
n cứu thuận lợi”, các bác sĩ được thưởng các khoản tài 
trợ nghiên cứu, quà tặng, và đặc quyền hậu hinh. Theo John. 
Braithwaite trong cuốn Corporate Crime in the 
Pharmaceutical Industry (Liên minh c trong ngành công 
nghiệp Dược), Big Pharma trả tiền lên đến 1.000 đô la cho mỗi 
sẵn phẩm, tạo điều kiện cho rất nhiều bác sĩ kiếm được hơn 
một triệu đô la một năm chỉ từ nghiên cứu thuốc. Và đừng bị 


đánh lừa - các bác sĩ biết rất rõ nếu họ không tạo ra “kết quả 
thuận lợi" cho Big Pharma, “việc hái ra tiền" của họ sẽ sớm. 
chẩm dứt. Bạn thấy đấy, rất nhiều loại thuốc PHẢI được bán. 
Để đạt được điều này, mọi thứ đều có thể: đối trá, lừa gạt, và lại 
quả. 


Trong cuộc chiến với ung thư này, mọi thứ đều đã được định 
đoạt và có cực kỳ ít cơ hội thành công cho những liệu pháp. 
điều trị ung thư thay thế. 


Để thành công trong cuộc chiến chổng ung thư, chúng ta phải 
có những người đũng cảm nói ra mà không sợ bị đán nhãn 
“lệch lạc chỉnh trị” hay “tuyên truyền thuyết âm mưu” (đây là 
cách xúc phạm thanh đanh nhằm bác bỏ những nhà tư tưởng 
phần biện). Mike Adams (vị thần sức khỏe) là một chiến bình 
như vậy. Với phong cách hết sức thẳng thắn, ông khẳng định: 
*Y học phương Tây đã làm hỏng con người. Ngày nay, ngay cả 
khi thuốc kê đơn được tiêu thụ thường xuyên hơn bao giờ hết 
trong lịch sử nền văn minh, tỷ lệ béo phì và bệnh mạn tính 
vẫn tăng vọt." 


Ông tiếp tục: "Tây y đơn giản là không hiệu quả. Đó là hệ 
thống y học đã lỗi thời bị chỉ phối bởi lợi ích tài chính của các 
công ty được, các quan chức thèm khát quyền lực của FDA, và 
các bác sĩ lạc hậu mà cái nhìn thiển cận về sức khỏe ngăn cản 


họ khám phá những căn nguyên trong việc điểu trị. Các 
trường y hiện đại thậm chí không dạy về việc chữa bệnh hay 
dinh dưỡng. Không một bác sĩ nào của y học phương Tây dạy 
tôi dù chỉ một chút thôi về sức khỏe.” 


'Bạn tôi Webster Kehr mô tả cuộc chiến ung thư như sau: “Khi 
mọi người nghe từ 'cuộc chiến', họ nghĩ đến súng đạn, xe tăng, 
máy bay phẩn lực và bình lính. Họ nghĩ về những tên độc tài 
nông cạn vung nắm đấm trên truyền hình. Nhưng cuộc chiến 
trong y tể rất khác. Những kể độc tài tro: 
giấu ý định thật của họ. Đây là 'cuộc chiến' mà vũ khí là thông 
tin. Chào mừng thế kỷ 21, thể kỷ mà kẻ thù nguy hiểm và chết 
chóc nhất của nước Mỹ đang ở quanh ta." 


Bất luận bao nhiêu người cạo trọc đầu hoặc chạy chữa khắp 
nơi, chừng nào maña y tế còn nắm quyển kiểm soát, “cuộc 
chiến ung thư” sẽ không bao giờ thẳng lợi được. Theo bác sĩ 
Linus Pauling (hai lần đoạt giải Nobel): “Hầu hết các nghiên 
cứu ung thư là gian lận và các tổ chức nghiên cứu ung thư lớn 
đều sao lãng nhiệm vụ đối với những người ủng hộ họ." 


Cuộc chiến ung thư này là một trong những trò lừa đảo đắt giá 
nhất (về mặt tiền bạc và nỗi đau khổ của con người). Lượng 
tiền khổng lổ đã chỉ tiêu để theo đuổi cuộc chiến, nhưng 
“hoàng đế ung thư” vẫn trơ ra đó. 


Theo C.S. Lewis trong The Screwtape Letters (Những lá thư 
Screwtape): “Tội ác lớn nhất không điển ra trong những “sào 
tội phạm” bẩn thỉu mà Dickens thích mô tả. Thậm chí 


huyệt 
cũng không phải trong các trại tập trung và trại khổ sai. Ở 
những nơi đó chúng ta đã thấy kết văn cuối cùng. Nhưng tội 
ác này được thai nghén và tổ chức quy củ trong những văn 
phòng sạch sẽ, phủ thẩm, ẩm áp và chiếu sáng, với những 
người đàn ông trầm lặng mặc áo cổ trắng, cắt móng tay gọn 
gàng. Do đó, thật tự nhiên, đối với tôi, biểu tượng địa ngục là 
thứ gì đó giống như... các văn phòng kinh doanh những phi 
vụ bẩn thỉu. 


Chương 2 


DỐI TRÁ, TUYÊN TRUYỀN 
& THAM LAM 


“Mọi người phải biết rằng hẳu hết các nghiên cứu ung thư là gian 
lận và các tổ chức nghiên cứu ung thư lớn đều sao lãng nhiệm vụ 
đối với những người ủng hộ họ.” 
~ Bác sĩ Linus Pauling 
Trò ảo thuật 
ôi từng rất sợ bị chẩn đoán mắc ung thư. Chỉ mới gần 
| đây tôi mới bắt đầu hiểu lý đo tại sao mình lại sợ đến 
vậy. Tôi cùng với 99% người Mỹ đã bị đánh lừa và tẩy 
não để tin vào những lời đổi trá của bộ máy tuyên truyền Big 
Pharma, họ làm cho trường học, sách báo, tạp chỉ chuyên 


ngành, tạp chí, chương trình phát thanh, chương trình truyền 
hình, và tất nhiên, phần lớn các bác sĩ chính thống, y tá và các 
chuyên gia y tế khác thẩm nhuần sự lừa đối. 


Cố tình bóp méo sự thật luôn là quy trình hoạt động tiêu. 
chuẩn của các giám đốc truyền thông đại chúng. Họ không, 
thể cho phép báo chí khách quan trình bày các sự kiện như 
thực tế xây ra. Điều đó quá nguy hiểm. Những sự kiện xây ra 
hằng ngày luôn được thêu dệt có lợi cho một phía nào đó. 
Những người không đồng ý với sự thêu đệt này và có tư duy 
độc lập thường bị gán là “cực đoan” và “gàn đở". Cái thật trở 
thành hư cẩu và hư cẩu trở thành cái thật. Đây là toàn bộ “trò 
ảo thuật”. 


Theo nhà báo Mỹ Russel Wayne Baker, “Một người có giáo dục 
là người biết rằng thông tin hấu như luôn không đầy đủ và 
thường xuyên sai sự thật, gây hiểu nhầm, hư cẩu, gian di 


Nhưng trò ảo thuật này không có gì mới. Bắt đầu từ gần một 
thế kỷ trước, khi đó, nhờ khả năng kỳ lạ trong việc dàn xếp lại 
một vấn đề, Edwin L. Bernays được mệnh danh là “Cha để của 
thêu đệt”. Qua ghi chép tuyên truyền của ông ta từ năm 1928, 
chúng ta biết được Bernays đã lấy những ý tưởng từ người cậu. 
nổi tiếng của mình (Sigmund Freud) và áp dụng vào khoa học 
thuyết phục quần chúng còn đang mới mẻ. Sự khác biệt duy 


nhất là thay vì sử dụng những nguyên lý này theo cách tâm lý 
học của Freud (để khám phá vô thức), Bernays sử dụng kỹ 
thuật của cậu ông cho mục đích tiếp thị để tạo ra những ảo 
tưởng, lừa đối, và tẩy não công chúng. Trong một trích dẫn, 
'Bernays từng mô tả công chúng như là một “bầy đàn cần được. 
dẫn dắt". Bernays không bao giờ chệch hướng khỏi chân lý cơ 
bản của mình và “kiểm soát quần chúng mà họ không hề hay 
biết", 


Bernays đã làm điều đó như thể nào? Kỹ thuật của ông ta rất 
đơn giản: tạo ra ảo tưởng rằng có một số nghiên cứu triển 
vọng bằng cách sử dụng các cụm từ như “rất nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra..." hoặc “nghiên cứu đã chứng minh..." hay “các 
nhà điều tra khoa học đã tìm thấy...", nhưng sau đó không bao 
giờ thực sự trích dẫn bất cứ điều gì. Nếu ai đó nghỉ ngờ hay 
thắc mắc thì tấn công nhân phẩm và/hoặc trí tuệ của họ. 
Theo Adolph Hitler: “Nếu anh nói đối mãi, cuối cùng mọi 
người cũng sẽ tin đó là sự thật... Lời đổi trá càng lớn, càng có 
nhiều khả năng mọi người sẽ tin điểu đó." Những kỹ thuật 
này ngày nay vẫn đang được hầu hết các nhà quảng cáo, kể cả 
Big Pharma sử dụng. 


Ví dụ, Big Pharma thường xuyên phát triển thuốc kê đơn mới 
hơn và tốt hơn, với mục đích chính là để tăng lợi nhuận cổ 


đông, mặc dù thực tế là phần lớn các loại thuốc này đều độc. 
hại và nguy hiểm. Chúng được quảng cáo hết lần này đến lần. 
khác, trên truyền hình, đài phát thanh, tạp chí, tạp chí y khoa, 
và trong tài liệu khuyến mại. Mặc dù không có bằng chứng 
ọc hỗ sử dụng các loại thuốc này, chúng ta 
vẫn bị tác động để tin đó là giải pháp cho những vấn để y tế 
của mình. Nếu bất cứ ai đám chống đối, nhân phẩm của họ sẽ 
bị công kích, còn trí tuệ thì bị thách thức. 


Một nghiên cứu gần đây ở Đức thực hiện đã phát hiện ra rằng 
949% thông tin trong tài liệu quảng cáo do Big Pharma gửi đến 
các bác sĩ hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Mike Adams nói 
thẳng: “Các công ty dược phẩm can dự vào các trò gian lận. 
khoa học nhằm bóp méo các nghiên cứu của họ và làm cho 
thuốc được phê duyệt dựa trên cơ sở khoa học không vững 
vàng. Nhưng những gì làm tôi ngạc nhiên về nghiên cứu mới 
này là mức độ của nó: 94% thông tin tiếp thị là vô căn cứ và 
không có cơ sở khoa học. Đó là một con sổ đáng báo động - có 
nghĩa là 19 trong 20 tuyên bố của các công ty dược trong các 
tài liệu tiếp thị của họ là đối trá." 


Cảm ơn Mike Adam và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Liên quan đến các liệu pháp điều trị ung thư, tẩy não và lừa. 
đối là thiết yếu, vì mục đích của công nghiệp ung thư là liên 
tục thuyết phục chúng ta rằng liệu pháp điều trị ung thư thay 
thế không hiệu quả, trong khi đồng thời nói rằng Big 3 điều trị 
ung thư hiệu quả. Trò ảo thuật hoành tráng này khiển cho 
David Copperfield chỉ như một tay nghiệp dư! Phần lớn các 
“tri thức” về liệu pháp điều trị ung thư chính thống được cấy 
một cách khoa học vào ý thức cộng đồng bằng âm thanh và 
quảng cáo mỗi ngày. Đấy gọi là tẩy não. 


Chúng ta bị tẩy não để tin rằng thuốc kê đơn là giải pháp cho 
tung thư (và tất cả các bệnh khác nữa). Bạn có ốm không? Chỉ 
cẩn xem truyền hình trong nửa giờ, viết ra tên của loại thuốc 
kê đơn mới nhất và gọi điện cho bác sĩ của bạn. Tôi tin chắc 
rằng ông ấy sẽ vui vẻ kê thuốc đó cho bạn. Bạn thấy đấy, bác sĩ 
của bạn chắc cũng bị tẩy não rồi. Big Pharma trả tiền cho hơn 
90% diện tích quảng cáo trên các tạp chí y khoa. Tôi sẽ trích 
dẫn một số số liệu thống kê không thể tin nổi liên quan đến 
tạp chí y khoa ở phần sau cuốn sách này. 


Lần gắn nhất bạn trông thấy quảng cáo về đinh dưỡng liên 
quan đến sức khỏe là khi nào? Và còn những “chuyên gia” 


dinh dưỡng nói rằng bạn nên ăn đồ tươi sống và thực phẩm 
toàn phần? Nhiều bác sĩ chính thống sẽ khuyên bạn đừng 
nghe điều vô nghĩa đó, rằng không có bằng chứng củng cổ cho. 
mối tương quan giữa chế độ ăn uống và các bệnh thoái hóa 
như ung thư. Họ sẽ nói với bạn rằng những bác sĩ tìn bệnh 
ung thư có thể chữa khổi nhờ sự thay đổi trong chế độ ăn 
uống chỉ là lũ “lang băm”. Xin hãy nhận thức rằng đây là một 
đặc tính khác nữa của chiến dịch tuyên truyền hiệu quả: hạ 
thấp phe đổi lập. 


Chúng ta bị tác động để tin hầu như bất cứ điều gì, miễn là 
thông tin đến từ một “nguồn tin cậy”. Trong bài báo mang tên 
The Doors oƒ Perception: Why American Will Believe Almost 
Anything (Cánh cửa nhận thức: Tại sao người Mỹ cả tin), bác sĩ 
Tim O'Shea kể về câu chuyện chì được đưa vào nước Mỹ: “Năm. 
1922, General Motors đã phát hiện ra rằng cho thêm chì vào. 
xăng sẽ làm cho ô tô chạy khỏe hơn. Khi có một số lo ngại về 
sự an toàn, GM đã trả tiền cho Cục Khai thác mỏ để làm “thử 
nghiệm" giả và công bố nghiên cứu giả rằng “đã chứng minh” 
hít phải chì là vô hại. Charles Kettering vào cuộc. Là người 
sáng lập Viện Tưởng nhớ Sloan-Kettering nổi tiếng thể giới về 
nghiên cứu y học, Charles Kettering cũng tình cờ là ủy viên 
ban quản trị của General Motors. Do một số trùng hợp kỳ lạ, 
chúng tôi nhanh chóng có được các báo cáo do Sloan - 


'Kettering phát hành nói rằng chì có tự nhiên trong cơ thể và 
cơ thể có cách để loại trừ phơi nhiễm ở mức độ thấp. Thông 
qua kết hợp với Quỹ vệ sinh công nghiệp và tập đoàn quan hệ 

ô khổng lồ Hill & Knowiton, Sloan-Kettering đã 
ất cả nghiên cứu chống chì hàng năm trời. Không có 
tổ chức khoa học đối lập, trong 60 năm tiếp theo, ngày càng, 
nhiều xăng bị pha chì, cho đến những năm 1970, 90% xăng 
của chúng ta đã được pha chì. Cuối cùng sự việc trở nên quá 
hiển nhiên và không thể giẩu giếm rằng chì là chất gây ung 
thư, điều họ đã biết từ lâu, và xăng pha chì đã bị loại bỏ vào. 
cuối năm những năm 1980. Nhưng trong những năm 1960, 
ước tính khoảng 30 triệu tấn chì đã được thải ra ở dạng hơi 
trên đường phổ và đường cao tốc Mỹ - 30 triệu tẩn. Đó là quan 
hệ công chúng đấy bạn ạ." 


Bộ máy tuyển truyền ung thư và tẩy não. 


Maña y tế và Big Pharma đã cơ bản kiểm soát hoàn toàn các 
chính trị gia và giới truyền thông. Mọi người không thể bị tẩy 
não nếu không có một chiến địch tuyên truyền rắm rộ. Và hãy 
tin chắc bộ máy tuyên truyền ung thư (truyền hình, báo chí, 
tạp chí chuyên ngành, đài phát thanh...) vẫn tiếp diễn và 
mạnh mẽ. Các vị điều hành truyền thông và xuất bản rất thận 
trọng không công bố điều gì gây khó chịu cho đối tác quảng 


cáo lớn nhất của họ (Big Pharma) và nhào nặn nội dung để 
làm đối tác này. 


Một điều tra mới đây về các bản tìn truyền hình cho thầy gần 
25% toàn bộ quảng cáo là về thuốc kê đơn: Viagra, Claritin, 
Celebrex, Allegra, Levitra, Zoloft, Cialas, Nexium và danh mục 
cứ kéo dài liên tục. Hằng năm, Big Pharma dành hàng trăm. 
triệu đô la cho quảng cáo thuốc kê đơn trên truyền hình và 
báo chí. Chúng ta bị tẩy não như thế đó. Họ liên tục tấn c‹ 
đồn đập bằng câu thần chú là thuốc mới hơn và tốt hơn là 
pháp duy nhất cho bệnh địch. Rốt cuộc, hầu hết chúng ta tin 
vào những gì thấy trên truyền hình và những điều bác sĩ nói. 


Đây là cốt lõi tuyên truyền: mọi người không cần được dạy 
làm thể nào để tư duy độc lập. Họ phải chịu tác động để tin 
tưởng vào sức mạnh của những gì họ nghe thấy trên truyền 
hình và đài phát thanh. Kết quả là chúng ta bị mất đi khả 
năng tư duy độc lập. Chúng ta trở nên ngày càng ngớ ngẩn. 
Thú vị là khi xem TV thì hoạt động ở những vùng não trên 
(như tân vỗ não) bị giảm đi, trong khi hoạt động ở những 
vùng não thấp (như hệ viền) tăng lên. Tức là là chúng ta trở 
thành những “thây ma" khi xem TV và để đàng bị thao túng. 


Bạn đã bao giờ nhận ra chúng ta liên tục được cảnh báo không 
nên tham khảo thông tin về phòng chống và điều trị ung thư 


từ internet? Các dòng tít nói rằng các trang web ung thư thay 
thể gây rủi ro cho sức khỏe! Chúng ta thường xuyên thấy các 
bác sĩ (nhiều người trong đó đã bán linh hồn của họ) nói kiểu 
như thế này: “Không có bằng chứng rõ ràng vẻ liệu pháp điều 
trị thay thể có thể ngăn ngừa ung thư”. Để có một tuyên bổ 
như vậy, bác sĩ phải nói đối trắng trợn hoặc hoàn toàn không 
hay biết gì về nghiên cứu ung thư trong thế kỷ qua. 


Điều rõ rằng là Công nghiệp ung thư đang tiến hành chiến 
tuyên truyền sâu rộng, dựa trên nỗi sợ hãi và sự thiếu. 
hiểu biết, để ngăn cần mọi người tìm hiểu về liệu pháp điều trị 
tung thư thay Thành thật mà nói, công nghiệp ung thư 
mong mọi người cứ duy: trì sự thiếu hiểu biết. Họ không muốn 
mọi người được biết về bất cứ điều gì khác hơn so với liệu 
pháp điều trị mà họ đang xúc tiến và kiểm soát. Lý tưởng 
nhất, những gì Công nghiệp ung thư mong muốn là một dạng 
kiểm duyệt. Cuối cùng, họ muốn các trang web được đánh dấu 
để ẩn định những trang nào là những trang web ung thư 
“chính thức". Tất nhiên, chỉ những trang web đăng tải nội 
dung đồng tình 100% với Công nghiệp ung thư tham nhũng 
mới đủ điều kiện được chứng nhận. 


Vì vậy, dưới ánh sáng của những sự thật trên, hãy luôn ghi 
nhớ rằng những gì bạn nghe về liệu pháp điều trị ung thư 


chính thống từ các bác sĩ, trong tạp chí y tế, trên truyền hình, 
trên đài phát thanh là một mê cung của sự đối trá và lừa gạt 
nhằm thuyết phục rằng các loại thuốc hóa học mới hơn, tốt 
hơn là giải pháp chữa trị ung thư và khiến chúng ta tài trợ 
nghiên cứu thuốc nhiều hơn. Và hãy luôn nhớ rằng ngay cả 
các biên tập viên của tạp chí y khoa cũng tự bán mình cho Big. 
Pharma. Như Albert Einstein từng nói, “Tầng lớp cầm quyền 
có trường học và báo chí chịu sự chỉ đạo của nó. Điều này cho 
phép nó thổng trị cảm xúc của quần chúng.” 


Ngoài kiểm duyệt, công cụ khác thường được sử dụng để tẩy 
não và làm mọi người lầm lạc là ngụy trang. Bạn hắn từng 
thấy những con côn trùng ngụy trang là cành cây hay lá cây. 
Đó là những gì công nghiệp ung thư làm. Họ vờ vịt hành động 
vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân ung thư, trong khi thực ra họ 
đang hành động vì lợi ích cao nhất của mình. Đừng bị lừa đổi 
mà tin rằng công nghiệp ung thư toàn những con người vị tha 
cực kỳ mong mỏi tìm cách chữa trị ung thư. Họ chỉ quan tâm 
đến một thứ và một thứ duy nhất: TIỀN. 


Không nghỉ ngờ gì, trang web về liệu pháp điều trị ung thư 
thay thể yêu thích của tôi là www.cancertutorcom của 
'Webster Kehr. Tôi trích dẫn ông trong suốt cuốn sách do ông 
nắm vững vấn để này và có cái nhìn sâu sắc hơn bất cứ ai mà 


tôi từng gặp. Dưới đây là ý kiến của ông về các phương tiện 
truyền thông và mối quan hệ với Big Pharma: “Các phương 
tiện truyền thông: thường xuyên. sử dụng nhiều ¡kỹ thuật khác 
nhau để tẩy não công chúng. Tất cả đều có thể được tóm tắt 
trong một câu: 'iả nhân giả nghĩa: Họ nói đối, che giấu thông, 
tin, đánh lừa, nói một nửa sự thật, v.v.. Các phương tiện 
truyền thông chỉ là phường đàng điểm vô dụng. Họ bán mình 
cho kể trả giá cao nhất, chính là ngành công nghiệp dược 
phẩm thổi nát. Tất cả mọi thứ họ nói chỉ cốt làm hài lòng 
những người trả giá cao nhất.” 


Rất nhiều bệnh nhân ung thư được các bác sĩ chính thống 
thông báo đã ở “giai đoạn cuối" và bắt đầu sử dụng liệu pháp 
thay thể, đã hoàn toàn bình phục và còn sống và sống khỏe 
trong 10, 15, 20 hoặc nhiều năm sau chẩn đoán “giai đoạn 
cuối". Tuy nhiên, công nghiệp ung thư phớt lờ sự tồn tại của 
những người sống sót ấy hay gạt bổ họ như một giai thoại. 
Gần đây, tôi đã làm một cuộc phỏng vẩn trên đài phát thanh 
và một trong những người được mời đến đã dùng chính xác 
từ đó. Khi tôi nói với anh ta bốn người mà cá nhân tôi 
biết đã hồi phục từ ung thư giai đoạn cuối nhờ ệu pháp điểu 
trị ung thư tự nhiên, anh ta nói: "Tôi không muốn nghe về 
giai thoại của anh". Thật là một gã hề. 


Một mánh khóe của công nghiệp ung thư là tuyên bố rằng 
những người khỏe lên nhờ liệu pháp thay thế vì một lý do 
chưa biết nào đó đã phục hồi kỳ điệu là do phản ứng chậm của 
Big 3. Thật lố bịch! Một thủ đoạn phổ biến khác nữa là tuyên 
bổ bệnh nhân ung thư được chữa khỏi nhờ các liệu pháp thay 
thể chỉ đơn giản là trải qua “sự thuyên giảm tự nhiên". Đây là 
biệt ngữ y tế cho “sự phục hồi không giải thích được” nhằm 
che giấu sự thiếu hiểu biết của bác sĩ về những gì thực sự xảy 
ra. Nghiên cứu toàn diện nhất từng được tiến hành về thuyên 
giảm tự nhiên của ung thư cấp tính chỉ đưa ra 176 trường hợp 
trên thế giới từ năm 1900 đến 1965. 


Nói theo thống kê, điểu này gần như không bao giờ xảy ra. Vì 
vậy, khi bạn nghe các bác sĩ chính thổng gán cho sự phục hồi 
kỳc liệu và bất ngờ của một bệnh nhân ì ung | thư điều trị thay 
thế là “thuyên giảm tự nhiên”, hãy thấy tiếc cho họ. Họ chỉ 
đơn thuần ảo tưởng trong một thế giới ma trận mộng mơ 
được Công nghiệp ung thư tạo ra. 


Tiền bạc & lòng tham. 


Trong Kinh Thánh, Timothy 6:10 có nói: “Lòng tham tiền bạc 
là gốc rễ của mọi loại tội lỗi." Yếu tổ tài chính trong điều trị 
ung thư thật đáng kinh ngạc! Trong năm 2010, tính riêng tại 
Mỹ, chỉ phí điều trị ung thư là trên 75 TỶ ĐÔ LAI Quá dễ để 


thấy lý do tại sao maña y tế không từ thủ đoạn nào để tiêu điệt 
“lang băm”. Những kẻ kiếm chác từ liệu pháp độc hại như hóa. 
trị và xạ trị có thể bị mất việc và phải tìm cách khác để cho 
con cái đến Harvard hay Yale nếu liệu pháp điều trị thay thể 
không độc hại, tự nhiên và hiệu quả được công nhận. 


Tiếp thị thuốc độc hại đắt tiển là trọng tâm của Big Pharma. 
Các công ty được không những kiểm hàng tỷ đô la lợi nhuận 
từ các loại thuốc hóa trị độc hại mỗi năm, mà họ còn kiếm 
hàng triệu đô la lợi nhuận mỗi năm qua việc phát triển các 
loại thuốc điều trị những hậu quả gây ra bởi các loại thuốc hóa 
trị! “Không có thứ gì thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể 
làm sinh lời nhiều hơn thuốc kê đơn. Đó là một loại hình kinh 
doanh mà tất cả đều phải ghen tị” - New York Times, 28 
tháng 7 năm 1989. 


Trong cuổn sách The Story of the Medical Conspiracy Against 
America (Câu chuyện về âm mưu y tế chống lại nước Mỹ), 
Eustace Mullins trích dẫn Patrick McGrady, người từng là biên 
tập viên khoa học của ACS và người phát ngôn chính của ACS 
trên truyền thông trong hơn hai thập kỷ. Năm 1978, McGrady 
đã có một tuyên bố thú vị: “Không ai trong các cơ sở khoa học 
và y tế (tại ACS) có khả năng làm khoa học thực sự. Họ là 
những nhà chuyên môn tài ba biết làm thể nào để có tiền. 


'Nhưng họ không biết làm thế nào để ngăn chặn ung thư hoặc 
chữa cho bệnh nhân." 


Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao, mặc dù đã chỉ hàng tỷ đô la cho. 
nghiên cứu ung thư qua nhiều thập kỷ và không ngừng hứa 
hẹn chữa khỏi bệnh nhưng vẫn luôn là “chỉ chút nữa thôi”, và 
ung thư không ngừng gia tăng. Bạn có nghĩ Big Pharma thực 
sự muốn ai đó xuất hiện với phương pháp chữa ung thư tự 
nhiên, không độc hại, không tốn kém, và hiệu quả? Hay bạn. 
nghĩ Big Pharma sẽ bằng mọi giá nắm giữ lợi nhuận của họ? 
Bạn có thực sự nghĩ rằng Công nghiệp ung thư đang tìm kiếm 
một “phương thuốc thần kỳ” để quét sạch ung thư? 


Phương thuốc thần kỳ sẽ dẫn đến chấm dứt các chương trình 
nghiên cứu, những thủ thuật và chẩm dứt lối sống xa hoa của 
các giám đốc điều hành Big Pharma. Phương thuốc thần kỳ sẽ 
thắt nút “vòi tiền" của Công nghiệp ung thư và làm liệu pháp 
điều trị Big 3 trở nên lỗi thời trong khi đó là mấu chốt để duy 
trì dòng tiền. Đáng buồn thay, thực tại là nhiều người trong. 
cộng đồng y tế hoàn toàn không quan tâm đến việc đi tìm 
phương thuốc thần kỳ chữa trị ung thư, vì nó sẽ khiển Big 
Pharma mất hàng tỷ đô la... 


Một lưu ý thú vị là trong điều lệ của ACS (Hiệp hội Ung thư 
Hoa Kỳ) có ghỉ điều khoản nói rằng nếu ngày nào một phương 


pháp chữa khỏi ung thư được tìm thấy, thì vào ngày hôm đó, 
hiệp hội sẽ giải thể. Nghĩ thử xem, động lực thực sự của tổ 
chức này là tìm kiếm cách chữa trị ung thư sao? Yêu cầu ACS 
tìm cách chữa ung thư chẳng khác nào nói rằng, “Hãy đi tìm 
cho ra. Rồi sau đó, khi đạt được mục tiêu thì hãy nhanh chóng. 
chấm dứt sự tồn tại của mình". 


Thực tế, bản chất việc loại bỏ ung thư là trái ngược với lợi ích 
của Big Pharma, vì sẽ phá hồng đầu tư của họ. Theo tôi, mục. 
tiêu chính của Big Pharma là duy trì bệnh, chứ không diệt trừ 
nó. Họ sẽ giữ cho con bò sữa sống khỏe bằng mọi giá. Sự tồn. 
tại của họ phụ thuộc vào việc loại bổ thành công liệu pháp 
điểu trị bệnh ung thư thay thế bằng mọi cách. Không một 
doanh nghiệp sinh lời nào lại cố gắng tự đào thải. Đơn giản 
vậy thôi. Thế nên Công nghiệp ung thư sẽ không bao giờ đưa 
ra phương pháp chữa khỏi ung thư. Đó là màn kịch khổng lồ 
của lòng tham và thủ đoạn chính trị đã biến một thách thức y 
tế đễ giải quyết thành trò gian lận mà ngày nay chúng ta gọi là 
công nghiệp ung thư. 


_ĐIỀU KHÔNG BAO GTỜ XÂY RA. 


GV G 


Cảm ơn Mike Adam và www.NaturalNews.com về tranh biểm 
họa trên. 


Bạn đã từng nghe nói về Định luật hai của Parkinson chưa? 
“Chi phí tăng để phù hợp với thu nhập." Hằng năm, thùng 
quyên góp cho ung thư được gửi đi khắp nơi, đến các công ty, 
tổ chức và cả cá nhân. Câu thần chú là - “Hãy chu cấp tiền bạc 
cho chúng tôi, vì chúng tôi đang tiến bộ hằng ngày và chúng 
tôi không thể dừng lại bây giờ. Chúng tôi sắp tìm ra rồi!” 
Doanh thu tăng cho nên chỉ phí phải được tạo ra để lý giải cho 
doanh thu. Điều này cấm ky các nghiên cứu về những phương 
pháp chữa trị ung thư tự nhiên và không tổn kém. Chính vì 


vậy, toàn bộ bộ máy của công nghiệp ung thư được thiết lập để 
ngăn chặn và kiểm duyệt bất kỳ thông tin nào làm giảm lượng 
cầu với liệu pháp điều trị ung thư nhân tạo và đắt đỏ. 


Để bảo vệ quyền lợi của Big Pharma, mọi tiềm năng thành 
công của liệu pháp điều trị ung thư thay thể đều phải bị phủ 
nhận, ngăn chặn và cấm đoán bằng mọi giá. Công nghiệp ung 
thư không từ thủ đoạn nào để ngăn chặn và kiểm duyệt tất cả 
các liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Kể cả hổi lộ. Nguyên 
nhân chính khiển hệ thống y tế trở thành một mớ hỗn độn 
như hiện nay là đo Big Medicine đã bán mình cho Big Pharma. 


Trong cuốn Dissent in Medicine - Nine Doctors Speak Out (Bất 
đồng quan điểm trong y học - Chín bác sĩ lên tiếng), bác sĩ 
Alan Levin viết: “Bác sĩ trẻ được các công ty được cung cấp 
những khoản tài trợ cho nghiên cứu. Các trường y khoa được 
cung cấp những khoản tiền lớn cho thử nghiệm lâm sàng và 
nghiên cứu dược phẩm cơ bản. Các công ty dược thường 
xuyên tổ chức bữa tối và tiệc xa hoa cho các nhóm y bác sĩ. Họ 
cấp kinh phi xây dựng các tòa nhà bệnh viện, trường y khoa, 
và các viện nghiên cứu độc lập... các bác sĩ hành nghề bị ép sử 
dụng phác đồ điều trị mà họ biết không hiệu quả. Một ví dụ rõ 
ràng là hóa trị ung thư: 


Theo Mike Ađams: “Không ngoa nếu gọi đó là điệt chủng y tế. 
Những công ty thuốc này dường như đã xác định liễu cho 
toàn dân với càng nhiều đơn thuốc càng tốt, miễn là tạo ra lợi 
nhuận cho các cổ đông. Đạo đức kinh đoanh không có chỗ 
trong Công nghiệp được ngày nay: quan trọng là tiền, lợi 
nhuận, quyền lực và sự kiểm soát.” 


Trong cuốn sách The Medical Mafia (Mafia y tổ, bác sĩ 
Guylaine Lanctot nói: “Các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với các 
công ty thuốc đa quốc gia có mục tiêu chính là lợi nhuận, và 
cơn ác mộng tồi tệ nhất của việc đó sẽ là một đại dịch về sức 
khỏe. Rất nhiều loại thuốc PHẢI được bán ra. Để đạt được điều. 
này, người ta làm bất cứ điều gì: những lời đối trá, lừa gạt, và 
tiền lại quả. Các bác sĩ là nhân viên bán hàng chính của các 
công ty dược. Họ được thưởng bằng các khoản tài trợ nghiên 
cứu, quà tặng, và đặc quyển xa hoa. Người mua chủ yếu là 
công chúng - từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi - họ PHẢI được 
triệt để kê đơn thuốc và tiêm phòng... bằng bất cứ giá nào! Tại 
sao các nhà chức trách cấm y học thay thế? Bởi vì họ phải 
phục vụ ngành công nghiệp không thể kiểm tiền với các loại 
thảo mộc, vitamin và vi lượng đồng căn. Họ không thể cấp. 
giấy phép độc quyền nhãn hiệu cho những phương thuổc tự 
nhiên. Thế nên họ thúc đẩy thuốc tổng hợp. Họ kiểm soát 


thuốc men, do đó, họ có thể yêu cầu các trường y được dạy và 
không được dạy những gì” 


Vào tháng 7 năm 2004, bác sĩ Marcia Angell viết một bài báo 
có tựa để The Truth About The Drug Companies (Sự thật về 
các công ty được). Trong hơn 20 năm, bác sĩ Angell là biên tập 
viên của tờ New England Journal of Medicine, một trong. 
những tạp chí y khoa uy tín nhất trên thế giới. Bà khẳng định: 
“Trong hai thập kỷ qua, công nghiệp dược phẩm đã xa rời 
khổi mục đích cao cả ban đầu là tìm ra và sẵn xuất các loại 
thuốc mới hữu ích. Giờ đây nó chủ yếu là bộ máy tiếp thị để 
bán thuốc với lợi nhuận không minh bạch, ngành công 
nghiệp này dùng sức mạnh tiển bạc và quyền lực để tập hợp 
mọi tổ chức, bao gồm cả Quốc hội Mỹ, FDA, các trung tâm giáo 
dục y khoa, và các tổ chức y tế chuyên nghiệp... Thực tế ngạc 
nhiên nhất vào năm 2002 là lợi nhuận của 10 công ty dược 
trong Fortune 500 (35,9 tỷ đô la) cao hơn so với lợi nhuận của. 
tất cả 490 doanh nghiệp khác cộng lại (33,7 tỷ đô la). 


Điểm mấu chốt của y học chính thống là gì? Theo Webster 
Kehr: “Tìm một chất tự nhiên chữa được bệnh gì đó, giấu sự 
thực này đi, sau đó thêm bớt, tổng hợp và biến đổi chất tự 
nhiên lõi, rồi xin giấy phép độc quyền nhãn hiệu cho biển đổi 
đó, và tạo lợi nhuận khổng lồ". Trong cuốn World Without 


Cancer - The Story of Vitamin B17 (Thế giới không ung thư ~ 
câu chuyện về vitamin B17), Edward Grifầin viết: “Với hàng tỉ 
đô la chỉ phí mỗi năm cho nghiên cứu, thêm hàng tỉ nữa từ 
doanh thu bán thuốc liên quan đến ung thư, và với biểu quyết 
nhanh của các chính khách cho các chương trình gia tăng 
chưa từng có đầy hứa hẹn của chính phủ, ngày nay, chúng ta 
thấy, nhiều người sống nhờ ung thư hơn là chết vì nó. Nếu 
điều bí ẩn này được giải quyết bằng vitamin đơn giản, ngành 
kinh doanh khổng lồ và công nghiệp chính trị này có thể bị 
quét sạch trong một đêm. Kết quả là khía cạnh khoa học 
không phức tạp như khía cạnh chính trị trong chữa trị ung 
thư” 


Công nghiệp ung thư tổn tại và phát triển mạnh bằng cách 
mãi đi tìm “cách chữa" nhưng không bao giờ tìm ra. Sức mạnh 
của hàng tỷ đô la không hướng đến viêc tìm kiểm cách chữa 
bệnh, trừ phi việc chữa trị đó đòi hỏi thuốc được cấp giấy phép 
độc quyền nhãn hiệu có thể bán với giá cao và bệnh nhân cần 
phải dùng suốt đời, từ đó tạo ra “nguồn thu nhập" vĩnh cửu. 
Thế nên, trên thực tể, Công nghiệp ung thư kéo dài mãi mãi s 
đối trá và lừa gạt. Sự lừa gạt này to lớn không kể xiết, nó đã 
kéo đài hơn một thế kỷ, và gây ra cái chết sớm không mong 
muốn của hàng chục triệu người, trong đó có cha mẹ tôi. 


Bác sĩ Matthias Rath đoán đúng khi ông nói: “Công nghiệp 
dược là một ngành công nghiệp đầu tư được thúc đẩy bởi lợi 
nhuận của các cổ đông. Cải thiện sức khỏe con người không. 
phải là động lực của ngành công nghiệp này... trong lịch sử 
nhân loại, không có một tội ác nào so bì được với tội diệt 
chủng được tiến hành bởi các tập đoàn được vì lợi nhuận đầu. 
tư kinh doanh nhiều tỷ đô la vào bệnh tật.” 


CÍ®S 


Bắc sĩ, tạp chỉ y khoa, xung đột lợi ích và lửa gạt 


Nếu có vấn đề về sức khỏe, tôi rất tin tưởng các bác sĩ sẽ chăm 
sóc tôi tốt nhất có thể. Nếu bị tai nạn xe hơi và cần phải nối lại 
một chỉ, chắc chắn tôi sẽ chạy đến bệnh viện. Người bạn tốt 
của tôi, bác sĩ Irvin Sahni, là một trong những bác sĩ phẫu. 
thuật chỉnh hình cột sổng tốt nhất trên thế giới. Những quy. 
trình thủ thuật được ông phát triển đều thực sự phi thường. 
Nếu cách đây 50 năm, nhiều trường hợp trong y học là bản án. 
tử hình, giờ đây lại dễ dàng chữa khỏi nhờ những tiến bộ tuyệt 
vời trong công nghệ y học. Vài năm trước, tôi đã xem một 
chương trình truyền hình đặc biệt về y học, ở đó các bác sĩ đã. 
chữa khỏi cho một bé gái bị hội chứng rối loạn thần kinh bằng 
cách đặt một điện cực trong não của bé. Thực sự tuyệt vời. Tôi 
đã thấy một trường hợp đặc biệt nữa, các bác sĩ phẫu thuật tái 
tạo khuôn mặt một phụ nữ mà đa mặt đã bị ký sinh trùng phá 
hủy. Tôi cực kỳ ngạc nhiên! Đây chỉ là một vài ví dụ về những 
tiến bộ to lớn của công nghệ và phẫu thuật y học trong nửa 
thể kỷ qua. 


Thế nhưng, trong khi những tiến bộ đáng kinh ngạc được 
thực hiện trong nhiều lĩnh vực của y học, thì tầm nhìn của 
hầu hết các bác sĩ liên quan đến điều trị ung thư đã bị những 
thông tin sai lệch của bộ máy tuyên truyền ung thư che khuất. 
Điểm mấu chốt là phần lớn các bác sĩ thực hiện chính xác theo 
lời ma8a y tế và không học cách tư duy độc lập. Hầu hết các 


bác sĩ vẫn đang suy nghĩ “theo lối mòn” khi bàn đến ung thư. 
Vấn để là ở chỗ “lối mòn” ung thư chủ yếu là do Big Pharma 
tạo ra nhằm cố gắng rao bán các chất độc của họ (chẳng hạn 
như hóa trị liệu) trong nỗ lực tăng trưởng lợi nhuận cho cổ 
đông thông qua chỉ phí của bệnh nhân ung thư. 


Công nghiệp ung thư được xây dựng trên nền tẳng điều trị 
triệu chứng ung thư, trong khi hầu như không làm gì để điều 
trị nguyên nhân thực gây ra ung thư hoặc ngăn ngừa nó. Điều 
này khiến tôi nhớ đến một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc: 

Bác sĩ giỏi ngăn ngừa bệnh tật; bác sĩ bình thường xử lý bệnh 
sắp xảy ra; bác sĩ kém chữa thực bệnh”. Tuy nhiên, vẩn để 
không ở chỗ các bác sĩ... mà là hệ thống. 


Tôi tin rằng hầu hết các bác sĩ là những người vị tha và thực 
lòng mong muốn những điều tốt nhất cho bệnh nhân. Tôi tỉi 
rằng họ đưa ra quyết định dựa trên những gì họ nghĩ là tốt 
nhất cho bệnh nhân. “Nghĩ” là từ mẩu chốt. Thật không may, 
hầu hết các bác sĩ ung bướu (bác sĩ ung thư) không hề suy xét 
các liệu pháp điều trị ung thư không được đạy trong trường y. 
Như đã để cập, các bác sĩ cũng chịu đựng nhân tổ “không thể", 
Họ tin rằng nếu liệu pháp điều trị thay thế thực sự hiệu quả, 
thì họ không thể tốt nghiệp trường y mà không được học các 
phác đồ này. 


Nói cách khác, hầu hết các bác sĩ có xu hướng tin rằng không 
chỉ những gì họ được dạy phải đúng sự thật, mà còn tin rằng 
những gì họ không được dạy là không quan trọng! Họ đã bị 
tẩy não để tin rằng các liệu pháp điều trị hữu hiệu duy nhất 
cho ung thư là hóa trị, phẫu thuật, và xạ trị. Có khả năng họ 
hầu như không biết gì về đinh dưỡng hoặc các liệu pháp điều. 
trị ung thư thay thể và tin tưởng tuyệt đổi rằng những người 
thực hành liệu pháp thay thế chỉ là “lang băm”. Hãy hồi bác sĩ 
của bạn về liệu pháp axit amin, hoặc liệu pháp enzymee, hoặc 
liệu pháp ô-zôn. Hãy sẵn sàng chịu trừng phạt và/hoặc cười 
nhạo cho sự “ẩu trĩ" của bạn. 


Bác sĩ của bạn tiếp tục việc học tập của mình ở đâu? Từ những 
tạp chí y khoa “uy tín"; như bạn thấy, những cuốn rất nổi bật 
bày biện trên tủ. “Thật tốt đẹp khi nghĩ về các tạp chí y học 
như những thành trì chí công vô tư của sự thật và tri thức, 
nhưng trên thực tế, đó là tổ chức kinh doanh và làm ra tiền, 
trong nhiều trường hợp, từ quảng cáo của công ty thuốc, và 
cũng từ các ấn phẩm bóng nhoáng những bài viết có lợi cho 
thuốc. Thật thú vị, một số cựu biên tập viên và cựu lãnh đạo. 
của những tạp chí y khoa lớn, Richard Smith của BMJ, Richard 
Horton của Lancet, và cũng có một vài cựu Tổng biên tập của 
New England Journal of Medicine đã viết sách và phát biểu 
mạnh mẽ về tác động hữu ích của công ty dược phẩm lên xuất 


bản y tế. Có những xung đột mạnh mẽ trên tạp chí về công bố 
những bài viết có lợi cho công ty được để thu về hàng trăm. 
ngàn đô la đoanh sổ bán thuốc nhờ in lại các bài viết có lợi và 
cũng làm cho các công ty được vừa lòng để họ tiếp tục đăng 
quảng cáo”. 


~ Bác sĩ Beatrice Golomb (trong một cuộc phỏng vấn với bác sĩ 
Joseph Mercola 6/12/2010). 


Tạp chí y khoa rất có thể là những nguồn duy nhất để bác sĩ 
theo kịp với những bước phát triển mới trong lĩnh vực y tế. 
Những tạp chí này làm ra vẻ khách quan, khoa học và liêm 
khiết, nhưng thực tế là họ không muốn xa lánh các nhà quảng 
cáo của họ - Big Pharma. Những quảng cáo thuốc kín trang 
trong những tạp chí y khoa hàng đầu tiêu tổn hàng triệu đô la! 
Năm 2004, bác sĩ Richard Horton, biên tập viên của tạp chí 
Lancet đã viết: “Tạp chí đã phân cấp thành những hoạt động 
rửa thông tin cho công nghiệp dược phẩm”. Tôi đồng ý 100% 
với bác sĩ Golomb. Nghĩ mà xem. Các biên tập viên của những 
tạp chí y khoa đó có thể thiếu cá tính, nhưng họ chẳng ngủ 
„ Họ biết ai “phết bơ bánh mì của họ". Theo. 
sĩ Golomb, Big Pharma hiện chỉ 18,5 tỷ đô la mỗi năm. tho các 
bác sĩ để thúc đẩy các loại thuốc. Đồng nghĩa với 30.000 đô la 
mỗi năm cho mỗi bác sĩ ở Mỹ! 


Nhưng ai đó có thể hỏi: “Các tạp chí y học có được bình duyệt 
chuyên gia không?” Thực tế là gian lận và lừa đảo trong bình 
duyệt chuyên gia cho các tạp chỉ y khoa diễn ra rất phổ biển. 
Ví dụ năm 1987, tờ New England Journal o£ Medicine (NEJM) 
có bài viết về nghiên cứu của bác sĩ R. Slutsky trong khoảng 
thời gian bẩy năm. Trong thời gian đó, Slutsky đã công bố 137 
bài báo trên một số tạp chí y khoa đã được bình duyệt chuyên 
gia. Tờ NEJM tiết lộ chứng cứ rằng 60 bài trong 137 bài viết 
này (449%) là “xuyên tạc thực tế” hoặc “lừa gạt trắng trợn”. 


Tiếp đó là hiệu ứng domino điễn ra khi những thông tin ngụy 
tạo của các tạp chí khoa học được các nhà nghiên cứu khác 
trích dẫn, họ lại tái trích dẫn, v.v. Một ví dụ điển hình được 
phát hiện vào năm 2010 và được coi là “gian lận nghiên cứu 
lớn nhất trong lịch sử y học”. Bác sĩ Scott Reuben, một c 
thành viên của văn phòng phát ngôn của Pñzer, đã nhậ 
giả mạo hàng chục nghiên cứu công bổ trên các tạp chỉ y học. 
Reuben đã nhận một khoản trợ cấp 75.000 đô la từ Pñzer để. 
nghiên cứu Celebrex năm 2005 và công bố “nghiên cứu” của 
mình trong một tạp chí y học. Sau đó, các hiệu ứng domino. 
bắt đầu xây ra khi hàng trăm bác sĩ và các nhà nghiên cứu bắt 
đầu trích dẫn nghiên cứu của ông như “bằng chứng” rằng 
Celebrex giúp giảm đau trong quả trình phục hồi sau phẫu 
thuật. Chỉ có một vẩn để với toàn bộ việc này là: Không có 


bệnh nhân nào từng được đưa vào nghiên cứu! Đúng thế... 
ông ta đã làm giả toàn bộ nghiên cứu và vẫn công bổ nó. 


Theo Wall Street Journal, Reuben cũng làm giả đữ liệu nghiên 
cứu về Vioxx, một loại thuốc mà FDA thừa nhận đã gây ra hơn 
50.000 ca tử vong! Nhìn chung, Reuben đã giả mạo tổng cộng 
“khoa học” và 21 bài viết đăng trên các tạp chí y 
học. Hóa ra, Reuben đã giả mạo đữ liệu nghiên cứu trong hơn 
13 năm. 


Nhưng Reuben chỉ là phần nổi của tẳng băng. Bạn đã nghe nói 
về bác sĩ Hwang Woo-suk chưa? Nhà khoa học Hàn Quốc lừng 
đanh (nhưng bây giờ thì bị ghét bỏ) đã chứng kiến danh tiếng 
rực rỡ của mình tàn lụi nhanh chóng khi thẩm định chuyên 
gia phát hiện ra rằng nghiên cứu đã công bổ của ông về nhân 
bản tế bào gốc, được cho là mang tính đột phá, thực ra là lừa. 
đảo... 


Ở Na Uy, Jon Sudbo, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm ung 
thư toàn điện Na Uy, đã thừa nhận bịa đặt kết quả nghiên cứu. 
để chỉ ra các thuốc giảm đau OTC (không cần đơn bác sĩ) phổ 
biến (như ibuprofen) giảm nguy cơ mắc ung thư miệng. Thì ra 
nghiên cửu Sudbo công bố trên tạp chỉ y học uy tín của Anh 
The Lancet là hư cẩu hoàn toàn. Sudbo “bịa ra” 454 bệnh nhân 
ung thư miệng trong nghiên cứu của mình. 


Một trường hợp gần đây nữa về gian lận y tế, vụ này ở Mỹ, liên 
quan đến Eric T. Poehlman, nhà nghiên cứu hàng đầu về bệnh. 
béo phì, rõ ràng đã bịa đặt dữ liệu trong các tạp chí y học và 
trong các đơn xin tài trợ liên bang khi làm việc tại Đại học 
'Vermont. Theo Boston Globe, Poehlman đã thay đổi và bịa ra 
các kết quả nghiên cứu từ năm 1992 đến năm 2002, trong giai 
đoạn đó, ông ta đã công bố hơn 200 bài viết. 


Mười năm trước, tôi có thể đã bị sốc bởi câu chuyện này, 
nhưng giờ thì không. Từ hàng ngàn giờ nghiên cứu, tôi biết 
rẳng đây là quy trình hoạt động tiêu chuẩn của maôa y tế. 
Gian lận trong nghiên cứu đã xảy ra trong nhiều thập kỷ rồi. 
Một ví dụ nổi tiếng trong quá khứ là việc nhà nghiên cứu của 
Viện Ung thư Sloan-Kettering - bác sĩ William Summerlin, 
người vào năm 1974 đã lấy bút đen tô lên lông chuột bạch để 
cổ chứng minh rằng liệu pháp điều trị ghép da mới của ông 
hiệu quả. 


Bạn có biết có một yêu cầu quy chuẩn đổi với tất cả tạp chí y 
học rằng bất kỳ mối quan hệ tài chỉnh nào giữa tác giả và nhà 
sẵn xuất đều phải công khai trong bài viết không? Đúng thể. 
Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thể giới thực, nơi điều 
này gần như không bao giờ xảy ra. Ví dụ, vào năm 1998, bác sĩ 
Henry T. Stelfox tiết lộ rằng 23 trong 24 tác giả (96%) ủng hộ 


tính an toàn của thuốc chẹn đòng canxi, đã có quan hệ tài 
chính với các công ty Big Pharma sản xuất ra chính những 
thuốc đó! 


Một bài báo gây ngạc nhiên vào ngày 5 tháng 2 năm 2006, do 
tạp chí PLoS Medicine phát hành đã kết luận: “Tỉnh chất học. 
thuật của các tạp chí mang lại uy tín cho cả các bài báo và 
quảng cáo trong các trang của tạp chí. Bằng những quảng cáo 
độc quyền tính năng đặc biệt cho các loại thuốc và thiết bị, tạp 
chí y học ngầm ủng hộ doanh nghiệp quảng bá cho các sản 
phẩm có lợi nhuận cao nhất. Quảng cáo và những thu xếp tài 
chính với các công ty được phẩm làm ảnh hưởng tới tính 
khách quan của các tạp chí. Nghĩa vụ chính của công nghiệp 
được là kiểm tiền cho các cổ đông. Nghĩa vụ chính của tạp chí 
là cung cấp thông tin cho các bác sĩ và bệnh nhân, những 
người phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin trong các ẩn 
phẩm này. Tạp chí y khoa không nên chấp nhận quảng cáo từ 
các công ty được phẩm, các công ty thiết bị y tế, hoặc các 
ngành khác có liên quan đến y học." 


Một báo cáo gây choáng váng được công bổ trên BMJ tháng 6 
năm 2010 cho thấy các nhà khoa học hàng đầu đã thuyết 
phục Tổ chức Y tế Thể giới (WHO) công bố đại địch toàn cầu. 
H1N1 (còn gọi là “cúm heo”) có mối quan hệ tài chính chặt 


chẽ với các công ty Big Pharma về lợi nhuận từ việc bán 
những loại vắc-xin đó. Báo cáo này được Deborah Cohen (biên 
tập viên của BMJ) và Philip Carter thực hiện (nhà báo của 
London Bureau of Investigation Journalism - Cơ quan điểu tra 
báo chí London) đã phơi bày các mối quan hệ mờ ám khiến 
'WHO tuyên bổ đại dịch, dẫn đến hàng tỷ đô la lợi nhuận cho. 
các nhà sản xuất vắc-xin Big Pharma. 


Trong khi toàn bộ “thủ đoạn" H1N1 đang hiện hữu, WHO lại 
từ chối tiết lộ mọi xung đột lợi ích giữa các cổ vấn hàng đầu 
của mình và các công ty Big Pharma kiếm hàng tỷ dựa trên 
những quyết định đó. Nói cách khác, tất cả lại quả đã được 
“đưa dưới gầm bàn". Không thể tin nổi, đáp lại báo cáo của 
BMJ, Tổng thư ký WHO (bác sĩ Margaret Chan) đã bảo vệ bí 
mật và nói rằng WHO chủ ý giữ các mối quan hệ tài chính bỉ 
mật để *...bảo vệ tính toàn vẹn và độc lập của các thành viên. 
trong khi làm công việc quan trọng này... [và] cũng để đảm 
bảo tính minh bạch”. Vậy, hãy để tôi nói thẳng điều này - họ 
“giữ bí mật” để “đảm bảo minh bạch” sao? Liệu điều đó có mẫu 
thuẫn chăng? Tôi tin rằng George Orwell sẽ gọi đó là “nói nước 
đôi”, 


Bạn còn nhớ nghiên cứu mà tôi đã để cập trước đây kết luận 
các tài liệu quảng cáo gửi đến các bác sĩ từ các công ty được 


phẩm hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn khoa học? Nghiên 
cứu cho thẩy hầu như tất cả các dữ liệu trong tài liệu quảng 
cáo khuyển mại của Big Pharma đều thiểu chính xác hoặc bị 
thổi phổng. Nói cách khác, tất cả chúng chứa đựng những lời 
nói đổi. Điều đáng sợ là hầu hết các bác sĩ dựa vào thông tin 
trong các tài liệu quảng cáo khi đưa ra quyết định kê đơn 
thuốc cho bệnh nhân. Họ mù quáng tin tưởng vô căn cứ rằng. 
Big Pharma tham gia nhiều nghiên cứu khoa học cũng như 
thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, họ đọc tài liệu quảng cáo, 
tin những lời nói đối, và sau đó kê đơn cho bệnh nhân. Tạp chí 
của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) đưa tỉn trong tháng 2 
năm 2002 rằng có 87% bác sĩ tham gia việc thành lập hướng 
dẫn quốc gia về bệnh tật có quan hệ tài chính với Big Pharma. 


Trong số ra ngày 26 tháng 7 năm 2000 của JAMA, bác sĩ 
Barbara Starfield ghi nhận hơn 225.000 người chết mỗi năm 
là do lỗi y tế và nguyên nhân tử vong được xem là “do điều trị” 
(äatrogenic). “Do điều trị” nghĩa là gì? "Iatro" bắt nguồn từ 
tiếng Hy Lạp, “iatros" là y tế hoặc thuốc, trong khi “genic” bắt 
nguồn từ "genesis" có nghĩa là nguồn gốc. Một nghiên cứu của 
giáo sư Đại học Harvard Lucian Leape cho thấy một triệu 
bệnh nhân bị thương tổn do sai sót trong khi điều trị tại bệnh 
viện hằng năm, với khoảng 120.000 ca tử vong. Cứ 200 bệnh 


nhân tại các bệnh viện ở bang New York thì có một bệnh nhân 
tử vong đo điều trị. 


Viện dinh dưỡng Mỹ tài trợ cho một báo cáo độc lập về thuốc 
được "chính quyển phê duyệt" công bố vào năm 2006. Các 
giáo sư Gary Null và Dorothy Smith, cùng với các bác sĩ 
Carolyn Dean Martin Feldman và Debora Rasio đặt tiêu đề báo. 
cáo là “Tử vong do y học”. Trong báo cáo này, các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Mỹ 
không phải là bệnh tim hay ung thư - mà đó là thuốc chính 
thống. Họ nhận thấy số ca tử vong do điều trị ở Mỹ (tử vong 
gây ra bởi các bác sĩ và/hoặc liệu pháp điều trị y tể) là 783.936 
người một năm! Thử so sánh, chỉ có 31.940 trường hợp tử 
vong do vũ khí mỗi năm, 19.766 trong số đó là tự tử. 


Vậy, điều gì đằng sau những sự cổ dẫn đến tử vong “do điều 
tr? 


Lợi nhuận và chính trị - đơn giản và dễ hiểu. 


Theo lời của Robert Scott Bell, y học hiện đại đã trở thành “Hội 
Thánh của sinh học thần bí”. Tôi hoàn toàn tán thành. Tính 
chất nguy hiểm của “hội thánh” ngụy khoa học này thật đễ 
thấy mỗi khi các bác sĩ đình công. Năm 1976, ở Bogota, 
Columbia, trong khoảng thời gian 52 ngày hoàn toàn không 


có bác sĩ, ngoại trừ cấp cứu, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống 35%. 
Đến cuộc đình công khác của bác sĩ trong năm 1976 ở Los 
Angeles, tỷ lệ tử vong giảm 18%. Trong năm 1973, có một 
cuộc đình công của bác sĩ ở Israel. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong, 
giảm 509%. 


Một đánh giá năm 2008 công bố trên tạp chí danh tiếng Social 
Science & Medicine đã phân tích năm sự vụ riêng biệt, trong, 
đó bác sĩ đình công dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong. Rất lúng túng, 
họ cố đổ lỗi cho việc không có những phẫu thuật không cần 
thiết, nhưng cuối cùng, họ buộc phải thừa nhận rằng “các tài 
liệu cho thấy tỷ lệ tử vong giảm có thể là kết quả của các cuộc 
đình công”. 


Năm 1966, trong cuổn Annals of Internal Medicine (Biên niên 
sử về nội khoa), hai bác sĩ Beaty và Petersdorf viết: “Chồng 
chất những vẩn để do điều trị và trong nỗ lực thoát khỏi 
những rắc rối của chẩn đoán và điều trị, bác sĩ có thể làm vấn 
để tệ hơn khi sử dụng những kỹ thuật đây rủi ro." Diễn giải: 
Các bác sĩ đôi khi thực hiện những quy trình rủi ro hoặc kê các 
loại thuốc độc hại để che giẩu những vấn đề gây ra bởi thuốc 
độc hại và những quy trình rủi ro được họ tiến hành trước đó. 
Bạn hiểu ra vấn đề chưa? Các bác sĩ thật nguy hiểm! Có vẻ như 
cách tốt nhất để giảm tử vong là sa thải bác sĩ. 


Một lần nữa, cho phép tôi nhắc lại, tôi không nói cá nhân các 
bác sĩ có vấn đề. Hầu hết các bác sĩ tôi biết đều là những người 
thực sự nhân đức muốn giúp bệnh nhân của họ. Vấn để là hệ 
thống. Hầu hết sinh viên y khoa không có lý do để nghỉ ngờ 
những kiển thức được dạy, còn nếu người nào đám hỏi những 
câu gây khó chịu, họ sẽ bị chế nhạo. Những bác sĩ trẻ muốn. 
thành công biết rằng họ phải duy trì lòng trung thành mù 
quáng với “chân lý bền vững”. Một bác sĩ làm điều ngược lại sẽ 
sớm thấy mình chìm trong hố sâu và phải vật lộn để tổn tại! 
'Để thành công, một bác sĩ phải tôn trọng sai lầm của người đi 
trước, giữ vững tín điều của thầy mình và đóng tâm trí lại 
trước những lý thuyết “bên ngoài lối mòn". 


Trớ trêu thay, y học là lĩnh vực không có chỗ cho những ý kiến 
phần đổi hiện trạng. Các bác sĩ không thể cảnh báo bạn về 
những gì bản thân họ không biết, và họ có ít thời gian trau dồi 
một khi bắt đầu hành nghề y. Về một ý nghĩa nào đó, họ đang 
bị giam giữ bởi một hệ thống không khuyến khích họ thu 
thập thông tin một cách độc lập và hình thành ý kiến của 


riêng mình. Nói thẳng, hầu hết các bác sĩ bị tẩy não để chỉ suy 
nghĩ “bên trong lối mòn" và áp lực xã hội niu giữ họ ở đó. 


Không như nhiều nước khác, Mỹ chỉ hỗ trợ một loại y học, đó 
là y học chỉnh thống. Bởi thế, nhiều người Mỹ, gồm cả cha mẹ 


tôi, đã bị từ chối nhiều sự lựa chọn y tế quan trọng. Theo bác 
sĩ Alan Levin: “Bác sĩ gia đình của bạn không được tự do lựa 
chọn liệu pháp điều trị mà họ cảm thấy tốt nhất cho bạn, họ 
phải tuân theo mệnh lệnh ban hành bởi các bác sĩ mà động cơ 
và mối liên kết của họ làm cho quyết định của bác sĩ có thể 
không vì lợi ích tốt nhất của bạn." 


Một số ít bác sĩ dám đặt câu hỏi về hiện trạng thì thường 
xuyên bị tẩy chay và ngăn cẩn. Bạn nên biết rằng bác sĩ có 
nguy cơ bị ngồi tù và thu hồi giấy phép hành nghề y vì đề xuất 
hoặc sử dụng các liệu pháp điều trị ung thư thay thế, mặc dù 
thực tế có bằng chứng khoa học mạnh mẽ chứng minh tính 
hiệu quả của những phương pháp này. Các bác sĩ đám cung 
cấp cho bệnh nhân niềm hy vọng mới và những liệu pháp 
điều trị mới sẽ bị khinh miệt, ngược đãi, quấy rẩy, phỉ báng, ép 
buộc phải đi trổn và/hoặc dọa dẫm bỏ tù. 


Ví dụ, bắc sĩ Stanislaw Burzynski ở Houston, Texas sử dụng 
thuốc chống ung thư không độc hại để điều trị thành công 
ung thư não, u lympho ác tỉnh phi Hodgkin và nhiều loại ung 
thư phổ biển. Luật sư của FDA đã đành hàng chục triệu đô la 
và gắn hai thập kỷ tìm cách tổng bác sĩ Burzynski vào tù. FDA 
có hồ sơ theo đối những cuộc khám xét bất ngờ văn phòng của 
những người thực hành liệu pháp điều trị thay thế, tiêu hủy. 


hồ sơ y tế của họ và thậm chí đưa họ vào tù. Ngoài ra, nhiều. 
bác sĩ sợ các vụ kiện tốn kém, mất nhiều thời gian và hãng bảo 
hiểm có thể bỏ rơi họ nếu họ sử dụng liệu pháp điều trị thay 
thế. Hội đồng y tế tiểu bang có thể phạt và thu hồi giấy phép 
của họ. Và hãy nhớ, bác sĩ cũng là con người. Do thực tế là các 
vị bác sĩ khác sẽ công khai chế nhạo họ nếu họ sử dụng liệu. 
pháp điều trị thay thế, nhiều bác sĩ không chịu nổi phải kê 
đơn theo Big 3 là do áp lực của đồng nghiệp. 


Nhóm quan liêu rồi ren gồm chính trị gia, luật sư, giám đốc 
điều hành và các tập đoàn quốc tế khổng lồ dang năm quyền 
kiểm soát hệ thống chăm sóc sức khỏe, và chính họ là người ra 
lệnh liệu pháp điều trị ung thư nào được phép và những liệu 
pháp nào không được phép. Các bác sĩ về cơ bẩn bị bỏ rơi trong. 
bóng tối khi nói đến hoạch định chính sách liên quan đến liệu 
pháp điều trị ung thư. 


Điểm cốt yếu: Đừng hy vọng một bác sĩ có suy nghĩ “theo lối 
mòn” chống lại hệ thống. Quá nhiều rủi ro. 


Thuốc kê đơn 


Bạn có biết thuốc kê đơn giết chết hơn 100.000 người Mỹ mỗi 
năm? Đỏ là con số từ trang web của chính FDA. 


Giả sử con số 100.000 mỗi năm là tương đối ổn định và không 
tăng nhanh hoặc giảm nhanh, thì kể từ ngày 11 tháng 9 năm. 
2001 đã có hơn một triệu người chết do phản ứng bất lợi của 
thuốc! Chúng ta chưa bao giờ ngưng cuộc thập tự chỉnh chống 
vũ khí chiến tranh (trong khi tử vong do tai nạn súng đạn 
giảm xuống còn khoảng 600 ca mỗi năm) và chỉ hàng tỷ đô la 
vào các máy soi, quấy rối tỉnh dục và gây khó dễ cho hành 
khách tại các sân bay. Trong suốt thời gian đó, FDA và Big, 
Pharma tiếp tục đưa các loại thuốc độc hại, nguy hiểm ra thị 
trường. 

Theo Ethan Huế, cây bút của NaturalNews.com: “Nếu al- 
Qaeda bị bắt vì đã thải hóa chất độc hại giả dạng thuốc cho 
thường dân vô tội, chúng sẽ được gửi thẳng đến vịnh 
Guantanamo không cần xét xử và bị giam vô thời hạn. Nhưng 
khi FDA làm điều tương tự trên quy mô lớn hơn nhiều, chẳng 
ai my may để ý. Tuy nhiên số người bị FDA giết bằng thuốc 
của họ nhiều hơn gấp bội so với số người thiệt mạng trong vụ 
9/11 hoặc vụ ném bom ở thành phố Oklahoma. Và đến khi 
nào người dân Mỹ còn chưa đồng loạt thức tỉnh về thực tể này, 
chúng ta vẫn còn tiếp tục chứng kiến bạn bè, gia đình và con 
cái phải chịu những hủy hoại của cuộc tẩn công khủng bổ 
đang tiếp diễn này và bị tàn phá dưới bàn tay của Big Pharma 
và FDA.” Tôi đồng tình với Ethan. 


Bạn có biết thuốc kê đơn gây thương tổn hơn hai triệu người 
Mỹ mỗi năm không? 

'Đây là điều cần chú ý! 

Khi đi khám bác sĩ và thậm chí chỉ cầm một đơn thuốc, là bạn 


đang đánh cược với thuốc và bước vào cái bẫy của Big Pharma. 


Cách duy nhất để giành chiến thắng canh bạc này và thực sự 
phục hồi sức khỏe là từ bỏ tất cả thuốc kê đơn và thực hiện 
những thay đổi thiết yếu về chế độ ăn uống và lối sống. 


'€WNSMICET \EÀL . ROMLETTE. 


ờ 


lcoucz?x-MwE NOAMS | [MtY-ĐNAL9ERGER — WWWLWeWSTARGZCTCA 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 


họa trên. 


“Thế thì thuốc kê đơn không làm nên phép lạ cho sức khỏe 
con người sao? Chúng không làm cho chúng ta khỏe mạnh 
hơn sao?” 


Vâng, nếu xem 30 phút truyền hình vào giờ cao điểm, chắc 
chẳn bạn sẽ thẩy loạt quảng cáo tuyên bổ “sự thật tuyệt 
đối” của thuốc kê đơn, lớn tiếng tuyên bố chúng có thể làm 
điều kỳ điệu cho con người, chẳng hạn như giúp đỡ người bị 
trầm cảm, giảm cholesterol, tăng ham muốn tình dục, loại bỏ 
dị ứng, làm dịu cơn quẩy của trễ, và đảo ngược bệnh loãng 
xương. Nếu thuốc kê đơn rất tốt cho chúng ta, vậy hãy để tôi 
hỏi bạn một câu: “Tất cả những người 'khỏe mạnh' với thuốc. 
đang ở đâu?" 


Thực sự không có ai, phải không? Nếu thuốc kê đơn tốt cho 
chúng ta, thì sẽ có hàng trăm triệu người Mỹ đang dùng thuốc 
kê đơn có tỉnh thần vững mạnh, thân thể tráng kiện, tràn đầy 
năng lượng? Vâng, những người này đang ở đâu? Thông 
thường, khi gặp ai đó đang uống nhiều loại thuốc kê đơn, họ 
có tinh thần uể cải, biểu hiện ấm yếu, thường xuyên mệt mỗi, 
cảm xúc không ổn định và chán nản. Nếu bạn đi xuống chợ ở 
địa phương và gặp những người khỏe mạnh nhất mà bạn 
thấy, bạn thử hỏi thuốc kê đơn nào là nguyên nhân cho sức 
khổe của họ? Sau chút sửng sốt và bối rối, họ sẽ nói với bạn 


rằng họ không dùng thuốc kê đơn! Điểm mấu chốt là thuốc kê 
đơn làm cho người ta bệnh nặng hơn. 


HIỆU THUỐC VÀ CỬA HÀNG THỰC DƯỠNG 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biểm 
họa trên. 


Đây là lý do: Trong quá trình phát triển, thuốc kê đơn được 
thiết kế để nhắm tới mục tiêu đo lường một chỉ số duy nhất, 
chẳng hạn như mức cholesterol. Hãy xem xét thuốc statin làm. 
ví dụ. Statin làm giảm cholesterol LDL, cơ chế thực hiện việc 
này có vẩn để. Nó làm giảm cholesterol bằng cách ức chế khả 
năng gan tạo ra tất cả các loại cholesterol, kể cả cholesterol 
HDL. Vì vậy, trong khi statin có thể ảnh hưởng tích cực đến 
một chỉ số, thì nó lại phá vỡ chức năng sinh lý của cơ thể theo. 
nhiều cách khác. Có hơn 900 nghiên cứu chứng tỏ tác dụng 
phụ của statin, bao gồm thiếu máu, ung thư, mệt mỏi mạn 
tính, nhiễm a-xít, rối loạn chức năng gan, rối loạn tuyến giáp, 
Parkinson, Alzheimer và thậm chí cả tiểu đường! 


Tất nhiên, toàn bộ “kể hoạch bấp bênh” về statin bắt đầu sụp 
đổ nhanh chóng một khi bạn nhận ra rằng công chúng ngây 
thơ về khoa học đang bị lừa bịp về mổi tương quan không 
đúng giữa cholesterol “xấu” (LDL) cao và bệnh tỉm mạch. Bạn 
thấy đấy, cholesterol được vận chuyển bởi lipoprotein mật độ 
thấp (LDL) hay lipoprotein mật độ cao (HDL) giống hệt nhau. 
Cholesterol chỉ đơn giản là một thành phần cẩn thiết phải 
thường xuyên được cung cấp đi khắp cơ thể để giúp phát 
triển, nuôi đưỡng các tế bào. Đó là điều quan trọng đổi với sức 
khỏe. Quan trọng nhất, cholesterol có lẽ là một thành phần 
thiết yếu trong bộ máy khởi sự quá trình giải phóng chất dẫn 


truyền thần kinh trong não. Đúng vậy. Cholesterol không phải 
là “kể xấu” như mañãa y tế tuyên bố. Và cholesterol cao không. 
phải là nguyên nhân gây ra bệnh tìm mạch! 


Theo nghiên cứu gần đây tại Đại học Harvard, nguyên nhân 
chính của xơ vữa động mạch là những tổn thương và mảng 
bám trong động mạch do đường gây ra, đường là nguyên 
nhân giải phóng insulin. Insulin gây ra các tổn thương ở lớp 
nội mạc của động mạch và rồi bị tắc nghẽn bởi cholesterol. Vì 
vậy, cholesterol bị đổ lỗi, nhưng thủ phạm thực sự là đường. 
Cholesterol thực ra là “cơ cấu sửa chữa" của cơ thể để sửa chữa 
những hư hại động mạch do dư thừa đường trong chế độ ăn 
uống. Loại bỏ đường tỉnh luyện ra khỏi chế độ ăn uống và bạn 
sẽ không có bất kỳ vẩn để nào về tìm mạch. Nói về cholesterol 
thế là đủ rồi, hãy trở lại với thuốc kê đơn. 


Khi bệnh nhân bắt đầu có thêm vấn để gây ra bởi thuốc kê đơn 
thì họ làm gì? Họ quay trở lại bác sĩ và bác sĩ chẩn đoán họ 
mắc bệnh khác nữa hoặc bị rối loạn. Và rồi, bác sĩ cho họ thêm 
một đơn thuốc để giúp “ổn định” các vấn để do thuốc đầu tiên 
gây ra. Đây chính xác là những gì Big Pharma mong muốn - 
các bác sĩ bán thêm cho bệnh nhân thuốc kê đơn đắt hơn! Đó 
là “cái bẫy của Big Pharma”. Đó là “đánh cược với thuốc”. Kết 
quả là gì? Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn! Tất nhiên rồi! 


Và chu kỳ tiếp tục... hết đơn thuốc này đến đơn thuốc khác, 
như những toa chở hàng trên một chuyến tàu. Cuối cùng, 
bệnh nhân bị suy sụp và đau đớn (hoặc chết) bởi hóa chất độc 
hại từ thuốc kê đơn. 


Khi uống thuốc kê đơn thời gian dài, chắc chắn rằng bạn sẽ trở 
nên tồi tệ hơn so với lúc bắt đầu. Tôi không nói rằng thuốc kê 
đơn hoàn toàn vô ích. Có một số tình huổng thuốc kê đơn rất 
hữu ích trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây không phải là cách 
mà những thuổc này đang được đẩy mạnh hiện nay. Do văn 
hóa tham lam tại Big Pharma và thiếu đạo đức phổ biến của 
họ, thuốc kê đơn đang được “thúc đẩy” như thuốc cả đời. 


Big Pharma có thể giành được “sự phù hộ” của FDA cho thuốc 
mới nhất của họ vì những thử nghiệm lâm sàng chỉ tập trung 
vào một đấu hiệu trong khi về cơ bản bỏ qua những tác động 
bất lợi lên toàn cơ thể của thuốc. Mục tiêu của họ là tác động 
tích cực vào một triệu chứng cụ thể, để được FDA chấp thuận. 
càng nhanh càng tốt. Nghĩa là hàng ngàn đẩu hiệu để nhắm 
tới và nếu một loại thuốc kê đơn có thể thay đổi tích cực chỉ 
một trong các đấu hiệu (không giết quá nhiều người trong thử 
nghiệm lâm sàng), sau đó có khả năng FDA sẽ phê duyệt 
thuốc, mặc dù thiếu bằng chứng về tác dụng hệ thống của 
thuốc lên các chức năng khác của cơ thể. Đây chỉ là một trong 


nhiều vấn để với thuốc kê đơn vì tất cả các loại thuốc đều có 
tác dụng lên toàn bộ cơ thể. 


Rất nhiều hiệu ứng có hại khác mà thuốc có thể gây ra cho cơ 
thể người nhưng phần lớn đã bị bỏ qua. Vì thuốc kê đơn có tác. 
dụng hệ thống, nên tất cả đều có tác dụng phụ có hại. Khi 
những người tham gia thử nghiệm lâm sàng bắt đầu cho thấy 
những tác dụng phụ, họ thường được miễn thử nghiệm để 
đảm bảo rằng các kết quả thử nghiệm về loại thuốc kỳ điệu 
mới nhất đều tích cực. Vỉ dụ, trong quá trình thử nghiệm lâm 
sàng cho Vioxx, những bệnh nhân bị nhỏi máu cơ tìm do 
thuốc bị loại ra khỏi kết quả thử nghiệm và thực tế này đã bị 
giấu kín. Đây là quy trình vận hành tiêu chuẩn của maña y tế 
và là cách duy nhất mà các loại thuốc cực độc được phê duyệt 
và coi là “an toàn”. 


Bạn tôi - Mike Adams, đã báo cáo rằng một số thuốc kê đơn 
được nâng giá kinh hoàng - 500.000% so với chỉ phí nguyên 
liệu thô (không, đây không phải lỗi in ẩn) và một khoản lớn 
trong số tiền đó xoay vòng vào bộ máy truyền thông khổng lỏ. 
Big Pharma tuyên bổ rằng họ cần những chỉ phí cắt cổ đó để 
đầu tư vào nghiên cửu phát triển, nhưng trong thực tế, họ chỉ 
tiêu nhiều hơn gấp bội vào quảng cáo. 


Theo Adams, “Hệ thống y tế hiện đại của chúng ta là giả tạo. 
Một hệ thống quảng cáo thuốc hợp pháp do Big Pharma chỉ 
phối. Tính khoa học phần lớn bị bóp méo (và thường là giả 
mạo trắng trợn), đạo đức hoàn toàn biến mất và cái giá lâu dài 
của tất cả điều này sẽ rất lớn.” 


Mike hoàn toàn chính xác. Dưới đây là một vài câu chuyện 
khiến bạn bất ngờ. 


- Tháng 8 năm 2012, Eli LiIly thừa nhận chỉ thưởng cho bác sĩ 
hơn 200 triệu đô la. 


~ Quý đầu năm 2012, Eli Lilly đồng ý chỉ trả 1,4 tỷ đô la để giải 
quyết các cáo buộc hình sự và dân sự của việc quảng cáo 
thuốc chưa được phê duyệt. 


- Do Eli Lilly đã biết Zyprexa gây ra bệnh tiểu đường mà không 
cho bệnh nhân biết điều này, họ đã phải giải quyết rất nhiều 


n về “việc không chịu cảnh báo” với tổng giá trị 1,2 tỷ 


- Trong năm 2012, Eli Lilly đã đồng ý chỉ một khoản 1,42 tỷ 
đô la, trong đó 615 triệu đồ la để giải quyết điều tra hình sự 
của Bộ Tư pháp và khoảng 800 triệu đô la để giải quyết các 
cuộc điều tra dân sự về tội gian lận tiền hỗ trợ y tế. 


- Tháng 6 năm 2012, một tòa án Ý đã phán quyết vắc-xin 
MMR của Merck gây ra chứng tự kỷ ở một cậu bé 10 tuổi. Kết 
quả là, một tòa án ở Rimini, Ý quyết định cấp cho gia đình tiền 
trợ cấp hằng năm trong 15 năm với tổng giá trị 174.000 euro 
(gần 220.000 đô la). 


- Tháng 7 năm 2012, hai nhà nghiên cứu khoa vi-rút học đã 
đệ đơn kiện lên liên bang chồng lại Merck (chủ trước dây của 
họ) cáo buộc Merck đã làm sai lệch dữ liệu thử nghiệm để tạo 
ra tỷ lệ hiệu quả của vắc-xin là 95% hoặc cao hơn, pha vào 
máu thử nghiệm các kháng thể động vật để thổi phồng giả tạo 
sự xuất hiện kháng thể của hệ miễn dịch, gây áp lực để họ 
“tham gia các gian lận và che đậy hậu quả”, sử dụng kết quả 
thử nghiệm giả mạo để đánh lừa chính phủ Mỹ về “hàng trăm 
triệu đô la cho loại vắc-xin không cung cấp chủng ngừa tương 
ứng” và đe dọa các nhà khoa học, dọa dẫm tổng họ vào tù, trừ 
khi họ im lặng. 


- Tháng 7 năm 2012, trong vụ gian lận được coi là lớn nhất từ 
trước đến nay trong ngành công nghiệp dược, 
GlaxoSmithKline thú nhận tội hối lộ, gian lận và những tội 
khác và chấp nhận trả 1 tỷ đô là tiền phạt hình sự, 2 tỷ đô la 
tiến phạt dân sự. Theo các nhà điểu tra liên bang Mỹ, 
'GlaxoSmithKline (GSK) thường xuyên hối lộ các bác sĩ bằng 


các kỳ nghỉ xa xỉ và thanh toán hợp đồng diễn thuyết, ngụy 
tạo dữ liệu an toàn thuốc và nói đối EDA. 


- G§K có một “mạng lưới tham nhũng” gồm 49.000 bác sĩ 
nhận tiền lại quả để kê nhiều thuốc của Glaxo cho bệnh nhân. 


- Năm 2012, Pñzer đã đồng ý trả 2,3 tỷ đô la để giải quyết 
trách nhiệm hình sự và dân sự do quảng cáo bất hợp pháp 
thuốc chưa được phê duyệt Bextra (một loại thuốc giảm đau 
đã bị rút khỏi thị trường), Geodon (giổng Zyprexa, một thuốc 
điển hình chổng loạn thần kinh gây hại cho trẻ em), Zyvox 
(kháng sinh), và Lyrica (một loại thuốc động kinh). 


Chương 3 
KHỦNG BỐ & ĐÀN ÁP 


“Những liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên luôn bị đàn áp còn 
những nhà trị liệu có tiếng tăm thì bị khủng bố. Vấn nạn này diễn 
ra nhiễu nhất chính tại nước Mỹ." 


—Walter Last 


'Thưa các bạn, đó là sự thật 


tồn tại trong gần một thể kỷ qua là một thực tế. Ai 

nghỉ ngờ điều này hoặc là không để tâm hoặc là cổ 
tình nói đối. Lịch sử không thiểu những ví dụ về các nhà tư 
tưởng độc đáo bị khinh miệt, chế giễu, hủy hoại và bị bỏ tù vì 
đám nghĩ khác với lổi mòn cũng như cả gan đe dọa nguyên 
trạng và quyền lực của ma8a y tế. 


S w đàn áp và bức hại đổi với y học tự nhiên đã và đang 


Daniel Haley đã viết một cuốn sách tuyệt vời có tựa đề Politics 
in Healing: The Suppression and Manipulation o£ American 
Medicine (Chính trị trong chữa bệnh: Sự đàn áp và thao túng 
của Y tế Mỹ), trong đó ông chứng minh rằng các cơ quan 
chính phủ bao gồm FDA, NCI và FTC đã đàn áp một cách có hệ 
thống các liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả và sự đàn áp đó 
vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Cựu dân biểu tiểu. bang 
New York, người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu sức khỏe và 
chữa bệnh ở Mỹ, ngài Haley, là người đàn ông duy nhất có thể 
kể câu chuyện về thói tham lam tai hại và ảnh hưởng chính trị 
đã tác động đến các liệu pháp chăm sóc sức khỏe thay thế. 
Mười hai trường hợp dẫn chứng đã được ghí chép lại mà ngài 
Haley mô tả không phải là cá biệt. Tuy nhiên, điểu khiến 
những tài liệu ấy trở nên đặc biệt là bởi đó là những hồ sơ 
công khai về quả chữa trị ung thư cũng như sự đàn áp 
nhằm gây khó khăn cho bệnh nhân ung thư tìm kiếm và sử 
dụng những liệu pháp này. 


Hơn một thể kỷ qua, hàng trăm bác sĩ sử dụng liệu pháp thay 
thế và các nhà nghiên cứu thảo được có lương tâm đã bị đổi xử 
như những tên tội phạm vì “tội" điểu trị cho những bệnh 
nhân vô phương cứu chữa bằng những liệu pháp không được 
các cơ quan chỉnh phủ chấp thuận, những kẻ nhào xuống các 
phòng khám với súng máy và áo giáp. Trong khi đó, cũng 


chính những cơ quan này lại làm bộ làm tịch trước ống kính 
truyền hình và công chúng, vờ vĩnh là đầy tớ của nhân dân và 
bảo vệ lợi ích chung. 


Theo bác sĩ Robert Atkins, “Có rất nhiều liệu pháp điều trị ung 
thư, và tất cả đều đang bị đàn áp nhẫn tâm và có hệ thổng 
dưới tay các tổ chức về ung thư. Các tổ chức này bao gồm Hiệp 
hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), Viện Ung thư Quốc gia (NCI), FDA. 
và các bệnh viện ung thư hàng đầu. Sự thật là các tổ chức uy. 
tín này đều bị chỉ phổi bởi thành viên và vây cánh thuộc 
ngành công nghiệp dược phẩm, ngành hưởng lợi rất nhiều từ 
liệu pháp hoá trị” 


Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách của nhà sử học y tế nổi 
tiếng Hans Ruesch, cuốn Naked Empress or the Great Medical 
raud (Nữ hoàng trần trụi hay Sự man trá không tưởng trong 
y tế). Trong cuổn sách này, Ruesch phơi bày rằng tham nhũng 
và gian lận tràn lan trong y học, truyền thông, khoa học, 
chính phủ và công nghiệp. Ruesch trích dẫn bác sĩ J-W. Hodge 
ở trang 75, “Độc quyền y tế hay hợp doanh y tế, nói hoa mỹ là 
Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), không chỉ là tổ chức độc 
quyền xấu xa nhất, mà còn là tổ chức kiêu ngạo và nguy hiểm 
nhất. Mọi liệu pháp chữa bệnh an toàn, đơn giản và tự nhiên 


chắc chắn sẽ bị các nhà lãnh đạo kiêu ngạo của hiệp hội bác sĩ 
AMA công kích và lên án là giả mạo, gian lận, lừa bịp.” 


Ông tiếp tục: “Những người hành nghề y mà không hòa mình 
với hợp đoanh y tế sẽ bị lăng mạ là lang băm nguy hiểm. 
"Những chuyên gia vệ sinh phòng bệnh cổ gắng khôi phục sức 
khốe cho bệnh nhân bằng các liệu pháp tự nhiên không cần 
đến đao mổ hay thuốc độc, truyền huyết thanh, độc tổ mạnh 
hay vị xin, sẽ ngay lập tức bị các bạo chúa y tế và những kể 
cuồng tín vỏ chộp, bị lên án cay nghiệt, bị phỉ báng và bức hại 
hết mức có thể." Những nhà y tế hoạt động tự do, với những ý 
tưởng điều trị ung thư sáng tạo, bị vu khống, gán cho là “lang 
băm” hoặc “lang vườn" và bị ngược đãi, trong khi phác đồ điều 
trị của họ bị hạ thấp và cấm đoán. 


Nhưng tại sao? Big Medicine nói rằng họ đang bảo vệ chúng ta 
khỏi liệu pháp điều trị ung thư thay thể vì chúng chưa được 
chứng minh khoa học là có hiệu quả và có thể trì hoãn liệu 
pháp điều trị ung thư chỉnh thống hiệu quả hơn. “Điều trị ung 
thư chính thống hiệu quả hơn?" Đúng là trò đùa! Đó là cách họ 
nói về tỷ lệ 3% được chữa khỏi bằng hóa trị sao? Lập luận này 
thật nực cười nếu như không phải nó quá đau lòng đổi với 
hàng triệu nạn nhân ung thư. Họ không hề bảo vệ chúng ta; 
họ đang bảo vệ con bò sữa của mình! Và chính xác thì “chứng 


minh khoa học là có hiệu quả” của FDA là gì? Snickers, 
Twinkies, Cupcakes, Coca Cola, và hàng ngàn sản phẩm đồ ăn 
nhanh khác được FDA “chấp thuận”, nhưng nếu bạn đưa ra 
liệu pháp điều trị ung thư thay thế, rất có khả năng kết cục 
của bạn là ở trong tù. Liệu tôi có đang thổi phồng chuyện này. 
lên không? Xin hãy đọc tiếp... 


Harry Hoxsey 


Harry Hoxsey sinh năm 1901. Khoảng năm 1840, ông của 
Harry là John Hoxsey, một người chăn ngựa, có một con ngựa. 
giống bị ung thư. Khi con ngựa được thả ra bãi cổ, John nhận 
thấy con ngựa ăn chủ yếu một loại cây bụi đặc biệt. Vài tháng 
sau, con ngựa khổi bệnh ung thư. Sau đó, John đã phát triển 
một loại thuốc bổ thảo dược có nguồn gốc từ những “cành cây 
kỳ diệu" này và bắt đầu điều trị cho những con ngựa mắc 
bệnh khác. John truyền lại công thức cho con trai, cha của 
Harry, người âm thẩm sử dụng loại thuốc bổ này để giúp 
những người bị ung thư. Khi Harry mới 10 tuổi, ông đã bắt 
đầu giúp cha phân phát thuốc bổ này cho các nạn nhân ung 
thư giai đoạn cuổi. Họ đã thành công lớn, và cuổi cùng, khi 
người cha qua đời, Harry chịu trách nhiệm tiếp tục truyền 
thống chữa bệnh của nhà Hoxsey. 


Năm 1924, khi mới 23 tuổi, Harry đã mở Bệnh viện ung thư 
Hoxsey ở Dallas. Trong hơn 30 năm, ông đã điều trị (và chữa 
khỏi) cho nhiều bệnh nhân ung thư bằng cách sử dụng thuốc 
bổ Hoxsey. Đến năm 1950, Bệnh viện ung thư Hoxsey ở Dallas 
đã trở thành trung tâm ung thư tư nhân lớn nhất thể giới, có 
chi nhánh ở 17 tiểu bang. Vào thời điểm đó, người đứng đầu 
AMA là Morris Eishbein, cũng là biên tập viên của Jouznal oƒ 
the American Medical Association (JAMA ~ Tạp chí của Hiệp 
hội Y khoa Hoa Kỳ). Fishbein đã cố gắng mua bản quyền thuốc 
bổ từ Hoxsey, nhưng khi bị từ chối, Fishbein tìm cách trả thù 
ông, sử dụng JAMA làm công cụ chính để hạ uy tín của ông. 


Trong suốt nhiều năm, Fishbein đã công bố nhiều bài báo trên 
JAMA và tuyên bổ rằng thuốc bổ Hoxsey chỉ là một “chai nước. 
dấu vô giá trị” làm bằng “cỏ đại sau vườn”. Và do thực tế ông 
đã cho bệnh nhân ung thư sử dụng những cỏ đại này, Hoxsey, 
người không phải là bác sĩ, đã bị bắt giữ hơn 200 lần chỉ vì 
hành nghề thuốc không có giấy phép! Có lẽ kẻ thù lớn nhất 
của ông là công tố viên AI Templeton, người đã bắt ông hơn 
100 lần. Anh trai của AI là Mike bị ung thư giai đoạn cuổi và 
đã điều trị bằng phương pháp chính thống. Sau khi các bác sĩ 
trả ông về nhà chờ chết, Mike đã đến Bệnh viện ung thư 
Hoxsey và cuối cùng đã được chữa khỏi. Khi AI biết anh trai 
mình đã phục hồi điệu kỳ từ ung thư giai đoạn cuối, ông đã từ 


bổ công việc của mình và trở thành luật sư biện hộ cho 
Hoxsey. 


Không may, đây là thời kỳ mà liệu pháp điều trị ung thư chính 
thống Big 3 với lợi nhuận khổng lồ trong toàn bộ ngành Công 
nghiệp ung thư đã có vị trí vững chắc. Thuốc bổ Hoxsey rẻ 
tiền đã đặt lợi nhuận của Big 3 trước một mối đe dọa và họ 
nhận ra ngay điều đó, thế nên chẳng khó gì để đoán chuyện gì 
sẽ xây ra tiếp theo: một chiến dịch bôi nhọ quy mô lớn. Qua 
mạng lưới lật đổ của những người chung quyền lợi và qua 
hàng loạt những bài báo vu khống, Công nghiệp ung thư đã 
gán cho Hoxsey là “lang băm ung thư tồi tệ nhất thể kỷ”. 


Tuy nhiên, nếu Hoxsey là một lang băm, chắc ông ấy không 
phải là lang băm giỏi, bởi các lang băm làm việc vì tiễn, còn 
Bệnh viện ung thư Hoxsey điều trị cho toàn bộ bệnh nhân đến 
chữa, cho đù họ không có khả năng thanh toán. Thể nhưng 
maña y tế vẫn không ngừng vu oan giá họa. Người của FDA 
sẵn sàng tràn vào nhà các bệnh nhân của ông, dọa dẫm họ, nói 
với họ rằng họ bị lừa gạt bởi một lang băm và lấy đi thuốc của 
họ. 


Tuy nhiên, vào năm 1954, một nhóm độc lập gồm mười bác sĩ 
từ khắp nước Mỹ đã tiến hành thanh tra hai ngày tại Bệnh 
viện ung thư Hoxsey ở Dallas, xem xét các bệnh sử và nói 


chuyện với bệnh nhân. Sau đó họ đưa ra một tuyên bố ẩn 
tượng. Đó là bệnh viện đã “điều trị thành công những trường 
hợp bệnh lý được chứng minh là ung thư, cả trong và ngoài, 
không dùng phẫu thuật, xạ trị hoặc tia X”. Tất nhiên là những 
kết quả điều tra này đã bị Công nghiệp ung thư phót lờ. Năm 
1953, báo cáo Fitzgarld do ủy ban Thượng viện Mỹ tiến hành 
kết luận rằng ngành Y đã có “âm mưu đàn áp” liệu pháp 
Hoxsey. 


'Vì một bài viết vu khổng của Fishbein, Hoxsey đã kiện ông ta 
về tội phỉ báng và thắng kiện. Nhưng chừng đó là quá ít ỏi và 
muộn màng. Tên tuổi của Hoxsey cùng thuốc bổ của ông đã bị 
coi như rác rưởi và không bao giờ văn hỏi lại được. Tất cả các 
phòng khám, bệnh viện của Hoxsey rốt cuộc cũng bị đóng 
cửa. Bệnh viện ở Dallas đóng cửa năm 1960 và ba năm sau, để 
tránh áp lực, nữ điểu đưỡng viên Mildred Nelson (một y tá 
trưởng lâu năm, có mẹ được chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối 
nhờ thuốc bổ Hoxsey) đã chuyển hoạt động sang Tijuana, 
Mexico. Harry Hoxsey mất năm 1974, nhưng Trung tâm Y 
sinh vẫn tiếp tục điều trị tất cả các loại ung thư. Trước khi 
mất, Nelson chỉ định em gái bà là Liz Jonas lên làm quần lý 
của Trung tâm Y sinh. 


Như đã để cập trong cuốn sách, chúng tôi lên kế hoạch đưa 
cha tôi đến bệnh viện này, nhưng đáng tiếc là ông không bao 
giờ hồi phục sau ca phẫu thuật. Những hồ sơ y tế của họ cho. 
thấy nhiều bệnh nhân (một số nhập viện khi bị ung thư cấp) 
đã được giúp đỡ và thậm chí được chữa khỏi hoàn toàn bằng 
thuốc bổ Hoxsey. Cá nhân tôi biết một số người đã được chữa. 
khỏi bằng phương pháp này, họ là những ví dụ về một liệu 
pháp điều trị ung thư thay thế thành công đã bị Công nghiệp 
ung thư phủ nhận và coi như là “lang băm”. 


Royal Raymond Rife 


Royal Raymond Rife là một nhà khoa học xuất sắc sinh năm. 
1888. Rife đã phát triển công nghệ vẫn còn sử dụng phổ biến 
hiện nay trong lĩnh vực quang học, điện tử, hóa phóng xạ và 
hóa sinh. Trong những năm 1920, Rife phát minh ra kinh 
hiển vi vi rút đầu tiên trên thể giới. Vào ngày 3 tháng 11 năm. 
1929, tờ San Diego Union đã đưa trên trang nhất bài viết về 
kính hiển vi của ông, sau đó là một loạt các bài viết khác. Năm. 
1931, ông công bố kết quả nghiên cứu đến giới bắc sĩ và các 
trường đại học Y. Hầu hết các bác sĩ và các nhà nghiên cứu 
danh tiếng đều hăng hải ủng hộ công trình của ông. Trong số 
đó có bác sĩ Milbank Johnson, chủ tịch chỉ nhánh Nam 


California của AMA và thành viên ban giám đốc Bệnh viện 
Pasadena. 


Vào năm 1933, Rife hoàn thiện công nghệ và chế tạo ra kính 
hiển vi tổng hợp Rife có khả năng phóng đại 60.000 lần kích. 
thước bình thường của đối tượng. Không như kinh hiển vi 
điện tử chỉ có thể quan sát mẫu vật chết do sử dụng các chất 
nhuộm màu hóa học kịch độc, kính hiển vi của Rife cho phép 
ông quan sát sinh vật sống động thông qua một quy trình. 
được ông gọi là “nhuộm bằng ánh sáng”. 


Giống như rất nhiều khám phá quan trọng khác trong khoa 
học, những nguyên lý phía sau siêu hiển vi Rife tuy đơn giản 
nhưng vô cùng tài tình. Ví dụ, kính hiển vi không bao giờ cần. 
trở chùm ánh sáng, và theo Rife, nhiễu xạ ánh sáng là nguyên 
nhân khiến kinh hiển vi nghiên cứu tiêu chuẩn có độ phân 
giải thấp hơn. Thông qua kính hiển vĩ tiên tiến của mình, Rife 
có thể cho thấy “tính đa hình", nghĩa là phát triển một sinh 
vật trong mẻ cấy khác có thể sinh ra một sinh vật hoàn toàn. 
khác. 


Rife có thể quan sát các vi sinh vật trong cơ thể người, những 
sinh vật mà ông cảm thấy có thể gây ung thư. Ông quan sát 
phản ứng của các vi khuẩn khác nhau khi tẩn công chúng 
bằng vô số các cách kết hợp của tần số vô tuyến và âm thanh. 


Ông đã sớm phát hiện ra rằng tần sổ nhất định mà ông gọi là 
“tần số dao động chết người”, sẽ tiêu điệt các vi khuẩn đa hình. 
đang hoạt động trong ung thư. 


Vào đầu năm 1934, bác sĩ Milbank Johnson, người đã trở 
thành bạn bè và ủng hộ Rife, sắp xếp thử nghiệm lâm sàng 
chính thức thiết bị Rife Beam Ray (chùm tia Rife). Đội ngũ yiế 
gồm một danh các bác sĩ và các nhà bệnh lý học danh tiếng. 
Mười sáu bệnh nhân ung thư "gi: ệ hạt 


oạn cuối" từ Bệnh 
Pasadena tình nguyện điều trị bằng máy Rife, thiết bị có thể 
tiêu diệt các vi khuẩn đa hình bên trong các tế bào ung thư. 
Sau ba tháng, toàn bộ mười sáu bệnh nhân đều còn sống. Các 
bác sĩ rất ngạc nhiên khi mười bốn bệnh nhân không còn đấu 
hiệu ung thư và được thông báo “khỏi” lâm sàng. Một tháng 
sau, hai bệnh nhân còn lại cũng được thông báo “thoát khỏi 
ung thư". “Tỷ lệ chữa khỏi” của Rife với mười sáu bệnh nhân 
giai đoạn cuổi này là 100%. Đây là một bước đột phá quan 
trọng! 


Và Mafia y tế xuất hiện. Người đứng đầu AMA thời kỳ đó là... 
bạn đoán đúng rồi đấy.. gã xấu xa Morris Fishbein. Cũng 
giống như đã làm với Harry Hoxsey, Fishbein muổn tham gia 
bán các thiết bị này, vì vậy, ông ta để xuất một thổa thuận 
theo đó ông (và AMA) sẽ ban cho Rife ân huệ chính thức và 


sau đó yêu cầu bạn bè tại FDA nhanh chóng tiển hành thẩm 
đuyệt thiết bị của Rife. Trong cuộc trao đổi, Fishbein mong, 
muốn nhận được một phần lớn lợi nhuận từ việc bán hàng. 
Rife đã từ chối. 


Tương tự như những gì đã làm với Harry HOxsey, Fishbein và 
bè lũ tìm cách hủy hoại Rife. Phòng thí nghiệm của Rife bị phá 
hoại, ảnh chụp, phim và hồ sơ bị đánh cắp. Kính hiển vi của 
á ›hòng thí nghiệm của ông bị đốt trụi, và một 
sổ người ủng hộ ông chết trong hoàn cảnh đáng ngờ. Năm 
1940, hai bác sĩ ủng hộ Rife bị các nhân viên liên bang khám 
xét và tịch thu toàn bộ thiết bị, ghi chép. Cả hai sau đó đều 
được phát hiện đã chết và được cho là tự tử bằng thuốc độc. 


Tiển nhanh đến năm 1944... 


Bác sĩ Milbank Johnson thu xếp một cuộc họp báo để công bổ 

iệc chữa khỏi ung thư bằng máy của Rife. Có tin đồn rằng các 
đại diện Big Pharma đã tiếp cận bác sĩ Johnson và đề xuất một 
khoản tiền để im đi thông tin về công trình của Rife. Thật bí 
ẩn, đêm trước buổi hợp báo, bác sĩ Johnson đột ngột qua đời 
và tất cả ghỉ chép của ông được người thi hành đi chúc tuyên 
bổ là “mất tích”. Mặc dù ban đầu vụ này được cho là do tai nạn, 
vài năm sau các nhà điều tra khai quật thi thể của Johnson và 
phát hiện ra thuốc độc. 


Sau đó là cú đo ván - cảnh sát tịch thu một cách bất hợp pháp 
đi sản 50 năm nghiên cứu của ông. Các tạp chí y tế vốn được 
các công ty dược phẩm tài trợ gần như toàn bộ và chịu kiểm. 
soát của AMA, đã từ chối công bố bất cứ thông tin gì vẻ 
phương pháp của Rife. Năm 1971, ở tuổi 83, Rife qua đời vì 
dùng quá liễu valium và rượu. Để biết thêm thông tin về 
Royal Raymond Rife, bạn hãy đọc cuốn The Cancer Cure That 
'Worked (Phương pháp chữa trị ung thư hiệu quả) của Barry 
Lynes. 


Câu chuyện  Ralph 


'WWW,cancerdecisions.com) 


Mos (tríh dẫn - từ 


“Năm 1974, tôi bắt đầu làm việc tại Trung tâm Ung thư 
Tưởng nhớ Sloan-Kettering, bệnh viện điều trị ung thư hàng 
đầu thế giới. Tôi là người duy tâm và là một tay viết trẻ đầy 
nhiệt huyết về chuyên ngành khoa học, tự hào là một phần 
của Sloan Kettering và “Cuộc chiến ung thư" của Nixon. Ngay 
từ khi còn nhổ, những người hùng của tôi là các nhà khoa học. 
Công việc tại Sloan-Kettering giống như một giấc mơ trở 
thành hiện thực. 


Trong vòng ba năm, tôi đã thăng tiến đến vị trí Trợ lý Giám 
đốc công tác cộng đồng tại bệnh viện. Lúc đó tôi đã 34 tuổi, 
kết hôn với người yêu thời trung học, có một con gái và một 


con trai, 9 và 7 tuổi. Chúng tôi đã dự tính mua nhà và tiết 
kiệm cho việc học hành của lũ trẻ, vì vậy, bạn có thể hình 
dung chúng tôi vui mừng như thế nào khi tôi được thăng 
chức với mức lương cao. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi đã thực sự 
kỳ vọng vào “tương lai tươi sáng” của tôi tại Sloan- Kettering. 
Nhưng không lâu sau đó, một chuyện đã xảy ra làm thay đổi 
cuộc sống của tôi mãi mãi. 


Phần lớn công việc của tôi là viết thông cáo báo chí về tin tức 
ung thư và các bản tin nội bộ bệnh viện. Tôi cũng xử lý các 
cuộc gọi từ báo chí và công chúng về các vấn để ung thư. Một 
hôm, tôi đang thực hiện công việc thường nhật khi phỏng vấn. 
một nhà khoa học đáng kính tại bệnh viện cho một bài viết 
trên bản tin mà tôi đang xử lý, Thì ra nhà khoa học này, bác sĩ 
Kanematsu Sugiura, đã nhiều lần thu được kết quả tích cực về 
thu nhỏ khối u trong những nghiên cứu trên chuột với 
một chất tự nhiên gọi là amygdalin (có thể bạn đã nghe nói về 
nó với cái tên laetril"). Phẩn khích (và ngây thơi) tôi đã nói 
“phát hiện” của mình về công trình của Sugiura cho Giám đốc 
công tác cộng đồng và các cấp trên khác, rồi lên kể hoạch cho 
ra một bài viết. Sau đó, tôi nhận được cú sốc của cuộc đời. 


Họ nhẩn mạnh rằng tôi phải ngừng câu chuyện này ngay lập 
tức và không được nhắc lại một lần nào nữa. Tại sao? Họ nói 


rằng nghiên cứu của bác sĩ Sugiura không có căn cứ và hoàn 
toàn vô giá trị. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy kết quả đó! 
'Và tôi biết bác sĩ Sugiura là một nhà khoa học thực thụ và một 
người có đạo đức. Sau đó, các sếp đã đưa ra một chỉ thị mà tôi 
sẽ không bao giờ quên: Họ bảo tôi nói đối. Thay vì câu chuyện 
mà tôi định viết, họ ra lệnh cho tôi viết một bài báo và thông 
cáo báo chí cho tất cả các cơ quan tin tức lớn nhẩn mạnh rằng 
tất cả các nghiên cứu amygdalin đều không khả quan và chất 
đó không có giá trị điều trị ung thư. Tôi phẩn đối và cổ gắng. 
tranh luận với họ, nhưng họ không thèm nghe. 


Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác của mình trên chuyến tàu 
điện ngắm về nhà ngày hôm đó. Đầu óc tôi quay cuồng với 
một mớ hỗn độn những cẩm giác lẫn lộn dữ dội, sốc, thất 
vọng, lo sợ cho cuộc sống của riêng mình và tương lai của gia 
đình, và đẳng sau tất cả, một nhu cầu mãnh liệt muốn biết tại 
sao lại có sự che đậy này. Sau cuộc nói chuyện đài với vợ và 
cha mẹ tôi (họ choáng váng, như bạn có thể hình dung ra), tôi 
quyết định hoãn viết bất kỳ văn bản thông cáo báo chí nào về 
amygdalin, cho đến khi tôi có thể kín đáo quan sát toàn bộ sự 
việc chỉ tiết hơn. Mọi người trong văn phòng trông vui về vì 
trút được gánh nặng, và chúng tôi lại bận rộn với những dự án 
ít gây tranh cãi khác. 


Vậy là sau đó vài tháng, tôi đã có thể thực hiện cuộc điều tra 
của riêng mình để giải đáp câu hỏi lớn mà tôi không thể bổ 
qua: Tôi đang làm việc cho ai và tại sao họ muốn ỉm đi những, 
kết quả tích cực trong nghiên cứu ung thư? Tài liệu của tôi dày 
lên bởi phát hiện được ngày càng nhiều sự: thật thú vị - và 
đáng lo ngại. Trước đây tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ đến 
chính trị ung thư. Giờ đây, khi chắp nổi các mảnh ghép lại với 
nhau, tôi biết được rằm; 


- Những người trong Hội đồng quản trị Sloan-Kettering là 
những nhà đầu tư có tên tuổi trong ngành công nghiệp hóa. 
đầu và các ngành công nghiệp ô nhiễm khác. Nói cách khác, 
bệnh viện nằm dưới sự điều hành của những người làm giàu 
bằng việc đầu tư vào những thứ gây ung thư tồi tệ nhất trên 
hành tỉnh. 


- CEO của các công ty dược phẩm hàng đầu sản xuất thuốc 
ung thư cũng chiếm số đông trong Hội đồng quản trị. Hiển 
nhiên họ có quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch trong vi 
thúc đẩy hóa trị và phá hoại ngầm những liệu pháp tự nhiên. 


- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Bristol- 
Myers Squibb - nhà sản xuất thuốc hóa trị hàng đầu thế giới, 
nắm giữ những chức vụ cao trong Hội đồng quản trị của 
§loan- Kettering. 


- Trong số chín thành viên của Ủy ban thể chế chính sách đầy 
quyền lực của bệnh viện, bẩy người có quan hệ với công 
nghiệp được phẩm. 


- Chính bệnh viện cũng đầu tư vào cổ phiếu của những công 
ty thuốc này. 


- Giám đốc các công ty thuếc lá lớn nhất tại Mỹ, Phillip Morris 
và RJR Nabisco, nắm giữ vị trí danh dự trong Hội đồng quản 
trị. 

- Sáu thành viên Hội đồng quản trị cũng phục vụ trong Hội 
đổng quản trị của New York Times, CBS, Warner 
Communications, Readers Digest, và các hãng truyền thông 
khổng lồ khác. 


Chẳng có gì ngạc nhiên, lợi nhuận từ thuốc hóa trị là không 
thể đong đếm và các phương tiện truyền thông sôi nổi quảng 
bá cho mỗi loại thuốc mới như một “bước đột phá” trong ung. 
thư. Tôi lưu giữ tất cả các ghi chép trong tủ tài liệu tại nơi làm 
việc. Tôi không có khái niệm khi nào tôi sẽ làm gì với chúng. 
Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải hiểu sâu về điều này, vì chính 
bản thân tôi. 


Trong khi đó, mối quan tâm của công chúng với laetrile vẫn. 
không hể suy giảm. Rất nhiều người qua biên giới đến các 
bệnh viện ở Mexico để mua laetrile. Điện thoại thư ký của tôi 
reo liên tục bởi những người muốn biết ý kiến của Sloan- 
Kettering về giá trị của laetrile. Lại một lần nữa tôi được yêu. 
cầu đưa ra các thông tin rằng kết quả của tất cả các nghiên 
cứu là không khả quan. 


'Về nhà, tôi triệu tập một cuộc họp gia đình. Với sự ủng hộ của 
mọi người, tôi quyết định rằng không thể nói đối thay cho 
Vào tháng 11 năm 1977, trước một cuộc họp báo, 
tôi đã tổ cáo việc che giấu kết quả nghiên cứu amygdalin của 
Trung tâm Ung thư Tưởng nhớ Sloan-Kettering. Có cảm giác 
như nhẩy xuống từ ván nhún cao nhất ở bể bơi, nhưng tôi tin. 
chắc rằng mình đã làm đúng. Tôi bị sa thải ngay hôm sau vì 
“không thực hiện trách nhiệm cơ bản nhất của mình” - 
theo câu trả lời của bệnh viện với New York Times, nói cách 
khác, không chịu nói dối nhân đân Mỹ. 


Khi định thu dọn đồ đạc của mình trong văn phòng, tôi thấy 
tài liệu đã bị niêm phong và hai nhân viên bảo vệ bệnh viện có 
vũ trang hộ tống tôi ra khổi tòa nhà. 


May mắn thay cho tất cả chúng ta, tôi có một người vợ rất 
thông minh, suốt thời gian đó, cô ấy đã sao lại những ghỉ chép 


nghiên cứu của tôi và cất giữ một bộ tài liệu hoàn chỉnh ở một 
nơi an toàn. Những ghi chép đó đã trở thành cuốn sách đầu 
tiên của tôi - The Cancer Industry (Công nghiệp ung thư), 
cuốn sách vẫn được in ra (tái bản có bổ sung) và bày bán ở các 
cửa hàng sách. Cái ngày định mệnh ấy, khi đứng trước cuộc 
họp báo đông nghẹt người và nói ra sự thật, là khởi đầu của 
một cuộc hành trình mà tôi không bao giờ có thể dự đoán 
trước. Tôi dấn thân vào một nhiệm vụ mà tôi vẫn đang làm. 
ngày hôm nay - giúp đỡ bệnh nhân ung thư tìm ra sự thật về 
các liệu pháp điều trị ung thư tốt nhất. 


'Vâng, suốt những năm sau đó, chúng tôi không thể mua được 
nhà, lũ trễ đến trường bằng học bổng và các khoản vay, vợ tôi 
phải đi làm công việc toàn thời gian. Song ngẫm lại, trải 
nghiệm làm 


một người bên trong nội bộ “công nghiệp ung thư” lại nằm 
trong những điều tốt nhất từng xảy đến với tôi. Giá trị của tôi 
đã được thử thách và tôi phải xem xét điều gì là quan trọng 
trong cuộc sống của mình. Nhờ trải nghiệm khó khăn này ở 
Sloan-Kettering, tôi đã tìm thấy hướng đi có ý nghĩa thực sự 
cho sự nghiệp, chứ không phải chỉ leo lên nấc thang sự nghiệ 
ở Sloan-Kettering và đánh mất linh hồn trong quá trình đó. 


Khủng bố & đàn áp hơn nữa 


Bác sĩ Jonathan Wright là một chuyên gia dinh dưỡng được 
đánh giá cao, nhưng tội lớn nhất của ông là khuyến khích liệu 
pháp điều trị tự nhiên không được FDA phê duyệt. Vào mùa hè 
năm 1992, tờ The Civil Abolitionist đăng bài viết có tiêu để 
FDA: The American Gestapo Prosecutor or Persecutor? (FDA: 
Ủy viên công tố hay kẻ khủng bố?) kể lại một câu chuyện. 
Ngày 6 tháng 5 năm 1992, giống như một cuộc đàn áp quân 
sự, phòng khám của bác sĩ Wright đã bị hơn 20 người đàn ông 
vũ trang tấn công, họ đạp tung cửa, chĩa súng vào cả bệnh 
nhân và nhân viên, tịch thu hồ sơ công tác, hồ sơ bệnh nhân, 
vật tư, và thiết bị. Các mật vụ “Gestapo” EDA dành 14 tiếng tại 
phòng khám, khám xét tất cả mọi thứ. Vào thời điểm đó, ông, 
thậm chí còn chưa bị kết tội! 


Tại sao họ phải đạp cửa xông vào và rút súng? Bác sĩ Wright 
không phải là một tên tội phạm nguy hiểm. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học Harvard và Trường Y của Đại học Michigan, 
ông là biên tập viên dinh dưỡng của tạp chí Prevention trong 
hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, ông đã mắc lỗi không thể tha thứ 
~ ông đã không kê đơn thuổc điều trị bệnh. Thay vào đó ông 
chọn sử dụng liệu pháp đỉnh dưỡng và vitamin. Một trong 
những liệu pháp điểu trị yêu thích của ông là sử dụng L- 
Tryptophan để điều trị trầm cảm, nhưng FDA đã cấm loại axit 


amin này. Trùng hợp thay, nó bị cấm chỉ một vài tháng trước 
khi FDA đẩy mạnh Prozac cho điều trị trầm cảm. 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Bạn tôi, Jason Vale, được bác sĩ giáng bản án tử hình vào giữa 
những năm 1990 khi bị phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. 
Thông qua nghiên cứu sâu rộng, ông phát hiện ra rằng những 
người từng bị ung thư tìm thấy những đặc tính chữa trị trong 
thứ đơn giản như hạt táo và hạt mơ. Hóa ra, những hạt đó. 
chứa chất tự nhiên có thể tiêu diệt tế bào ung thư (vitamin 
B17). Jason lập tức bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi ăn hạt táo 
hằng ngày. Trong thời gian ngắn, bệnh ung thư của Jason 
đúng là đã biển mất. Khi Extra phát sóng câu chuyện của 
Jason trên truyền hình quốc gia, nó được xếp hạng cao nhất 
trong các chương trình cho đến thời điểm đó vì vậy họ đã 
chọn phát lại vào tuần sau. Phẳn hồi của khán giả rất tuyệt vời 
và Jason chìm ngập với hàng ngàn cuộc điện thoại từ người 
dân trên toàn quốc. 


Kể từ đó, Jason đã truyền cảm hứng và giúp cho hàng ngàn 
người điều trị ung thư theo cách tự nhiên. Thông qua chế độ 
ăn uống thích hợp bao gồm hạt táo và hạt mơ, họ đã tạo nên 
câu chuyện thành công của riêng mình và may mắn thay họ 
vẫn còn sống để kể lại. Tháng 11 năm 2001, Jason đã bị FDA. 
ép kỷ một “Sắc lệnh thỏa thuận” ngăn cần anh ta chia sẻ câu 


chuyện của mình. Mặc đù anh ấy không vi phạm bất cứ luật 
nào nhưng FDA vẫn cáo buộc hình sự chống lại việc Jason 
phân phối hạt mơ. 


Jason bị tuyên án vào ngày 18 tháng 6 năm 2004, với 63 
tháng tù giam và 3 năm quản thúc. Sau khi thụ án gần 4 năm. 
trong tù, Jason đã được thả đầu năm 2008. Ơn Chúa! 


'Bác sĩ Max Gerson đã phát triển thành công. một phác đồ điều. 
trị cho bệnh nhân ung thư sử dụng một chế độ nghiêm ngặt 
về dinh đưỡng, nước ép tươi, và các cnzymne tuyển tụy. Cộng 
đồng y tế đã có một cơ hội tuyệt vời để xem xét thích đáng liệu. 
pháp điều trị ung thư thay thể khi một Ủy ban Thượng viện 
Mỹ để nghị cấp kinh phí cho nghiên cứu sâu rộng điều trị của 
ông, và các thượng nghị sĩ đã rất ấn tượng với kết quả. 


Thể nhưng, AMA vận động hành lang quá mạnh chống lại 
việc nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư thay thể và để nghị 
đó gần như thất bại tại Thượng viện. Sau đó, maña y tế sử 
dụng ảnh hưởng của họ để ngăn chặn thành công của Gerson 
và gán cho ông là “lang băm", mặc dù thực tế phác đồ điều trị 
của ông đã chữa khỏi nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn. 
cuối. 


Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của mañia y tế và công nghiệp 
ung thư là nhanh chóng ngăn chặn mọi khám phá về liệu 
pháp điều trị ung thư thay thể và khiển công chúng nhìn 
nhận các bác sĩ phát hiện ra liệu pháp điểu trị thay thế là 
những người thiểu năng lực hoặc những ông lang băm. Và họ 
khá hiệu quả - thậm chí họ có trang web cho mục đích này. 


'Neal Deoul là nhà tài trợ nghiên cứu điều trị ung thư thay thể 
trong những năm 1990. Năm 1998, Tổng chưởng lý bang 
Maryland - Joseph Curran buộc tội ông phân phát tài liệu 
quảng cáo lừa đảo. Deoul đã tài trợ Tup Inc phân phối cesium. 
và T-UP (chiết xuất lá cây nha đam) để chiến đấu với ung thư 
và AIDS, mặc dù thực tế là không hể có lấy một đơn khiểu nại 
của người tiêu đùng nào và có hàng trăm lời chứng thực từ 
những người tiêu dùng về những kết quả tốt. Trớ trêu thay, 
khi vụ kiện chổng lại Deoul diễn ra tại tòa án, chính bản thân 
Deoul được chẩn đoản bị ung thư tiền liệt tuyến dạng cấp. 
Ông lặng lẽ và tự tìn sử dụng cesium và T-UP điều trị ung thư 
tuyến tiền liệt. 


Tất nhiên, các bác sĩ của maña y tế đã lớn tiếng phần đối và dự 
báo điều tồi tệ nhất nếu ông tiếp tục từ chối xạ trị và hóa trị, 
thế nhưng tình trạng của ông lại được cải thiện nhờ kết quả 
dùng thuốc của riêng ông... không có liệu pháp điều trị nào 


khác được sử đụng. Thật không may, việc điều trị thành công 
của ông trong cuộc sống thực đã không được phản ánh trong 
phòng xử án. Thẩm phán phát hiện ra Deoul và T-UP Inc mắc 
tội vi phạm luật bảo vệ người tiêu đùng của Maryland. Vấn đề 
quan trọng là liệu các sản phẩm thực sự chống ung thư có bao 
giờ được nói đến trong kết luận của thẩm phán hay không. 


Jimmy Keller điều hành một phòng khám ung thư thay thế ở 
Baton Rouge, nhưng đã bị buộc phải rời khỏi đất nước đến 
Tijuana, Mexico. Keller đã thành lập phòng khám sau khi sử 
dụng các liệu pháp tự nhiên để chữa trị cho bản thân bị ung 
thư giai đoạn cuối. Ung thư của ông điều trị không thành 
công trong hơn hai thập kỷ trước đó bởi các chuyên gia ung 
thư chính thống, họ cắt bỏ tai và làm méo mó khuôn mặt của. 
ông. Đúng là liệu pháp điều trị chính thống điển hình của Big 
3, ung thư của Keller quay trở lại với mức độ mạnh hơn bình 
thường. Ông đã nghiên cứu phương pháp chữa bệnh tự nhiên, 
tự chữa khỏi cho chính mình, và sau đó bắt đầu giúp đỡ người 
khác chữa trị. Ông nghĩ mình đã được an toàn khỏi ma8a y tế 
đo ông ở Mexico. Như ông đã lắm. 


Tháng 3 năm 1991, Keller bị bổn tay săn tiền thưởng làm việc 
cho Bộ Tư pháp Mỹ, theo lệnh của FDA bắt cóc và buộc phải 
vượt qua biên giới Mỹ. Ở đó, Keller đã bị FBI bắt vì mười hai tội 


danh lừa đảo. Tội của ông là gì? Keller đã thực hiện cuộc gọi 
điện thoại qua đường dây liên bang để thu hút người dân đến 
bệnh viện của ông ở Mexico. Sau khi bắt cóc Keller bất hợp 
pháp từ đất Mexico, mà không dẫn độ, ông đã bị bỏ tù ở Texas. 
Thật ngạc nhiên, mức tiển tại ngoại của ông lên đến năm. 
triệu đô la. Sau đó ông bị kết án và bỏ tù hai năm. 


Bác sĩ Joe Di Stefano (một chuyên gia đinh dưỡng được cấp 
phép) và bác sĩ Daniel Mayer (một chuyên gia nắn xương) sở 
hữu hai bệnh viện ở Florida, ở đó họ dùng sản phẩm gọi là 
Albarin, chiết xuất từ cây nha đam, cho các bệnh nhân ung 
thư. Albarin được phát triển bởi bác sĩ Ivan Danhoff, một giáo 
sư đã nghỉ hưu được biết đến như “cha để của nha đam". Bác sĩ 
Di Stefano và bác sĩ Mayer đã sử dụng Albarin trên 100 bệnh 
nhân ung thư được chuyển đến bệnh viện cho người hấp hối. 
Thật ngạc nhiên, 94 người trong số họ sống sót và không bị 
tác dụng phụ của liệu pháp điều trị. Nhìn chung, mức độ hồi 
phục là 80%. Vào đầu tháng 10 năm 2001, bác sĩ Di Stefano 
rời bệnh viện vào lúc nửa đêm sau một ngày dài làm việc, và 
giật mình nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ thùng rác phía 
sau. Rác bị trải ra trên khắp mặt đất. Ông chăm chú nhìn lên 
phía trên các thùng rác và thấy hai kẻ lạ đang lục lọi. Thì ra 
các “thợ sục rác" là đặc vụ của FDA. 


Thế rồi, một tuần sau đó, đúng một tháng sau những cuộc tấn 
công được cho là “khủng bố” ngày 9/11, một cuộc tấn công 
“khủng bổ" khác đã xảy ra. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2001, 
120 đặc vụ của FDA, DEA, Hải quan Mỹ đã đột kích và “tịch 
thu” các thiết bị tại các phòng khám ở Tampa và St Petersburg. 
Trong cuộc tấn công bất ngờ này, các đặc vụ thực thi pháp 
luật hồi các bệnh nhân họ có muốn được ra khổi nơi đó không, 
nhưng không một ai nói “có”. Một trong số các bệnh nhân 
than phiền “Chúng tôi đều là người lớn và tự nguyện đến đây. 
Sao các ông không ra khỏi đây và để chúng tôi yên" Một đặc 
vụ FDA trả lời: “Đây sẽ là ngày điều trị cuổi cùng của các anh!” 


Cuộc tấn công đổng thời xây ra với bác sĩ Danhoff ở Grand 
Prairie, Texas và Jerry W. Jackson của Allied Pharmacy 


Services ở Arlington, Texas. Jackson là được sĩ chuẩn bị chiết 
xuất nha đam. Trong ma8a y tế tàn bạo này, FDA hài lòng với 
việc đóng cửa các bệnh viện và không cho phép sử dụng chiết 
xuất nha đam. Không ai đi tù. Nhưng nhiều bệnh nhân không 
được tiếp tục điều trị và ít nhất tám người chết trong vòng 
một năm. 


Tại sao chính phủ tấn công những người hành nghề y sử dụng 
chiết xuất nha đam? Họ đã trả lời những thắc mắc của các bác 
sĩ ung bướu địa phương, những người đã bị mất việc! Nhận 
thấy những bác sĩ này là một phần của ma8a y tể, FDA đã 


hành động chớp nhoáng trong cuộc đột kích Gestapo như thế 
để loại bổ mối đe đọa cạnh tranh này. Sau cùng, nếu hiệu quả. 
của chiết xuất nha đam được biết đến rộng rãi, nó có thể hạn 
chế sức bản của các loại thuốc hóa trị lợi nhuận cao. Liệu có rõ 
ràng hơn không khi nói “cuộc chiến ung thư” thực sự là cuộc 
chiến chống lại liệu pháp chữa trị ung thư theo tự nhiên? 


Trong cuổn sách Politics in Healing: The Suppression and. 
Manipulation of American Medicine (Chính trị trong chữa 
bệnh: Sự ngăn chặn và thao túng của Y tế Mỹ), Daniel Haley 
đã ghi nhận 11 trường hợp đàn áp có hệ thống các phương 
pháp chữa trị ung thư đã được chứng mình với các chất như 
hydrazine sulfate, DMSO, caesium chloride, và nha đam. 
Haley kết luận: “Trong một thị trường tự đo, trong đó liệu 
pháp không độc hại có thể cạnh tranh công khai với các liệu 
pháp độc hại và thông tin không bị bưng bít, người tiêu dùng 
sẽ tự biết lựa chọn. Đây chính xác là những gì các công ty được 
không muốn. FDA tìm mọi cách để loại bỏ những liệu pháp 
hiệu quả, không độc hại có thể cạnh tranh vượt trội với dược. 
phẩm độc quyền nhãn hiệu và thường là độc hại. Bằng cách 
ngăn cần các liệu pháp này khổi thị trường, FDA không bảo vệ 
công chúng khỏi bị tổn hại. Mà là bảo vệ các công ty được 
phẩm khỏi sự cạnh tranh quyết liệt." 


Thực tế là có rất nhiều liệu pháp điều trị ung thư thay thế 
thành công được tạo ra trong thế kỷ vừa qua và sau đó lại biến 
mất do bị đàn áp và khủng bố. Sự cố chấp khoa học phân cách 
nghiên cứu ung thư chính thống với thực tế vẫn còn nguyên 
vẹn. Có vô số những câu chuyện thực tế về khủng bố và đàn 
áp. Tôi sẽ không liệt kê tất cả ra đây mà để bạn tự tìm hiểu. 


Chỉ cần gỗ những cái tên này vào bất kỳ công cụ tìm kiểm nào: 
bác sĩ Sam Chachoua, bác sĩ Hulda Clark, bác sĩ A. Keith 
Brewer, bác sĩ William Kelley, bác sĩ Gaston Naessens, bác sĩ 
Patrick Elanagan, bắc sĩ Hans Nieper, JH Tilden, bác sĩ Kurt 
Donsbach, bác sĩ Stanislaw Burzynski, bác sĩ William Koch, 
bác sĩ EM Eugene Blass, bác sĩ Otto Warburg, bác sĩ Virginia 
Livingston, bác sĩ Gũnther Enderlein, bác sĩ Ernst T. Krebs, 
bác sĩ Philip E. Binzel, Jr và danh sách cứ kéo đài mãi. Rất 
nhiều cái tên đã mất... những cái tên khác thì đã bị nghiền nát 
vĩnh viễn. 


Điểm chung của tất cả những bác sĩ đáng kính này là gì? Tất 
cả bọn họ đều đã phát triển những liệu pháp điều trị thay thế 
thành công trong điều trị ung thư cho hàng ngàn bệnh nhân. 
Và tất cả đều bị công nghiệp ung thư bức hại do sử dụng liệu. 
pháp điều trị “không được phê duyệt". Những ví dụ này chỉ là 
phần nổi của tảng băng trôi khổng lồ. Maña y tế có gần 100 


năm lịch sử lũng đoạn, khủng bố và tổ chức đàn áp trên điện 
rộng những liệu pháp điều trị ung thư thực sự có hiệu quả. 
Hàng triệu người đã phải cam chịu và thậm chí mất mạng vì 
những kể vô trách nhiệm nhận hối lộ, nhắm mắt lại trước đổi 
mới, và chối từ làm những điều đúng đắn về đạo đức. 


Nhưng những gì đang xảy ra trong y học ngày nay không làm 
chúng ta ngạc nhiên nếu xét lại lịch sử. Bạn có biết nhiều 
khám phá vĩ đại nhất trên thế giới đã bị chối bổ ngay từ đầu 
bởi cộng đồng khoa học? Những con người mở đường cho 
những khám phá này thường bị nhạo báng và quy cho là lang 
băm. 


Theo Arthur Shopenaur, nhà triết học thế kỷ 19, “Mọi sự thật 
đều đi qua ba giai đoạn trước khi được chấp nhận. Đầu tiên, 
nó bị nhạo báng; lẩn thứ hai, nó bị phản đối; lần thứ ba, nó 
được coi là hiển nhiên”, 


Điều trớ trêu của khoa học (có nhiệm vụ tìm kiếm những 
chân lý mới) là dường như hầu hết các thành viên của bất kỳ 
tổ chức khoa học nào cũng hết mình chống lại sự tiến bộ thực 
sự và kìm hãm những tư duy độc đáo. 


Bộ phận thô bạo, thành kiến và cố chấp ghê gớm nhất của Big 
Medicine chắc chắn là bộ phận liên quan tới ung thư. Thực ra, 


công nghiệp ung thư có một danh sách “lang băm ung thư” 
công bố trên nhiều trang web. Lang băm ung thư có những. 
điểm chung gì? Họ sử dụng “những phương pháp chưa được 
chứng minh” để điểu trị ung thư. Hãy xem xét điểu này, 
“những phương pháp chưa được chứng mỉnh” chính xác 
nghĩa là gì? Có phải những phương pháp này chưa thực sự 
được chứng minh, hay bằng chứng về thành công của những 
phương pháp này đã bị tịch thu? 


Bạn nên biết rằng công nghiệp ung thư đã hao tổn biết bao 
công sức để chôn vùi và ngăn chặn liệu pháp chữa trị ung thư 
thay thể thành công. Họ ngăn chặn cả những liệu pháp điều. 
trị ung thư thay thế không quả; theo đó, dường như tất. 
cả các liệu pháp điều trị mà họ ngăn cắn đều không hiệu quả 
và họ chỉ đang “làm công việc của họ để bảo vệ chúng ta". Tuy 
nhiên, thực tế là hàng trăm liệu pháp điều trị ung thư thay thế 
đang hiệu quả và không may là số ít những kẻ bán thuốc rong 
trị bá bệnh đã là con sâu làm rấu nồi canh để công nghiệp ung 
thư viện vào và khiến tất cả các liệu pháp điều trị ung thư 
thay thể (bao gồm cả các liệu pháp điều trị hiệu quả) trông, 
như lang băm. 


Nói thật, hầu hết những hoạt động hẳng ngày của y học chính 
thống cũng chưa được chứng mình nếu theo tiêu chuẩn của 


chính phủ. Năm 1978, Cơ quan đánh giá công nghệ (một cơ. 
quan của Quốc hội) đã ban hành một báo cáo nghiên cứu 
chính thức kết luận “chỉ từ 10% đến 20% các quy trình đang 
được sử dụng trong hoạt động y tế được chứng minh là hiệu. 
quả qua thử nghiệm kiểm tra”. Có nghĩa là khoảng 80% và 
90% những gì các bác sĩ làm với bạn là phỏng đoán chưa được. 
chứng mỉnh khoa học. Theo định nghĩa của chính phủ thì 
phần lớn y học chính thống là “lang băm”. 


Theo Webster Kehr: “Bằng chứng khoa học về liệu pháp điểu 
trị thay thế có thể so sánh được với kích cỡ con tàu của Nữ 
Hoàng Mary II. Bằng chứng khoa học về liệu pháp điều trị 
chính thống chỉ như con tầu cỡ chiếc bổn tắm. Tôi không 
phóng đại. Song, FDA vẫn cho rằng hóa trị và y học chính 
thống 'cớ bằng chứng khoa học và các liệu pháp điều trị thay 
thế 'không có bằng chứng khoa học: Đó hoàn toàn là dối trá. 
'Vậy làm thế nào mà FDA, NIH, NCI, AMA, ACS, v.v. ngăn chặn 
được bằng chứng vượt trội về mặt thống kê của liệu pháp điều 
trị thay thế cho ung thư? Bằng cách bổ qua (ví dụ, liệt vào 
danh sách đen) và lắm nhảm về khái niệm 'thuyên giảm tự 
'phát' và cái tôi gọi là 'thuyên giảm tâm lý'" 


Điều thú vị là tất cả các liệu pháp điều trị ung thư thay thế 
trong danh sách “lang băm" của Big Medicine có những đặc 


điểm chung sau: tất cả đều là tự nhiên, không độc hại, và 
không có độc quyền nhãn hiệu. Quan trọng nhất, tất cả chúng 
đều chữa trị thành công ung thư! Mặc đù hóa trị và xạ trị là 
những liệu pháp hoàn toàn chưa được chứng minh và thường. 
sẽ giết chết bệnh nhân ung thư, thế nhưng chúng lại không 
nằm trong danh sách. Tại sao vậy? Bởi vì cả hai cách đó đều. 
rất tốn kém và được độc quyền nhãn hiệu. Hãy để tôi giải 
thích. 


Giả sử tôi phát hiện ra một loại vitamin chữa khỏi ung thư. 
Chúng ta gọi là Vitamin Z. Để có thể nói cho bạn biết Vitamin 
Z làm việc thể nào và bán nó cho bạn, tôi sẽ cần phải có được 
phê duyệt của FDA cho Vitamin Z là một loại thuốc. Việc này 
sẽ tiêu tổn của tôi khoảng 200 đến 500 triệu đô la và mất 
nhiều năm để có được phê duyệt. Tuy nhiên, vì Vitamin Z là 
tự nhiên và tìm thấy trong hầu hết các loại rau, nên tôi không 
thể lấy bằng sáng chế. Vì vậy, ngay cả sau khi đã chỉ tiêu nửa 
tỷ đô la để phân loại Vitamin Z là “thuốc”, nó vẫn sẽ là một 
loại thuốc không có giấy phép độc quyền nhãn hiệu, và bất cứ 
ai cũng có thể bán nó mà không cần sự cho phép của tôi. Tôi 
đơn giản là lãng phi nửa tỷ đô la. Là một kiểm toán, tôi có thể 
cho bạn biết rằng việc cổ gắng có được chấp thuận của FDA 
cho bán Vitamin Z như một loại thuốc không hề có đem lại lợi 
nhuận. 


Thế nên, mặc đù Vitamin Z là một vitamin tự nhiên, chữa 
được ung thư và không có các tác dụng phụ có hại, tôi cũng 
không thể nói với bạn rằng nó chữa được ung thư, vì nó chưa 
thông qua FDA xem xét. Nhưng tại sao Big Medicine che đậy 
thông tin về một việc quan trọng như chữa khỏi ung thư? 
Phải chăng họ không quan tâm đến sức khỏe của chúng ta? 
Họ không muốn những gì tốt nhất cho chúng ta sao? Buồn 
thay, câu trả lời cho các câu hỏi đều rõ ràng và đơn giản, 
“đúng”. Kể từ khi Big Medicine mang ơn Big Pharma, phác đồ 
điều trị của họ luôn bao gồm các loại thuốc đắt tiền và sinh lợi 
nhất, bất kể có đem lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân hay 
không. 


“Gestapo" FDA nổi giận... Một lần nữa! 


Nếu bạn thực sự nghĩ rằng FDA ủng hộ tự do ngôn luận... hãy 
suy nghĩ lại. Trong một ví dụ vô lý khác nữa về chiển lược đàn 
áp của Gestapo thời hiện đại, vào đấu năm 2010 FDA đã gửi 
thư cảnh báo cho CEO của Diamond Foods thông báo rằng sản 
phẩm quả óc chó đóng gói của công ty ông “vi phạm luật thực 
phẩm, được phẩm và mỹ phẩm của Liên bang”. 


“Chính xác Diamond Foods đã vi phạm như thể nào?" Vâng, 
họ đã cả gan nói sự thật về một số lợi ích đổi với sức khỏe của 
quả óc chó trên trang web của mình, chẳng hạn như thực tế là 


quả óc chó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đau khớp. Sao. 
họ đám làm như vậy! Theo FDA, ngay khi Diamond Foods liệt 
kê những lợi ích cho sức khỏe của quả óc chó trên trang web, 
quả óc chó (mà tất cả chúng ta ngu ngốc cho là một loại thực 
phẩm) đã kỳ diệu biển thành một loại “thuốc”, vì thể 
Diamond Foods đã bán thuốc không được phê duyệt! 


Mặc dù thực tế là những lợi ích cho sức khỏe của quả óc chó đã 
được minh chứng bằng tài liệu khoa học trong nhiều thập kỷ 
và có hơn 30 chuyên gia đánh giá rằng quả óc chó giảm nguy 
cơ đau tim và cải thiện sức khỏe tim mạch, FDA tuyên bố quả 
óc chó đã trở thành “thuốc” và vì thế bị “ghi nhãn sai” còn 
Diamond Foods phạm tội làm “trái phép" những công bổ về y 
tế. 


ĐỒ NGU, ĐÓ LÄ CÁC BÁC SÏ, LẦN 
TỔI HÃY BẮN MẤY KẺ NGHIÊN CỨU VỀ 


SỰ THẬT: FDA ĐÃ TIẾN HÀNH NHIỀU CUỘC BỐ RÁP CÓ VỮ 
TRANG VÀO CÁC CỬA HÀNG VITAMIN VÀ PHÒNG KHÁM. 
Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm. 
họa trên. 


Bây giờ tôi thực sự tìn rằng chúng ta đang sống trong ma trận! 
Cho phép tôi nói thẳng điều này. FDA đã phê duyệt cho Vioxx, 
thứ đã giết chết hơn 50.000 người, thể mà họ 
với quả óc chó. Rõ ràng là FDA quan tâm đến việc 
nhuận của Big Pharma hơn là đến sức khỏe của người Mỹ. 


Trường hợp vô lý này dẫn tôi trở lại khoảng một thập kỷ 
trước, khi Gestapo FDA và maña y tế nhắm vào sự “nguy. 
hiểm” của công nghiệp trồng anh đào. Bạn thấy đấy, những 
người trồng anh đào có đường dẫn trên các trang web của họ 
đến một số nghiên cứu khoa học xuất sắc (từ những nơi như 
Harvard) chỉ ra rằng anh đào làm giảm viêm và đau. FDA 
nhanh chóng gửi cho họ những thư huấn thị với những đe 
dọa thường lệ (bao gồm cả nhà tù) nếu họ không lập tức gỡ bỏ 
sự thật về anh đào trên các trang web của mình. 


Nếu không phải là một công ty được phẩm, bạn không được 
đưa ra bất kỷ tuyên bổ y tế nào về sản phẩm của mình, ngay cả 
khi những tuyên bố này được hỗ trợ bởi hàng ngàn công trình 


nghiên cứu đánh giá của chuyên gia. Tuy nhiên, nếu là một 
công ty dược phẩm, bạn chỉ cần trả đủ tiền cho các nhà 
nghiên cứu để tạo ra các dữ liệu, như ta đã thấy trong chương 
trước trường hợp hổ thẹn của bác sĩ Scott Reuben. Nói thẳng, 
EDA chẳng khác nào là “chân gỗ" cho mafña y tế, họ không 
quan tâm đến sự thật và cũng không quan tâm đến sức khỏe 
của chúng ta. “Băng nhóm” y tế hiện đại này chỉ quan tâm đến 
việc bảo vệ lợi nhuận của các công ty được mà thôi. 


Hãy tưởng tượng có một loại thảo được giúp làm dịu các cơn 
đau mạn tính do ung thư giai đoạn cuối. Chúng ta tạm gọi là 
“Mary Jane". Nhờ công dụng của loại thảo được kỳ diệu này, 
bệnh nhân ung thư khắp mọi nơi được sống cuộc sống không 
đau đớn, không nôn oe, có cảm giác ngon miệng và không bị 
suy kiệt. Bạn sẽ nghĩ Mary Jane nên được trao cho tất cả các 
bệnh nhân ung thư, phải vậy không? Vâng, đáng buồn là bạn 
đã nhắm. Rất có khả năng, vì Mary Jane không thể được cấp 
giấy phép độc quyền nhãn hiệu, nó sẽ bị đặt ngoài vòng pháp 
luật như một loại “thuốc bất hợp pháp" và những người sử 
dụng Mary Jane để điều trị ung thư và giảm đau sẽ thành tội 
phạm. Chỉ có “thuốc hợp pháp" là được phép, cho dù thực tế 
nhiều thuốc hợp pháp gây chết người, trong khi nhiều “thuốc 
bất hợp pháp” (tức là, cây cỏ và thảo được tự nhiên) hoàn toàn 
vô hại và thực sự có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 


Ma8a y tế không ngừng đàn áp những bác sĩ đưa ra những 
liệu pháp điều trị ung thư mới, hiệu quả, không độc hại, và họ 
bổ qua mong muốn của bệnh nhân muốn thử những liệu 
pháp điều trị đó. Trong khi đó, họ tha thứ, hỗ trợ và bảo vệ 
bằng pháp luật những phương pháp của Big 3 đã được minh 
chứng là không hiệu quả và độc hại. Vấn để quyết định không 
phải là điều trị ung thư thay thể có hiệu quả hơn so với Big 3. 
'Vấn để quyết định, thật đáng tiếc, lại là phác đồ nào sẽ đưa 
đến lợi nhuận lớn nhất cho người trục lợi từ thuốc (Big 
Pharma). 


'Và những kể thắng là... Mafa Y tế và Big Pharma. 


'Và những người thua là... các bệnh nhân ung thư! 


Chương 4 
ĐIỀU TRỊ ĐỘC HẠI 


“Kết quả của hẳu hết hóa trị liệu đêu kinh khủng. Phương pháp 
này không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy khả năng 
kéo dài sự sống của bệnh nhân tung thư. Hóa trị là thứ vô dụng 
trong khoa học." 


~ Bắc sĩ Ulrich Abel 
BIG 3 


ếu bạn bị ung thư, rất có khả năng bác sĩ của bạn đã 

N hay sẽ sớm tư vấn cho bạn rằng chỉ có phẫu thuật, hóa 

trị, và/hoặc xạ trị là các phương pháp điều trị khả thi. 

ột khối u, bác sĩ sẽ cổ gắng cắt bỏ hoặc “cắt bớt" 

Sau khi cắt bỏ, họ thường đề nghị hóa trị để 
cổ gắng tiêu điệt mọi tế bào ung thư còn lại bằng “độc chất". 


'Và họ sẽ kết thúc bằng xạ trị, để “đốt cháy” các tế bào ung thư 
còn sót lại. Đẩy là lý do tại sao tôi và nhiều người khác xem 
phác đồ của Big 3 là “cắt bỏ, đầu độc và thiêu đốt”. Đây là phác 
đồ độc hại mà tất cả chúng ta đã bị làm cho mê muội để tin đó 
là cách điều trị ung thư tốt nhất. 


Hiện nay, với những tiến bộ trong y học hiện đại, người ta sẽ 
nghĩ rằng Big 3 đã cải thiện chẩn đoán ung thư, phải vậy 
không? Có phải hiện nay chúng ta có tỷ lệ chữa khỏi những 
người mắc bệnh ung thư lớn hơn so với năm 1950 không? Câu. 
trả lời là “KHÔNG!". 


Thực tế là thành tích của Big 3 rất thẩm hại đến nỗi công 
nghiệp ung thư chỉ có thể coi đó là “thành công" nếu so sánh 
tỷ lệ sống sót của bệnh nhân điều trị theo Big 3 với tỷ lệ sống, 
sót của bệnh nhân không điều trị gì cả! Các liệu pháp điều trị 
này đều xâm lẩn, gây tác dụng phụ nghiêm trọng và chỉ điều 
trị triệu chứng, chứ không phải nguyên nhân gây ung thư. 


Thực tế là Big 3 gây ra sự di căn và tái phát ung thư! Theo số ra 
ngày 21 tháng 9 năm 1989 của tờ New England Journal o£ 
Medicine, “Những ung thư thứ phát là biến chứng phổ biến 
của liệu pháp hóa trị và xạ trị điểu trị u lympho ác tỉnh 
Hodgkin và phi Hodgkin cũng như các ung thư nguyên phát 
khác”. Bắc sĩ Lucian Israel, một bác sĩ chuyên khoa ung thư 


nổi tiếng, đã lưu ý trong cuốn sách của ông Conguering 
Cancer (Chế ngự ung thư) rằng một số nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng bệnh nhân ung thư trải qua xạ trị có nhiều khả năng bị 
đi căn ung thư đến các bộ phận khác trong cơ thể. Các chất 
phóng xạ sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư cũng gây nên các 
quá trình đột biến ADN tạo nên những tế bào ung thư mới loại 
khác. 


Trong cuốn sách The Cancer Industry (Công nghiệp ung thư), 
bác sĩ Ralph Moss nói: “Năm 1902, một bác sĩ người Đức ghi 
nhận trường hợp đầu tiên bức xạ gây ung thư ở người: khối u 
đã xuất hiện ở chỗ vết loét sâu do tiếp xúc với tỉa X. Nghiên 
cứu thực nghiệm được thực hiện vào năm 1906 để ra giả 
thuyết rằng ung thư bạch cầu (ung thư máu) có thể phát sinh. 
bởi tiếp xúc với nguyên tố phóng xạ radium. Vào năm 1911, 
94 trường hợp ung thư do phóng xạ đã được báo cáo, hơn một 
nửa trong số họ (54) là các bác sĩ hoặc kỹ thuật viên. Năm 
1922, hơn 100 bác sĩ X quang đã chết do tỉa X gây ra ung thư... 
Tôi từng tiếp một chuyên gia ung thư não tại phòng khách 
nhà tôi và biết được rằng ông sẽ không bao giờ làm xạ trị nếu 
bị u não. Tôi hỏi ông: “Nhưng, anh có gửi nhân đi xạ trị 
không?" và ông trả lời “Tất nhiên. Tôi sẽ bị tổng ra khỏi bệnh 
viện nếu không làm thế.” 


Theo bác sĩ Robert E. Jones, viết trên Seattle Times ngày 27 
tháng 7 năm 1980 “Các biến chứng sau xạ trị liều cao đối với 
ung thư vú là: ngực teo, rạn xương sườn, sẹo màng phổi 
và/hoặc sẹo phổi, tổn thương dây thần kinh, sẹo xung quanh. 
tim... ngăn chặn tất cả tế bào máu, ức chế miễn dịch... Nhiều 
biến chứng xạ trị chỉ xẩy ra vài năm sau khi điều trị. Tủy 
xương, trong đó các tế bào máu được sinh ra, bị phá hủy phần 
lớn trong môi trường chiếu xạ... Đây là một hiệu ứng không 
thể đảo ngược." Trong cuốn sách Understanding Cancer (Hiểu. 
về ung thư), bác sĩ John Laszlo (một cựu phó chủ tịch về 
nghiên cứu của ACS) chỉ ra khi hóa trị và xạ trị được làm cùng, 
nhau, khả năng xẩy ra ung thư thứ phát cao gấp 25 lần so với 
mức bình thường. 


Theo một nghiên cứu công bố trong Archives of Internal 
Medicine (2009), chụp cắt lớp vỉ tính (CT) gây ra ít nhất 
29.000 trường hợp ung thư và 14.500 trường hợp tử vong ở 
Mỹ mỗi năm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người này 
có thể đã chịu lượng bức xạ gấp bốn lần so với ước tính của các 
nghiên cứu trước đó. Dựa trên những đo lường chính xác hơn, 
ệnh nhân có thể lượng bức xạ từ một lần chụp CT 
tương đương 74 lần chụp X quang tuyến vú hoặc 442 lần 
chụp X quang ngực! 


Hầu như tất cả các phẫu thuật ung thư là không cần thiết. 
Theo bác sĩ Patrick McGrady: “Mặc dù việc phẫu thuật cắt bỏ 
hạch bạch huyết sau khi xạ trị đã được chứng mình là không 
thể ngăn chặn sự di căn của ung thư cổ tử cùng, nhưng việc 
này vẫn thường xuyên được thực hiện trên cả nước. Đây rõ 
ràng là một phẫu thuật vô ích, chưa kể còn khiến phụ nữ rất 
khó chịu, sống không bằng chết.” 


Phẫu thuật thường là nguyên nhân cho sự di căn của ung thư, 
vì chỉ cần bác sĩ phẫu thuật phạm một sai lầm nhỏ hoặc xử lý 
bất cẩn mô khối u là có thể làm tràn hàng triệu tế bào ung thư 
vào máu của bệnh nhân. Sinh thiết cũng có thể dẫn đến lan 
truyền ung thư. Theo bác sĩ William Donald Kelley trong cuốn 
sách One Answer to Cancer (Giải đáp đuy nhất cho ung thư): 
“Thường thì trong khi làm sinh thiết khối u ác tính được cắt 
ngang qua, và có xu hướng lan rộng ra hoặc thúc đẩy tăng 
trưởng. Kim sinh thiết có thể gây ra những kết quả bi thẩm. 
như vậy." 


Một báo cáo năm 1986 trên tờ New England Journal of 
.Medicine đánh giá tiển bộ chống ung thư ở Mỹ trong những 
năm 1950 đến 1982. Mặc dù có tiến bộ với một số hình thức 
ung thư hiểm gặp, chiếm 1-2 % tổng số ca tử vong do căn 
bệnh này, báo cáo cho thẩy tỷ lệ tử vong tổng đã tăng lên đáng 


kể từ năm 1950. “Khoảng 35 năm nỗ lực mạnh mẽ tập trung 
trên quy mô lớn vào cải thiện điều trị cần được đánh giá là 
thất bại". Bản báo cáo kết luận thêm “Chúng ta đang thua 
trong cuộc chiến chống ung thư.” 


Khi Tổng thống Nixon tuyên bổ "cuộc chiến ung thư”, các nhà 
nghiên cứu đã được tiếp cận hàng tỷ đồ la tiền nghiên cứu 
dành cho nghiên cứu thuốc điều trị ung thư. Vì vậy, nếu là 
một bác sĩ y khoa kiếm tiền thông qua công bố nghiên cứu. 
ung thư, tốt hơn là bạn đừng động đến hiện trạng (ví dụ Big. 
3), bởi vì nếu bạn làm vậy, sau đó bạn có thể bị rút tài trợ. Ví 
dụ, năm 1966, bác sĩ Irwin D. Bross và bổn đồng nghiệp đã 
công bố một loạt các bài báo mang tính đột phá nhan đề 7s 
Toxicity Really Necessary (Độc tỉnh có thực sự cẩn thiết 
không). Trong những bài viết này, họ chỉ đơn thuần đặt câu. 
hỏi liệu có thể tìm thấy sự thay thể cho hóa trị và xạ trị, vì cả 
hóa trị và xạ trị đều rất độc hại. Kết quả là họ nhanh chóng bị 
mất tài trợ chính phủ cho các nghiên cứu thử nghiệm thuốc. 


Hóa trị mang tính chất độc hại, gây ung thư, phá hủy các tế 
bào hồng cầu, tàn phá hệ miễn dịch, và giết chết các cơ quan 
quan trọng. Hóa trị độc như thế nào? Hãy nghĩ xem... tóc bạn 
rụng, hệ miễn dịch bị phá hủy, bạn liên tục buồn nôn, ẩm yếu, 
thường xuyên chóng mặt, và nhức đầu dữ đội. Có phải những 


dấu hiệu đó cho thấy những thứ này có lẽ là chất độc và không 
thể truyền vào cơ thể chăng? Tôi không phải là bác sĩ, nhưng 
đây rõ ràng là một phương pháp kỳ quái để “chữa lành” cho. 
người khác. 


Một trong những điều khó hiểu là chúng ta đang bị mafñia y tế 
và công nghiệp ung thư lừa gạt với số liệu thống kê giả mạo, 
kém khoa học và nhiều nghiên cứu gian lận. Theo Webster 
Kehr, “Sự vô dụng của phẫu thuật, hóa trị và xạ trị ẩn đẳng sau. 
một mê cung các số liệu thổng kê sai sự thật và giả dối rất tỉnh. 
vi, định nghĩa sai lạc, khái niệm và nhiều kỹ thuật vô nghĩa 
khác". 


Một khi “mổ xẻ" số liệu thống kê giả mạo của công nghiệp ung 
thư, bạn sẽ thấy tỷ lệ chữa khỏi thực (ví dụ, sổng được 5 năm) 
của hóa trị chỉ hơn 2%. Thực tế là, theo một nghiên cứu tại 
Trung tâm Ung thư Bắc Sydney được công bố trên số ra tháng 
12 năm 2004 của Clinical Oncology, tỷ lệ sống 5 năm sau hóa 
trị ở người Mỹ trưởng thành là con sổ không đáng kể - 2,1%. 


Thật đáng buồn, sự thật là nhiều người “chết đo ung thư” đã 
chết do các liệu pháp điều trị chính thống rất lâu trước khi họ 
chết vì ung thư, Nói thẳng, việc điều trị đã giết chết họ trước 
khi ung thư giết chết họ. Thực tế là, thuốc hóa trị “5FU” đôi 
khi được các bác sĩ ám chỉ là “đưới 5 tắc đất" vì tác dụng phụ 


nguy hiểm của nó. Đối với hầu hết ung thư ở người trưởng 
thành, viễn cảnh tốt nhất là Big 3 kéo dài chút thời gian. 
Trong trường hợp xẩu nhất, bạn sẽ chết vì điều trị chứ không 
phải vì bệnh tật. 


Nhưng đừng vội tin tôi, dưới đây là những gì bác sĩ Allen 
Levin nói về chủ đề này: “Hầu hết các bệnh nhân ung thư trên 
đất nước này đều chết do hóa trị. Hóa trị không loại bỏ được 
ung thư vú, kết tràng hoặc phổi. Thực tế này đã được ghỉ nhận 
trong hơn một thập kỷ, nhưng các bác sĩ vẫn sử dụng hóa trị 
đối với những khối u này." Đúng vậy, Big 3 thực sự cho thấy 
đang làm giảm tuổi thọ bệnh nhân trong nhiều trường hợp. 


Trong cuốn sách The Topic of Cancer: When the Killing Has to 
Stop (Chủ để ung thư: Bao giờ chẩm dứt giết chóc), Dick 
Richards trích dẫn một số nghiên cứu khám nghiệm tử thi 
cho thẩy bệnh nhân ung thư thực sự chết do liệu pháp điều trị 
chính thống trước khi khối u có cơ hội giết họ. Chỉ cần nghĩ 
chút thôi. Hóa trị luôn được phát triển từ hóa chất độc hại, 
phải vậy không? Vì thế, luôn có một ranh giới mong manh 
iều điể à một liều giết chết bệnh nhân ung 
thư. Nhỉ u bác sĩ bước qua ranh giới đó. Trong cuốn sách 
When Healing Becomes a Crime (Khi chữa bệnh trở thành tội 
ác), Kenny Ausubel lưu ý rằng trong lần thử nghiệm về một. 


dấu hiệu đó cho thấy những thứ này có lẽ là chất độc và không 
thể truyền vào cơ thể chăng? Tôi không phải là bác sĩ, nhưng 
đây rõ ràng là một phương pháp kỳ quái để “chữa lành” cho. 
người khác. 


Một trong những điều khó hiểu là chúng ta đang bị mafñia y tế 
và công nghiệp ung thư lừa gạt với số liệu thống kê giả mạo, 
kém khoa học và nhiều nghiên cứu gian lận. Theo Webster 
Kehr, “Sự vô dụng của phẫu thuật, hóa trị và xạ trị ẩn đẳng sau. 
một mê cung các số liệu thổng kê sai sự thật và giả dối rất tỉnh. 
vi, định nghĩa sai lạc, khái niệm và nhiều kỹ thuật vô nghĩa 
khác". 


Một khi “mổ xẻ" số liệu thống kê giả mạo của công nghiệp ung 
thư, bạn sẽ thấy tỷ lệ chữa khỏi thực (ví dụ, sổng được 5 năm) 
của hóa trị chỉ hơn 2%. Thực tế là, theo một nghiên cứu tại 
Trung tâm Ung thư Bắc Sydney được công bố trên số ra tháng 
12 năm 2004 của Clinical Oncology, tỷ lệ sống 5 năm sau hóa 
trị ở người Mỹ trưởng thành là con sổ không đáng kể - 2,1%. 


Thật đáng buồn, sự thật là nhiều người “chết đo ung thư” đã 
chết do các liệu pháp điều trị chính thống rất lâu trước khi họ 
chết vì ung thư, Nói thẳng, việc điều trị đã giết chết họ trước 
khi ung thư giết chết họ. Thực tế là, thuốc hóa trị “5FU” đôi 
khi được các bác sĩ ám chỉ là “đưới 5 tắc đất" vì tác dụng phụ 


nguy hiểm của nó. Đối với hầu hết ung thư ở người trưởng 
thành, viễn cảnh tốt nhất là Big 3 kéo dài chút thời gian. 
Trong trường hợp xẩu nhất, bạn sẽ chết vì điều trị chứ không 
phải vì bệnh tật. 


Nhưng đừng vội tin tôi, dưới đây là những gì bác sĩ Allen 
Levin nói về chủ đề này: “Hầu hết các bệnh nhân ung thư trên 
đất nước này đều chết do hóa trị. Hóa trị không loại bỏ được 
ung thư vú, kết tràng hoặc phổi. Thực tế này đã được ghỉ nhận 
trong hơn một thập kỷ, nhưng các bác sĩ vẫn sử dụng hóa trị 
đối với những khối u này." Đúng vậy, Big 3 thực sự cho thấy 
đang làm giảm tuổi thọ bệnh nhân trong nhiều trường hợp. 


Trong cuốn sách The Topic of Cancer: When the Killing Has to 
Stop (Chủ để ung thư: Bao giờ chẩm dứt giết chóc), Dick 
Richards trích dẫn một số nghiên cứu khám nghiệm tử thi 
cho thẩy bệnh nhân ung thư thực sự chết do liệu pháp điều trị 
chính thống trước khi khối u có cơ hội giết họ. Chỉ cần nghĩ 
chút thôi. Hóa trị luôn được phát triển từ hóa chất độc hại, 
phải vậy không? Vì thế, luôn có một ranh giới mong manh 
iều điể à một liều giết chết bệnh nhân ung 
thư. Nhỉ u bác sĩ bước qua ranh giới đó. Trong cuốn sách 
When Healing Becomes a Crime (Khi chữa bệnh trở thành tội 
ác), Kenny Ausubel lưu ý rằng trong lần thử nghiệm về một. 


loại thuốc hóa trị cho ung thư bạch cầu, một con số khổng lồ 
là 42% bệnh nhân tử vong trực tiếp từ độc tính của thuốc hóa 
trịt 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Một điều đáng lưu ý là các thuốc hóa trị đầu tiên bắt nguồn từ 
các thí nghiệm khí độc mù tạt nitơ trong Thế chiến thứ nhất 
và Thế chiến thứ hai. Người ta nhận thấy rằng tiếp xúc với khí 
mù tạt phá hủy các mô phát triển nhanh, do đó người ta. 
phỏng đoán rằng do ung thư phát triển rất nhanh, các chất 
độc này có thể tiêu điệt mô ung thư. Vâng, họ đã đúng... tiếp 
xúc với những chất khí này tiêu điệt được mô ung thư. Hóa trị 
và xạ trị làm nhỏ đi kích thước khối u và tiêu điệt các tế bào. 
ung thư. Nhưng thu nhỏ một khổi u có tương đương với chữa. 
khỏi ung thư không? Có một mối tương quan trực tiếp nào. 
không? Câu trả lời là “không”. 


Theo bác sĩ Ralph Moss: “Nếu có thể thu nhỏ các khối u 50%. 
hoặc hơn trong 28 ngày, bạn sẽ được xác nhận của FDA là 
thuốc có hiệu quả. Cái đó gọi là tỷ lệ đáp ứng, vì thế bạn có 
một sự đáp ứng... (nhưng) khi nhìn lại xem liệu có bất kỳ sự 
kéo dài cuộc sống nào từ việc điều trị này không thì những gì 
bạn thấy toàn là các loại phù phép và đánh trống lắng về 
người sống sót khỏi bệnh. Cuối cùng không có bằng chứng 
hóa trị trong phần lớn các trường hợp thực sự kéo dài tuổi thọ 
và đây là lời nói đối vĩ đại về hóa trị rằng bằng cách nào đó lại 


có một mối tương quan giữa thu nhỏ một khối u và kéo đài 
tuổi thọ bệnh nhân”. 


Dưới đây là các sự kiện. Năm 1942, Trung tâm Ung thư Tưởng 
nhớ Sloan-Kettering lặng lẽ bắt đầu điều trị ung thư vú với các 
dẫn xuất khí mù tạt. Không ai được chữa khỏi. Hóa trị cũng 
được tiến hành tại đại học Yale khoảng năm 1943 với 160 
bệnh nhân. Một lần nữa, không ai được chữa khỏi. Thể nhưng, 
đo hóa trị thu nhỏ được khối u, các nhà nghiên cứu đã rất 
phẩn khích và họ tuyên bổ thử nghiệm hóa trị đã “thành 
công". Tôi cho rằng chúng ta cẩn phải xác định chính xác 
“thành công” nghĩa là gì, đúng không? 


Trong một lá thư táo bạo gửi cho bác sĩ Frank Rauscher (sếp 
của ông tại NCI), bác sĩ Dean Burk lên án chính sách của Viện 
tiếp tục ủng hộ các loại thuốc hóa trị khi tất cả mọi người đều. 
biết rằng chúng gây ra bệnh ung thư. Ông tranh luận: “Trớ 
trêu thay, hầu như tất cả các chất hóa trị chống ung thư được. 
FDA phê duyệt hiện nay để sử dụng hoặc thử nghiệm trên 
bệnh nhân ung thư đều (1) có độc tố rất cao hoặc biến đổi tùy 
theo liều áp dụng; (2) ức chế miễn dịch rõ rệt, nghĩa là phá 
hoại sức để kháng vốn có của bệnh nhân đổi với hàng loạt các 
loại bệnh, kể cả ung thư; và (3) thường là chất gây ung thư... 
Những thông tin có cơ sở vững chắc này hiện đã được báo cáo 


trong nhiều ẩn phẩm của chính Viện Ung thư Quốc gia, cũng 
như trên khắp nước Mỹ và, quả thực là, trên khắp thế giới.” 


Trong cuốn sách Questioning Chemotherapy (Nghi vấn hóa 
trị), bác sĩ Ralph Moss viết: “Lượng hóa chất độc hại cần thiết 
để tiêu diệt những tế bào ung thư cuối cùng đã giết chết bệnh 
nhân từ lâu trước khi nó loại bổ được khối u... Tôi nhớ câu 
chuyện của một nhà hóa trị liệu nổi tiếng ở Sloan Kettering, 
khi phát hiện ra mình bị ung thư cấp, ông đã nói với đồng 
nghiệp 'Hãy làm bất cứ điều gì tùy thích - trừ hóa trị. Một bí 
mật ai cũng biết là một quan chức của Sloan Kettering đưa mẹ 
mình đến Đức để điều trị theo liệu pháp thay thế... Có lẽ điều. 
kỳ lạ nhất về hóa trị liệu là rất nhiều trong số những loại 
thuốc này bản thân chúng là chất gây ung thư. Điều này có vẻ 
lạ lùng với những độc giả bình thường - sao các thuốc chống 
ung thư tự chúng lại gây ung thư. Song, đây là một thực tế 
không thể phủ nhận." 


Theo bác sĩ John Diamond: “Một nghiên cứu trên 10.000 bệnh 
nhân cho thấy rõ thành tích được cho là tốt của hóa trị với 
bệnh Hodgkin (u lympho) thực ra là nói đối. Những bệnh 
nhân trải qua hóa trị có khả năng phát triển ung thư bạch cầu 
gấp 14 lần và khả năng phát triển ung thư xương, khớp và các 
mô mềm gấp 6 lắn so với những bệnh nhân không trải qua 


hóa trị”. Số ra ngày 21 tháng 3 năm 1996 củaNew England 
Journal of.Medicine báo cáo rằng, “Trẻ em được điều trị thành 
công bệnh Hodgkin có khả năng sau này phát triển các khối u 
ác tính thứ phát cao gấp 18 lần. Các cô gái phải đối mặt với 
35% nguy cơ phát triển ung thư vú khi họ 40 tuổi - cao hơn so 
với trung bình là 75 lần. Nguy cơ ung thư bạch cầu tăng lên rõ 
rệt 4 năm sau khi kết thúc điều trị thành công và duy trì ổn 
định ở mức cao sau 14 năm, nhưng nguy cơ phát triển các 
khổi u rắn vẫn ở mức cao và lên đến 30% ở năm thứ 30". 


Bạn có nghĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư sẽ chịu trao thân cho 
hóa trị nếu được chẩn đoán ung thư? Trung tâm Ung thư 
McGill ở Montreal, một trong những trung tâm điều trị ung 
thư lớn nhất và danh giá nhất trên thể giới, đã khảo sát 64 bác 
sĩ chuyên khoa ung thư để xem họ sẽ phần ứng thế nào với 
chẩn đoán ung thư. Kết quả sẽ làm bạn bất ngờ. 58 người nói 
hóa trị là không thể chấp nhận được đối với họ và các thành 
viên gia đình của họ do sự thực là các thuốc hóa trị không có 
kết quả và độc hại cho cơ thể. Có nghĩa là 91% các chuyên gia 
ung thư sẽ không dùng hóa trị cho bản thân! Bạn có nghĩ rằng 
họ biết điều gì đó mà không nói với công chúng không? 


Trong phụ lục ẩn bản lần hai của cuốn sách The Persecution 
and Trial of Gaston Naessens (Sự bức hại và phiên xử Gaston 


Naessens), Christopher Bird mô tả cuộc gặp gỡ của cá nhân 
ông với một số bác sĩ biết rõ họ đang điều trị cho bệnh nhân 
với các phác đồ không hiệu quả. “Mười ba bác sĩ gọi cho tôi sốt 
ruột muốn biết làm thế nào họ có thể được tiếp cận với các 
liệu pháp điều trị như phát minh của Gaston Naessens cho. 
bản thân họ, cho vợ họ, hoặc cho những người thân của họ để 
chữa trị những trường hợp ung thư nghiêm trọng khiến họ 
đau xót. Trong mỗi trường hợp, tôi xen vào câu hỏi của riêng. 
tôi: 


“Thưa bác sĩ, sao ông không tư vấn cho chính mình (hoặc 
những người gắn gũi với ông) để theo cùng phác đồ mà ông 
khuyến cáo từ rất lâu cho các bệnh nhân của ông? Hỏa trị, hay 
xạ trị, hay tương tự?' Và mỗi lần, mặc dù diễn đạt có chút ít 
khác nhau, song câu trả lời vẫn lặp lại: 'Bởi vì chúng tôi biết nó 
không hiệu quả!' Khi nghe câu trả lời này, đôi khi vào lúc đêm 
muộn, tôi tự hỏi có phải mình đang sống trong một thế giới 
mà y học đã hóa điên rồi hay không?” 


Ung thư là căn bệnh xảy ra do hệ miễn dịch bị tổn thương. 
Hóa trị tàn phá hệ miễn địch. Câu hỏi hóc búa ở đây là: Làm 
thế nào có thể chữa một căn bệnh do hệ miễn dịch bị tổn 
thương bằng một loại thuốc gây tổn hại thêm cho hệ miễn 
dịch? Hãy suy nghĩ về điều đó. Không có chút ý nghĩa gì! 


Trong những năm 1980, bác sĩ Ulrich Abel, một nhà dịch tễ 
học người Đức, đã làm một phân tích toàn điện về mọi nghiên. 
cứu chính yếu và thử nghiệm lâm sàng của hóa trị từng được 
thực hiện. Để chắc chắn không bỏ sót bất cứ ai, ông liên hệ với 
hơn 350 trung tâm y tế trên toàn thể giới yêu cầu họ cung cấp 
bất cứ thứ gì họ đã công bố về chủ đề ung thư. Vào thời điểm. 
ông công bố báo cáo, có khả năng ông là người biết về hóa trị 
nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới. Kết quả thật tuyệt vời! Trong 
báo cáo công bổ trên The Lancet, tháng 8 năm 1991, bác sĩ 
Abel tuyên bố, “Kết quả của hầu hết hóa trị liệu đều kinh 
khủng. Phương pháp này không có bất kỳ bằng chứng khoa 
học nào cho thấy khả năng kéo dài sự sống của bệnh nhân 
ung thư. Hóa trị là thứ vô dụng trong khoa học." Tất nhiên, 
maña y tế ngay lập tức tấn công thanh danh của bác sĩ Abel vì 
họ không thể tấn công khoa học của ông. Đấy là quy trình 
hoạt động tiêu chuẩn. Không có gì ngạc nhiên, không báo đài 
nào của truyền thông chính thống còn nhắc đến nghiên cứu 
toàn diện của Abel: nó đã hoàn toàn bị chôn vùi. 


BẢO VỆ HÓA TRỊ LIỆU 


KHÔNG MUỐN CHẾT 
THỲ GIAO HỆ MIỀN DỊCH 
BA ĐÂY! 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Bác sĩ Glenn Warner là một trong những chuyên gia ung thư 
có trình độ chuyên môn được đánh giá cao nhất tại Mỹ. Ông 
đã thành công lớn trong viêc sử dụng liệu pháp điều trị thay 
thếcho bệnh nhân ung thư. Về điều trị ung thư ở đất nước này, 
ông nói: “Chúng ta có một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la 
đang giết chết con người, khắp mọi ngõ ngách, chỉ vì lợi ích. 
tài chính. Ý tưởng nghiên cứu của họ là xem liệu hai liều 
thuốc độc này có tốt hơn so với ba liều thuốc độc kia hay 
không.” Bác sĩ Alan C. Nixon, cựu chủ tịch của Hiệp 
học Mỹ khẳng định: “Là một nhà hóahọc được đào tạo. 
tích đữ liệu, tôi thấy thật khó hiểu khi các bác sĩ có thể bỏ qua 
bằng chứng rõ ràng rằng hóa trị liệu gây hạinhiểu, nhiều, 
nhiều hơn lợi". Theo bác sĩ Charles Mathe, chuyên gia ung thư 
người Pháp: “Nếu bị ung thư, tôi sẽ không bao giờ đi đến một 
trung tâm điều trị ung thư tiêu chuẩn. Chỉ những bệnh nhân 
sống xa những trung tâm như vậy mới có cơ hội sống sót." 


Cho đến nay, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, 
Công nghiệp ung thư tiếp tục đưa hóa chất độc hại vào cơ thể 
bệnh nhân ung thư. Và bệnh nhân cứ để cho họ làm điều đó, 
thậm chí còn tình nguyện làm “chuột bạch" cho những 
nghiên cứu mới, đơn giản chỉ vì một người nào đó có bằng cấp 
từ một trường về bệnh tật (còn gọi là trường y) nói với họ đó là 
“lựa chọn duy nhất”. Để đầu độc cơ thể bệnh nhân ung thư 


tiêu tốn rất nhiều tiển, và bệnh nhân sẵn sàng trả tiền đó. 
Thật đáng buồn, một số người sẽ dành cả triệu đô la mỗi năm. 
để đầu độc các bộ phận cơ thể họ chỉ vì “bác sĩ bảo họ làm thể”. 


Tôi không ngạc nhiên khi biết nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 
được sĩ pha chế hóa trị có nguy cơ về “hóa trị trung gian”. Ấn 
bản ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Seattle Times báo cáo: 
“Các nhà dịch tễ học Đan Mạch đã sử dụng dữ liệu đăng ký 
ung thư từ năm 1940 đến cuối những năm 1980 cho báo cáo. 
đầu tiên về nguy cơ mắc ung thư bạch cầu ở các y tá và bác sĩ 
điều trị ung thư. Năm ngoái, một nghiên cứu khác của Đan 
Mạch với hơn 92.000 y tả cho thấy nguy cơ cao ung thư vú, 
tuyển giáp, hệ thần kinh và não... Một nghiên cứu vừa mới 
hoàn thành của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) - 
mất 10 năm thực hiện và là nghiên cứu lớn nhất cho đến nay 
~ khẳng định hóa trị tiếp tục gây ô nhiễm không gian nơi làm 
việc có sử dụng nó và trong một số trường hợp vẫn được tìm 
thấy trong nước tiểu của những người xử lý nó". 


Theo Mike Adams: “Điều trị ung thư bằng hóa trị giống như 
điều trị nghiện rượu bằng vodka. Giổng như điều trị bệnh tim 
bằng phô-mai, hoặc như điều trị bệnh tiểu đường bằng sỉ-rõ 
ngô có hàm lượng đường fructose cao. Ung thư không thể. 
chữa khỏi bằng những thứ gây ra nó. Đừng để một số bác sĩ 


tung thư sử dụng chiến thuật đe dọa của họ để hướng bạn sử 
dụng hóa trị liệu. Họ giỏi làm việc đó lắm. Lần sau khi ông ta 
khẩn khoản bạn dùng một số thuốc hóa trị, hãy yêu cầu ông, 
ta uống trước một ít. Nếu bác sĩ ung thư của bạn không sẵn 
sàng uống thuốc hóa trị trước mặt bạn để chứng mình nó an 
toàn, hà cớ gì bạn lại phải đồng ý tiêm nó vào cơ thể?” 


Bóp méo các khái niệm 


Truyền thông có nói đổi không khi họ nói chúng ta đang 
chiến thắng cuộc chiến ung thư? “Cớ”, nhưng là vì công 
nghiệp ung thư đã nói đối truyền thông. Công nghiệp tung thư 


ta sống thọ hơn. Đây là một lời nói đổi. Họ có thể duy trì mãi 
chuyện hoang đường này bằng cách làm sai lệch các dữ liệu và 
khái niệm. 


Bác sĩ John Bailer, người có 20 năm làm nhân viên NCI và là 
biên tập viên tạp chí của NCI, đã tiết lộ đôi điều về chủ để này: 
“Con số thống kê sống sót 5 năm của Hiệp hội ung thư Mỹ 
(ACS) là rất sai lạc. Họ đang tính những thứ không phải ung 
thư, và, bởi hiện nay chúng ta có khả năng chẩn đoán bệnh 
này sớm hơn, lại giả đối là bệnh nhân sống lâu hơn. Toàn bộ 
nghiên cứu ung thư của chúng ta trong 20 năm qua đã hoàn 
toàn thất bại. Người chết vì ung thư ngoài 30 tuổi nhiều hơn 


bao giờ hết... Nhiều phụ nữ bệnh nhẹ hoặc lành tính được đưa 
vào số liệu thống kê và báo cáo như được 'chữa khỏi. 


Khi các quan chức chính phủ đưa ra con số sống sót và nói họ 
đang chiến thắng trong cuộc chiến chống ung thư là họ đang 
sử dụng những tỷ lệ sống sót không đúng.” 


Sau đây là cách G. Edward Griffin đưa vấn để trên vào cuốn. 
World Without Cancer (Thể giới không ung thư) của ông: “Rõ 
ràng là Hiệp hội ung thư Mỹ - hoặc ít nhất là một số quan 
chức cao cấp trong đó, đang cổ gắng cung cấp cho người dân 
Mỹ sự lừa phỉnh cũ mèm. Sự thật của vấn để là - bất chấp 
những thống kê của ACS - y học chính thổng vẫn không có 
“minh chứng chữa khỏi ung thư' và những gì họ có là sự xem. 
xét không thỏa đáng đển mức tẩm thường uy tín họ đang 
hưởng, số tiền họ đang thu và sự ngạo mạn khinh miệt họ tích 
tụ chống lại những người không tán thành những liệu pháp 
điều trị của họ." 


Công nghiệp ung thư sử dụng thái độ trịch thượng, cổ chấp, 
đe đọa, và làm sai lệch để giữ cho bệnh nhân tung thư hoàn 
toàn không biết gì về sự thật liên quan đến liệu pháp điều trị 
Big 3 độc hại và liệu pháp điều trị ung thư thay thế không độc 
hại. Tục ngữ cổ có câu: "Ai đặt ra luật lệ người đó thẳng cuộc 
chơi”. Đây là cách Công nghiệp ung thư bóp méo đữ liệu và 


định nghĩa lại các khái niệm (nói dối chúng ta) về những tác 
động của Big 3: 


- Công nghiệp ung thư định nghĩa thuật ngữ “chữa khỏi” áp 
dụng cho bệnh nhân ung thư sống sót hơn 5 năm kể từ ngày 
chẩn đoán. Nó không có nghĩa là "chữa lành bệnh" cũng 
không có nghĩa “thoát khỏi ung thư". Nhờ những cải thiện. 
trong chẩn đoán ung thư, ngày nay. ta có thể phát hiện khổi u 

á à hàng. năm so với trước 
máu và thiết bị chẩn đoán hình ảnh 
phức tạp. Kết quả là bệnh nhân hiện nay sống lâu hơn kể từ 
khi được chẩn đoán vì được chẩn đoán sớm hơn. Tuy nhiên, 
nếu bệnh nhân tái phát ung thư trở lại sau một khoảng thời 
gian tiến triển, hoặc nếu họ bị biển dạng do bệnh hoặc điều. 
trị, hoặc nếu họ chết đột ngột hai ngày sau giai đoạn tiến 
triển, họ vẫn được coi là đã được “chữa khỏi”. 


Công nghiệp tung thư thường bỗ qua một số nhóm người 
không cho vào số liệu thống kê và đưa vào một sổ nhóm nhất 
định sao cho số liệu thống kê của họ nhìn thuận lợi hơn cho. 
Bịg 3. Đúng vậy. Họ lựa chọn mẫu. Ví dụ, bệnh nhân ung thư 
phổi thường được loại trừ khỏi số liệu thống kê, mặc dù thực 
tế ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Và 
những loại ung thư như ung thư hắc tố da không melanin 


luôn được đưa vào các mẫu, do 99% bệnh nhân ung thư da 
hắc tổ không melanin sống lâu hơn 5 năm, nên tỷ lệ “chữa 
khỏi” tăng lên. Ấm muội nhỉ? 


- Công nghiệp ung thư thường sẽ loại bỏ bệnh nhân chết trong. 
thời gian theo phác đồ điều trị Big 3 khỏi sổ người lấy mẫu. 
Nghĩa là: nếu có 10 bệnh nhân theo phác đồ hóa trị kéo dài 60 
ngày, mà 9 người trong số họ chết trước ngày thứ 60, trong 
khi chỉ có 1 bệnh nhân theo được đến cuối, thì 9 người này sẽ 
không được tính và điều trị đó được tuyên bố có tỷ lệ chữa 
khỏi 100%I 


- Một mánh khóe khác công nghiệp ung thư sử dụng trong 
thống kê của họ là bỏ qua những người chết vì tác động của 
Big 3. Nói cách khác, giả sử rằng bạn đã lựa chọn hóa trị, và do 
hệ miễn địch của bạn mới bị tổn thương, bạn bị viêm phổi và 
tử vong. Vâng, bạn có biết cái chết của bạn sẽ không được tính 
là chết do ung thư không? Điều này chính xác là những gì đã 
xẩy ra với mẹ tôi. “Điều trị" ung thư khiển bà bị đột quy. 
nghiêm trọng, và giấy chứng tử của bà chỉ rõ “chết do đột 
quy”. Vì vậy, trong quan niệm méo mó của công nghiệp ung 
thư, mặc dù thực tế bây giờ bà đã chết, nhưng việc điều trị 
tung thư của mẹ tôi lại là một thành công. Tệ hại làm sao? 


~ Ngoài ra, công nghiệp ung thư cho chúng ta biết rằng nếu 
một loại thuốc hóa trị thu nhỏ kích thước một khổi u, thì nó 
được xem là hiệu quả. Nhưng hiệu quả nghĩa là gì? Có phải là 
bệnh nhân sẽ sống lâu hơn hay không? Không. Có đầy đủ tài 
liệu minh chứng rằng việc thu nhỏ khổi u chẳng liên quan gì 
với tỷ lệ sống lâu hơn. 


Khối u bối rối 


Công nghiệp ung thư là một “khối u bổi rối”. Hầu hết các 
chuyên gia ung thư đều bị ám ảnh với việc thu nhỏ kích thước 
khối u dẫn đến chệch hướng hoàn toàn. Bạn thấy đấy, hóa trị 
thu nhỏ được khối u; đó là sự thật. Tuy vậy, bất chấp thực tế là 
các bác sĩ ung bướu thành công trong việc thu nhỏ khối u, 
thường thì bệnh nhân ung thư vẫn chết. Nhưng tại sao? Lý do 
là kích thước khối u chẳng liên quan gì với chữa khỏi ung thư. 
Một khổi u giống như đèn báo “kiểm tra” trong ô-tô của bạn. 
Nó chỉ xuất hiện khi có vấn để, nhưng đèn báo tự nó không 
phải là vấn để. Bạn định đập vỡ đèn báo hay bạn cổ gắng sửa 
chữa nguyên nhãn gây lỗi? Một khối u chỉ là đấu hiệu cho thấy 
có gì đó sai hỏng khủng khiếp trong cơ thể. Nó chỉ là phần nổi 
của tẳng băng trôi. 


Theo Webster Kehr: "Bằng sự tập trung vào khổi u có lợi 
nhuận cao, y học chính thống đã tẩy não công chúng để họ 


nghĩ rằng khối u là ung thư. Tôi đã thực sự nhìn thấy các 
trang web chính thống nói rằng khối u được tạo nên chỉ bởi 
các tế bào ung thư. Tất cả điểu này là nhảm nhí. Một khối u 
không thể được tạo nên chỉ bởi các tế bào ung thư. Tế bào ung 
thư không thể hình thành mô. Không cách nào một khổi u có 
thể được tạo nền chỉ bởi các tế bào ung thư. Tế bào ung thư cư 
trú trong mô của khối u. Đó là lý đo tại sao họ làm sinh thiết. 
Vì vậy, nếu bạn tiêu diệt các tế bào ung thư trong khối u, khối 
uu chỉ là một mẩu mô vô hại! Liệu pháp điều trị ung thư thay 
thế ít chú trọng đến kích thước khối u. Nếu khối u bị to lên 
một chút, đổi với nhiều loại ung thư thì đó không phải chuyện 
lớn. Các tế bào ung thư trong mô của khối u là quan trọng, chứ 
không phải chính mô đó. Thế nhưng ngay cả những tế bào 
ung thư trong các mô của một khối u cũng không đe dọa cuộc 
sống của bệnh nhân... mà là sự di căn của ung thư giết chết 
các bệnh nhân ung thư. Không gì trong y học chính thống 
quan tâm giải quyết sự di căn của ung thư”. 


Trong cuốn sách Alive and Weil (Sống và Khỏe mạnh), bác sĩ 
Binzel nói rằng ở ung thư nguyên phát (chỉ một vài ngoại lệ), 
khối u không gây nguy hiểm cho sức khỏe và cũng không đe 
dọa tính mạng. Sự lan truyền của ung thư qua phần còn lại 
của cơ thể mới là những gì gây nguy hiểm cho sức khỏe và đe 
dọa cuộc sống. Không có gì trong phẫu thuật ngày nay ngăn 


chặn được sự lan truyền của ung thư. Không có gì trong hóa 
trị hoặc xạ trị ngăn chặn được sự đi căn của ung thư. Làm thể 
nào chúng ta biết được? Chỉ cần nhìn vào những con sổ thống 
kê. Thời gian sống của bệnh nhân ung thư ngày nay không 
khác gì so với nửa thế kỷ trước. Sự tiến bộ duy nhất trong 50 
năm qua là đã cải thiện những cách tiêu diệt các khối u thông 
qua hóa trị và xạ trị. 


Với việc chỉ tập trung vào khối u chứ không phải vào nguyên. 
nhân thực sự của ung thư (hệ miễn dịch suy yếu), những liệu. 
pháp điều trị ung thư chủ đạo đã để “con cáo trong chuồng 
gà"... và chắc chắn nó sẽ tấn công trở lại! Theo Binzel: “Vấn để 
của số đông (không phải tất cả) các bác sĩ và các chuyên gia 
tung thư trong xã hội ngày nay là họ được đào tạo 'chú trọng. 
vào khối u'.. Ví đụ, khi một bệnh nhân được phát hiện có một 
khổi u, điểu duy nhất bác sĩ trao đổi với bệnh nhân đó là 
những gì ông ta dự định sẽ làm với khối u.. không ai hỗi tình 
trạng của bệnh nhân. Trong quá trình học y, tôi nhớ rõ những 
bệnh nhân đã chạy xạ trị và/hoặc hóa trị. Khối u thì ngày càng 
nhỏ hơn, nhưng bệnh nhân thì ngày càng ổm yếu. Lúc khám 
nghiệm tử thi, chúng tôi nghe thấy, 'Kỳ điệu làm sao! Các khối 
u đã biến mất!" Vâng, đúng thể, nhưng bệnh nhân cũng tử 
vong. Chúng ta sẽ phải lặp lại kịch bản này bao nhiêu triệu lần 
trước khi nhận ra rằng đang điều trị sai?" 


Câu chuyện của KatieWerneckes 


Katie Werneckes được chẩn đoán bị u lympho Hodgkin (ung 
thư hạch bạch huyết) vào tháng 1 năm 2005, khi cô bé mới 12 
tuổi. Cha mẹ đã đưa em đến phòng cấp cứu và họ nghĩ là viêm 
phổi, nhưng hóa ra là tổi tệ hơn nhiều. Các bác sĩ thuyết phục 
họ rằng Katie cần chạy hóa trị, và họ chấp thuận. Song, các 
bác sĩ cũng khuyến cáo cả xạ trị nữa, nhưng Werneckes từ 
chổi. Katie nói: “Cháu không cẩn xạ trị. Chẳng ai hỏi cháu 
muổốn gì. Đây là cơ thể của cháu.” 


Trong nỗ lực nhằm ép buộc gia đình Werneckes giao nộp 
Katie để điều trị ung thư chính thổng, “chính quyền Gestapo” 
hiện đại ngày nay (Cơ quan bảo vệ trẻ em - CPS) đã tách Katie 
khỏi bố mẹ em vào năm 2005, sau khi nhận được thông tin là 
Katie và mẹ em đang trốn tại một nông trại gia đình để tránh 
xạ trị mà các bác sĩ phán em cần làm để sống sót. Các cơ quan 
chức năng đã kịp thời bắt giữ Katie và bắt giam mẹ em. Đúng 
vậy, chính quyền Texas đã bắt cóc một đứa trẻ từ gia đình em 
để đầu độc em, và sau đó họ bắt mẹ em vì bà nỗ lực giữ con 
mình khôi bị đầu độc. 


Mẹ em đã phải trả 50 nghìn đô la tiền bảo lãnh để được ra khỏi 
tù. Hãy tưởng tượng... 50 nghìn đô la để bảo vệ đứa con của 
bạn! Quá sức lố bịch! Tôi nghe nói những kẻ giết người được 


thả về với số tiền bảo lãnh còn ít hơn 50 nghìn đô la! Ngoài 
việc bắt cóc con gái bà, CPS còn đưa ba con trai bà vào một nhà 
nuôi dưỡng. Các luật sư của Cơ quan về gia đình và các hoạt 
động bảo hộ của bang Texas đã nói tại tòa rằng Werneckes 
“phớt lờ y tế” với việc từ chổi xạ trị. Rõ ràng, các luật sư không. 
biết gì về sự phi lý của câu nói đó. Vào cuối năm 2005, một 
thẩm phán Texas phán quyết Werneckes được “cho phép” 
mang Katie ra khỏi tiểu bang để tham vấn các bác sĩ ung thư 
thay thể, nhưng trước đó em phải chịu thêm năm ngày hóa 
trị, Cuối cùng, Katie được thả và đoàn tụ với gia đình. May 
mắn thay, hóa trị liệu đã không giết được Katie và em đã thoát 
chết dù trải qua quá trình điều trị ung thư khủng khiếp này. 
Câu chuyện này là một ví dụ điển hình về mức độ lộng hành 
của mafa y tế. 


Nếu bạn nghĩ chúng ta đang sống trong một xã hội “tự do", 
xin hãy nghĩ lại. Ngay bây giờ, đưới sự giám sát trực tiếp của 
những chuyên gia yếu kém, một thẩm phán có thể ra lệnh cho 
CPS bắt cóc chính những đứa con bạn từ nhà riêng của bạn, lôi 
chúng vào bệnh viện, và truyền chất độc hóa học vào tĩnh 
mạch của chúng! 


Theo Mike Adams: “Đây chẳng phải là hệ thống chăm sóc y tế 
gì cả, thưa các bạn. Đó là một hệ thống kiểm soát. Làm thể nào 


để kiểm soát một dân tộc? Đánh thuốc mê họ, từ lúc sinh ra. 
cho đến khi xuống mồ. Giữ họ trong mơ hồ. Làm họ lẫn lộn. 
với hình ảnh truyền hình. Làm họ phá sản với các hóa đơn y 
tế. Và nếu họ không tuân thủ, chĩa súng bắt họ và khủng bố 
gia đình họ để làm gương. Tôi gọi đó là chủ nghĩa khủng bổ y 
tế được nhà nước trợ cấp. Trong trường hợp này là Texas. Cá 
nhân tôi nghĩ rằng trong một xã hội công bằng, nhân viên CPS 
phải bị bắt và bị buộc tội bắt cóc tống tiền, và các chuyên gia 
ung bướu đã tham gia âm mưu ung thư này sẽ phải bị xét xử 
trong một tòa án quốc tế về những tội ác chống lại loài người. 
'Đó chẳng phải là tội tiêm cho một đứa trễ hóa chất nguy hiểm 
trái với ý muốn của nó và trái với ý muốn của cha mẹ nó hay 
sao? Nếu tôi nạp một ổng tiêm với cùng hóa chất được sử 
dụng trên bé gái này, và tiêm chúng vào cánh tay của bạn mà 
không cần sự cho phép của bạn, tôi sẽ bị buộc tội cổ ý giết 
người." 


Câu chuyện của Thomas Navarro 


Trong bộ phim tài liệu sâu sắc và gây ngạc nhiên, Cut Foison 
Burn (Cắt bổ, đầu độc, thiêu đốt), nhà sẵn xuất Louis Cimino 
và Wayne Chesler đưa ra ánh sáng bản chất nham hiểm của 
công nghiệp ung thư nhiều tỷ đô la, bản chất xảo quyệt của 
mafa y tế, sự đàn áp đối với liệu pháp điều trị ung thư tự 


nhiên, và “bắt buộc dùng thuốc” đổi với các cá nhân muốn 
chọn cho riêng mình hình thức điều trị tự nhiên. 


Tâm điểm là câu chuyện có thực rất thương tâm của Jim và 
Donna Navarro khi họ vấp phải rào cản và mất tự do trong. 
Tựa chọn các giải pháp điều trị cho cậu con trai Thomas (4 
tuổi) được chẩn đoán bị u nguyên bào tủy với một khối u não 
ác tỉnh. Những liệu pháp điều trị chính thống bao gồm thuốc 
hóa trị và xạ trị được sử dụng hầu như không đem lại hy vọng. 
Dù cho con trai họ có sống sót với loại điều trị này thì các tác 
dụng phụ có thể là suy giảm thính giác, tổn hại não, giảm dần. 
1Q, vx.. 


Thay vì chạy hóa trị và xạ trị, Navarro rất muốn theo phương 
pháp thay thể (điều trị chống ung thư không độc hại của bác 
sĩ Stanislaw Burzinski) đã cho thấy hiệu quả đặc biệt (từ 50%. 
đến 60%) trong điều trị ung thư não, thế nhưng FDA đã ngăn. 
cản họ tiếp cận với liệu pháp điều trị “chưa thẩm định” này. 
Bạn thấy đấy, nếu trẻ em ở dưới độ tuổi nào đó thì maña y tế 
yêu cầu em bé phải trải qua quá trình điều trị quy chuẩn (như 
hóa trị độc hại và xạ trị) cho dù những phương cách điều trị 
này hầu như vô dụng đối với u nguyên bào tủy. Để xát thêm 
muối vào vết thương, tiểu bang đã đe đọa Donna và Jim rằng 


nếu họ không chịu đưa em ra điều trị bằng những chất độc 
man rợ này, họ sẽ bị tước quyển chăm sóc Thomas. 


Giống như nhiều người khác, họ nhận ra rằng họ không có 
quyền tự do tìm kiếm bất cứ liệu pháp điều trị nào họ thấy 
'phù hợp cho con mình. Vâng, thực vậy, nền tự do mà vì nó bao 
thể hệ tổ tiên người Mỹ đã hy sinh cuộc sống, xem ra đã dần 
dần bị xói mòn vì tình trạng đáng tiếc này. Trong phim, Jim 
Navarro nhấn mạnh vào sự lố bịch của phương pháp chữa trị 
ung thư hiện đại ngày nay. Mặc đù bác sĩ thừa nhận hóa trị 
“không hiệu quả” cho ung thư của con trai họ và cài vào tuyên. 
bổ thuổc “chưa được thẩm duyệt an toàn hoặc hiệu quả đối 
với trể em", nhưng ông ta vẫn khăng khăng phải dùng hóa trị 
và nếu Navarro từ chối sử dụng “phương pháp chữa trị quy 
chuẩn" này thì họ có thể sẽ phải ngồi tù và con trai họ bị tước 
đoạt theo pháp luật. Đây là trò chơi điên rổ vô nhân tính, nơi 
đây giá trị sự sống và toàn bộ tương lai của đứa trẻ bị hất sang. 
một bên để duy trì hiện trạng lợi nhuận cao cho công nghiệp 
ung thư. 


Sau 18 tháng đấu tranh pháp lý với Federal Death 
Administration (Cơ quan Tử vong Liên bang) và 10 nghìn đô 
la chỉ phí pháp lý, Navarro cuối cùng đã “được phép” mang. 
con trai họ đến bác sĩ Burzynski. Tuy nhiên, lúc đỏ em bé đã bị 


mổ não hai lần, đã bị buộc phải trải qua hóa trị và bị tái phát 
khối u do các độc tính của hóa trị. Thomas qua đời lúc 6 tuổi. 
Giấy chứng tử của em ghỉ nguyên nhân tử vong là: “Suy hô 
hấp và viêm phổi do nhiễm độc thường xuyên từ hóa trị liệu". 
Kết cục, hóa trị giết chết Thomas... chứ không phải bệnh ung 
thư não của em. 


Sao chúng ta có thể cho phép những kể giết người thoát tội? 
Sao giấy chứng tử có thể ghỉ (rõ ràng) là Thomas chết vì “độc 
tính của hóa trị”, nhưng các bác sĩ thực hiện hóa trị liệu lại 
không bị ải tù? Tôi không thể cất nên lời. 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Phần II 


SINH HỌC CĂN BẢN & 
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP 
CHỮA LÀNH KHÔNG ĐỘC 
HẠI 


Chương 5 


SINH HỌC CĂN BẢN & UNG 
THƯ 


“Ung thư không làm cho tế bào trở thành kị khí, mà đúng hơn nó 
được ổn định nhờ hô hấp kị khí và đó là nguyên nhân đuy nhất 
(hoặc yêu câu thiết yếu) biến các tế bào bình thường phụ thuộc 
vào hồ hấp hiếu khí thành tế bào trng thư". 


~ Bắc sĩ David Gregg 


rước khi tìm hiểu nguyên nhân gây ung thư, điểu 
T quan trọng là nắm được những kiến thức cơ bản của 

sinh học cũng như xác định các thuật ngữ sẽ được sử 
dụng trong phần còn lại của cuổn sách này. 


Tế bào sinh học 


Chúa đã tạo ra cơ thể chúng ta một cách thật điệu kỳ. Trái tim. 
bơm máu qua các tĩnh mạch, động mạch, mao mạch và đến 
mọi tế bào trong cơ thể. Hãy hình dung cơ thể của bạn là một 
quốc gia và các tế bào là công dân của quốc gia đó. Để quốc gia 
được hùng mạnh, mọi công dân phải có những công việc khác 
nhau, có các công cụ thích hợp để làm những công việc đó, có 
dinh dưỡng hợp lý để luôn khỏe mạnh, có hệ thổng giao 
thông, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý chất thải, có nơi an 
toàn để nghỉ ngơi, và có sự bảo vệ khỏi bị độc tổ do những 
người muốn làm hại họ. Mục tiêu là cung cấp cho các tế bào 
của chúng ta tất cả các yêu cầu này. 


Giống như con người, tế bào cũng có đủ hình dạng, kích cỡ, và 
tất cả đều có những khả năng và công việc khác nhau. Nhưng 
tất cả đều rất thiết yếu cho sức khỏe của cơ thể bạn. Các tế bào 
“thu thập rác” cũng quan trọng như các tế bào “cung cấp thực 
phẩm" và các tế bào “giao tiếp". Tất cả các tế bào của chúng ta 
có cẩu trúc cao cấp. Tại trung tâm của một tế bào là nhân của 
nó, mà về cơ bản nó tương đương với một “bộ não". Nhân tế 
bào được bao phủ bởi một lớp màng huyết tương. 


về cơ bản đó là vật kết thành giàn 
tế bào này cũng phụng sự như “cơ bắp" của các tế bào, cho 


phép các tể bào co lại và mở rộng thành các hình dạng khác 
nhau. Khả năng thay đổi hình dạng này gọi là tính đa hình. 
Trong các sợi tế bào là các bào quan, giống như “các bộ phận. 
nhổ", vì mỗi bộ phận trong đó có một chức năng cụ thể. Như 
đã nói ở trên, “đa” tế bào gọi là màng được làm từ các phân tử 
protein. Một số protein này hoạt động như một “thẻ vạch" để 
xác định loại tế bào, trong khi protein khác hoạt động như 
“cánh cửa" cho tế bào. 


Các tế bào khỏe mạnh đều hiểu khí, nghĩa là chúng hoạt động. 
chuẩn xác khi đầy đủ ô-xy. Tế bào khỏe mạnh chuyển hóa 
(đốt) ô-xy và glucose (đường trong máu) để sản xuất 
adenosine triphosphate (ATP), đó là năng lượng “phổ biến" 
của các tể bào. Quá trình này gọi là hô hấp hiểu khí (hoặc 
chuyển hóa hiếu khí). Chu kỳ tạo ra năng lượng này gọi là chủ 
trình Krebs diễn ra trong các ty lạp thể, đó là bào quan hình 
thành bởi một màng ngoài và một màng trong. Các enzymee 
được sử dụng để sản xuất năng lượng nằm trên đỉnh các lớp 
màng trong. 


ATP được tạo thành từ ba phổt-phát. Việc bể gãy liên kết giữa 
phốt-phát thứ hai và thứ ba giải phóng năng lượng để cung 
cấp lực cho hầu như tất cả các quả trình tế bào. Thật ngạc 
nhiên, tất cả chúng ta tạo ra đủ năng lượng chuyển hóa để sản 


xuất khối lượng cơ thể dạng ATP hằng ngày để hoạt động! Mỗi 
giây, khoảng xấp xỉ 60 nghìn tỷ tế bào của chúng ta tiêu thụ 
và sao chép 12 triệu phân tử ATP, mà việc sản xuất đó là chức 
năng cốt lõi thiết yếu của mọi tế bào con người. Nếu không có 
nó, các hoạt động cơ bản như: sửa chữa tế bào, protein, 
enzyme, hormone, và tổng hợp dẫn truyền thần kinh sẽ 
không xảy ra. Sửa chữa ADN và tái sinh tế bào sẽ chẩm dút. 
Rất nhiều yếu tổ như lão hóa, ăn uống kém, dinh dưỡng 
không đúng cách, và các độc tố bên ngoài có thể cẩn trở sản 
xuất năng lượng quan trọng này. Các electron điện tích âm từ 
hydro là nguồn năng lượng cần thiết để tạo ra sổ lượng ATP 
đáng kinh ngạc này. 


Khi ATP được sản xuất ra, nó được lưu trữ ở thể Golgi của ty 
lạp thể cho đến khi các tế bào cẩn cho các hoạt động của 
chúng. Sản phẩm phụ của quá trình tạo năng lượng này là 
carbon đioxide (khí các-bô-nic). Carbon dioxide, đến lượt 
mình, chịu trách nhiệm giải phóng ô-xy từ hemoglobin (sắc tổ 
protein trong các hồng cầu). Ô-xy sau đó được đốt để tạo ra 
nhiều ATP hơn với nhiều sản phẩm phụ carbon dioxide hơn, 
và sau đó được sử dụng để trích xuất ô-xy từ hemoglobin. Đó 
là trạng thái kỳ điệu của sự liên tục. 


Hệ miễn dịch là tập hợp của các tế bào, chất dẫn hóa học và 
các protein hoạt động cùng nhau để bảo vệ cơ thể khỏi vi sinh. 
vật truyền nhiễm độc hại tiểm ẩn như vi khuẩn, vi-rút và 
nấm; do đó, hệ miễn dịch đóng vai trò kiểm soát ung thư và 
các bệnh khác. Hệ miễn địch đặc biệt của chúng ta bao gồm 
bạch cầu (tế bào máu trắng), kháng thể (protein trong máu), 
tuyển ức, lá lách và gan. Nó thậm chí có mạng dẫn riêng (hệ 
bạch huyết) tiêu dẫn chất thải từ mô và vận chuyển từ hạch 
bạch huyết đến hạch bạch huyết, tại đó các đại thực bào lọc 
các mảnh vụn ra. 


Bạch cầu là “tuyển bảo vệ đầu tiên” của cơ thể, Khi kể “ngoại 
xâm" thâm nhập cơ thể, hệ miễn dịch của chúng ta giải cứu 
bằng hai cách: 


1, Bạch cầu trực tiếp tấn công kể xâm nhập. 


2. Kháng thể hoặc trực tiếp gây tổn hại những kể xâm lược, 
hoặc báo cho bạch cầu mở một cuộc tẩn công. 


Có hai phân nhóm chính của bạch cầu. Phân nhóm đầu tiên là 
gọi là bạch cầu đa nhân (còn gọi là bạch cầu hạt). Những bạch 
cầu này được phủ đẩy các hạt hóa chất độc hại giúp chúng 
tiêu hóa vi trùng bằng quá trình gọi là thực bào. Ba loại bạch 


cầu hạt là bạch cầu trung tính (loại giết vi khuẩn), bạch cầu ái 
toan (loại điệt ký sinh trùng), và bạch cầu ái kiểm. 


Phân nhóm thứ hai của bạch cầu được gọi là bạch cầu đơn 
nhân, trong đó bao gồm cả bạch câu đơn nhân và lymphô bào. 
Bạch cầu đơn nhân ăn tế bào chết hoặc bị hư hồng (thông qua. 
thực bào) và cung cấp phòng thủ miễn dịch chống lại nhiều 
loại vi sinh vật gây nhiễm bệnh. Bạch cầu đơn nhân di chuyển. 
vào các mô và phát triển thành đại thực bào. Các đại thực bào 
chứa hạt hoặc các gói hóa chất và enzyme phục vụ cho mục 
đích của việc nuốt và tiêu diệt vi khuẩn, kháng nguyên, và các 
chất lạ khác. 


Lymphô bào được tìm thấy trong hệ bạch huyết là bạch cầu 
đơn nhân, nó xác định các chất lạ và mầm bệnh (vi khuẩn 
hoặc vi-rút) trong cơ thể và sản xuất ra các kháng thể và tế 
bào, rồi nhắm tới chúng. Phải mất từ vài ngày đến vài tuần 
cho các lymphô bào nhận ra và tấn công một chất mới lạ từ 
bên ngoài. Các phân nhóm lymphô bào chính là các tể bào B, 
các tế bào T và các tế bào NK (natural killer - sát thủ tự nhiên). 


'Hô hấp kị khí và hiểu khí 


Chu trình tạo ra năng lượng gọi là chu trình Krebs và diễn ra 
trong ty lạp thể. Các tế bào thường tạo ra năng lượng thông 


qua quá trình được biết đến là hô hấp hiếu khí (tức là với ô- 
xy). Tuy nhiên, nếu có điểu gì xẩy ra hạn chế khả năng máu. 
vận chuyển ô-xy, làm giảm lượng ô-xy trong máu, giảm 
carbon dioxide của chúng ta, ngăn chặn các tế bào hấp thụ ô- 
xy trong máu, hoặc làm tổn hại khả năng ty lạp thể sản xuất 
ATP, khi đó chu trình Krebs bị phá vỡ, các tế bào không có 
năng lượng, và chúng ta gặp vấn đề nghiêm trọng. 


Vì không có đủ ô-xy cho các tế bào, nên nó chuyển thành hô 
hấp kị khí (tức là, không có ô-xy) để tồn tại. Theo bác sĩ David 
Gregg: “Ung thư không làm cho tế bào trở thành kị khí, mà 
đúng hơn nó được ổn định nhờ hô hấp kị khí và đó là nguyên 
nhân duy nhất (hoặc yêu cầu thiết yếu) biến các tế bào bình 
thường phụ thuộc vào hô hấp hiếu khí thành các tế bào ung 
thư, 


Các tế bào ngừng thở ô-xy và bắt đầu lên men glucose (đường 
trong máu) để tạo ra năng lượng. Sản phẩm phụ thải ra của 
quá trình lên men là một biển axit lactic, thứ này tiếp tục ức 
chế các tế bào tiếp nhận ô-xy. Canxi và ô-xy được tận dụng hết 
để cổ ngăn chặn axit này. Đây là những gì cho phép một tế bào 
ung thư có thể ổn định. 


Hồ hấp kị khí là sự bòn rút nghiêm trọng và cực kỳ không 
hiệu quả trên cơ thể, vì các tế bào kị khí phải làm việc nặng. 


nhọc hơn nhiều so với các tế bào hiểu khí để sản xuất ATP từ 
glucose mà chúng chuyển hóa. Trên thực tế, hô hấp hiếu khí 
tạo ra số lượng tương đương 36 phân tử ATP từ mỗi phân tử 
glucose, trong khi hô hấp kị khí tạo ra chỉ hai phân tử ATP, 
'Như vậy, hô hẩp kị khí giải phóng chỉ 1/18 năng lượng có thể 
được dùng. Vì vậy, nếu làm phép tính để một tế bào ung thư 
thu được cùng năng lượng như một tế bào bình thường, thì nó 
phải chuyển hóa glucose nhiều hơn tối thiểu là 18 lần. Bây giờ 
bạn đã hiểu tại sao có cụm từ “ung thư yêu đường" rồi chứ? 


Thành thật mà nói, các tế bào ung thư không có khả năng đó 
để đạt đến mức năng lượng như một tể bào tốt. Do đó, tể bào 
ung thư yếu kinh niên. Điểm yếu này ngăn cản không cho nó 
tạo ra các enzyme bảo vệ chống ô-xy hóa |superoxide 
đismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), glutathione 
xeductase (GR), và catalase], do đó để cho các tế bào rộng mở 
cho ô-zôn tấn công ô-xy hóa. 


Như tôi đã để cập, các tế bào khỏe mạnh chuyển hóa ô-xy và 
glucose để sản xuất ATP đồng thời giải phóng carbon dioxide. 
Carbon dioxide, đến lượt nó, chịu trách nhiệm giải phóng ô-xy 
từ hemoglobin, đó là các tế bào hồng cầu vận chuyển ô-xy từ 
phổi đến các tế bào. Tuy nhiên, các tế bào ung thư không thể 
chiết ra ô-xy từ hemoglobin vì hô hấp kị khí của chúng không 


tạo ra carbon dioxide, thứ cẩn thiết để lấy ô-xy ra từ 
hemoglobin. 


Bây giờ, các tể bào khác nhau có tuổi thọ khác nhau. Chúa đã 
tạo ra nơ-ron (các tế bào thần kinh) để kéo dài cuộc sống của 
chúng ta, thế nhưng Ngài lại làm bạch cầu chỉ tồn tại có một 
vài ngày. Khi các tế bào bị tổn thương, chúng có thể chết yểu; 
những tế bào này liên tục được thay thể để đảm bảo chức 
năng mô đúng cách. Hình thức thay thế tế bào này xây ra liên 
tục thông qua một quá trình được gọi là phân bào, về cơ bản 
đó là phân chia tế bào, trong đó một tế bào phân chia thành 
hai tế bào “con” nhỏ hơn. Các tế bào mới có cẩu trúc và chức. 
năng tương tự như nhau. Tôi nói tương tự, vì hai tế bào con 
nhận được khoảng một nửa chứ không phải là chính xác một 
nửa của các bào quan của tế bào bố mẹ chúng. Tuy nhiên, 
quan trọng hơn là mỗi tế bào con được thừa hưởng một bản 
sao chính xác ADN từ tế bào bố mẹ. 


Tuy nhiên, mặc dù luôn có sổ lượng đáng kể phân bào diễn ra, 
nhưng không có sự thay đổi thực sự về tổng số các tế bào 
trong cơ thể chúng ta. Điều này xảy ra như thế nào? Vâng, 
trong ngôn từ kế toán, cơ thể bạn phải “cân đối sổ sách của 
nó". Đơn giản là để cho cơ thể tự cân bằng, để mỗi tế bào mới 
được tạo ra qua quá trình nguyên phân, thì một tế bào khác 


phải chết. Tế bào chết theo lập trình là một quá trình được gọi 
là quá trình chết tự nhiên ở tế bào (apoptosis). Thật ngạc 
nhiên, mỗi năm trung bình con người mất đi một nửa trọng 
lượng cơ thể trong tế bào qua quá trình chết tự nhiên ở tế bào! 


kiểm soát quá trình chết tự nhiên ở tế bào lồng lẻo sẽ kéo. 
theo một số bệnh và hội chứng, bao gồm cả ung thư và AIDS. 
Trong trường hợp ung thư, sự ức chế quá trình bình thường 
của quá trình chết tự nhiên ở tế bào có thể dẫn đến phát triển 
các khối u, vì các tế bào thông thường lẽ ra phải chết lại sống, 
vô thời hạn. Tuy nhiên, ung thư không nhất thiết là kết quả từ 
vấn đề của gen p53 (điều hòa. quá trình chết tự nhiên ở tế bào), 
Trong trung tâm của các khối u ung thư rắn là những tế bào 
chết — không thiểu các quá trình chết tự nhiên ở tế bào trong 
các khối u này. Đó là cạnh của các khối u đang phát triển, tại 
đó chúng có thể được cung cấp đường thuận tiện, và không bị 
chìm trong axit lactic của chính chúng, 


Tế bào ung thư được mô tả là không thể biệt hóa. Có nghĩa là 
một tế bào ung thư không có công năng hữu dụng. Kết quả là 
tế bào ung thư không thể trở thành một phần của mô 
khối u đó, vì mô khối u phải được cấu thành hoàn toàn từ các 
tế bào khỏe mạnh. Các tế bào ung thư chỉ nằm bền trong mô. 
ung thư, không làm gì ngoại trừ nhân đôi và tồn tại dai đẳng. 


Tuy nhiên, thứ giết chết bệnh nhân ung thư là sự đi căn của. 
các tế bào ung thư. Đây chính là lý do tại sao sinh thiết rất 
nguy hiểm! Cắt mô có thể giải thoát các tế bào ung thư vào 
trong máu, do đó cho phép chúng đi chu du khắp cơ thể! Khi 
tung thư lan ra khắp cơ thể, rốt cuộc sẽ có đủ tế bào ung thư để 
giết chết một người. 


Tất nhiên, các tế bào ung thư lan rộng ngay cả khi không làm. 
sinh thiết. Có một nỗ lực khống chế thực hiện sự lan rộng của. 
các tể bào “con” từ khối u “mẹ”. Các tể bào con hầu hết bị giữ 
lại kiểm tra bởi statin phát ra từ mẹ cho đến khi khối u mẹ bị 
loại bỏ bằng phẫu thuật, hoặc bị phá hủy do xạ trị, và thế là 
không có gì để ngăn chặn các tế bào con, do vậy chúng bắt đầu. 
phát triển. 


Các khối u đã được chứng minh tự duy trì bằng cách tạo ra 
cung cấp máu cho chính chúng. Sự hình thành mạch là quá 
trình các mạch máu mới được hình thành và là một quá trình 
bình thường, thiết yếu cho phát triển sinh học. Tuy nhiên, sự 
hình thành mạch cũng là nhu cầu để các khối u ung thư phát 
triển. Sự kiện khởi nguồn chính cho sự hình thành mạch là 
tình trạng thiểu ô-xy. Sự phát triển các mạch máu xảy ra bên 
ngoài, do đó nhiều đường hơn có thể được đưa vào các cạnh 
mép khối u, nơi các tế bào đang sống. Có nhiều thứ có thể làm 


để ngăn chặn sự hình thành mạch, bao gồm đùng lượng lớn 
các enzyme tuyển tụy. 


Theo bác sĩ David Gregg: “Các tế bào bình thường trong môi 
trường thiếu ô-xy của tế bào khối u kị khí có thể tạo ra các 
mạch máu mới, không phải là các tế bào ung thư. Tôi đã luôn 
tự hồi tại sao tất cả các ung thư đều kị khí trong quá trình 
chuyển hóa. Hầu như đó là một nhu cầu. Tôi nghĩ giờ tôi đã 
biết câu trả lời. Điểu đã rõ là để các khối u phát triển, chúng, 
phải hình thành các mạch máu mới để cung cấp khi khối u có 
kích thước tăng lên. Nếu không làm được điểu này chúng 
không thể phát triển. Đây là yêu cầu cơ bản cho tất cả các loại 
ung thư. Nếu lý thuyết hình thành mạch máu... là đúng, 
chúng phải tạo ra một môi trường thiếu ô-xy để kích thích sự 
tăng trưởng của các mạch máu mới. Sự chuyển hóa kị khí 
thực hiện việc này. Như vậy, chuyển hóa kị khí không chỉ là hệ 
quả phụ của ung thư; mà nó còn là một nhu cầu để ung thư 
phát triển. Những tế bào không phải kị khí không có ý nghĩa 
trong việc kích thích sự hình thành các mạch máu mới và do 
đó không thể hỗ trợ sự phát triển của khổi u. Thiếu khả năng 
này cuối cùng chúng sẽ chết đi." 


Một nhà khoa học đã đóng góp rất nhiều cho nghiên cứu ung 
thư là P.G. Seeger, người đã xuất bản gần 300 công trình khoa 


học và hai lần được để cử giải thưởng Nobel. Trong những 
năm 1930, ông đã cho thấy ung thư bắt đầu trong bào tương, 
không phải trong nhân. Bào tương là chất lỏng như keo bên. 
trong tế bào, bào tương cung cấp nền tầng mà trên đó các bào. 
quan k khác có thể hoạt động trong tế bào. Tất cả các chức năng 
cho tế bào mở rộng, tăng trưởng, và sao chép được thực hiện 
trong bào tương. Bào tương chứa các ty lạp thể, mà đôi khi 
được mô tả như “nhà máy năng lượng của tế bào”, bởi chúng. 
sẵn xuất ATP thông qua một loạt các bước mà ông gọi là 
“chuỗi hô hấp”. 


Seeger cho thẩy trong các tế bào ung thư, chuỗi hô hẩp bị chặn 
lại bởi sự phá hủy các enzyme quan trọng; do đó, tế bào chỉ có 
thể sản xuất năng lượng kị khí bằng cách chuyển đổi glucose 
thành axit lactic. Năm 1957, Seeger chuyển đổi thành công 
các tể bào bình thường thành tể bào ung thư trong vòng một 
vài ngày bằng cách đưa hóa chất chặn chuỗi hô hấp. Có lẽ 
khám phá quan trọng nhất của ông là: một số chất dinh 
dưỡng có khả năng khôi phục hô hấp tế bào trong các tế bào 
ung thư, theo đó chuyển đổi chúng trở lại thành các tế bào 
bình thường. Nói cách khác, Seeger tin rằng ung thư có thể 
đảo ngược được. Một trong những chất dinh dưỡng đó là 
vitamin B inositol, đã được sử dụng (kết hợp với IP6) bởi Giáo 
sư bệnh học, bác sĩ tiển sĩ AbulKalam M. Shamsuddin ở Đại 


học Maryland để biến đổi thành công các tế bào ung thư 
thành các tế bào bình thường. 


Bác sĩ người Đức Otto Warburg, một nhà hóa sinh ung thư 
đoạt giải Nobel y học năm 1931, đã lần đầu tiên phát hiện ra 
rằng tế bào ung thư có sự hô hấp năng lượng khác cơ bản so 
với tế bào khổ mạnh. Ông phát hiện ra rằng các tế bào ung 
thư là tế bào kị khí; do đó, bất cứ cái gì mà làm cho hô hấp kị 
khí này xảy ra sẽ là nguyên. nhân của tất cả các loại ung thư. 
Ông tin rằng ung thư xây ra bất cứ khi nào tế bào bị ngăn chặn 
60% nhu cầu ô-xy của nó, và ông cho thấy các tế bào ung thư 
thể hiện hô hấp kị khí. Ung thư là bệnh lên men gây ra bởi các 
tế bào đã biến đổi từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kị khí, dẫn 
đến lên men glucose và phát triển tế bào không kiểm soát 
được. Ông đưa ra lý thuyết rằng các khối u cũng chẳng gì hơn 
bức tường ngăn các bãi chất thải độc hại bên trong cơ thể 
được duy trì bằng cách lên men đường. Theo Warburg, hầu. 
hết, nếu không muốn nói là tất cả các bệnh thoái hóa, đều là 
kết quả của sự thiếu ô-xy ở cấp độ tế bào. 


Một sổ nhà nghiên cứu cho rằng lý thuyết của Warburg không 
hiệu lực sau khi họ đã đo một loại ung thư đặc biệt phát triển 
chậm, và không tìm thấy sự lên men nào cả. Dean Burn và 
Mark Woods, hai nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia đã 


kiểm tra lại những kết quả đó. Sử dụng thiết bị tỉnh vi hơn, họ 
đã xác định được rằng thiết bị các nhà nghiên cứu sử dụng để 
đo mức độ lên men là không đủ chính xác để phát hiện quá 
trình lên men ở mức thấp. Sử dụng thiết bị mới hơn và chính 
xác hơn, Burn và Woods đã cho thấy ngay cả trong những tế 
bào ung thư phát triển rất chậm đó, vẫn có quá trình lên men, 
mặc dù ở mức độ rất thấp. 


Cân bằng độ pH 


“Thật vậy, toàn bộ quá trình chuyển hóa phụ thuộc vào sự cân. 
bằng độ pH”. (Bác sĩ Robert Young, trang 59 trong cuốn Sick & 
Tired~ Ổm yếu và mỗi mệt) 


Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã học được rằng, ngoài việc 
điều chỉnh hệ miễn dịch, những liệu pháp điều trị ung thư 
thay thế không độc hại thành công nhất có hai điểm chung 
khác: 


1, Duy trì sự cân bằng axit/kiểm của cơ thể. 


2. Tăng lượng ô-xy ở cấp độ tế bào. 


Vậy, chúng ta hãy xem nhanh hai khái niệm này. Trở lại môn 
hóa học ở trường trung học, chúng ta đã được học về sự cân 


bằng axit/kiểm, cũng được gọi là độ pH cơ thể (“Hydro tiềm. 
năng" hoặc “lũy thừa của Hydro"). Độ pH của chúng ta được 
đo trên thang điểm từ 0 đến 14, với khoảng 7,35 là trung tính 
(bình thường). Độ pH dưới 7,35 là tính axit (với 0 là tính axit 
cao nhất) và trên 7,35 là có tính kiểm (với 14 là kiểm nhất). 


pHưnng tính 


0123455675 9s10t121®14 
LIẾi VẾT Di ri: LH) (6Ó 206 số Vi (Ấ4,.6, Chi chiếu) 


_ —..... 


Hydro gồm một proton và một electron. Nếu các electron bị 
tách ra, thì sẽ tạo nên ion đương là proton. Không đi sâu vào 
chỉ tiết về các proton (điện tích “*") và các electron (điện tích 
“-"), điều quan trọng cần lưu ý là các chất kiểm (còn được gọi 
là “ba-zØ") là proton “nhận”, còn axit là proton “cho”. Điều đó 
có ý nghĩa gì đối với một người không phải là bác sĩ? Hãy để 
tôi giải thích đơn giản cho bạn. Vì ba-zơ có độ pH cao hơn, 


chúng có tiểm năng lớn hơn để hấp thụ các ion hydro và 
ngược lại đối với các axit. 


Tại sao hydro lại quan trọng như vậy? Vũ trụ của chúng ta 
được tạo nên từ hàng triệu hợp chất, tất cả bắt nguồn chỉ từ 
106 nguyên tử. Trong số những nguyên tổ này, hydro là số 
một và nền tầng nhất. Hydro cũng là nguyên tố phong phú. 
nhất, chiểm 90% trong tất cả các nguyên tử trong vũ trụ. 
Trong mặt trời và các ngôi sao, các hạt nhân hydro hợp lại để 
tạo ra helium, là nguyên tổ thứ hai. Việc này tạo ra năng 
lượng khổng lồ cung cấp cho sự sống trên trái đất. Và cũng 
như hydro cung cấp nhiên liệu cho mặt trời, trong cơ thể con 
người, nó là nhân tố cốt yếu trong quá trình điện hóa học sản 
xuất ATP. 


Trong hóa học, chúng ta biết rằng nước (H2O) phân ly thành 
các ion hydro (H+) và ion hydroxyl (OH-). Khi một dung địch 
chứa nhiều ion hydro hơn so với các ion hydroxyl, nó được gọi 
là axit. Khi nó chứa các ion hydroxyl nhiều hơn so với các ion. 
hydro, thì nó được gọi là kiểm. Như bạn có thể đã đoán ra, độ 
pH trung tính là 7,35 vì nó có chứa một lượng các ion hydro 
và ion hydroxyl bằng nhau. 


Hơn 70% cơ thể chúng ta là nước. Khi các tế bào tạo ra năng 
lượng thông qua hô hấp hiếu khí, chúng đốt ô-xy và glucose. 


Ở đây tôi không muốn đi sâu vào học thuật, nhưng sự thực là 
để tạo ra năng lượng, cơ thể cũng đòi hỏi một lượng lớn hydro. 
Thực tế là, mỗi ngày cơ thể của bạn sử dụng khoảng 227 gam 
hydro tỉnh khiết. Thậm chí ADN của chúng ta gắn với nhau 
bằng các liên kết hydro. Và vì độ pH của ba-zơ cao hơn, nên 
chúng có khả năng lớn để hấp thụ hydro, điều đó dẫn đến cần 
có nhiều ô-xy hơn cung cấp cho các tế bào.... 


Nồng độ ion hydro dao động trên 14 lũy thừa của 10, do đó sự 
thay đổi của một đơn vị pH sẽ thay đổi nồng độ ion hydro 
bằng một thừa số của 10. Thang đo pH là thang logarit thập 
phân. Đổi với những người không thích toán học, điều này có 
nghĩa là một chất có độ pH 5,2 có tính axit cao gấp 10 lần một 
chất có độ pH 6,2; đồng thời gấp 100 lần so với một chất có độ 
pH 7,2 và gấp 1.000 so với một chất có độ pH 8,2. 


Máu của chúng ta luôn phải duy trì độ pH khoảng 7,35 để có 
thể tiếp tục vận chuyển ô-xy. Vậy là Chúa đã làm cho cơ thể 
chúng ta đẻo đai với khả năng tự điều chỉnh trong trường hợp 
độ pH mất cân bằng nhờ một cơ chế gọi là hệ đệm. Trong hóa 
học, một dung địch đệm là một chất trung hòa axit, nó giữ 
cho độ pH của một dung dịch tương đối ẩn định mặc dù có bổ 
sung một lượng đáng kể axit hoặc ba-zơ. Tuy nhiên, do chế độ 
ăn uống không lành mạnh với thức ăn nhanh, thực phẩm. 


công nghiệp chế biển và sô-đa, nên hầu hết chúng ta đang đặt. 
cơ thể mình vào tình trạng đáng báo động để duy trì độ pH 
thích hợp trong máu. Mặc dù cơ thể chúng ta thường duy trì 
dự trữ kiểm dùng để đệm axit trong các trường hợp như vậy, 
nhưng có thể nói rằng nhiều người trong chúng ta đã cạn kiệt 
nguồn dự trữ. 


Khi hệ đệm bị quá tải và chúng ta đang cạn kiệt dự trữ, lượng 
axit dư thừa đổ vào các mô. Ngày càng nhiều axit được tích 
lũy, các mô bắt đầu bị hư hại. Các chất thải axit bắt đầu ô-xy 
hóa các tĩnh mạch, động mạch và bắt đầu phá hủy thành tế 
bào và thậm chí toàn bộ các cơ quan. Theo bác sĩ Robert 
Young: “Độ pH của cơ thể dư thừa axit thường xuyên sẽ bào. 
mòn các mô của cơ thể, ăn dần vào 60.000 dặm (96.540 km) 
tĩnh mạch và động mạch của chúng ta giống như khi axit ăn 
mòn vào đá cẩm thạch. Nếu không được kiểm soát, nó sẽ làm 
gián đoạn toàn bộ hoạt động và chức năng của tế bào, từ nhịp 
đập của tim đến thần kinh não bộ. Sự axit hóa quá mức cần 
trở chính cuộc sống, dẫn đến mọi ốm đau và bệnh tật". 


Như chúng ta đã biết, các tế bào bình thường tạo ra năng 
lượng qua hô hấp hiếu khí (với ô-xy). Tế bào có tính kiểm có 
thể hấp thụ đủ lượng ô-xy để hỗ trợ hô hấp hiếu khí. Tuy 
nhiên, khi tế bào trở nên axit hơn, ít ô-xy được hấp thụ hơn, 


và các tế bào bắt đầu lên men glucose để tồn tại. Khái 
này là cẩn được hiểu rö, bởi vì các tế bào ung thư phát triển 
mạnh trong môi trường axit yếm khí và không mạnh trong 
môi trường hiếu khí và kiểm. Có một pH axit cũng như lái xe 
khi “đèn báo kiểm tra” bật sáng. Đó là đấu hiệu cho thấy đang 
có lỗi với động cơ; và nếu chúng ta không chữa, chiếc xe sẽ bị 
hồng hoàn toàn. 


Theo Keiichi Morishita trong cuốn sách Hidden Truth of 
Cancer (Sự thật ngầm về ung thư), khi máu bắt đầu trở nên 
axit hơn, cơ thể chuyển các chất có tính axit đó vào tế bào để 
đưa chúng ra khỏi máu. Điều này cho phép máu hơi kiểm một 
chút. Tuy nhiên, nó lại làm cho các tế bào trở nên axít và độc 
hại. Thời gian sau, ông đưa ra giả thuyết, rất nhiều trong số 
các tế bào này tăng độ axít và một số bị chết. Tuy nhiên, một 
số trong những tế bào axit hóa này có thể thích nghỉ trong 
mỗi trường đó. Nói cách khác, thay vì chết (giống như các tế 
bào bình thường trong một môi trường axit) một số tế bào 
sống sót bằng cách trở thành các tế bào bất thường. Những tế 
bào bất thường được gọi là tế bào ác tính, và chúng không 
tương thích với chức năng não hoặc mã nhớ ADN của chúng 
ta. Do đó, các tế bào ác tính phát triển vô hạn và không có trật 
tự. Đấy là ung thư. 


Đưa quá nhiều axit vào trong cơ thể cũng giống như đưa 
thuốc độc vào trong bể cá. Vài năm trước đây, chúng tôi đã 
mua một bể cá và vài con cá vàng cho con. Sau khi làm chết cả 
hai con cá vàng, chúng tôi nhanh chóng học ra rằng yếu tố 
quan trọng trong việc giữ cho cá sống là điều kiện của nước. 
Nếu nước không chuẩn, cá sẽ sớm bị chết. Chúng tôi cũng biết 
được xẳng bạn có thể giết chết một con cá khá nhanh nếu cho 
nó ăn đồ ăn sail Bây giờ, hãy so sánh điều này với tình trạng 
“bể cá” bên trong của chúng ta. Nhiều người đang làm đầy các 
bể cá của mình với hóa chất, độc tố, và các loại 


thực phẩm sai lầm, điều này làm suy giảm sự cân bằng độ pH, 
và độ pH axit dẫn đến thiếu ô-xy ở cấp độ tế bào. Như tôi đã để 
cập, đây là sự khởi đầu của các bệnh thoái hóa. 


Khi chúng ta bắt đầu hiểu những điều kiện bên trong nào làm 
cho các tế bào ung thư phát triển mạnh (pH có tính axit và 
thiếu ô-xy), đó cũng là lý đo mà các điều kiện ngược lại (độ pH 
có tính kiểm và đủ ô-xy) sẽ làm cho các tế bào ung thư trở 
thành trơ hoặc vô hại. Vì vậy, một cách làm cho pH của chúng 
ta kiểm hơn là ngừng tiêu thụ những thứ làm cho cơ thể có 
tính axit hơn. Một lon sô-đa có độ pH khoảng 2, thì nó có tính 
axit cao hơn 100.000 lẩn so với nước có độ pH khoảng 7. Mọi 
người có thể tiêu thụ một lượng lớn nước sô-đa (cũng như cà 


phê và rượu) thường rất axit và là “cục nam châm ung thư”. 
Một lon sô-đa cũng làm giảm đáp ứng miễn dịch tới 50% 
trong khoảng thời gian sáu giờ 


Vậy, chúng ta có thể làm gì khác để giữ độ pH của mô trong, 
phạm vi thích hợp? Cách dễ nhất là ăn chủ yếu thực phẩm. 
kiểm. Một trong những cuốn sách dạy nấu ăn ưa thích của tôi 
là Back tơ the House o£ Health (Trở lại ngôi nhà sức khỏe) của 
Shelly và Robert Young. Quy tắc chung là ăn 20% thực phẩm 
axit và 80% thực phẩm kiểm. Nước ép trái cây tươi cũng cung 
cấp cho cơ thể rất nhiều chất kiểm. Bạn cũng có thể dùng thực 
phẩm bổ sung, chẳng hạn như kali, cesium, magie, canxi và 
xubidium, tất cả đều có tính kiểm cao. 


Một số thực phẩm tạo kiểm xuất sắc là: rau tươi, trái vả, đậu 
lima, dấu ô-liu, mật ong, mật đường, giấm táo, miso, đậu. 
nành lên men, sữa tươi, phô-mai tươi, trà xanh, hầu hết các 
loại thảo mộc, mầm hạt, nước ép lúa mì non, và lúa mạch. 
Thực phẩm như sữa chua và bơ về cơ bản là trung tính. Một sổ 
thực phẩm tạo axit là: nước ngọt, cà phê, rượu, sô-cô-la, 
đường hóa học, các loại thịt, hàu, cá, trứng, thịt gà, sữa tiệt 
trùng, ngũ cốc chế biến, đường, bơ đậu phộng và mì ống. 


Vài số liệu thổng kê 


Mỗi phút có một người Mỹ chết do. ung thư Đó là hơn 1.400 
người mỗi ngày - đủ để lấp đầy bổn máy bay phản lực. Đó là 
hơn nửa triệu người Mỹ mỗi năm. Trong cuốn Dont Waste 
Your Life (Đừng lãng phí cuộc sống của bạn), John Piper trích 
dẫn Ralph Winter, “Quỷ Satan đã sử dụng quyền tự do nổi 
loạn trong việc phát triển vi khuẩn và vi-rút phá hoại ở cấp độ 
vi sinh, ngày nay đó là nguyên nhân của 1/3 các ca tử vong 
trên hành tỉnh... (tuy nhiên tất cả các) dự án được Viện ung 
thư quốc gia Liên bang tài trợ đều tập trung vào hóa trị và xạ 
trị, chứ không phòng ngừa. Và chúng ta hành động như thể 
không tổn tại chiến tranh! Làm thế nào nâng cao được ý thức 
của người Mỹ khi thực tế 1/3 số phụ nữ và 1/2 đàn ông sẽ mắc 
phải ung thư trước khi chết?” 


Bạn đã mất người thân nào do ung thư chưa? Hình như tất cả 
mọi người tôi biết đều bị ung thư hay có người thân bị ung 
thư. Phát hiện bản thân hoặc người thân bị ung thư có thể vô 
cùng đáng sợ. Khi cha tôi qua đời vào năm 1996, điều đó thúc 
đẩy tôi đi tìm đến cùng những gì gây ra ung thư và những liệu 
pháp điều trị thực sự hiệu quả để chấm đứt căn bệnh khủng 
khiếp này. 


Hãy xem xét các sự kiện sau: 


~ Mỗi năm, chúng ta phun hơn 450 triệu kg thuốc trừ sâu lên 
cây trồng. 


- Chúng ta dùng hàng triệu kg thuốc kháng sinh cho gia súc. 
- Chúng ta tiêm hormone tăng trưởng cho gia súc. 
~ Chúng ta ăn các loại ngũ cốc bị nhiễm độc tố nẩm (nấm độc). 


- Chúng ta đổ hàng tỷ tấn chất thải độc hại vào các bãi rác và 
sông. 


- Chúng ta vô tình đầu độc trẻ em qua tiêm chủng. 


- Chúng ta uổng nước đã bị nhiễm độc bởi clo, flo và các hóa 
chất khác. 


- Chúng ta uổng sô-đa nhiễm đường hóa học. 

- Miệng của chúng ta phủ đầy các chất hàn thủy ngân. 

- Chúng ta thở không khí bị ô nhiễm. 

- Chúng ta để cho các bác sĩ phá hủy cơ thể mình bằng tỉa X. 


~ Chúng ta hút thuốc lá và uống nhiều rượu. 


- Chúng ta ăn chủ yếu là đổ ăn sẵn, thức ăn nhanh, và thực 
phẩm chế biến. 


Có gì ngạc nhiên nếu chúng ta luôn ốm yếu? 
Cái gì gây ra ung thư? 


Chúa đã tạo ra cơ thể chúng ta với hàng nghìn tỷ tế bào sống 
một cách kỳ diệu. Mỗi tế bào là duy nhất, có bản sắc, và thực 
hiện một nhiệm vụ riêng. Trong cơ thể, hàng nghìn tỷ tế bào. 
này phải khám phá cách tương tác và làm việc cùng nhau để 
duy trì sức khỏe và sinh lực. Tế bào ung thư liên tục được tạo 
ra trong cơ thể, nhưng Chúa đã thần kỳ tạo ra hệ miễn dịch. 
với khả năng tìm kiểm và tiêu điệt những tế bào này. Tuy 
nhiên, các khối u bắt đầu phát sinh khi có nhiều tế bào ung 
thư hơn được tạo ra, mà hệ miễn dịch bị suy giảm phải làm 
việc quá sức để có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Cắt bỏ 
khổi u thường không giải quyết được vấn để. Hãy nhớ rằng, 
khối u chỉ là sự tăng trưởng không kiểm soát được của các tế 
bào, và là triệu chứng của ung thư, không phải là nguyên 
nhân. 


Thể nhưng, các khối u lại có khả năng di chuyển đến các bộ 
phận khác nhau của cơ thể và phát triển không kiểm soát tại 
đó, vì thể tôi không nói rằng các khổi u không liên quan. 


Chúng có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, và các chất 
thải của chúng có thể gây độc cho phần còn lại của cơ thể. Vì 
thế, chúng thường cản trở chức năng của các cơ quan như. 
não, gan, thận và phổi, theo đó dẫn đến tử vong. Vượt qua ung, 
thư là một quá trình đảo ngược các 


điều kiện cho phép ung thư phát triển. Điều rất quan trọng 
cần lưu ý là ung thư là sự mất cân bằng hệ thống. Nói cách 
khác, đó là vấn để đổi với toàn bộ hệ thống của các bộ phận 
liên quan trong cơ thể. Vì thế, liệu pháp điều trị thích hợp 
phải hướng đến toàn bộ môi trường của cơ thể. 


Có rất nhiều lý thuyết khác nhau về những gì thực sự gây ra 
ung thư: 


1. Thuyết độc tổ bên ngoài - Thuyết này cho rằng sự sinh sôi 
nhanh chóng của các tế bào ung thư gây ra bởi các độc tổ bên 
ngoài, chẳng hạn như hóa chất và các vật chất khác tạo ra chủ 
yếu từ công nghiệp và sự bất cẩn. Những hóa chất này đã 
thấm đẫm vào nước, thực phẩm và chính không khí chúng ta 
hít thở. Bạn không thể nhìn thấy, cẩm nhận, hoặc ngủi nhiều 
độc tố ~ ít nhất là không ngay lập tức được. Chúng ta không 
nhận ra ảnh hưởng của chúng cho đến khi gục ngã với một 
căn bệnh mạn tính (như ung thư chẳng hạn) sau nhiều năm 
tiếp xúc. Hơn hai tỷ kg hóa chất độc hại thải ra từ công nghiệp 


vào môi trường mỗi năm, trong đó các chất được thừa nhận 
gây ung thư là 35 triệu kg. Sự liên hệ giữa các độc tố bên ngoài 
và các tế bào ung thư là không thể chối cãi. 


2. Thuyết vi sinh - Thuyết này cho rằng ung thư sinh ra do vỉ 
sinh vật đa hình (thay đổi hình dạng), chẳng hạn như nẩm, 
men, vi khuẩn và ký sinh trùng. Không thể phủ nhận là 
những vi sinh vật gây bệnh này có liên quan đến ung thư. Một 
sổ bệnh nhiễm độc do nấm đã bị chẩn đoán nhầm là ung thư 
bạch cầu. Nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng trong thế kỷ trước 
đã quan sát thấy tế bào "đa hình” với sự trợ giúp của kính siêu 
hiển vi. Tính đa hình được dựa trên quan niệm rằng nấm, 
nấm mốc, men và vi khuẩn chỉ đơn giản là những giai đoạn 
khác nhau trong vòng đời của các vi sinh vật. 


3. Thuyết hệ miễn địch - Thuyết này giữ vững quan điểm cho 
rằng ung thư cơ bản là căn bệnh của hệ miễn dịch, và nó bắt 
đầu nảy sinh khi bạn tiếp xúc với chất gây ô nhiễm quá nhiều 
và/hoặc sức mạnh của hệ miễn dịch giảm xuống quá thấp. 
Như một phần của quá trình chuyển hóa bình thường trong. 
cơ thể, bạn sản xuất cỡ chừng từ vài trăm cho đển khoảng 
10.000 tế bào ung thư mỗi ngày trong cuộc đời. Nếu hệ miễn. 
dịch hoạt động tốt, nó có khả năng nhận ra từng tế bào trong. 


những tế bào khác thường đó và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, 


bạn. Lý do mọi người không bị ung thư là do hệ miễn dịch của 
họ được thiết kế để ngăn chặn ung thư. 


4. Thuyết thiểu dưỡng khí - Thuyết này, chủ yếu dựa trên các 
nghiên cứu của bác sĩ Otto Warburg, cho rằng ung thư là do 
chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh dẫn đến tích tụ 
chất độc hại, theo đó làm quá tải cơ chế tự làm sạch của cơ thể. 
Ung thư được cho là biểu hiện của sự kích thích của môi 
trường và dinh dưỡng lâu ngày cũng như sự thiếu hụt trong 
hệ miễn dịch, tạo nên thiểu ô-xy trong tế bào, dẫn đến mất 
kiểm soát sao chép tế bào. Vì ô-xy là động lực sống chính của 
chúng ta, nên cũng đễ hiểu khi cho rằng sự thiểu hụt ô-xy sẽ 
gây tổn hại cho các cơ quan và cơ thể của chúng ta. Thực tế 
này là hiển nhiên. 


5. Thuyết nổi loạn bên trong - đây là thuyết chủ yếu của Big 
Medicine. Thuyết này cho rằng sự phát triển bừa bãi quá mức 
của tế bào ung thư là một loại nổi loạn di truyền trong cơ thể, 
trong đó tế bào nổi loạn sẽ phá hủy chính cơ thể sản sinh ra 
chúng. Một cách lôgic, nếu thuyết này đúng, nó chỉ có ý nghĩa 
trong việc làm bất cứ điều. gì cẩn thiết để chấm dứt sự nổi 
loạn. Thế nên, các bác sĩ cố gắng cắt bỏ và đốt ung thư, hoặc 
gây độc ung thư bằng thuốc độc, hoặc đưa phóng xạ vào cơ 
thể để tiêu diệt các tế bào nổi loạn bên trong. Do y học chính 


thống bám chặt lấy “thuyết nổi loạn bên trong”, các phác đổi 
điều trị tiêu chuẩn là cắt bỏ, đầu độc, và đốt cháy. 


Theo tôi, những nguyên nhân chính gây ra ung thư là hệ miễn 
dịch bị tổn hại (do quá tải độc tính) cùng với sự thay thế hô 
hấp ô-xy trong tế bào bình thường bằng sự lên men đường. 
Nói cách khác, tình trạng thiểu dưỡng khí (thiếu ô-xy) ở cấp 
độ tế bào và suy miễn địch (thường do độc tính) là nguyên 
nhân chính của ung thư. 


Vi sinh vật chắc chẳn có liên quan tới ung thư. Tuy nhiên, 
chúng là kết quả của tình trạng thiếu ô-xy và hệ miễn dịch 
suy yếu do quá tải chất độc hại. Theo bác sĩ Sau] Pressman: 
“Nguyên nhân của ung thư rõ ràng là: chế độ ăn, lối sống thiếu 
lành mạnh và tỉnh thần kém sinh ra tích tụ chất độc hại làm. 
quá tải cơ chế tự làm sạch. Ung thư là biểu hiện của sự kích 
thích môi trường và dinh dưỡng lâu ngày, làm thiếu ô-xy 
trong tế bào, dẫn đến sao chép tế bào không kiểm soát được.” 


Trong điều kiện bình thường, tể bào cơ thể người thực hiện 
chức năng bằng cách đốt cháy đường trong ô-xy để cung cấp 
năng lượng. Sản phẩm thải ra là carbon dioxide và nước. Tuy 
nhiên, nếu không đủ ô-xy ở cấp độ tế bào, thì đốt cháy sẽ 
không hoàn toàn, và hô hấp kị khí sẽ bắt đầu, hình thành nên 
carbon monoxide và axit lactic, hạ thấp pH nội bào của tế bào. 


Cơ thể không thể dễ dàng tự thoát ra khỏi carbon monoxide vì 
nó ngăn cẩn hemoglobin lấy ô-xy tươi ở phổi và nhiệt độ cơ 
thể bị hạ thấp. Các axit lactic có thể tăng dẫn lên trong hệ 
thống, làm tắc nghẽn các đường tín hiệu thần kinh, cuối cùng 
là kết tỉnh và gây thoái hóa. 


Khi hô hấp kị khí bắt đầu, nó kéo đài mãi và tự củng cố, do 
thực tế là quá trình này không tạo ra carbon đioxide chịu 
trách nhiệm hút ô-xy ra khỏi hemoglobin. Không có ô-xy, sẽ 
không có carbon đioxide, dẫn đến không có ô-xy, rồi theo đó 
lại không có carbon dioxide và chu kỳ cứ tiếp tục. Trong tình 
trạng thiếu ô-xy này, tế bào ung thư đói ô-xy nhanh chóng. 
nhân đôi và phát triển ngoài tắm kiểm soát. Nhiều nhà 
nghiên cứu tin rằng sao chép tế bào xảy ra là kết quả của tổn 
hại gen p53. Đây có thể là một trong những lý do mà các tế 
bào ung thư sao chép, nhưng chắc chắn không phải là lý do 
duy nhất. Theo bác sĩ Stephen Ayre: “.. tế bào ung thư lấy 
năng lượng cho mình bằng cách tự tiết ra insulin của chính 
chúng, và chúng tự kích thích để tăng trưởng bằng cách tự 
tiết ra yếu tố tăng trưởng dạng insulin (IGF). Đây là những cơ 
chế của ác tính". 


Nghiên cứu gần đây của bác sĩ Gregg L. Semenza tại Đại học 
Johns Hopkins ở Baltimore đã chỉ ra rằng các tế bào sao chép 


không nhất thiết là do có tổn hại ở các gen p53, mà thay vào 
đó là do tiếp xúc của tế bào ung thư với IGF làm chúng tự kích 
thích và gây ra biểu hiện của yếu tổ sao chép nhân tổ cảm 
ứng-thiếu ô-xy 1 (HIF-1), nó kiểm soát vận chuyển ô-xy 
(thông qua sự hình thành mạch) và cũng thích ứng chuyển 
hóa giảm ô-xy (thông qua quá trình lên men). Một số nguyên. 
nhân của tình trạng thiếu ô-xy bao gồm sự tích tụ các độc tổ 
bên trong và xung quanh các tế bào sẽ ngăn cẩn và theo đó 
gây tổn hại cho cơ chế hô hấp ô-xy của tế bào. Sự hình thành 
huyết khối làm chậm dòng máu chảy và hạn chế lưu lượng 
vào các mao mạch, việc này cũng gây tình trạng thiếu ô-xy. 
Thậm chí thiếu các khối tạo dựng thích hợp cho thành tế bào 
(chất béo thiết yếu) sẽ hạn chế sự trao đổi ô-xy và dẫn đến 
tình trạng thiếu ô-xy. 


Các nhà nghiên cứu Anh ở Trung tâm Nghiên cứu Ung thư 
Gray đã kết luận: “Các tế bào trải qua một loạt phản ứng sinh 
học khi đặt trong điều kiện thiếu ô-xy, kể cả kích hoạt tín hiệu 
những chuỗi phẩn ứng hóa sinh điểu chỉnh sự gia tăng 
nhanh, hình thành mạch và chết. Các tể bào tung thư đã thích 
ứng các chuỗi phần ứng hóa sinh này, cho phép các khổi u tồn 
tại và thậm chí phát triển trong điều kiện thiếu ô-xy..” Khi 
khối u rắn đủ lớn và bệnh tiến triển, ung thư bắt đầu xâm lấn 
các mô khác. Quá trình này gọi là đi căn. 


'Tại sao có người bị ung thư, có người lại không? 


Cho tôi hồi bạn câu hỏi này: Tại sao không phải lúc nào cũng 
bị cháy rừng mỗi khi có ai đó ném điếu thuốc đang cháy đổ ra 
khỏi cửa số ô tô? Có rất nhiều lý do tại sao một điếu thuốc 
đang cháy có thể không gây ra một đám cháy rừng. 


1. Có lẽ điếu thuốc lá rơi trên lối đi chứ không phải trên cỏ. 

2. Có lẽ vừa có một cơn mưa trước đó và cỏ ướt không bắt lửa. 
3. Có lẽ cổ khô, nhưng điếu thuốc đã bị dập tắt trước khi có thể 
bắt lửa. 


4. Có lẽ điếu thuốc lá bắt lửa nhưng mặt cổ thẫm nước và 
không thể lan rộng vào rừng. 


5. Hoặc có lẽ đám cháy bùng lên, nhưng sau đó gió thổi quá 
mạnh đến nỗi làm tắt lửa. 


Trong ví dụ điếu thuốc lá cháy đở ở trên, điểu thuốc lá tượng, 
trưng cho một trong nhiều nguyên nhân tiểm ẩn của ung thư, 
như các chất độc, còn đám cháy rừng tượng trưng cho ung 
thư. Lổi đi, cổ ướt và gió tượng trưng cho các cơ chế kiểm soát 
bên trong ngăn ngừa ung thư, chẳng hạn như một hệ miễn 


dịch khỏe mạnh, độ pH cân bằng, và các tế bào được cấp đủ ô- 
xy. 


Giả dụ cùng mức độ tiếp xúc với chất độc trong khoảng thời 
gian như nhau, một người với hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể 
không bị các tác động có hại, trong khi một người khác với 
một hệ miễn địch bị tổn hại có thể dẫn đến thiếu ô-xy và cuối 
cùng bị ung thư. Chúng ta thấy bằng chứng về sự thật này ở 
khắp mọi nơi. Một người trong văn phòng bị cảm lạnh rất 
nặng. Người ngồi ngay cạnh anh ta không hề sổ mũi. Chắc 
chắn cả hai tiếp xúc với cùng loại vi sinh vật. Nhưng sự khác 
biệt là gì? Một người có một hệ miễn dịch khỏe mạnh trong 
khi người kía thì không. 


Một sổ người có khả năng chổng đột biến tế bào, chổng tổn 
thương bởi các độc tố và chất gây ung thư bên ngoài tốt hơn. 
Có lẽ hệ đệm axit của họ phù hợp hơn để duy trì cân bằng tự 
nhiên trong hệ thống pH của cơ thể. Vì vậy, mặc dù nhiều 
năm tiếp xúc với độc tổ bên ngoài, hóa chất, thuốc lá, và có 
một chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, họ vẫn không bị ung 
thư, trong khi những người khác tiếp xúc với cùng chất độc đó 
lại bị ung thư. Ung thư ở người chủ yếu là do các chất ô nhiễm 
hóa học, thói quen ăn uống tồi tệ và lối sống không lành 
mạnh, chứ không phải do di truyền. Theo nghiên cứu mới đây 


của Paul Lichtenstein thuộc Viện Karolinska ở Stockholm, 
Thụy Điển, người đứng đầu một nghiên cứu lớn gồm 89.576 
cặp song sinh và báo cáo kết quả vào năm 2000 trên tạp chí 
New England Journal o£ Medicine. Các nhà nghiên cứu phát 
hiện ra rằng ngay cả một cặp sinh đôi cũng chỉ có 10% xác 
suất được chẩn đoán cùng loại ung thư. 


Vì vậy, bất kể bản chất đi truyền của bạn là gì, bạn có thể làm 
rất nhiều việc để giảm thiểu nguy cơ ung thư nếu bạn không 
bị ung thư, và có rất nhiều phác đồ điều trị thành công có thể 
sử dụng nếu bạn bị ung thư. Hoặc, bạn có thể chọn bịt tai bịt 
mắt và đặt niềm tin mù quáng vào Big Medicine (như nhiều. 
bạn bè của chúng ta). 


Lịch sử thuở sơ khai 


Để hiểu rõ hơn cơ sở khoa học đẳng sau thuyết ung thư của 
tôi, chúng ta hãy trở lại thời gian những năm 1850 và tìm 
hiểu về cuộc tranh luận khoa học “tay đôi" giữa hai người 
Pháp - Louis Pasteur và Antoine Beauchamp. Cả hai người đều 
có lý thuyết vi khuẩn về bệnh, nhưng họ bất đồng về nguồn 
gốc và tính chất của vi khuẩn. Họ ít biết người chiến 
thẳng trong cuộc đấu này sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến phát 
triển y học về sau. Pasteur ủng hộ cái gọi là “lý thuyết mắm” 
của bệnh. Ông đưa ra giả thuyết bệnh phát sinh từ vi sinh vật 


bên ngoài cơ thể (mầm bệnh). Ông tin rằng mỗi loại vi sinh 
vật có hình đạng và màu sắc không đổi (tức là đơn hình). Ông 
cũng tin rằng mỗi bệnh tật là do một loại vi sinh vật duy nhất. 
thâm nhập cơ thể gây ra. Vì vậy, cách duy nhất để chữa bệnh 
là tiêu điệt kế xâm nhập. 


Beauchamp ủng hộ “lý thuyết tế bào" của bệnh. Ông đưa ra 
giả thuyết bệnh nảy sinh từ vi sinh vật trong các tế bào của cơ 
thể. Vi sinh vật có thể trải qua các giai đoạn khác nhau của sự 
phát triển và chúng có thể biến đổi đưới những hình thức 
tăng trưởng khác nhau trong vòng đời. Nói cách khác, ông tin 
rằng vì sinh vật là đa hình, nghĩa là “nhiều dạng”. Lý thuyết 
của ông là khi cơ quan chủ (tức người) trở nên mất cân bằng 
và không thể duy trì cân bằng tự nhiên, thì những vi sinh này 
sẽ biến đổi và gây bệnh. Nói cách khác, tình trạng của cơ quan 
chủ là nguyên nhân chính gây bệnh. Beauchamp gọi những cơ 
quan này là “microzymas", nghĩa là “những con men nhở". 
Beauchamp tin rằng vi khuẩn, vi sinh, vi-rút và nẩm đang bị 
đổ lỗi là nguyên nhân bệnh tật, thực ra chúng là một phần 
“đội dọn đẹp” của Chúa, phá vỡ các mô bị bệnh và cuổi cùng là 
phân hủy một cơ thể không còn giá trị sử dụng. 


Claude Bernard, một nhà khoa học người Pháp khác, đã tham 
gia tranh luận với lý thuyết cho rằng thực sự môi trường là 


yếu tổ quyết định sinh bệnh. Ông đồng ý với Beauchamp về 
niềm tin của ông ấy rằng vi sinh biến đổi, nhưng Bernard 
khẳng định rằng những biển đổi này hoàn toàn là kết quả của 
môi trường chúng tiếp xúc. Vì vậy, lý thuyết của Bernard là 
bệnh trong cơ thể phụ thuộc vào trạng thái sinh học bên 
trong. Pasteur đã đổ nhiều công sức để bác bỏ lý thuyết của 
'eauchamp và Bernard. Chủ yếu do tiểm lực tài chính và mổi 
quan hệ chính trị, ông đã thuyết phục được cộng đồng khoa 
học rằng lý thuyết của mình là đúng, mặc dù thực tế ông chưa. 
bao giờ được đào tạo về khoa học! Tuy nhiên, vào lúc lâm 
chung, Pasteur thừa nhận rẳng lý thuyết mầm bệnh của ông 
có sai sót và Bernard đã đúng. Ông nói “Bernard đã đúng... Môi 
trường là tất cả". Tôi nghĩ rằng lòng tự tôn đã ngăn cẩn ông 
thừa nhận Beauchamp cũng đã đúng, vì ông ấy là đối thủ 
truyền kiếp của Pasteur. Tuy nhiên, điều đó là không đủ và 
quá muộn màng. Các nhà khoa học chính thống đã bám lấy lý 
thuyết mầm bệnh đơn hình của ông. 


Trong 150 năm kể từ khi ra đời lý thuyết mầm sai lầm của 
Pasteur, nó đã được chấp nhận rất rộng rãi và thậm chí hiểm 
khi mang ra thảo luận lại trong giới y tế chính thống hiện nay. 
Lý thuyết của ông là nguồn gốc của y học liệu pháp đổi chứng 
(chỉnh thống) hiện đại, trong đó tuyên bố rằng mầm bệnh từ 
một nguồn bên ngoài xâm nhập cơ thể là nguyên nhân đầu. 


tiên của bệnh truyền nhiễm. Lý thuyết về mắm bệnh cũng 
cho ra đời kỹ thuật tiêm chủng vào năm 1796 bởi Edward 
Jenner, người đã lấy mủ từ vết thương những con bò bị bệnh 
và tiêm nó vào trong máu của bệnh nhân. 


Thật không may, các liệu pháp điều trị ung thư chính thống 
không chú trọng vào những điều kiện cơ bản của bệnh ung 
thư, chẳng hạn như độ cân bằng pH, lỗi hệ miễn dịch, và suy 
giảm ô-xy (thiếu ô-xy) ở cấp độ tế bào. Đúng hơn, các phác đồ 
điều trị ung thư chính thống tập trung vào điều trị các triệu 
chứng của ung thư, như khối u chẳng hạn. Nếu quyết định 
theo đuổi liệu pháp điều trị chính thổng đối với ung thư, hay 
thậm chí cho bệnh cúm, nghĩa là bạn đang đánh bạc với sức 
khỏe bản thân. Cá nhân tôi, tôi muốn sử dụng liệu pháp điều 
trị ung thư tự nhiên, những phương pháp đã được kiểm 
chứng mà tôi sẽ trình bày trong các chương tiếp theo. 


Tô ĐẠT CUỐC NGỤC 
TRÁI CỦA MÌNH VÀO 
PIRM CHỤP TIA X VŨ. 


Cẩm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên 


Chương 6 


PHƯƠNG PHÁP CHỮA 
LÀNH KHÔNG ĐỘC HẠI 


“Tất cả kiến thức của tôi được học bằng cách đứng trên vai những 
thiên tài”. 


~ Bác sĩ Albert Schweitzer 


ý do tôi bắt đầu chương này với trích dẫn trên là vì tôi 
muốn làm rõ rằng những liệu pháp điều trị này, về 
thực chất, không phải là “của tôi". Chúng được các 
chuyên gia y tế hành nghề tự do tạo ra, thử nghiệm và đã được 
chứng minh có hiệu quả trong điều trị ung thư. Tôi chỉ tổng 
kết giúp bạn những thông tin tiện dùng và dễ hiểu, vì gần như 
không thể tìm ra được trong hàng triệu trang web về ung thư, 


phải lội qua những tuyên truyền đối trá của maña y tế, và 
nhận ra sự thật về liệu pháp điều trị ung thư thay thế. 


Toàn bộ chương này được dành cho các liệu pháp điều trị ung. 
thư thay thế không độc hại đã được chứng minh có hiệu quả 
nhất trong điều trị ung thư cấp (giai đoạn III và IV). Tiêu để 
của chương này làm nổi bật sự chính giữa liệu pháp 
điều trị ung thư chính thổng và liệu pháp điều trị ung thư 
thay thế. Không có ngoại lệ, tất cả các liệu pháp điều trị ung 
thư chỉnh thống đều độc hại, trong khi tất cả các liệu pháp 
điều trị ung thư thay thế thành công đều không độc hại. 


Trở lại năm 2006, báo chí dường như choáng váng thực sự khi 
Coretta Scott King (góa phụ của Tnục sư Martin Luther King, 
Jr) chết vì ung thư tại một cơ sở điều trị ung thư thay thể ở 
Mexico. Những gì báo chí không nêu ra là y học chính thống 
đã đầu hàng không chữa được cho bà và để bà chết. Không có 
gì ngạc nhiên khi bà ấy muốn tìm kiếm thông tin về các 
phương pháp thay thế. Thật đáng buồn, bà ẩy đã quá muộn. 


Sự thật là nhiều bệnh nhân chỉ tìm kiếm phương pháp thay 
thể sau khi họ đã bị cắt bỏ, đầu độc và đốt cháy bởi Big 3. Đổ 
lỗi cho một phòng khám ung thư thay thế cho cái chết của 
một bệnh nhân giai đoạn cuối khi họ bước chân vào phòng 
khám cũng giống như đổ lỗi cho một nhân viên cửa hàng ô tô 


làm tổn hại chiếc xe bạn kéo đến sau khi nó đã tan tành trong 
một vụ va chạm nghiêm trọng. Nhưng thật không may, đây 
lại là thời điểm mà hầu hết bệnh nhân ung thư mới quyết 
định thử liệu pháp điều trị ung thư thay thế. 


'Nếu bạn bị ung thư, tin vui là có hy vọng với liệu pháp điều trị 
ung thư thay thế. Hy vọng thật sự. Không phải hy vọng đối trá 
mà bác sĩ cung cấp cho bạn khi cổ gắng thuyết phục bạn điều. 
trị bằng Big 3. Hãy nhớ rằng, đó là những gì họ đã được dạy ở 
trường y, nên đó là tất cả những gì họ biết. Khi bác sĩ của bạn 
tổ ra nghỉ ngờ về một liệu pháp chữa trị tự nhiên mới, bạn có 
thể đặt cược là ông ấy chỉ nhai lại những điều đổi trá mà ông 
ấy đã đọc trên tạp chí y khoa mới nhất được Big Pharma tài 
trợ. 


Sự thật đau lòng là maña y tế hoàn toàn không quan tâm đến 

iệc cứu người. Theo Walter Last: “Có sự đàn áp quy mô lớn 
đối với các liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên, và bức hại các 
nhà trị liệu tự nhiên thành công. Cái cớ cho việc đàn áp này là 
sự khẳng định liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên chưa được 
khoa học chứng minh là có hiệu quả, và điều trị như thể thì dù 
vô hại cũng có thể trì hoãn điều trị ung thư chính thống đạt 
hiệu quả cao hơn. Lập luận này thật nực cười nếu không phải 
là quá bi thẩm cho hàng triệu người phải chịu thiệt hại." 


Sao lại “không có bằng chứng khoa học chính thức” cho liệu 
pháp điều trị thay thể? Điều quan trọng này cần được hiểu rõ. 
Theo Webster Kehr, “lý do không có 'bằng chứng khoa học 
chính thức cho liệu pháp điều trị ung thư thay thế là vì chúng, 
không đem lại lợi nhuận cao cho Big Pharma. Theo luật, một 
chất chỉ được xem là có 'bằng chứng khoa học' nếu Big 
'Pharma trình lên FDA, và họ sẽ chỉ trình nộp những thứ rất 
sinh lời cho họ. Thế nên, hàng ngàn nghiên cứu về các chất tự 
nhiên đã chữa hoặc điều trị khổi ung thư không có 'bằng 
chứng khoa học' và bị chính phủ phớt lờ, bởi chúng không 
được thực hiện dưới sự kiểm soát của Big Pharma". 


Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của maña y tế nhằm ngăn 
chặn và chà đạp hoàn toàn sự thật về những liệu pháp điều trị 
ung thư thay thế, đôi khi thông tin về một liệu pháp điều trị 
hiệu quả vẫn thoát ra là nhờ phần lớn vào Internet. Nhưng 
maña đã chuẩn bị cho trường hợp như vậy và có hẳn quy 
trình hoạt động tiêu chuẩn đổi với những "rò rỉ” này. 


Thông thường, họ xử lý theo một trong những cách sau đây: 


- Các bản giám định kết luận “không đáng tin" hay “hoang 
đường". 


- Các liệu pháp điều trị ung thư thay thể bị bổ qua và bị đàn áp. 


- Các bệnh nhân được cho là đã trải qua “thuyên giảm tự phát” 
không liên quan gì đến liệu pháp điều trị ung thư thay thế. 


- Các bệnh nhân được cho là được chữa khỏi bởi những tác 
động chậm của liệu pháp điều trị ung thư chính thống. 


- Các bác sĩ thực hiện liệu pháp điều trị ung thư thay thể bị 
bức hại. 


Đừng tin vào những lời nói đổi của maña y tế! Có một sổ liệu 
pháp điều trị ung thư thay thể không độc hại hiệu quả với 
bệnh nhân ung thư cấp. Tuy nhiên, ( do thực tế là .'Big Pharma 
bơm hàng tỷ đô la vào quảng cáo mỗi năm, bạn có lẽ chỉ quen. 
thấy liệu pháp điều trị ung thư Big 3. Hầu hết các liệu pháp 
điều trị ung thư thay thế đều không tốn kém và không thể cấp 
độc quyền nhãn hiệu, không cung cấp cho công nghiệp ung 
thư một xu lợi tức nào; do đó, chúng gần như không có chút 
tiểng tăm. 


Hãy nhớ rằng, các liệu pháp điều trị thay thể thành công 
nhắm đển các tế bào ung thư và không làm tổn hại các tế bào 
khỏe mạnh. Đây là sự khác biệt cốt lõi giữa các phác đồ điều 
trị ung thư thay thế và các phác đồ ung thư chính thống, dùng 
chất độc không chọn lọc (tức là tiêu điệt tất cả mọi tế bào, kể 


cả tế bào khổe mạnh). Liệu pháp điều trị ung thư thay thế tập 
trung vào việc làm sạch cơ thể và kích thích hệ miễn địch tự 
nhiên với các chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung cũng như 
việc giải độc và tăng cường ô-xy. 


Các bác sĩ sử dụng liệu pháp thay thế coi ung thư là bệnh hệ 
thống (liên quan đến toàn bộ cơ thể); họ tập trung vào việc 
điều trị gốc rễ của bệnh, chứ không phải khối u, thứ chỉ đơn 
thuần là triệu chứng. Vậy tại sao toàn bộ các bác sĩ không gia 
nhập trào lưu này và bắt đầu điều trị ung thư bằng những liệu. 
pháp thực sự hiệu quả? 


Tôi đã nghiên cứu hơn 300 liệu pháp điều trị ung thư thay thế 
thông độc hại. Chương này tập trung vào các liệu pháp điều 
tu quả nhất trong số đó. Nếu bị ung thư cấp tính, bạn bị 
coi là “giai đoạn cuối". Bạn không có thời gian để lăng phí với 
những liệu pháp điều trị ung thư chưa được chứng mỉnh. Thời 
gian đang dần cạn! Sau khi xem xét cẩn thận và nghiên cứu 
rất nhiều, tôi trình bày chỉ tiết các liệu pháp điều trị ung thư 
không độc hại hiệu quả nhất trong chương này. Một số là 
những liệu pháp điều trị độc lập trong khi những liệu pháp 
khác có thể kết hợp. 


Những liệu pháp điều trị trong chương này được liệt kê theo 
thứ tự bằng chữ cái (tiếng Anh), chứ không phải theo tỷ lệ 


thành công của chúng. Thành thật mà nói, đây là những liệu 
pháp điều trị mà nếu tôi bị ung thư cấp, tôi sẽ nghĩ đến. Có 
chắc chắn thành công không? Không thể chắc chẳn được. 
Nhưng nếu bị ung thư cấp, gần như bạn đã được kết “án tử 
hình” từ bác sĩ và cơ bản là bạn có 0% cơ hội sổng sót nếu theo 
'pháp điều trị ung thư chính thống. 


Trừ khi có quy định khác, các liệu pháp điều trị ung thư 
không độc hại tiên tiến này không bao giờ được kết hợp, ngoại 
trừ trong thử nghiệm lâm sàng. Đây là do liều lượng cho các 
liệu pháp điều trị này được thiết lập dựa trên khả năng cơ thể. 
loại bổ các tế bào ung thư chết. Bằng cách kết hợp các liệu 
pháp điều trị tại nhà, số lượng tế bào ung thư chết có thể là 
quá cao và có thể xảy ra độc tính. 


Nếu bạn quyết định điều trị với một (hoặc nhiều hơn) trong 
các liệu pháp điều trị này tại nhà, điểu quan trọng là bạn phải 
làm xét nghiệm chính thức (trước, trong, và sau) để đảm bảo 
hết ung thư hoàn toàn trước khi ngừng điều trị. Tôi khuyên. 
bạn nên xét nghiệm AMAS'. Không giống như các xét nghiệm 
CEA? và PSA3, xét nghiệm AMAS đo một kháng thể được xác 
định rõ. 


1 AMAS: Xétnghiệm kháng thể chống ác tính trong huyết 
thanh. 


? CEA: Xétnghiệm đo mức kháng nguyên carcinoembryonic 
trong máu. 


3 PSA: Khángnguyên chuyên biệt tiền liệt tuyến. 
AloeArborescens 


Năm 1988, trong khi đứng đầu chủ trì khu phố ổ chuột của 
Rio Grande do Sul, Brazil, Cha Romano Zago (học giả và tu sĩ 
đồng Phanxicô) đã học được từ người bản xứ địa phương một 
công thức hoàn toàn tự nhiên và hiệu nghiệm bắt nguồn từ 
cây Aloe Arborescens, mà họ sử dụng để tăng cường sức khỏe 
miễn địch. Ông bắt đầu giới thiệu cho bạn bè và nhà thờ, và 
đây là nơi ông lần đầu quan sát thấy những kết quả tích cực từ 
Aloe Arborescens. 


Zago được cử đến Jerusalem và Ý, tại đó ông tiếp tục chứng 
kiến thành công to lớn trong việc cải thiện hệ miễn địch của 
những người sử dụng công thức làm từ toàn bộ lá của cây Aloe 
Arborescens mọc tự nhiên ở các vùng đó. Điều này khích lệ 
ông cống hiến cuộc đời mình cho nghiên cứu và giáo di 
Aloe Arborescens vì lợi ích của nhân loại trên toàn thể gi 


Cuối cùng, Zago đã xuất bản hai cuốn sách về công thức Aloe 
Arborescens Brazil như sau: 


1. Nửa kg mật ong nguyên chất (không phải mật ong tổng hợp 
hoặc tính chế) 


2. 350 gam lá Aloe Arborescens (khoảng 3 hoặc 4 lá, tùy thuộc 
vào kích thước của lá). 


3. 40-50 ml (6-8 thìa cà phê) sản phẩm chưng cất cồn (uýt-ki, 
rượu cô-nhắc, hoặc cồn nguyên chất khác) để bảo quần sản 
phẩm và có tác dụng làm giãn mạch máu. Các sản phẩm 
chưng cất chỉ chiếm 1% trong công thức, nhưng rất quan 
trọng. 


Liều lượng tính bằng thìa canh, một thìa canh là một liều. 
Dùng mỗi lần một liều, ba lần một ngày (tức là, ba thìa canh 
mỗi ngày). Uổng khi bụng đói, 10 đến 20 phút trước bữa ăn. 
Lắc chai thật kỹ trước khi rót ra thìa. Và nhớ rằng thuốc 
không bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 
Trong thực tế, khi sử dụng thuốc phải cố gắng tránh tối đa 
mọi loại ánh sáng. Uổng ngay lập tức sau khi rót thuốc ra thìa. 


Nói chung, thuốc phải được bảo quản ở chỗ tối và mát mẻ. 
Liệu pháp điều trị này sẽ làm sạch cơ thể của bạn. Giổng như 


với mọi phác đồ thải độc, có thể sẽ có một số trải nghiệm khó 
chịu. Có thể phải trải qua một loạt các triệu chứng giải độc. 
Điều quan trọng là bệnh nhân không được ngừng phác đổ 
điểu trị cho đến khi ung thư thuyên giảm hoàn toàn. Nếu 
không, ung thư sẽ có khả năng tái phát. 


Vì là sản phẩm thực vật nguyên chất (gồm mật ong và một 
sản phẩm chưng cất), nên nó có thể được bổ sung vào bất kỳ 
điều trị không độc hại nào khác. Trong thực tế, đây là một 
điều trị “bổ sung" tuyệt vời để sử dụng kết hợp với các phác đồ 
khác. Mặc dù tôi ghét để cập đến hóa trị liệu, nhưng phác đổ 
này có thể kết hợp với hóa trị và làm giảm đáng kể các tác 
dụng phụ. Liệu pháp này cũng đã được chứng minh là làm 
nhẹ bớt ảnh hưởng của xạ trị. 


Công thức có vẻ khá đơn giản, nhưng nếu bạn thực sự muốn. 
làm ở nhà thì có nhiều. quy tắc quan trọng về việc khi nào cắt 
1á, xử lý lá ra sao, v.v.. Nếu quyết định làm ở nhà, bạn cần đọc 
cuốn sách của Zago mang tên Cancer Can Be Cured! (Có thể 
chữa khổi ung thư!). Cuốn sách cũng đưa ra một thư mục bách 
khoa thông tin hiện đại về các nghiên cứu khoa học và các 
chứng thực đặc tính chữa bệnh của Aloe arborescens. 


Đã có nhiều công bổ nghiên cứu khoa học và tài liệu về lợi ích 
tổng hợp của 300 liệu pháp thảo được hóa sinh và thành phần 


dinh dưỡng của nha đam trong việc tăng sức để kháng của cơ 
thể và thúc đẩy hệ miễn dịch cũng chống lại bệnh tật. Tuy 
nhiên, đây là cuốn sách đầu tiên tiết lộ tiềm năng được tìm. 
thấy trong thành phần của “cây họ hàng” là Aloe Arborescens, 
trong đó có chứa nhiều hơn 200% các chất được liệu so với 
cây nha đam và gần như nhiều hơn đến 100% đặc tính chống 
ung thư. 


Zago cũng đã viết một cuốn sách khác (về các bệnh khác 
không phải ung thư) mang tên Aloe Isn+ Medicine, and Yet... 
Tt Cure (Aloe không phải là thuốc, thế nhưng... chữa khỏi 
bệnh), 


Các liệu pháp ô-xy hóa sinh học. 


Cơ thể có thể tồn tại vài tuần không thức ăn, vài ngày không 
nước uống, nhưng chỉ vài phút nếu không có ô-xy. Cơ thể. 
chúng ta được cẩu tạo chủ yếu là nước, trong đó hơn 90% là ô- 
xy. Mỗi tế bào của cơ thể đòi hỏi được cung cấp ô-xy khô 
ngừng để nuôi các phản ứng hóa học tạo ra năng lượng, 
độc chất thải, và duy trì sản sinh các thành phần cấu trúc tế 
bào. Bạn có nhớ giải Nobel của Otto Warburg không? Nó được 
dựa trên nghiên cứu của ông về các sắc tố tế bào trong hô hấp 
tế bào. Ông tin tưởng chắc chắn rằng tất cả các bệnh thoái hóa 


là kết quả của sự thiếu ô-xy ở cấp độ tế bào. Câu nói của ông 
thường được trích dẫn là: “Ung thư chỉ có một nguyên nhân 
chính. Đó là sự thay thể hô hấp ô-xy bình thường của các tế 
bào trong cơ thể bằng hô hấp kị khí của tế bào.” 


Bác sĩ Warburg chỉ ra rằng chất nào lấy đi ô-xy của tế bào là 
chất gây ung thư. Năm 1966, ông tuyên bổ rằng việc đi tìm 
các chất gây ung thư mới là vô ích, bởi vì kết quả cuối cùng 
của mỗi lần tìm là như nhau, tế bào bị tước đi ô-xy. Ông cũng 
nói thêm rằng việc tìm kiểm không ngừng các chất gây ung 
thư mới là phần tác dụng vì nó che khuất nguyên nhân chính, 
thiểu ô-xy, và do đó ngăn cẩn điều trị thích hợp. Một khi mức 
độ ô-xy có sẵn cho một tế bào giảm xuống dưới 40% so với 
bình thường, tế bào buộc phải chuyển sang phương pháp kém. 
hơn để sẳn xuất năng lượng gọi là lên men. Khi đó tế bào mất 
đi sự điều chỉnh sao chép vì tự kích thích với các yếu tổ tăng. 
trưởng (như IGF) để đáp ứng tình trạng thiếu ô-xy. 


Định nghĩa đơn giản, “ô-xy hóa” là sự tương tác giữa ô-xy và 
bất kỳ chất nào nó tiếp xúc. Thở ô-xy là một quá trình *ô-xy 
hóa”. Không thể có cuộc sống nếu không có quá trình ô-xy 
hóa. Cơ thể sử dụng õ-xy hóa như tuyến đầu tiên bảo vệ chống 
lại vi khuẩn, vi-rút, nẩm men và ký sinh trùng. Khi chúng ta 
sử dụng những nguyên lý chính của ô-xy hóa để mang lại 


những cải thiện trong cơ thể, việc đó được gọi là “liệu pháp ô- 
xy hóa”, 


Hầu hết các phản ứng sinh hóa trong cơ thể là “cân bằng” 
thông qua các cơ chế khử. Khử có nghĩa là giảm ô-xy hóa. Bất 
cứ khi nào một chất bị “giảm” (thu electron), thì thứ khác phải 


bị “ô-xy hóa" (tức là mất đi electron) để các phần ứng giữ “cân 
bằng", Một ví dụ, ô-xy hóa là quá trình gây gỉ kim loại (ô-xy 
hóa chậm) hoặc cháy (ô- xy hóa nhanh). 


Có hai chất tự nhiên đơn giản sử dụng trong lâm sàng đã được 
ghỉ nhận trong các tài liệu y tế kể từ năm 1920 và đã được. 
chứng minh hiệu quả trong điều trị một sổ bệnh nguy hiểm 
phổ biến nhất, gồm cả bệnh tim, ung thư và AIDS. Đó là 
hydrogen peroxide và ô-zôn (O3), được sử dụng trong chữa 
bệnh gọi chung là “các liệu pháp ô-xy hóa sinh học". Nhà 
nghiên cứu hàng đầu về các liệu pháp ô-xy hóa sinh học là bác 
sĩ Charles H. Farr, người được để cử giải Nobel Y học năm 
1993 cho công trình của mình. 


Triết lý đẳng sau liệu pháp ô-xy hóa sinh học rất đơn giản. 
Nếu hệ thổng ô-xy của cơ thể bị yếu hoặc thiểu (do không tập 
thể dục, chế độ ăn uống không lành mạnh, ö nhiễm môi 
trường, hút thuốc lá, hoặc thở không đúng), cơ thể không thể 
loại bổ thẻa đáng các độc tố. Các liệu pháp ô-xy hóa sinh học 


được sử dụng để cung cấp cho cơ thể ô-xy dạng tích cực (uống, 
tiêm tĩnh mạch, hoặc qua đa) để loại bỏ độc tố và chống lại 
bệnh tật. 


Khi peroxide hydrogen hoặc ô-zôn trong cơ thể tách nhỏ 
thành vô sổ gốc ô-xy hóa phụ khác nhau, chúng tiếp xúc với vi 
sinh vật kị khí (vi sinh vật có khả năng sống không cẩn có 
không khí), cũng như các tế bào mô thiếu hụt hoặc bị bệnh. 
Nó chỉ ô-xy hóa các tế bào này trong khi không đụng đến các 
tế bào khổe mạnh nguyên vẹn. Khi cơ thể trở nên bão hòa với 
những hình thức đặc biệt này của ô-xy, nó đạt đến trạng thái 
tỉnh khiết trong đó các vi sinh vật gây bệnh bị tiêu diệt, trong, 
khi độc tính cơ bản bị ô-xy hóa và loại bổ. Kết quả là tạo ra 
một hệ miễn địch mạnh hơn và cải thiện toàn bộ đáp ứng 
miễn địch. 


Õ-zôn được Fridereich Schonbein phát hiện vào năm 1840. Nó 
là ô-xy trong “mối quan hệ tay ba", một hình thức kích hoạt ô- 
xy với ba nguyên tử. Ban đầu, ô-zôn được sử dụng để khử 
trùng vết thương trong Thế chiến thứ nhất. Liệu pháp ô-zôn. 
làm tăng tốc độ chuyển hóa ô-xy và kích thích giải phóng các 
nguyên tử ö-xy trong máu. Trong khoảng thời gian 20-30 
phút, ô-zôn tách ra thành hai nguyên tử ô-xy bình thường và 


một nguyên tử ô-xy đơn có tính ô-xy hóa. Chính ô-xy đơn này 
nhắm vào các tế bào bị bệnh. 


Điều đã được minh chứng là ô-zôn có thể “làm nổ tung” các lỗ 
xuyên qua màng của các vi-rút (HIV), nấm, men, vi khuẩn và 
các tế bào mô bất thường (tể bào ung thư) trước khi tiêu diệt 
chúng, mà không làm tổn hại các mô bình thường. Ô-zôn là 
trọng tâm của nhiều nghiên cứu trong những năm 1930 ở 
Đức, tại đó ô-zôn đã được sử dụng thành công để điều trị cho 
bệnh nhân bị viêm ruột, viêm loét đại tràng, bệnh Crone, và 
tiêu chẩy mãn do vi khuẩn. 


Ô-zôn y tể được làm từ ô-xy tình khiết kết hợp với năng lượng 
điện (sử dụng một máy phát ô-zôn) để tạo thành ô-zôn. Ô-zõn 
có thêm một phân tử ô-xy (ô-xy đơn) mà nó không muốn ở 
đó, vì vậy nó tách ra và cổ gắng liên kết với các phần tử khác 
như carbon monoxide (rất nguy hiểm) và biến nó thành 
carbon dioxide (cơ thể biết phải làm gì với nó). Cơ thể chúng ta 
thích ô-xy, cho nên ô-xy đơn đó bị ăn ngấu nghiển bởi mọi thứ 
tốt trong cơ thể và tiêu hủy mọi thứ xấu, vì tác nhân gây bệnh 
như vi khuẩn, vi-rút, nấm mốc, nấm, ký sinh trùng, và ung 
thư rất ghét ô-zôn. Sau khi ô-xy đơn biển mất, thì còn lại õ-xy. 


Vậy, làm thế nào đưa được ô-zôn vào cơ thể? Một phương pháp 
tuyệt vời là thông qua ô-zôn IV (tiêm một chất lỏng bão hòa ô- 
zôn vào máu). Một phương pháp hiệu quả là liệu pháp 
autohemotherapy (qua chai truyền dịch), 10-15 ml máu được 
lấy ra khỏi cơ thể, bão hòa với ô-zôn, và sau đó đưa trở lại vào 
cơ thể. Có lẽ liệu pháp ô-zôn hiệu quả nhất trong tất cả là tắm 
hơi ô-zôn, với ứng dụng kép của ô-zôn và thân nhiệt cao. Tiêm. 
trực tiếp thì mạnh, nhưng gần như không có sẵn như tắm hơi 
ô-zôn, thứ mà hầu như người nào cũng có thể sử dụng tại nhà 
cho bản thân và gia đình rất tuyệt vời. 


Hãy nhớ rằng, năng lượng của ô-zôn thực hiện công việc này, 
Do đó, ô-zôn luôn được coi là liệu pháp điện (electrotherapy). 
Như Tesla nói, ô-xy chỉ là vật dẫn điện vào cơ thể, Ô-zôn kích 
thích sự sản xuất các cytokine. Cytokine là các “tế bào sứ giả” 
như các protein kháng vi-rút và chất sát khuẩn trong bạch. 
cầu, kích hoạt phẩn ứng của những thay đổi tích cực trong 
toàn hệ miễn dịch. Việc tăng cường sự có mặt của ô-xy lần 
lượt hỗ trợ các chức năng trao đổi chất và giải độc của tất cả 
các cơ quan trong cơ thể. 


Như tôi đã để cập, không giống như phần lớn các vi khuẩn, 
nấm và vi-rút, Chúa đã thiết kế cơ thể chúng ta để tự bảo vệ 
đổi với phản ứng của ô-xy đơn. Đó là nhờ việc sản xuất tế bào 


của enzyme phòng thủ [superoxide dismutase (SOD), 
glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR), và 
catalase]. Để tạo ra các enzyme này cần một lượng năng lượng 
thích hợp, nhưng tế bào ung thư yếu ớt sẽ không có năng 
Tượng để tạo ra chúng. Thế nên, nó bị ô-xy đơn tấn công. 


Theo đó ô-zôn không làm hại các tế bào khỏe mạnh, nhưng có 
“tính diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi-rút rất rõ rệt và vì thế 
được sử dụng rộng rãi trong khử trùng vết thương, cũng như 
vi khuẩn và vi-rút gây bệnh” (R. Viebahn Haensler, The UJse of. 
Ozone in Medicine - Sử dụng Ô-zôn trong y học). Ô-zôn chọn. 
lọc chất độc, thế nên kết quả cuối cùng là liệu pháp ô-zôn diệt 
vi khuẩn, vi-rút, nấm, và men có hại nhưng không đụng đến 
các tế bào khỏe mạnh. 


Tạp chí Science ngày 22 tháng 8 năm 1980, có một báo cáo do 
một số bác sĩ y khoa viết (Sweet, Kao, Hagar, và Lee) tựa để 
Ozone Selectively Inhibits Growth o£f Human Cancer Cells (Ô- 
zôn chọn lọc ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ở 
người). Báo cáo nói: “Sự phát triển của các tế bào ung thư ở 


người đến từ ung thư phối, vú và tử cung đã được ngăn chặn 


một cách chọn lọc với liều phụ thuộc ô-zôn ở 0,3 đến 0,8 phần 
ô-zôn trong không khí xung quanh trong tám ngày nuôi 


cấy. Nhị bội nguyên bào sợi phổi người hoạt động như những 


tế bào kiểm soát không ung thư. Sự hiện diện của ô-zôn ở 0,3 
đến 0,5 phần triệu đã ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung 
thư tương ứng 40% và 60%. Các tế bào phổi không ung thư 
không bị tác động ở những mức này. Tiếp xúc với ô-zôn tại 0,8 
phần triệu ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư hơn 90% và. 
kiểm soát sự tăng trưởng của tế bào nhỏ hơn 50%. Rõ rằng cơ 
chế phòng vệ chống lại ô-zôn gây tổn hại đang bị suy giảm 
trong các tế bào ung thư ở người." Bằng chứng từ những 
nghiên cứu này của các bác sĩ là không thể chối cãi. 


Cả EPA (Cục bảo vệ môi trường Mỹ) và FDA thừa nhận khả 
năng ô-xy hóa của ô-zôn là hơn 99,99% cho tất cả tác nhân. 
gây bệnh qua đường nước. 


Õ-zôn đã được sử đụng vào mục đích sức khỏe từ năm 1860, 
và hiện đang được sử dụng tại hơn 16 quốc gia. Sử dụng rộng 
rãi nhất là ở Đức, nơi có hơn 7.000 bác sĩ đã điều trị cho hơn 
12 triệu người kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiê 
có thể đoán được, FDA không cho phép thử nghỉ 
đã ngược đãi các bác sĩ sử dụng nó. 


Theo bác sĩ Hans Nieper, người đã sử dụng ô-zôn ở Hanover, 
Đức: “Bạn sẽ không tin có bao nhiêu quan chức FDA hay họ 
hàng người quen của các quan chức FDA đến chỗ tôi khám ở 
Hanover đâu. Bạn sẽ không tin điều này, họ hoặc là các giám 


đốc của AMA hoặc ACA, hoặc các chủ tịch của các viện ung 
thư chính thống. Đó là một thực tế." Ngoài ra, nhiều người nổi 
tiếng đến Đức để được bác sĩ Nieper điều trị, có cả Tổng thống 
Ronald Reagan, Sir Anthony Quinn, Wiliam Holden, John 
'Wayne, Yul Brynner. 


'Hydrogen peroxide (HạO;) tham gia tất cả các quá trình quan 
trọng của cuộc sống và phải có mặt trong hệ miễn dịch giúp 
hệ này hoạt động bình thường. Sữa non (trong sữa mẹ) có 
nồng độ HạO; rất cao. Các tế bào trong cơ thể làm nhiệm vụ. 
chống nhiễm trùng sản xuất HạO; tự nhiên như tuyến đầu 
bảo vệ chống lại sự xâm nhập của sinh vật (như ký sinh trùng, 
vi rút, vi khuẩn, và men). Bác sĩ Charles Farr đã chỉ ra rằng, 
HạO¿ kích thích hệ thống enzyme ô-xy hóa trong cơ thể, gia 
tăng mức độ trao đổi chất, làm các động mạch nhỏ giãn ra và 
tăng lưu lượng máu, tẩy sạch độc tổ, tăng nhiệt độ cơ thể, và 
tăng cường phân phối và tiêu thụ ô-xy của cơ thể. HạO; cũng 
kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu rất cần thiết để chống 
nhiểm trùng. 

Vào những năm 1950, bác sĩ Reginald Holman đã tiển hành 
các thí nghiệm liên quan đến việc sử dụng HạO; bổ sung vào 
nước uống của những con chuột có khối u ung thư. Các khối u 
đã biến mất hoàn toàn trong vòng 15 đến 60 ngày. Vào những 


năm 1960, các bác sĩ châu Âu bắt đầu kê H;O; cho bệnh nhân. 
'Ngay lập tức, sử dụng HạO¿ đã trở thành một phần được 
chấp nhận của y tế chủ đạo ở Đức, Nga và Cuba. Trong một bài 
báo, bác sĩ Kurt Donsbach viết: “30 gam 35% hydrogen. 
peroxide (cho mỗi 3,785 lít nước) trong bình phun hơi mỗi 
đêm trong phòng ngủ khí thũng sẽ giúp người ta hít thở thoải. 
mái hơn! Tôi làm điều này cho bệnh nhân ung thư phổi của 
mình." 


Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao HạO; sùi bọt khi bạn đổ nó vào 
vết thương? Lý do nó sùi bọt là vì máu và các tế bào chứa một 
loại enzyme gọi là “catalase". Vì vết cắt hoặc vết xước có chứa. 
cả máu và các tế bào bị tổn thương, nên có rất nhiều catalase 
trôi nổi xung quanh. Khi catalase tiếp xúc với hydrogen 
peroxide, nó sẽ biển hydrogen peroxide (HạO;) thành nước 
(HạO) và khí ô-xy (O;). Catalase làm việc này cực kỳ hiệu quả, 
lên tới 200.000 phản ứng trong một giây! Những bong bóng 
bạn nhìn thấy trong bọt là bong bóng ô-xy tỉnh khiết được 
catalase tạo ra. 


Một phương pháp tuyệt vời để cung cấp HạO; là cho HạO; 
yếu, rất tỉnh khiết (0,0375% hoặc nồng độ thấp hơn) vào 
dung dịch nước đường hoặc muối, giống như sử dụng truyền 
tĩnh mạch ở bệnh viện. Truyền liều 50 đến 500 mì từ từ vào. 


tỉnh mạch lớn, thường ở cánh tay, trong khoảng thời gian 1 
đến 3 giờ tùy thuộc vào lượng ấn định và điều kiện của bệnh. 
nhân. Thường điều trị khoảng một lần một tuần cho bệnh 
mạn tính, nhưng có thể sử dụng hằng ngày đối với bệnh nhân 
'HIV và ung thư. Bác sĩ sẽ xác định tổng số lần xử lý cần thiết 
để điều trị tình trạng cụ thể của bạn. Hơn nửa thế kỷ qua, 
hàng chục ngàn bệnh nhân đã được điều trị HO; mà không 
có tác dụng phụ nghiêm trọng nào. 


Tôi muốn nhấn mạnh rằng hydrogen peroxide mua ở cửa 
hàng tạp hóa chứa hóa chất độc hại. Nó chỉ đành để sử dụng 
ngoài da. Bệnh nhân ung thư nên tránh xa dạng này của HạOz 
. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư sử dụng HạO; bên trong cơ thể. 
cũng nên sử dụng một enzyme phân hủy protein chất lượng 
(như Vitälzym), nó sẽ cắt qua lớp phủ protein trên tế bào ung 
thư và cho phép HạO; thâm nhập xuyên qua thành tế bào. 
Nếu đang theo chế độ ăn Budwig, bạn nên tránh ăn thực 
phẩm cung cấp HạO; vì sự tương tác của các chất béo với 
HạO; có thể gây tổn hại dạ dày. 


Gắn 200 năm trước, dưới thời trị vì của Nữ hoàng Victoria, 
người dân Ẩn Độ (thuộc địa của Anh khi đó) nhận thấy cho 
thêm lượng nhỏ HạO; vào nước uổng có thể chữa khỏi nhiều 


bệnh như cảm lạnh, cúm, tả và sốt rét. Sự hiểu biết này đe dọa. 
việc bán thuốc của “Big Pharma Anh”, vì vậy nước Anh đã gửi 
ột nhân viên “đặc vụ” đóng giả bác sĩ và tuyên bố rằng HạOz 
gây tổn thương não do vi- rút. Ông ta thậm chí còn dựng lên 
câu chuyện về một em bé (không tổn tại) đã chết vì tổn 
thương não sau khi uống HO¿. Do xuất phát từ một “bác sĩ”, 
nên câu chuyện bịa đặt đó đã được chấp nhận là “thật”, và 
người đân Ấn Độ đã bắt đầu mua các loại thuốc của Anh. 


Nghe quen quen, phải không? Kỹ thuật tương tự như thể vẫn. 
đang được mafña y tế sử dụng ngày nay. Bất chấp số lượng lớn 
các dữ liệu khoa học xác nhận những hiệu ứng sinh học và 
hóa học tuyệt vời của ô-zôn và hydrogen peroxide, một mắng 
lớn trong ngành y tế vẫn tiếp tục bỏ qua hoặc cổ tình phớt lờ 
những liệu pháp điều trị cực kỳ đơn giản và không tốn kém. 


Một phòng khám có sử dụng các liệu pháp ô-xy hóa sinh học 
là Trung tâm điều trị y tế thay thế và chống lão hóa Nevada 
của bác sĩ Frank Shallenberger, ở thành phố Carson, Nevada. 
'Theo bác sĩ Shallenberger, ô-zôn và hydrogen peroxide thực sự 
làm tăng hiệu quả của hệ enzyme chống ô-xy hóa, dọn sạch 
các gốc tự do dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra còn tăng cường. 
miễn dị tế bào Trang web của họ là 


wwwsantiagingmedicine.com. Một phòng khám tuyệt vời 


khác là Chăm sóc Y tế và Phục hồi, do bác sĩ Ross Hauser điều. 


hành, ở HHnơi Trang web của họ là 


Cuối cùng, nếu quyết định sử dụng liệu pháp ô-zôn, bạn phải 
liên hệ với bác sĩ Saul Pressman, người mà tôi gọi là “bậc thầy 
ô-zôn", Ông điểu hành nhóm thư điện tử: 
ozonetherapy@vahoogroups.com. Chỉ cần tham gia nhóm và 
gửi email cho bác sĩ Pressman với bất kỳ câu hỏi nào. Ông cực 
kỳ nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ông cũng đã giúp tôi 
về các thông tin trong phần này của cuốn sách. 


Phác đồ Bob Beck 


Phác đổ Bob Beck khởi đầu là liệu pháp điều trị điện y cho 
bệnh AIDS; tuy nhiên, nó có tiềm năng đáng kinh ngạc để trở 
thành liệu pháp điều trị xuất sắc đối với ung thư cấp. 


Trở lại năm 1990, hai bác sĩ William D. Lyman và Steven Kaali 
đã khám phá ra rằng một dòng điện nhỏ có thể vô hiệu hóa 
các vi sinh sinh sôi nảy nở, theo đó làm cho chúng bị trơ hoặc 
võ hại. Đây là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong 
lịch sử y học bởi vì hầu như tất cả các bệnh đều do một loại vi 


sinh gây ra hoặc làm nặng thêm. Phát hiện này là phép chữa. 
bệnh cho gần như tất cả các bệnh được biết đến ở loài người. 


Song, mặc dù công nghệ của họ được dẫn chứng rõ ràng bằng 
tài liệu, nhưng y học chính thống không quan tâm đến khám 
phá này. Y học chính thống quan tâm đến “điều trị” chứ 
không phải là “chữa bệnh” bởi “điều trị” một người mang lại 
nhiều lợi nhuận hơn là “chữa bệnh” cho họ. 


Beck qua đời năm 2002, ông là Tiến sĩ vật lý và đã có 30 năm. 
nghiên cứu điện y. Ông đã nghiên cứu khám phá của Lyman 
và Kaali và tìm ra phương pháp không xâm lấn để sử dụng. 


Theo Beck, “Tôi đọc được một bài báo trên Science News công 
bổ ngày 30 tháng 3 năm 1991. Trang 207 mô tả phương pháp 
xử lý "gây sốc" cho bệnh AIDS được Cao đẳng Y Albert 
Einstein tại New York đề xuất, trong đó vô tình phát hiện ra 
cách chữa trị tất cả các chủng loại AIDS. Vì vậy, tôi quan tâm 
vấn để này, và tôi thấy bài viết về chữa AIDS đã được trình bày 
tại Hội nghị chung về các liệu pháp kết hợp ở Washington DC, 
vào ngày 14 tháng 3 năm 1991, tại Hội nghị chuyên đề quốc 
tế đầu tiên về liệu pháp kết hợp. 


Khi cổ tìm một bản sao bài viết này để xem nội dung, tôi thấy 
họ đã thủ tiêu toàn bộ hoặc đã cắt xén. Chúng tôi đã thuê một 


thám tử tư và có được bản tóm tắt cá nhân của một người 
tham dự hội nghị. Tôi cũng tiến hành tìm kiếm trên máy tính 
và chỉ có duy nhất một kết quả đề cập đến công nghệ này là 
bài báo “Vượt ngoài giới hạn" trong tạp chỉ Longevity, số ra. 
tháng 12 năm 1992. Họ nói rằng bác sĩ Steven Kaali thuộc Cao. 
đẳng Y Albert Einstein đã tìm ra cách ức chế AIDS trong máu, 
nhưng cần nhiều năm thử nghiệm trước khi có thể sử dụng 
thiết bị diệt vi-rút. Nói cách khác, họ phát hiện ra và sau đó cố 
che đậy ngay lập tức. 


Nhưng đã xây ra một điều rất khôi hài. Hai năm sau, một bằng 
sáng chế bất ngờ xuất hiện. Cục sáng chế ' Mỹ đã mô tả toàn bộ 
quá trình. Bạn có thể xem bằng sáng chế số #5188738 trong 
đó bác sĩ Kaali mô tả quá trình làm suy yếu bất kỳ vi khuẩn 
hoặc vi-rút nào (bao gồm cả AIDS/HIV), ký sinh trùng và tất 
cả các loại nẩm chứa trong máu, khiển chúng bị vô hiệu khi 
lây nhiễm tế bào của người khỏe mạnh bình thường. Đây là tài 
liệu chính phủ! Đó là năm 1990! Tại sao họ không nói với công, 
chúng về điều đó? Tôi quyết định nếu có một ca chắc chắn 
chữa khỏi AIDS, tôi phải tìm hiểu về nó. 


Khi nghiên cửu công trình của bác sĩ Kaali, tôi quyết định xúc 
tiển và tài trợ công trình này. Chúng tôi nhận thấy nó luôn 
hoạt động hiệu quả. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng công nghệ 


này có một lịch sử lâu đài. Chúng tôi lần ngược 107 năm theo. 
dầu vết của bằng sáng chế này! Chúng tôi tìm thấy một bằng 
sáng chế, số 4665898, sáng chế này chữa khỏi tất cả các loại 
ung thư, để ngày 19 tháng 5 năm 1987. 


Tại sao việc này bị im đi? Tại sao bác sĩ không nói cho bạn biết 
về một phương pháp chữa ung thư đã được kiểm chứng? Câu 
trả lời là các bác sĩ thu về 375.000 đô-la từ mỗi bệnh nhân 
phẫu thuật, sử dụng hóa trị, chụp X-quang, nhập viện. Đây là 
số liệu thống kê chính thức từ Bộ Thương mại Mỹ. Thật không 
may, chữa khỏi cho bệnh nhân đồng nghĩa mất khách hàng". 


Ban đầu, nghiên cứu của bác sĩ Beck đã phải thực hiện bên 
ngoài nước Mỹ. Máy điện y đầu tiên của ông gọi là máy lọc 
máu hay máy kích điện máu. Máy kích điện máu tạo ra một 
dòng điện xoay chiều rất nhỏ phá hủy enzyme chính trên bể 
vi sinh và ngăn ngừa nó sinh sôi nẫy nở. Cơ thể đào thải 
vi sinh vô hiệu một cách an toàn. 


Thế nhưng, bác sĩ Beck phát hiện ra trong một sổ trường hợp, 
vi- rút ẩn náu trong cơ thể và không hoạt động, do đó không 
lưu thông cùng với máu. Sau đó, ông đã phát triển máy điện y 
thứ hai (máy xung điện từ) để vô hiệu hóa các vi sinh không 
lưu thông trong máu. Phác đồ của bác sĩ Beck cũng bao gồm 
chất keo bạc và nước ô-zôn. Vì phác đổ này có khả năng tiêu 


diệt cả các vì khuẩn “thân thiện” trong đường tiêu hóa, nên 
bạn phải xem xét bổ sung thêm một số chế phẩm sinh học 
mạnh vào chế độ ăn. 


Có ít nhất một người đã bị tống giam vì bán máy theo phác đồ 
'Bob Beck và hai người khác đã chết một cách bí ẩn. Bob Beck 
tin rằng liệu pháp điều trị của ông loại bỏ hẳn các loại vi sinh 
từ cơ thể của một người cũng là phương pháp hiệu nghiệm để 
khôi phục lại hệ miễn địch của người đó. Ông cẩm nhận rằng 
đó là lý do quan trọng khiển phương pháp này cực kỳ thành 
công trên bệnh nhân ung thư. 


QUAN TRỌNG: Không liệu pháp ‹ điểu trị ung thư thay thể nào 
hoặc điều trị ung thư chính thống nào có thể được sử dụng 
cùng với phác đồ Bơb Beck. Tất cả các liệu pháp điều trị ung 
'thư khác phải được dừng lại ít nhất hai ngày trước khi bắt đầu. 
phác đồ Bob Beck. Phác đồ Bob Beck phải được sử dụng riêng. 
Không thuốc kê đơn, không thảo mộc, vx.. Nếu bạn quyết 
định sử dụng phác đổ Bob Beck, vui lòng truy cập 
.wWww,cancertutor.com/Cancer02/BobBeck, htmi. Hãy xem kỹ 
danh sách các “chất cấm” cũng như đọc toàn bộ bài viết. 


Phương thuốc nho Brandt/Kehr 


Trong những năm 1920, Johanna Brandt ở Nam Phi cho biết. 
bà đã chữa khỏi ung thư dạ dày bằng thứ bà gọi là phương 
thuốc nho. Một vài năm. Sau, đó, bà viết một cuốn sách hấp dẫn. 
tiết lộ các chỉ tiết cụ thể về việc làm thế nào bà tự thoát khỏi 
ung thư. Về cơ bản, Brandt ăn nho, rất nhiều nho, ăn cả vỏ và 
hạt. Thì ra, nho có chứa một chất gọi là resveratrol. 


Theo nhà nghiên cứu nổi tiếng, bác sĩ John Pezzuto của Đại 
Đệ 1Hlinois tại Chicago, chất phenol tự nhiên được tìm thấy 

“có nhiều cách tác động, ức chế sự phát triển ung thư ở 
nhiên giai đoạn khác nhau, đó là điều đáng chú ý". Người ta 
cũng tin rằng resveratrol kích hoạt gen p53 gây ra quá trình 
chết tự nhiên ở tế bào. Ngoài resveratrol, nho (đặc biệt là nho 
Concord tía) còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác có tác 
dụng diệt tế bào ung thư, chẳng hạn như axit ellagic, 
lycopene, selenium, catechin, quercetin, axit gallic, và 
vitamin B17. Thật là một kho vũ khí tuyệt vời để chống ung 
thưt 


Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Brandt công bổ chế độ ăn với 
phương thuốc nho của bà vào những năm 1920, tôi đã theo 
chế độ ăn này dựa trên khuyến nghị của Webster Kehr; do vậy, 
tôi gọi là Phương thuốc nho Brandt/Kehr. Ví dụ, một lượng 
nhỏ khoáng chất trong đất hầu như đã bị cạn kiệt trong vòng. 


nửa thể kỷ qua, còn clo và flo thì được bổ sung vào hệ thống 
cấp nước. Tôi để cập đến chuyện này vì toàn bộ nước ép nho, 
gồm cả nho sạch, có thể đã được pha trộn với nước có clo. 
Ngoài ra, theo luật thì toàn bộ nước ép nho đều phải được tiệt 
trùng, do đó phá hủy các enzyme rất quan trọng cho quá trình 
tiêu hóa nước ép nho. Vì thể, phương thuốc nho Brandt/Kehr 
đòi hỏi một lượng nho nhất định. 


Một ngày điển hình của chế độ ăn Brandt/Kehr gồm 12 giờ 
nhịn ăn sau 12 giờ ăn nho. Trong thời gian ăn đó, bạn tuyệt 
đối không ăn gì khác ngoại trừ nho, nho đặc và nước ép nho 
tươi, ăn từ từ trong suốt thời gian 12 giờ, không chỉ vào bữa. 
ăn. Trong thời gian này, bạn nên ăn từ 2 lít đến 4 lít “nước nho 
đặc” tỉnh khiết được làm từ máy chế biển nho. Để tránh buồn. 
nôn và tối đa hóa hiệu quả của nho đặc, hãy chia thành tám 
phần bằng nhau ăn từ từ mỗi tiếng rưỡi một lần trong thời 
gian 12 giờ. 


Phải đảm bảo › uống mỗi ngày ít nhất 4 lít nước suổi tỉnh khiết 
hoặc nước giếng phun, phân đều ra cho cả hai giai đoạn 12 
giờ, và uống cùng nho đặc trong thời gian ăn. Phải đảm bảo 
nước của bạn không qua xử lý clo hoặc flo. Nước ép nho đặc 
phải có cả hạt và vỏ nho nghiền nát và nho thì nên là nho 
Concord tía. Không mua nho không hạt hoặc nho xanh, vì 


chúng không có những “chất tốt” mà nho Concord tía có. Và 
mua nho hữu cơ nếu được, vì nho bị tưới rất nhiều phun 
thuốc trừ sâu. Nếu không thể có được nho hữu cơ, hãy ngâm 
nho thật đảm bảo trong nước suối ấm ít nhất 15 phút và rửa. 
tráng thật sạch. 


Trong khi nhịn uống, các tế bào ung thư rất đói. Sau đó, khi có 
thức ăn, những gì chúng nhận được là nho, chúng nuốt ngẩu 
nghiến vì nho chứa nồng độ đường tự nhiên cao. Và các tế bào. 
ung thư lại thích đường! Tuy nhiên, những loại nho này cũng 
chứa một số chất đinh dưỡng quan trọng tiêu điệt ung thư 
như liệt kê ở trên. Vì vậy, thực chất là chúng ta “đánh lừa” các 
tế bào. › ung thư. nuốt tất cả các chất dinh dưỡng chống ung thư. 
Nó giống như việc cho chất độc vào kẹo và sau đó đưa cho đứa 
trễ đang chết đói. Và vì các tế bào ung thư cực kỳ kém hiệu 
quả trong việc sản xuất năng lượng, chúng đòi hỏi nhiều 
đường hơn các tế bào khỏe mạnh bình thường, nên chúng 
nuốt nhiều nho hơn! Và như chúng ta đã biết, các tế bào ung 
thư tiêu thụ nhiều đường gấp 18 lần (và tiêu thụ các chất dinh 
dưỡng chống ung thư trong nho nhiều gấp 18 lần) so với các 
tế bào khỏe mạnh bình thường. Do đó, chế độ ăn uống 
Brandt/Kehr là một trong những cách tốt nhất để tiêu diệt tế 
bào ung thưt 


Cần phải dùng những thực phẩm bổ sung gì với phương thuốc. 
nho Brandt/Kehr? 


1. Chiết xuất hạt nho — 
nhiều OPC nhất. 


kiểm tra thành phần để nhận được 


2. Chiết xuất vỏ nho - kiểm tra thành phần để có được nhiều 
resveratrol nhất. 


3. Quercetin - tương đương thực phẩm bổ sung mà không cần 
qua kê đơn. 


4. Vitamin C~ 12 đến 15 gam chia ra trong ngày (tăng dần đến 
lượng này trong hai tuần, không bắt đầu ở mức 12-15 gam). 


5. Ớt cayenne - càng cay và càng tươi càng tốt. 
6. Niacin - 1 gam mỗi ngày. 


Cả ớt cayenne và niacin đều tăng lưu lượng máu, điểu này 
giúp đem nước nho đến các tế bào ung thư. Tế bào ung thư 
thường phát triển mạnh ở khu vực lưu thông kém. Bạn có thể. 
sử dụng những liệu pháp điều trị gì cùng với phương thuốc 
nho? Không sử dụng cesium chlorie, vì cesium ngăn cản 
glucose đến với các tế bào ung thư, và phương thuốc nho 


Brandt/Kehr sử dụng glucose như một nhân tố vận chuyển. 
các chất đinh dưỡng chống ung thư. 


Một chu kỳ điều trị này dài sáu tuần. Năm tuần đầu tiên chỉ có 
nho Brandt/Kehr. Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác nho. 
Tuần thứ sáu sẽ cho phép ăn một số thực phẩm khác. Lặp lại 
chu kỳ sáu tuần nhiều lần nếu cần thiết để chữa ung thư. 


Chế độ ăn Budwig 


Một liệu pháp điều trị ung thư thay thế nổi bật được đưa ra bởi 
một nhà hóa sinh người Đức, bác sĩ Johanna Budwig, bà cũng, 
là người by lần được để cử giải Nobel. Đóng góp y tế quan 
trọng nhất của l bà liên quan đến nghiên cứu vai trò của các 
axit béo thiết yếu ( (EFA). Để sản xuất. đại trà và ì phân phối thực 
phẩm giàu tỉnh dầu, các nhà sản xuất thực phẩm cổ ý thay đổi 
thành phần hóa học của các loại đầu để có hạn sử dụng dài 
hơn. Vào những năm 1950, bà đã chứng minh rằng những 
thay đổi hóa học này, những chất béo hydro hóa (mà bà gọi là 
chất béo “giả tạo") là chất béo cứng dính vào màng tế bào, 
khiến chúng làm sai chức năng. 


Bác sĩ Budwig tin rằng những chất béo, dầu qua chế biến và 
hyẻro hóa này làm tắt điện trường của các tế bào và khiển 
chúng ta đễ mắc các bệnh mạn tính và không cứu chữa được, 


vì men oxidase có lợi bị phá hủy bởi nhiệt độ hoặc luộc chín. 
Bà cũng chứng minh rằng sự vắng mặt của các chất béo thiết 
yếu không bão hòa chịu là tác nhân sản sinh ra oxidase, dẫn. 
đến ung thư tăng trưởng và nhiều rối loạn mạn tính khác. Bà 
tin rằng ung thư không phải là do quá nhiều tế bào tăng 
trưởng, mà là do sự tăng trưởng tế bào bị lỗi (như phân chia tế 
bào), gây ra bởi sự kết hợp quá nhiều chất béo “giả tạo” và quá 
ít chất béo lành mạnh ở màng tế bào. 


'Nhưng chính xác điều gì xẩy ra với chất béo khi xử lý chúng? 
Trong chất béo lành mạnh có một đám mây electron quan 
trọng cho phép các chất béo liên kết với ô-xy. Những chất béo. 
ô-xy hóa lành mạnh có khả năng liên kết với protein và trong 
quá trình xử lý trở nên hòa tan được trong nước. Tính hòa tan 
được vào nước này rất cần thiết cho tất cả các quá trình tăng 
trưởng, phục hồi tổn thương tế bào, tái tạo tể bào, các chức 
năng thần kinh và não bộ, chức năng thần kinh cảm giác, và 
phát triển năng lượng. Thực tế, toàn bộ nền tẳng sản xuất 
năng lượng của chúng ta dựa trên sự chuyển hóa lipid. Hydro 
hóa phá hủy đám mây electron quan trọng và kết quả là 
những chất béo “giả tạo" có thể không còn liên kết được với õ- 
xy hoặc protein. Rốt cuộc, những chất béo này ngăn chặn lưu 
thông, gây tổn hại tim, ức chế tái tạo tế bào, và cản trở dòng 
chẩy tự do của máu và bạch huyết. Phải sáng suốt ghỉ nhớ 


thực tế này khi lẫn sau bạn muốn mua bơ chế biến hoặc các 
loại thức ăn chiên, vì cả hai đều chứa các chất béo có hại điển 
hình này. 


Bác sĩ Budwig bắt đầu nghiên cứu chất béo vào những năm 
1950, và nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều điều về các quá 
trình chuyển hóa của chất béo so với những gì đã được biết 
đến trước đó. Bà bắt đầu nghiên cứu bằng việc phân tích các 
mẫu máu của hàng ngàn bệnh nhân bị bệnh nặng, sau đó so 
sánh những mẫu này với máu của những người khỏe mạnh. 
Bà nhanh chóng phát hiện ra máu của bệnh nhân ung thư bị 
thiếu hụt một số thành phần thiết yếu quan trọng, bao gồm. 
cả phosphatide và lipoprotein, trong khi máu của người khỏe 
mmạnh luôn chứa đủ số lượng các thành phần này. Bà đưa ra 
giả thuyết rằng việc thiếu các thành phần này dẫn đến sự gia 
tăng nhanh chóng các tế bào ung thư. Khi phân tích máu của 
bệnh nhân ung thư, thay vì tìm thấy hemoglobin giàu ô-xy, 
màu đỏ, khỏe mạnh, bà phát hiện ra một chất có màu xanh 
vàng. Bà nhận thấy khi những thành phần tự nhiên này được 
thay thể, các khổi u ung thư bắt đầu co lại. Khi các yếu tổ xanh 
lục kỳ lạ trong máu được thay thế bằng các tế bào hồng cầu. 
khỏe mạnh thì các lipoprotein và phosphatide bất ngờ xuất 
hiện trở lại. Sau đó, bà phát hiện ra rằng ăn một hỗn hợp hai 


loại thực phẩm thay thế lipoprotein và phosphatide sẽ làm 
cho máu khỏe mạnh trở lại. 


Hai EFA là axit linoleic (LA) - chất béo omega-6, và axit 
alphalinolenic (ALA) - chất béo omega-3. Sức khỏe tốt đòi hỏi 
tỷ lệ thích hợp của omega-6 và omega-3; tỷ lệ lý tưởng là 
khoảng 2:1. Rau quả và các loại hạt (ngô, hoa rum, hạt bông, 
đậu phông, đậu nành) chứa chất béo omega-6 cao nhất. LA là 
chất béo omega-6 chính, mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển. 
đổi thành gamma linolenic axit (GLA). Các chất béo omega-6 
khác gồm có liên hợp axit linoleic (CLA), dihomo-gamma- 
linolenie axit (DGLA), và axit arachidonic (AA). Cá biển (như 
cá hồi, cá ngừ và cá thu) và một số hạt (như hạt lanh) chứa 
chất béo omega-3 cao nhất. ALA là chất béo omega-3 chính, 
mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển đổi thành axit 
eicosapentaenoic (EPA) và sau đó thành axit docosahexaenoic 
(DHA) và axit docosapentaenoic (DPA). 


Budwig tin rằng bệnh mạn tính là do cơ thể thiếu EFA, trong 
đó có đầy đủ electron và liên kết với ô-xy và protein. Khi được 
hấp thụ vào thành tế bào, chúng kéo ô-xy vào trong tế bào. Và 
khi liên kết với protein gốc lưu huỳnh, chúng trở nên hòa tan 
trong nước. Đây là lý thuyết đẳng sau chế độ ăn Budwig: Tính 


hữu ích của ô-xy trong cơ thể có thể được kích thích bởi các 
ipoprotein (protein giàu lưu huỳnh và axit linoleic). 


Trong cuốn sách Oxygen Therapies (Liệu pháp ô-xy), Ed 
McCabe bày tổ quan điểm của ông về EFA: “Các tế bào hồng 
cầu trong phổi thải bỏ carbon đioxide và hấp thụ ô-xy. Sau đó, 
chúng được vận chuyển đến vị trí tế bào thông qua các mạch 
máu, tại đó chúng giải phóng ô-xy vào huyết tương. Ô-xy giải 
phóng này được 'hút' vào các tế bào bởi cộng hưởng' của các 
axit béo. Nếu không, ô-xy không thể tự nó vào trong tế bào. 
“Electron giàu axit béo' đóng vai trò quyết định trong hô hấp 
enzyme, đó là nền tẳng của quá trình ô-xy hóa tể bào”. EFA kết 
hợp với các protein giàu lưu huỳnh (chẳng hạn như trong 
pho-mát làm từ sữa đã gạn kem) tăng sự ô-xy hóa của cơ thể, 
vì các electron vốn được bảo vệ cho đến khi cơ thể đòi hồi 
năng lượng. 


Tất nhiên, như bạn có thể đoán được, bác sĩ Budwig bị khủng 
bổ vì công trình của bà. Chỉ cần nghĩ về khoản tiền lợi nhuận 
mỗi năm của ngành công nghiệp chất béo và đầu. Quá trình 
hydro hóa là trọng tâm của cả hai ngành công nghiệp này, và 
lý thuyết của bác sĩ Budwig dựa trên nền tẳng rằng chất béo. 
hydro hóa đóng góp vào sự hình thành các tế bào ung thư! Rốt 
cuộc, bà bị cẳn trở tiếp tục nghiên cứu và bị ngăn chặn công, 


bổ các kết quả khám phá. Chính bà đã nói, “Tôi có lời giải đáp 
cho bệnh ung thư, nhưng các bác sĩ Mỹ không lắng nghe. Họ 
đến đây quan sát các phương pháp của tôi và cảm thấy ấn 
tượng. Sau đó, họ muốn ra một thỏa thuận đặc biệt để có thể 
sở hữu phương pháp này và kiếm thật nhiều tiền. Tôi không 
làm điều đó, vì vậy tôi bị tẩy chay ở mọi quốc gia." 


Một sổ nguồn cung cấp protein giàu lưu huỳnh là các loại hạt, 
hành, hẹ, tỏi, đặc biệt là pho-mát không kem và sữa chua. Dầu. 
hạt lanh tốt nhất phải mới nguyên, ép nguội, sạch, lỏng, ướp 
lạnh và chưa tỉnh chế. Một trong những thương hiệu tốt nhất 
là đầu hạt lanh Barlean. Hỗn hợp pha trộn đầu hạt lanh và 
pho-mát không kem nên là một phẩn trong chế độ ăn của 
bệnh nhân ung thư. Bạn chỉ cần trộn một cốc pho-mát không 
kem sạch với 2-3 muỗng canh dầu hạt lanh. Trộn chúng với 
nhau và để hỗn hợp trong vài phút. Điều này sẽ chuyển đổi 
omega-3 tan trong dầu thành omega-3 tan trong nước. Cũng 
là một ý tưởng hay nếu xay hạt lanh tươi rồi cho thêm vào 
hỗn hợp. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải riêng các 
loại thực phẩm giàu EFAs hay các protein giàu lưu huỳnh có 
thể mang lại hiệu quả. Đấy là vì các loại đầu phải liên kết với 
các protein trước khi ô-xy được liên kết và cơ thể có thể tiêu 
hóa hỗn hợp này. 


'Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của bác sĩ Budwig mà bây giờ 
chúng ta biết được chất béo giàu điện electron tương tác với 
các protein giàu lưu huỳnh để liên kết ô-xy và thúc đẩy 
chuyển hóa hiếu khí dẫn đến khôi phục sức khỏe. Theo bác sĩ 
chuyên khoa u bướu và cựu chuyên gia tìm mạch, bác sĩ Dan 
C. Roehm: “Bà ấy (bác sĩ Budwig) đã xua tan sự hoài nghỉ ban 
đầu của tôi. UNG THƯ CÓ THỂ DỄ DÀNG CHỮA KHỎI, liệu 
pháp điều trị có kết quả ngay lập tức; các tế bào ung thư yếu ớt 
và dễ bị tổn thương. Điểm phân giải sinh hóa chính xác được 
bà xác định vào năm 1951 và đặc biệt chính xác, trong thí 
nghiệm cũng như trên cơ thể sống... Chế độ ăn này không còn 
nghĩ ngờ gì nữa là chế độ ăn chống ung thư thành công nhất 
trên thế gí 


BilI Henderson đã điều trị hơn một nghìn bệnh nhân ung thư 
"giai đoạn cuối”. Yếu tổ quyết định trong phác đồ điều trị của 
ông là chế độ ăn Budwig. Ông là tác giả của hai cuốn sách xuất 
sắc là Beating Cancer Gently (Nhẹ nhàng đánh bại ung thư) và 
Cancer- Free (Thoát khỏi ung thư). Bill là một người tuyệt vời 
và sẽ "huẩn luyện" bạn qua điện thoại. Phác đồ của ông gồm 
một sổ đặc tính rất tiên tiến khiển nó trở thành 
những liệu pháp điều trị ung thư hiệu nghiệm nhất hi 
Ông tập trung vào chế độ ăn chống ung thư nghiêm ngặt, một 
trong những lý do mà rất nhiều người đã được chữa khỏi bằng 


cách sử dụng liệu pháp điều trị của ông. Và đúng như tên gọi, 
đó cũng là một trong số những liệu pháp điều trị “nhẹ nhàng” 
nhất. Bất cứ ai chọn phác đồ Budwig nên sử dụng phác đồ Bill 
Henderson. Cuốn sách của ông có thể được mua tại wavw. 
beating-cancer-gently.com. 


* Cuốn sách Cancer-Free đã được Thái Hà Books và Nhà xuất 
bản Lao động xuất bản và phát hành từ năm 2016 với tên 
tiếng Việt là Thoát khỏi ung thư. Sách do Nguyễn Anh Tuấn 
chuyển ngữ. 


Xin lưu ý rằng nếu đang theo phác đổ Budwig, bạn không 
được dùng Protocel, vì nó hoạt động theo cách ngược lại. 
Ngoài ra, không dùng bất kỳ sản phẩm nào từ chuối Paw Paw 
hoặc mãng cầu xiêm vì các quả này làm giảm ATP và có thể bù 
trừ vào chế độ Budwig. 


Cellect-Budwig 


Đây là một trong những liệu pháp điều trị ung thư thay thể 
mạnh nhất, không độc hại, và có hiệu quả cao. 


Cốt lõi của liệu pháp điều trị này là Cellect, đa khoáng chất, đa 


amino axit, thực phẩm bổ sung đa vitamin, cộng thêm một số 
sản phẩm chống ung thư. Cellect được tạo nên bởi nhà hóa 


sinh học tên là Fred Eichhorn, ông bị ung thư tuyển tụy “giai 
đoạn cuối” năm 1976. Hiện ông vẫn còn sống và là chủ tịch 


Quỹ Nghiên cứu Ung thư Quốc gia (www.ncr£org). 


Cellect cho thấy những kết quả tuyệt vời trong điều trị ung 
thư cấp. Mike Vrentas, thành viên hội đồng quản trị của Quỹ 
Nghiên cứu Ung thư độc lập, đã bổ sung thực đơn Budwig, 
Vitamin B17 (hạt mơ), và nước ép vào Cellect, biến nó thành. 
một liệu pháp điều trị rất mạnh. 


Bột Cellect 


Như đã để cập, sản phẩm chủ chốt của phác đổ này là một loại 
bột gọi là Cellect, nó đã cho thấy kết quả tuyệt vời với tất cả 
các loại ung thư. Bệnh nhân ung thư nên bắt đầu bằng cách 
nhanh chóng tăng lên đến 4 muỗng mỗi ngày. Tất nhiên, trẻ 
em dùng liều nhỏ hơn. Bệnh nhân cấp tính cần tăng lên từ 6 
đến 8 muỗng mỗi ngày. Cellect đôi khi gây táo bón, thể nên 
hãy dùng 3 viên nang đầu gan cá tuyết cùng với Cellect mỗi 
lắn uống. Vỏ hạt mã để và nước ép rau củ tươi cũng giúp làm 
giảm táo bón. 


Cellect có thể được mua tại ; Kích vào 
“products" sau đó chọn một loại bột hỗn hợp pha trộn. Tôi 


khuyên bạn nên trộn nó với nước ép nho tỉa. Người ta cũng 
bán các sản phẩm này dạng viên nang. 


Chế độ ăn Budwig. 


Phần trước của cuốn sách đã nêu chỉ tiết về chế độ ăn Budwig, 
vì vậy tôi sẽ không dành nhiều thời gian để nhắc lại ở đây. Tuy. 
nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng bạn không nên dùng Cellect và 
chế độ ăn Budwig liền nhau trong vòng 1,5 giờ. Ngoài ra, phải 
dùng dầu gan cá tuyết, Cellect và đầu hạt lanh với chế độ ăn 
Budwig. 


Vitamin B17 


Tôi sẽ nói kỹ hơn về vitamin B17 ở những trang sau nên tôi 
chỉ trình bày ngắn gọn ở đây. Vitamin này là độc chất có khả 
năng chọn lọc các tế bào ung thư, vì vậy hoàn toàn thích hợp 
với phác đổ này. Khuyến cáo bạn nên ăn hạt quả mơ hơn là 
dùng các đạng thuốc của vitamin này. Theo bác sĩ Krebs, bệnh 
nhân ung thư nên bắt đầu với một vài hạt mơ mỗi ngày và 
tăng dần lên đến khoảng 30 hạt mơ mỗi ngày, tốt nhất ăn khi 
đói và ăn rải ra trong ngày giữa các bữa ăn, ăn khoảng 10 hạt 
giữa bữa sảng và bữa trưa, sau đó thêm 10 hạt giữa bữa trưa 
và bữa tối, rồi 10 hạt nữa trước khi đi ngủ. 


Nước ép rau củ hữu cơ 


Cũng như với thực đơn Budwig và vitamin B17, tôi sẽ giải 
thích về nước ép tươi trong một phần khác của cuổn sách, vì 
vậy tôi sẽ không đi vào chỉ tiết quá nhiều ở đây. Chỉ cần nhớ 
rằng nước ép rau hữu cơ rất quan trọng vì hai lý do chính. 
Trước hết, các loại rau chứa rất nhiều các chất đinh dưỡng 
chống ung thư điển hình và là hóa chất có nguồn gốc thực vật. 
'Ngoài ra, với việc lấp đẩy dạ dày bằng nước ép rau hữu cơ và 
tươi, bạn sẽ không có nhiều khoảng trống cho thực phẩm độc 
hại mà nhiều người thích ăn, chẳng hạn như sô-đa, bánh rán. 
và khoai tây chiên. Không cần thiết phải kiêng nước ép, bệnh. 
nhân ung thư phải uống hằng ngày khoảng 30 gam nước ép 
rau tươi cho mỗi 1,8 kg trọng lượng cơ thể. Vì vậy, người nặng 
90 kg cẩn có 1,4 kg mỗi ngày, người 70 kg cẩn 1,1 kg, v.v.. 
Khuyến cáo bạn chia nước ép thành nhiều lượng nhỏ và uống 
trải ra trong ngày, không uống toàn bộ nước ép một lần. 


Ánh nắng mặt trời (Vitamin D) 
Xem các chương sau để biết thêm thông tin về vitamin D. 
Khuyến cáo bạn cần 30 phút ánh nắng mặt trời mỗi ngày, nếu 


có thể. Không sử dụng kem chống nắng, vì nó lọc bổ ánh sáng 
hữu ích và còn gây ung thư. 


Làm sạch gan 


Khi dùng phác đồ Cellect-Budwig, chắc chắn bệnh nhân ung 
thư cấp sẽ cần phải kích thích gan để làm sạch các độc tố thu. 
được từ các bộ phận khác của cơ thể. Theo liệu pháp Gerson và 
điều trị của bác sĩ Kelley, thải độc cà phê được khuyến nghị, vì 
cà phê sẽ mở các ổng dẫn mật ra và kích thích sản xuất mật 
trong gan. Vậy mỗi ngày nên thực hiện bao nhiêu lần? Có 
người cần vài lần, có người chỉ cẩn một lần mỗi ngày. Tất cả 
phụ thuộc vào tình trạng gan của bạn. Hầu hết chúng ta đều 
có gan bị quá tải với các độc tố, vì vậy rất có thể mỗi ngày bạn 
sẽ cần thải độc cà phê ba lần hoặc nhiều hơn. 


Bạn tôi, Mike Vrentas, là nhà nghiên cứu liệu pháp điều trị 
ung thư thay thể đã phát triển phác đồ này. Trang web của 
ông là www. CellectBudwigcom. Nếu quyết định theo 
phương pháp này, bạn phải truy cập vào trang web của Mike 
và nghe tất cả các đĩa CD ông ấy giải thích về phương pháp 
này. Ông ẩy cũng sẵn sàng tư vấn qua điện thoại. 


DMSO / MSM / Cesium Chloride (DMCC) 


Dimethyl sulfoxide (DMSO) là sản phẩm không độc hại, 100% 
nguồn gốc tự nhiên từ gỗ. Methyl sulfonyl methane (MSM) là 


DMSO gắn thêm một nguyên tử ô-xy vào nguyên tử lưu 
huỳnh và tạo thành một phân tử có hai nguyên tử ô-xy đính 
kèm. MSM có trong trái cây tươi, rau củ, sữa tươi, nước ép lúa. 
mì non và cây nha đam. 


Cả DMSO và MSM đều có đặc tính khá đễ hòa tan trong cả dầu 
và nước. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng thuật ngữ “DMSO” 
để chỉ cả hai chất này vì theo nhà hóa sinh bác sĩ David Gregg 
thì, “Trong cơ thể, DMSO và MSM tạo nên lẫn nhau, nên về cơ 
bản không thể phân biệt các hiệu ứng sinh hóa của chúng." 


DMSO được giới thiệu vào năm 1960 như một tác nhân chữa 
bệnh bởi một nhóm nghiên cứu do bác sĩ Stanley W. Jacob 
đứng đầu tại Trường Y khoa của Đại học Oregon. Trong 
nghiên cứu đó, DMSO được trộn với haematoxylon (một loại 
phẩm nhuộm màu tía) và tiêm cho các bệnh nhân ung thư. 
Mục đích của nghiên cứu này là xác định những tế bào nào sẽ 
hút DMSO. 


Họ nhận thẩy DMSO thu hút các tế bào ung thư. Thực tế là 
một số bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi trong quá trình 
nghiên cứu này, mặc đù DMSO chỉ được kết hợp với phẩm 
nhuộm! Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng DMSO không chỉ hòa 
tan, mà còn có thể xuyên qua đa người và mang theo các chất 
hòa tan với nót 


Nó hoạt động như thế nào? Theo bác sĩ David Gregg: “Trong. 
cơ thể, DMSO hình thành trạng thái cân bằng với MSM (dạng 
ô-xy hóa của DMSO), và sự kết hợp đó trở thành hệ thống vận 
chuyển ô-xy, tăng cường chuyển hóa hiếu khí." 


Trong bổn thập kỷ qua, hơn 10.000 bài báo về những tác động 
sinh học của DMSO đã xuất hiện trong các tài liệu khoa học và 
30.000 bài viết về tính chất hóa học của DMSO cũng đã được 
công bố. Kết quả của những nghiên cứu này củng cố mạnh mẽ 
cho quan điểm rẳng DMSO là một nguyên lý trị liệu mới đáng 
chú ý. Trong cuốn Cancer & Natural Medicine (Ung thư & Y 
học tự nhiên), John Boik trích dẫn một sổ công bố về dung 
dịch DMSO đã làm cho nhiều loại ung thư phân hóa trong ổng 
nghiệm (bên ngoài cơ thể sổng), trở lại thành các tể bào bình 
thường qua việc tái lập chuyển hóa hiếu khí. 


Khi quá trình chuyển hóa hiểu khí được tái lập, các tế bào ung 
thư trước đó sẽ bị loại bỏ thông qua quá trình chết tự nhiên ở 
tế bào. Hãy nhớ rằng, quá trình này được lập trình xảy ra ở 
hầu hết các tế bào bình thường trong một vài tuần. Tái lập 
chuyển hóa hiểu khí với DMSO tuy không hiệu chỉnh tổn 
thương gen, nhưng giữ các tế bào ung thư trong trạng thái 
bình thường đủ lâu cho quá trình tự nhiên kết hợp với các tế 
bào khỏe mạnh (ví dụ như quá trình chết tự nhiên ở tế bào) để 


tiêu diệt các tế bào ung thư. Hơi nghịch lý một chút, nhưng 
cách DMSO tiêu điệt tế bào ung thư là làm cho những tế bào 
đó khỏe mạnh. 


Tất nhiên, không lạ gì khi công nghiệp ung thư sờ đến liệu 
pháp điều trị thay thế hiệu quả này. Theo Webster Kehr: “FDA. 
ghỉ nhận hiệu quả của DMSO trong điều trị cơn đau, nhưng 
cẩm sử dụng nó cho mục đích y tế để bảo vệ lợi nhuận của các 
công ty sẵn xuất aspirin (thời gian đó aspirin được sử dụng để 
điều trị viêm khớp). Vì vậy, ngày nay, nó được. bán đưới danh 
nghĩa một 'dung môï'. Rất ít người hiểu được rằng các cơ quan 
chính phủ được thành lập chỉ với một mục đích duy nhất là 
trở thành lực lượng cảnh sát' của các tập đoàn tham nhũng 
lớn. Mua linh hồn các chính trị gia thật đễ đàng như cho em 
bé ăn kẹo." 


Dù DMSO được gọi là “phương pháp chữa trị tiên tiến gây 
tranh cãi nhất trong kỷ nguyên hiện đại”, nhưng những tranh 
cãi dường như vẫn đựa trên chính trị và tin bạc hơn là khoa 
học. Thủ thật, tôi mong chúng ta được sống trong một thế 
giới mà các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân ung thư với liệu 
pháp điều trị thích hợp hơn là bệnh nhân tự điều trị ở nhà. 
Đáng tiếc, do ảnh hưởng của Big 


Pharma, các bác sĩ đang sử dụng những liệu pháp điều trị 
được lựa chọn chỉ dựa trên cơ sở lợi nhuận chứ không phải là 
hiệu quả của điều trị. Khi xem xét thực tế rằng DMSO không 
phải là thuốc có thể được cấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu, 
lại còn rẻ, an toàn, hiệu quả, và dựa trên những gì bạn biết về 
Công nghiệp ung thư, thì một chiến dịch bôi nhọ chống lại 
DMSO chẳng có gì đáng ngạc nhiên? 


Một trong những đặc tính quan trọng nhất của DMSO và MSM 
là cả hai đều hoạt động hiệu quả khi kết hợp các liệu pháp 
điều trị khác, chẳng hạn như cesium chloride là khoáng chất 
có tính kiểm cao nhất. Thực tế là những nơi trên thể giới có 
nồng độ cao các khoáng chất kiểm tính mạnh trong nước đều 
có tỷ lệ ung thư rất thấp. Người Hunzakut ở Bắc Pakistan có 
nước với hàm lượng cesium cao và không bao giờ mắc ung 
thư, trừ khi họ rời khỏi quê hương. Người Hunzakut cũng. 
thường xuyên ăn hạt mơ (có chứa vitamin B17). 


Khi cesium được vận chuyển vào trong tế bào, nó có thể làm 
tăng triệt để độ pH nội bào. Khi ở bền trong tế bào, cesium bắt 
đầu lôi kéo kali từ trong máu; theo đó ngăn chặn tế bào tiếp 
nhận glucose, ngừng quá trình lên men, và bỏ đói tế bào. 
Cesium cũng trung hòa axit lactic được sản xuất bởi hô hấp kị 


khí, theo đó ngăn chặn tế bào sinh sôi và ngừng “chu kỳ suy 
kiệt" ở cấp độ tế bào. 


Có lẽ bác sĩ nổi tiếng nhất sử dụng cesium để điều trị ung thư 
là bác sĩ H. E. Sartori. Ông bắt đầu chương trình điều trị ung 
thư bằng cesium hổi tháng 4 năm 1981 tại Life Sciences 
Universal Medical Clinics ở Rockville, Maryland, nơi 50 bệnh 
nhân ung thư “giai đoạn cuối” được điều trị. Nói cách khác, 
ung thư đã di căn đến các cơ quan khác, và họ được trả về nhà 
chờ chết. Công nghiệp ung thư dán nhãn cho tình trạng của 
họ là “vô phương cứu chữa" và “giai đoạn cuối". Trong sổ 50 
bệnh nhân, 3 người hôn mê và 47 người đã hoàn thành liều 
lượng tối đa của Big 3 trước khi điều trị bằng cesium. 


Bệnh nhân được cho dùng cesium chloride cùng với vitamin 
A, vitamin C, vitamin B17, kẽm và selenium. Chế độ ăn gồm 
chủ yếu các loại ngũ cốc, rau củ, và thực phẩm giàu chất béo 
omega-6. Để tăng hiệu quả điều trị, cải thiện lưu thông và ô- 
xy hóa, các bệnh nhân được truyền các tác nhân giải độc 
EDTA và DMSO. Nghiên cứu bao gồm mười bệnh nhân ung 
thư vú, chín bệnh nhân ung thư đại tràng, sáu bệnh nhân ung 
thư tiển liệt tuyến, bốn bệnh nhân ung thư tuyến tụy, sáu 
bệnh nhân ung thư phổi, ba bệnh nhân ung thư gan, ba bệnh 


nhân ung thư hệ bạch huyết, một bệnh nhân ung thư vùng 
chậu, và tám bệnh nhân ung thư không rõ vị trí gốc. 


Kết quả thật kinh ngạc. Khoảng 50% bệnh nhân ung thư vú, 
đại tràng, tuyến tiền liệt, tuyến tụy và thư phổi sống thêm ít 
nhất ba năm, mặc dù các bác sĩ chính thống kết luận họ chỉ 
còn sống được một vài tuần! Mười ba bệnh nhân đã chết trong 
hai tuần điều trị đầu tiên. Kết quả khám nghiệm tử thi cho 
thấy có giảm kích thước khối u do liệu pháp cesium. Thật 
ngạc nhiên, cơn đau biển mất ở tất cả các bệnh nhân trong 
vòng một đến ba ngày sau khi bắt đầu liệu pháp cesium. 


Trước thực tế liệu pháp cesium chloride chỉ được sử dụng cho. 
bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tỷ lệ chữa khỏi 50% của 
bác sĩ Sartori là đáng kinh ngạc. Lý do là bởi tất cả các bệnh 
nhân đã được các bác sĩ chính thống trao “án tử hình”. Họ bị 
gán cho là “vô phương cứu chữa” và trả về nhà chờ chết. Các cơ 
quan trong cơ thể của họ dường như đã bị tổn hại bởi chính 
các liệu pháp điều trị hóa trị độc hại và/hoặc xạ trị. Tuy nhiên, 
một nửa trong số họ đã được cứu! Điều này thực sự đáng kể. 
Hãy nhớ rằng, tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư cấp 
tương tự của y học chính thống là gần bằng 0%. 


Tiến sĩ Keith Brewer (một nhà vật lý) đã rất quan tâm đến ung 
thư vào những năm 1930. Ông phát hiện ra rằng các tế bào 
ung thư ham thích cesium. Đây là lý do mà đồng vị phóng xạ 
cesium thường được sử dụng như một “marker” để theo dõi 
sự đi chuyển của các loại thuốc hóa trị chính thống vào một. 
khối u. Ông lập luận, đưa một lượng đáng kể cesium vào cơ 
thể, có thể khiển tế bào ung thư hấp thụ đủ cesium để thay 
đổi độ pH và phá vỡ sự chuyển hóa kị khí cũng như quá trình 
lên men mà nó cần để tồn tại. 


Sau khi thử nghiệm trên diện rộng, Brewer xác định rõ cesiurn 
hoặc rubidium có thể nâng cao độ pH của các tế bào ung thư. 
Cuối cùng ông tập trung vào cesium bởi nó có tỉnh kiểm hơn 
trong hai chất. Tuy nhiên, vấn để đặt ra là làm thế nào để đưa 
được đủ cesium vào trong tế bào. ung thư để thay đổi độ pH 
của nó, Brewer đã xác định một sổ vitamin và khoáng chất 
(bao gồm cả vitamin B17) tăng cường đáng kể sức hấp thụ các 
phần tử này của tể bào ung thư. Bằng cách dùng các chất này 
kết hợp với cesium, mức độ hấp thụ cesium đủ để tiêu điệt các 
tế bào ung thư. 


Dưới đây là phương thức: cesium tiến hành kiểm hóa các tế 
bào ung thư, theo đó làm chúng tái lập chuyển hóa hiểu khí và 
ngưng sao chép tế bào. Nó cũng gây ra quá trình chết tự nhiên 


ở tế bào diễn ra trong vòng một vài ngày. Năm 1981, xét 
nghiệm được thực hiện trên 30 bệnh nhân ung thư, và trong 
tất cả 30 bệnh nhân, các khối u ung thư đều đã biến mất và 
chấm dứt đau đớn trong vòng một vài ngày. Phác đổ này trở 
'thành cơ sở cho “liệu pháp pH cao”. 


Còn nhớ câu chuyện của Neal Deoul? Ông tài trợ nghiên cứu. 
về cesium và cây nha đam để chiến đấu với ung thư và AIDS. 
Ông đã bị kiện và tên tuổi bị bôi tro trát chấu trong cuộc chiến. 
pháp lý kéo dài được công nghiệp ung thư khởi xướng. Trong 
quá trình cuộc chiến ở tòa án, Deoul được chẩn đoán bị ung 
thư và bắt đầu liệu pháp pH cao, cuổi cùng ông đã chữa khỏi 
ung thư. Tin tuyệt vời cho liệu pháp điều trị ung thư thay thế; 
tin tồi tệ cho công nghiệp ung thư. Kể từ khi cuộc chiến pháp 
Tý bắt đầu vào cuối năm 1990, Neal và toàn bộ gia đình ông đã 
bị công nghiệp ung thư bức hại khủng khiếp. 


DMSO gắn với cesium chloride để xâm nhập các tế bào ung 
thư. Tuy nhiên, tác dụng chính của DMSO là đưa cesium 
chloride xuyên qua da vào đòng máu. Phác đổ DMCC đặc biệt 


hiệu quả với các bệnh nhân ung thư não vì rất nhanh chóng đi 
qua hàng rào máu não, nhưng cũng có thể được sử dụng hiệu 
quả với bất kỳ loại ung thư nào. 


Trong một nghiên cứu tình huống, một bệnh nhân ung thư 
não bị khối u trong não chèn ép lên một trong các dây thần. 
kinh thị giác. Khi được cho hỗn hợp DMSO với cesium 
chloride, ông có thể cảm nhận thực sự được cesium tràn vào 
các tế bào ung thư của khối u chỉ trong vài phút, do khổi u 
chèn ép đây thần kinh thị giác của ông. 


Theo bác sĩ Robert R. Barefoot trong cuốn sách của ông The 
Calcium Factor: The Scientific Secret of Health and Youth 
(Nhân tổ can- xi: Bí quyết khoa học của sức khỏe và tuổi trẻ), 
“Cesium cloride là muối tự nhiên, và ở đâu có nó, ở đó không. 
cóung thư. Đó là vì cesium là khoáng chẩt ăn mòn mạnh nhất 
và khi xâm nhập cơ thể, nó nhắm tìm tất cả các điểm nóng 
ung thư có tính axít, dập tắt ngọn lửa ung thư, qua đó chấm. 
đứt ung thư trong vài ngày. Ngoài ra, khi xoa đimethyl 
sulfoxide (DMSO) gần chỗ đau do ung thư, thì sẽ hết đau và 
DMSO làm cho cesium thâm nhập khối u ung thư nhanh hơn 
nhiều, do đó chấm đứt ung thư cũng nhanh hơn”. Tuy nhiên, 
điểu này cũng có thể gây sưng quá mức, nên trong một số 
trường hợp tốt hơn là không xoa cesium trực tiếp lên các khổi 
u 


Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân và cơ chế ngăn chặn ung 
thư của phác đổ DMCC. Giải thích hợp lý nhất là phác đồ 


'DMCC vận chuyển đủ ô-xy cho các tế bào, điều kiện thiếu ô-xy 
được đảo ngược và các tế bào tái lập chuyển hóa hiếu khí. 


Theo bác sĩ David Gregg, “cơ chế diệt ung thư” của cesium là 
do những điểm dưới đây: 


1. Nó thay đổi áp suất thẩm thấu trong tế bào ung thư có liên. 
quan đến môi trường xung quanh, khiến chúng bị sưng lên và 
vỡ tung. Do đó, những khối u sưng phồng có thể nguy hiểm 
trong một số trường hợp. 


2. Nó tạo ra thang độ nồng độ đổi lập giữa cesium và kali, hãm 
lại quá trình hoạt động liên tục của bơm natri-kali, cũng như 
hệ thổng đồng vận chuyển natri-glucose cung cấp glucose vào 
trong tế bào ung thư, do đó bỏ đói các tế bào ung thư. 


3. Nó dẫn đến tích tụ các ion âm. trong c các tế bào. ung thư, xóa 
bỏ chênh lệch điện tích trong màng tế bào, điều cẩn thiết để 
vận hành hệ thống đồng vận chuyển natri-glucose, đo đó bỏ 
đói tế bào. 


4, Nó phá vỡ vỗ bọc “đánh lừa" hệ miễn địch của ung thư, do 
đó, tế bào ung thư đễ bị hệ miễn địch phát hiện và tấn công/ 
phá hủy. 


Tôi cho rằng có khả năng cả bổn cơ chế do bác sĩ Gregg mô tả 
đều đóng vai trò tiêu điệt các tế bào ung thư. Trong mọi 
trường hợp, không quan tâm chỉnh xác cơ chế nào tiêu diệt 
ung thư, thực tế là phác đồ DMCC tiêu diệt được các tế bào ung 
thư (trực tiếp hay gián tiếp), chấm đứt ung thư đi căn, co lại 
các khối u trong vài tuần và giảm đau đớn trong vòng một vài 
ngày, tùy thuộc vào cái gì gây ra đau đớn. Tuy nhiên, xin hiểu 
rằng mọi mức độ sưng, viêm và/hoặc tắc nghẽn đều có thể rất 
nguy hiểm; do đó, phác đồ DMCC không được khuyển cáo cho. 
tất cả mọi người. 


Liệu pháp chuyển hóa/Enzyme 


Cơ sở chính của liệu pháp chuyển hóa/enzyme cho bệnh ung 
thư xuất phát từ việc thừa nhận hầu như không thể phân biệt 
được các tế bào ung thư và các tế bào nhau thai trong thời kỳ 
mang thai. Lý thuyết này gọi là lý thuyết “dưỡng mạc”, được 
nhà phôi học Scotland, bác sĩ John Beard để xuất vào khoảng 
năm 1900. Đầu tiên, ông quan sát thấy các tế bào nhau thai 
lan tổa (dưỡng mạc) giống đến kinh ngạc với các tế bào ung 
thư, và các quan sát khác đã khiển ông tin rằng có một mối 
tương quan mật thiết giữa các dưỡng mạc và tế bào ung thư. 


Trong giai đoạn đầu phát triển của thai nhỉ, dưỡng mạc nhau 
thai sẵn sinh ra một môi trường bảo vệ (nhau thai) và nguồn 


dinh dưỡng (dây rổn), cũng tương tự cách thức các tế bào ung 
thư hình thành một môi trường bảo vệ (khối u) và một nguồn 
dinh dưỡng (cung cấp máu mới). Quan sát khác cho thấy 
dưỡng mạc nhau thai dường như suy giảm hoạt động khoảng 
tuần thứ 8 của thai kỳ. Điều đó trở nên rõ ràng đối với Beard. 
khi sự suy giảm này trùng hợp với việc hoàn thiện hệ tiêu hóa. 
và sự kích hoạt tuyển tụy của thai nhỉ. 


Nghiên cứu y học hiện đại cũng đã chứng minh rằng các tế 
bào dưỡng mạc tiết ra một loại hormone gọi là human chronic 
gonadotropin (hCG), và số lượng các hormone này tăng đến 
khoảng tuần thứ 8 rồi sau đó bắt đầu giảm. Chính loại 
hormone này bao phủ lên các tế bào dưỡng mạc và tế bào ung 
thư rồi làm cho chúng vô nhiễm với hệ miễn dịch. hCG đã 
được chứng minh là tồn tại trong tất cả các loại ung thư. 


Ngoài tế bào dưỡng mạc và ung thư, không có tế bào nào khác 
ở người sản sinh ra hCG. Vậy, nếu làm một xét nghiệm nước 
tiểu hCG và có kết quả đương tính, hoặc bạn là phụ nữ đang 
mang thai hoặc bạn bị ung thư. Theo nghiên cứu của tôi, xét 
nghiệm nước tiểu Navarro là xét nghiệm hCG chính xác nhất. 


Dưỡng mạc cũng được bao quanh bởi lớp phủ glycoprotein 
gồm một phân tử làm cho chúng tích điện âm. Lớp phủ này 


cùng loại với lớp phủ âm tỉnh thấy ở quanh tế bào ung thư; và 
thực tế, đây là một trong những lý do chính để xếp loại tất cả 
các tế bào ung thư giống như tế bào dưỡng mạc. Ngoài ra, các 
bạch cầu (tế bào máu trắng) của hệ miễn dịch được tích điện 
âm; và như chúng ta đã biết, cùng dấu đẩy ra, trái dấu hút vào. 
Thực vậy, cả dưỡng mạc và tế bào ung thư trở nên vô nhiễm. 
với cơ chế bảo vệ tự nhiên của hệ miễn dịch. 


Hãy nhớ rằng dưỡng mạc nhau thai sản xuất hCG cho đến 
tuần thứ 8 của thai kỳ, rồi giảm từ từ. Đây là kết quả trực tiếp 
từ việc tuyến tụy của thai nhỉ bắt đầu sản xuất các enzymel Và 
khi một số enzyme nhất định như trypsin, chymotrypsin 
(men tiêu hóa do tuyến tụy sẵn xuất ra) và amylase (men 
phân giải tinh bột) gặp tế bào dưỡng mạc, chúng có thể phá vỡ 
lớp phủ protein điện tích âm của nó. Do đó, “ốm nghén” 
thường bắt đầu vào khoảng tuần thứ 


8 của thai kỳ - tụy của thai nhi vẫn chưa được phát triển đầy 
đủ và chưa sản xuất amylase, là chất chịu trách nhiệm cho. 
tiêu hóa glycogen (thành phẩn “glyco" của lớp phủ 
glycoprotein). Do đó, các glycoprotein không được chia nhỏ 
thành các đơn vị nhỏ nhất, thận và tuyến tụy của người mẹ 
buộc phải bù đắp và trở nên quá tải. Kết quả là buồn nôn, đau. 
Tưng dưới, và kém sinh lực. Do đó, người mẹ mang thai có thể 


bổ sung chế độ ăn với amylase để giảm thiểu tình trạng ổm 
nghén. 


Thú vị là một trong những loại ung thư hiếm gặp nhất là ung. 
thư tá tràng, đó là khu vực của ruột và là nơi có enzyme tuyến 
tụy nhiều nhất. Lý do chúng ta tìm thấy các trường hợp ung 
thư tuyến tụy là do các enzyme chưa được “kích hoạt” trong 
ruột non. Vì vậy, ung thư tuyển tụy có tỷ lệ tử vong cao - tụy. 
mất khả năng sẳn xuất các enzyme, nên không có cơ chế kiểm 
soát đổi với ung thưi 


Năm 1911, bác sĩ Beard đã công bố một bài bảo có tên The 
Enzyme Therapy of Cancer (Liệu pháp enzyme cho ung thư), 
trong đó tóm tắt liệu pháp điều trị của ông và các bằng chứng 
hỗ trợ. Sau khi ông qua đời vào năm 1923, liệu pháp enzyme 
đã bị quên lãng, đặc biệt là sau khi Marie Curie đưa ra những 
công trình về phóng xạ. Người tiên phong trong việc phát 
triển liệu pháp chuyển hóa/ enzyme là bác sĩ William Donald. 
Kelley (bác sĩ chỉnh hình răng hàm mặt ở Texas). Khoảng năm 
1960, ở tuổi 35, sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi. Năm 1964, 

một loạt các kết quả X-quang cho thấy đấu hiệu của ung thư 
tuyến tụy cấp, gồm cả tổn thương ở phổi, hông và gan. Bác sĩ 
phẫu thuật cho biết Kelley quá yếu để mổ và nói với bà Kelley 
(vợ ông và là mẹ của bốn đứa con ông) rằng ông chỉ sống thêm 


4 đến 8 tuần nữa. Kelley đã chấp nhận buông xuôi, nhưng mẹ 
ông thì không! Bà vứt hết các đồ ăn nhanh, thịt và bắt ông chỉ 
được ăn hoa quả tươi sồng, rau củ, các loại hạt. Sau vài tháng, 
Kelley bắt đầu cảm thấy khá hơn, thậm chí còn có thể trở lại 
làm việc. 


Tuy nhiên, sau 6 hoặc 7 tháng, tiến triển chấm đứt và lại phát 
triển các vấn đề về tiêu hóa trầm trọng, có khả năng là do ung 
thư cấp. Thế là ông bắt đầu dùng các enzyme tụy để hỗ trợ 
tiêu hoá, và cuối cùng ông tăng liều tới 50 viên nang enzyme 
mỗi ngày. Đúng vào thời điểm này, ông phát hiện ra công 
trình của bác sĩ John Beard liên quan đến mối quan hệ của các 
enzyme tụy với ung thư. Ông cũng tình cờ đọc các bài viết của 
bác sĩ Edward Howell, người sớm ủng hộ chế độ ăn thực vật. 
Đúng lúc đó, Kelley hoàn toàn thoát khỏi ung thư. Trước thực 
tể công nghiệp ung thư luôn coi ung thư tuyến tụy là vô 
phương cứu chữa, điều này quả nhiên cực kỳ ẩn tượng! 


Kelley đưa ra giả thuyết ung thư hình thành là do dư thừa 
hormone nữ, đỏ là nguyên nhân làm thay đổi tế bào gốc 
thành tế bào dưỡng mạc. Nghĩa là ung thư là sự tăng trưởng 
của mô bình thường, nhưng sai địa điểm và thời gian. Ông tin 
rằng ung thư phát triển do thiếu các enzyme tuyến tụy để tiêu 
hóa các tế bào ung thư. Sau cùng, Kelley đã tiếp tục chữa trị 


cho hơn 33 nghìn bệnh nhân ung thư. Bác sĩ Kelly có tỷ lệ 
chữa khỏi đến 93% ở những bệnh nhân còn sống ít nhất 18 


tháng sau khi bắt đầu điều trị với ông. Nói cách khác, những 
người chưa “sức cùng lực kiệt" thường thành công với phác đồ 


điều trị của ông, vì đây không hẳn là một liệu pháp điều trị có 
tác dụng nhanh chóng. 


Tất nhiên, phác đổ điều trị của ông được xây dựng dựa trên. 
enzyme tụy. Ông cũng hướng dẫn bệnh nhân không dùng sữa. 
tươi tiệt trùng, đậu phộng, bột mì trắng, đường và tất cả các 
loại thực phẩm chế biến. Bác sĩ Kelley đã phát triển một tập 
hợp hơn 50 công thức đinh dưỡng cho các loại ung thư khác 
nhau và lên kế hoạch cho từng bệnh nhân tùy theo cơ chế 
chuyển hóa của mỗi người. Chế độ ăn hạn chế protein điển 
hình của Kelley là 70% đến 80% đồ thô và tập trung vào ngũ 
cốc nguyên cám, trái cây, rau củ, nước ép trái cây tươi, giá 
mầm và các enzyme tuyến tụy. Thải độc cà phê để giúp cơ thể. 
loại bổ các độc tổ tiết ra từ các khổi u khi chúng phân hủy. 


Với sự ngạo mạn kém hiểu biết và tham lam tàn nhẫn, maña y 
tế không thích thú gì khi bác sĩ Kelley chữa trị ung thư bằng 
enzyme rẻ tiển! Vì vậy, họ gửi đến bác sĩ thực tập trẻ Nicholas 
Gonzalez để điều tra những phát biểu của Kelly và hạ uy tín 
của ông. Bác sĩ Gonzalez đến Dallas vào năm 1981 để phỏng 


vấn và điều tra bác sĩ Kelley. Anh rất ngạc nhiên khi thấy hết. 
trường hợp này đến trường hợp khác, các bệnh nhân ung thư 
cấp đều khỏe mạnh và lanh lợi từ 


10 đến 15 năm sau khi được chẩn đoán ung thư. Kelley hoàn. 
thiện tất cả hồ sơ (hơn 10.000 bệnh nhân) và khuyến khích. 
Gonzales liên hệ với bất kỳ ai trong số họ. Cuối cùng, mẫu. 
nghiên cứu thu hẹp còn 50 trường hợp đại điện cho 25 loại 
ung thư khác nhau. Tất cả 50 bệnh nhân được chẩn đoán ban 
đầu là ung thư cấp. Thời gian sống trung bình của nhóm này 
là 10năm! 


Dường như không thể tin nổi những kết quả này, bác sĩ 
Gonzalez quyết định tiến xa thêm một bước. Anh tập trung. 
vào ung thư tuyến tụy, vì tỷ lệ sống sót sau 5 năm với liệu. 
pháp điều trị chính thống gần như là 0%. Anh tìm thấy 22 
bệnh nhân ung thư tuyển tụy đã được bác sĩ Kelley điều trị 
trong khoảng 1974 và 1982. 


Hai mươi hai bệnh nhân này rơi vào ba loại: 


1, Mười bệnh nhân đã tham vấn với Kellsy chỉ một lần và 
không bao giờ dùng phác đồ của ông - Tất cả đã chết. 


2. Bẩy bệnh nhân chỉ dùng một phẩn phác đổ và không 
thường xuyên (xác định qua các cuộc phỏng vấn các thành 
viên trong gia đình, bác sĩ, và hồ sơ) ~ Tất cả đã chết. 


3. Tuy nhiên, năm bệnh nhân theo phác đồ đẩy đủ - Tất cả 
đều thuyên giảm dài hạn (mặc dù có một người chết do bệnh 
Alzheimer sau 11,5 năm sống). Tỷ lệ sống trung bình của năm 
bệnh nhân ung thư tuyến tụy này là 9 năm! 


Tất nhiên, như các nhà y tế hành nghề tự do khác, bác sĩ 
'Kelley cũng phải chịu bức hại từ mañia y tế và những kể ngáng 
đường. Ông bị ban hành lệnh cấm điều trị bất cứ thứ gì kể cả 
răng miệng. Khi vi phạm lệnh này, ông đã bị tổng giam. Tòa 
án Texas cũng cáo buộc ông phân phổi bất hợp pháp tập sách. 
tự xuất bản của mình, có tựa để One Answer To Cancer (Một 
giải pháp cho ung thu). Điều này khiến bác sĩ Kelley là bác sĩ 
đầu tiên (và duy nhất) bị cẩm xuất bản theo quyết định của 
tòa án! 


Mặc dù ông đã yêu cầu phúc thẩm lên Tòa án Tổi cao Hoa Kỳ, 
cho rằng quyền của ông đã bị vi phạm trắng trợn, nhưng phán 
quyết không thay đổi. Cuối cùng, ông phải chuyển phòng 
khám đến Mexico. Chẳng ngạc nhiên, phác đổ liệu pháp 
chuyển hóa/ enzyme của ông bị Hiệp hội Ưng thư Hoa Kỳ liệt 


vào danh sách đen “liệu pháp chưa được kiểm chứng" vào 
năm 1971 và vẫn duy trì đến ngày nay. Bác sĩ Kelley mất năm 
2005, trước khi qua đời, ông đã viết một cuốn sách nhan để 
Cancer: Curing the Incurable Without Surgery, Chemotherapy 
or Radiation (Ung thư: Chữa bệnh nan y không phẫu thuật, 
hóa trị hoặc xạ trị). Cuốn sách này chí còn hay hơn cuốn. 
đầu tiên của ông và có trên Amazon.com. Công trình của ông 
hiện được bác sĩ Nicholas Gonzalez tiếp tục, ông điều hành 
một bệnh viện ở New York. Trang web của ông là www,dr- 
#øonzalez.com. Cá nhân tôi quen biết bác sĩ Gonzalez và rất 
mmuổn giới thiệu phòng khám của ông. 


'TràEssiac 


Bà tôi, Helen Cade, tất cả chúng tôi trìu mến gọi bà là Mama 
Helen, được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối vào năm 
1988. Tôi không chắc bà tìm hiểu ở đâu, nhưng gần như ngay 
lập tức, bà bắt đầu pha trà Essiac. Tôi nhớ những lần đến nhà 
bà ở San Antonio và giúp bà pha trà, đổ đầy những chai nước 
màu hổ phách và bổ vào tủ lạnh. Bà uống đều đặn. Dù sao, 
Mama Helen sống thêm 10 năm nữa với ung thư giai đoạn 
cuối, theo tôi, chủ yếu là nhờ kết quả của việc dùng trà Essiac. 
Tôi không biết nguyên do, nhưng bà đã ngừng uống trà 
khoảng hai năm trước khi qua đời. 


Trở lại năm 1922, một y tá người Canada tên là Rene Caisse 
nhận thấy một số vết sẹo trên. ngực của một phụ nữ lớn. tuổi. 

Người phụ nữ nói với y tá ằng mấy năm trước các bác sĩ đã 
chẩn đoán bà bị ung thư vú. Tuy nhiên, người phụ nữ không 
muốn mạo hiểm phẫu thuật, và cũng không có tiền chỉ trả. 
May mắn thay, bà gặp được một thầy thuốc già Ấn Độ nói với 
bà rằng có thể chữa khỏi bệnh ung thư cho bà bằng trà thảo 
dược. Người phụ nữ kể với Caisse về các thành phần trong trà. 
Khoảng một năm sau, Caisse đang tắn bộ cùng một vị bác sĩ 
đã về hưu, ông chỉ một loài cổ dại phổ biến và nói: "Y tá Caisse, 
nếu mọi người sử dụng thứ cỏ đại này, sẽ rất ít hoặc không có 
bệnh ung thư trên thể giới". Thứ "cỗ đại” này (cây me chua) là 
một trong các thảo được trong công thức của vị thầy thuốc đó. 

Bác sĩ đã theo đõi con ngựa của ông tự chữa ung thư bằng 
cách liên tục chăn thả ở một khu riêng biệt của đồng cổ nơi 
mọc cây me chua. 


Năm 1924, Caisse muốn thử nghiệm trà với người đì được 
chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối có tiên lượng. 
sống không quá sáu tháng. Caisse xin phép bác sĩ R.O. Fisher 
thử trà với dì bà và ông đồng ý. Dì bà uống trà thảo được hằng 
ngày trong hai tháng và đã phục hồi. Thật ngạc nhiên, dì bà 
sống thêm 20 năm nữa! Caisse cũng đã thử nghiệm trà cho mẹ 
bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối với 


tiên lượng sống không quá hai tháng. Đáng ngạc nhiên là mẹ 
bà sống thêm 18 năm nữa! 


Bác sĩ Fisher và y tá Caisse ngay lập tức bắt đầu điều trị bệnh 
nhân ung thư bằng thứ trà thần diệu ấy, sau này được bà đặt 
tên là “Essiac", đảo ngược từ “Caisse”. Bà chữa khỏi cho hàng 
ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng trà Essiac trong 
khoảng giữa những năm 1920 đến cuổi những năm 1930. Lúc 
cao điểm, Caisse thăm khám đến 600 bệnh nhân một tuần. Đa 
sổ những người bà điều trị khi đến đều có thư của các bác sĩ 
xác nhận họ bị ung thư nan y hoặc giai đoạn cuối và y học 
chính thống không thể chữa được. 


Thông thường, y tá Caisse cho bệnh nhân điều trị Essiac miễn 
phí. 


Sau khi tin đồn về kết quả ấn tượng của bà lan sang Hoa Kỳ, 
một thầy thuốc chẩn đoán hàng đầu tại Chicago giới thiệu 
Caisse với bác sĩ John Wolfer, trưởng khoa ung thư tại Trường 
Đại học Y khoa Northwestern. Năm 1937, Wolfer sắp xếp cho 
Caisse điều trị 30 bệnh nhân ung giai đoạn cuối theo chỉ đạo 
của năm bác sĩ. Bà đi lại từ Canada qua biên giới tới Chicago, 
mang theo những chai nước thảo được mới chuẩn bị. Sau 18 
tháng giám sát điều trị liệu pháp Essiac, các bác sĩ Chicago kết 
luận hỗn hợp thảo được “kéo đài cuộc sống, co rút khối u, và 


giảm bớt đau”. Vì liệu pháp điều trị miễn phí của bà rất hiệu. 
quả, vào năm 1938, những người ủng hộ bà đã thu thập được 
55.000 chữ ký cho một kiến nghị trình lên cơ quan lập pháp. 
Ontario để trà Essiac trở thành liệu pháp điều trị ung thư 
chính thức. Bà đã thất bại vì thiếu ba phiểu. 


Caisse đã không nhận thức được ảnh hưởng rộng lớn của Big. 
'Pharma và Big Medicine, những kẻ đã (và vẫn đang) quan tâm. 
đến kiếm tiền hơn là giúp đỡ mọi người. Essiac rẻ và không. 
độc hại. Nó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận béo bở khổng lồ 
tạo ra từ Big 3. Caisse liên tục chơi trò mèo vờn chuột với các 
quan chức y tế liên bang Canada. Họ đòi hỏi các xét nghiệm 
lâm sàng, nhưng bà kiên quyết từ chối tiết lộ công thức, trừ 
khi nhận được bảo đảm chính thức rằng Essiac sẽ không bị 
tước khỏi những người cần đến, vì lòng trung thành của bà 
dành cho những người cậy nhờ mình. Các nhà chức trách 
không đưa ra được sự đảm bảo đó; vì vậy, bà không bao giờ tiết 
lộ công thức. 


Ngay cả trung tâm nghiên cứu ung thư lớn nhất thể giới, 
Trung tâm Ung thư Tưởng nhớ Sloan-Kettering ở New York, 
cũng không thể thuyết phục Caisse tiết lộ công thức. Một 
đoàn các bác sĩ đến thăm bà tại Canada, xem xét hồ sơ các ca 
bệnh và nói chuyện với bệnh nhân, gây sức ép buộc bà bán 


công thức cho họ. Bà được để nghị những khoản tiền lớn để 
thương mại hóa Essiac nhưng lại từ chối tất cả ngoại trừ các 
thanh toán tối thiểu cho dịch vụ của mình. Không hể ngạc 
nhiên, Caisse bị bức hại nặng nề và liên tục bị đe dọa bắt giữ. 
Cuối cùng, do sợ bị truy tố, bà đóng cửa phòng khám năm. 
1942 và sống ẩn dật. 


'Rene Caisse mất năm 1978, ở tuổi 90. Trước khi mất, bà đã ký 
chuyển quyền sử dụng công thức Essiac cho hai nơi: Công ty 
Cổ phần Resperin ở Toronto, để thử nghiệm, sản xuất và phân 
phối, và người bạn thân lâu năm là bác sĩ Charles Brusch ở 
Cambridge, Massachusetts, giám đốc Phòng khám Brusch và 
bác sĩ riêng của cựu Tổng thống John E. Kennedy. Bác sĩ Brusch. 
bị ung thư ruột già và khỏi hoàn toàn sau khi điều trị Essiac. 
Brusch đã có lần nói: “Tôi biết Essiac có tiểm năng. Nó có thể 
giảm nhẹ, kiểm soát và chữa khỏi bệnh." 


Rene Caisse chưa bao giờ công bổ công thức của bà. Người duy. 
nhất bà tin cậy để hỗ trợ làm Essiac là người bạn tốt nhất của 
bà, Mary McPherson, người thuộc lòng công thức. Bất cứ ai 
truy cập Internet cũng có thể kiểm tra công thức Essiac mà 
Caisse giao cho Mary McPherson. Chỉ cần truy cập “The Rene 
M. Caisse Memorial Room”" tại www:octagonalhouse.com và 
chọn “Essiac". 


Bạn sẽ thấy công thức sau: 
- 6 1: cốc rễ cây ngưu bàng (thái thành miếng) 


+ Trong nhiều thế kỷ, rễ cây ngưu bàng đã được coi như một 
máy lọc máu hiệu quả làm trung hòa và loại bỏ chất độc ra 
khỏi cơ thể. Các nghiên cứu đã cho thấy hoạt tỉnh chống khối. 
tu trong cây ngưu bàng. Các nhà khoa học Nhật Bản đã cô lập 
thuộc tỉnh chống đột biển trong cây ngưu bàng, mà họ gọi là 
“yếu tố B", Một thông báo nội bộ của WHO tiết lộ cây ngưu. 
bàng có tác dụng chống HIV. 


- 450 gam lá cây me chua (cả rễ) 


+ Caisse tách lá cây me chua làm thảo được chính của Essiac, 
nó hòa tan các khối u ung thư. Lá cây me chua chứa aloe 
emodin, một chất tự nhiên có hoạt tính quan trọng chồng 
bệnh bạch cầu. Ngoài ra, nó còn chứa chất chống ô-xy hóa, là 
thuốc lợi tiểu. Nhớ lấy cả rẻ cây me chua, chúng tốt và rất cần. 
thiết. 


- 1⁄4 cốc bột vỏ cây du trơn 


+ Cây du trơn nổi tiếng với đặc tính làm địu. Nó giảm viêm 
như viêm họng, tiêu chảy, và các vấn để về tiết niệu. Nó chứa 


'beta-sitosterol có hoạt tính chống ung thư. 
- 28,35 gam bột rễ đại hoàng thổ 


+ Đại hoàng thổ đã được chứng mỉnh là có hoạt tỉnh chống 
khối u. Nó là thuốc lợi tiểu, chống viêm, và kháng khuẩn. 


Cách chuẩn bị trà Essiac cũng vô cùng quan trọng. Essiac là 
trà sắc, không phải trà pha nhúng. Pha nhúng là thả túi trà 
vào một cốc nước nóng. Nói chung, pha nhúng thường trích 
xuất các vitamin và các loại dầu đễ bay hơi. Sắc được sử dụng, 
để trích xuất các khoáng chất từ rễ, vỏ cây hoặc hạt bằng cách 
đun sôi trong vài phút và sau đó ngâm cho thảo mộc tiết ra 
trong vài giờ. Các doanh nghiệp thường bán hàng giả Essiac ở 
dạng rượu ngâm (thảo dược trong rượu) hoặc viên nang 
gelatin; đó đều không phải là Essiac vì Essiac là trà sắc. 


1, Sử dụng một ấm thép không gỉ, đậy chặt nắp và đun sôi 1⁄4 
cốc hỗn hợp thảo mộc với 3,78 lít nước tỉnh khiết không bị clo 
hóa trong 10 phút. 


2. Tắt lửa, ngâm cho thảo được tiết ra trong 12 giờ. 


3. Gia nhiệt để trà bốc hơi, nhưng không sôi. Để dược thảo 
nguội đi trong một vài phút. 


4. Chất trà nóng vào bình chứa vô trùng. Bã có thể sử dụng. 
làm thuốc đắp chữa bệnh. 


5. Cho trà vào tủ lạnh. Để trữ dùng lâu dài, sử dụng phương 
pháp đóng hộp rồi đun sôi cả hộp và cất giữ ở nơi tối, mát mẻ, 
khô ráo. 


Để phòng ngừa, uống 30 đến 60 gam mỗi ngày pha loãng với 
1⁄2 cốc nước nóng. Phải uống thật nhiều nước (ít nhất là hai lít) 
mỗi ngày để giúp đẩy sạch độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Nếu bị 
ung thư, bạn nên dùng Essiac 3 lần mỗi ngày. Không ăn hoặc 
uống bất cứ thứ gì (trừ nước) một tiếng trước và sau khi uống. 
Trà Essiac tương thích với các liệu pháp điều trị ung thư thay 
thể khác, ngoại trừ Cancell. Không dùng ProtocelTM với trà 
Essiac, vì chúng thường trung hòa lẫn nhau. 


Thông tin đáng tin cậy nhất trên Internet về trà Essiac có thể 
tìm thấy tại www.healthfreedom.info/Cancer Essiac.htm. Tôi 
khuyên bạn vào phần Những cầu hỏi thường gặp. Có lẽ cuốn 
sách hay nhất viết về chủ đề này là The Essiac Book (Sách 
Essiac) và có thể tìm thấy tại www.ReneCaisseTea.com. Nếu 
có ý định sử dụng liệu pháp điều trị này, bạn thực sự nên mua 
sách. 


Máy phát tần sổ 


Phẩn lớn mục này trích dẫn (được phép) từ trang www 
cancertutorcom của Kehr, do đó đa phần diễn giải và giả 
thuyết liên quan đến lý thuyết vi sinh của ung thư. Thuật ngữ 
“điện y" có nghĩa rất đặc thù trong điều trị ung thư thay thế. 
Tức là cường độ dòng điện ampe rất thấp hoặc sóng điện từ đi 
khắp cơ thể. Có rất nhiều loại thiết bị “điện y”. “Máy phát tần 
số" là các thiết bị điện y có thể tạo ra một số lượng lớn các 
đòng điện khác nhau trong cơ thể và có khả năng làm cho tế 
bào ung thư trổ lại thành tế bào bình thường. 


Ung thư là do sự mất cân bằng giữa hệ miễn dịch và số lượng 
các tế bào ung thư hình thành. Chúng ta đều có tế bào ung 
thư, nhưng khi hệ miễn dịch suy yếu, các tế bào ung thư có 
thể áp đảo hệ miễn dịch và người đó được cho là “bị ung thư”, 
Tuy nhiên, dù sự cân bằng giữa hệ miễn dịch và số lượng các 
tể bào ung thư hình thành có thể gây ra ung thư, nhưng sự 
mất cân bằng này không điển hình cho những gì làm cho một 
tế bào bình thường trổ thành ung thư! Nhiều nhà nghiên cứu. 
tin rằng một tế bào bình thường sẽ trở thành ung thư khi vi 
khuẩn đa hình “có thành tế bào suy giảm” thâm nhập được 
'vào trong tế bào. 


Vi khuẩn này sẽ ngăn chặn hình thành các phân tử ATP. Tế 
bào trở lại quá trình lên men để tạo ra các phân tử ATP, và khi 


đó tế bào được định nghĩa là “ung thư”. Lưu ý rằng sự tổn hại 
ADN không làm cho một tế bào trở thành ung thư, đúng hơn, 
sự tổn hại ADN là kết quả của sự tương tác giữa ADN của vi 
khuẩn với ADN của tế bào. Nghĩa là nếu bạn có thể tiêu diệt 
các vi sinh bên trong tế bào ung thư, tể bào có thể khôi phục 
lại sự chuyển hóa bình thường và trở thành tế bào bình 
thường. Thực ra, đây là cách lý tưởng để chữa ung thư bởi 
không có các tế bào ung thư chết và thực tế là chẳng có tế bào 
ung thư nào cả (vì các tể bào ung thư đã chuyển thành các tế 
bào bình thường). 


Bác sĩ Royal Raymond Rife, nhà vi sinh học đã làm nhiều 
nghiên cứu trong những năm 1930, hiểu rõ tất cả những điều 
này, Với sự hiểu biết ấy ông đã thiết kế một máy phát tần số 
(gọi là “Máy Rife") rung lắc các vi khuẩn (bên trong các tế bào 
ung thư) đến chết. Máy phát tân sổ có mặt từ những năm. 
1930, thế hệ mới của máy phát tần sổ nay đã được phát triển 
phù hợp và vượt trội hơn thiết kế ban đầu của bác sĩ Rife. 


Điều trị ung thư là một cuộc đua. Đó là cuộc đua giữa các tế 
bào ung thư phá hủy các tế bào bình thường so với việc loại bỏ 
tế bào ung thư một cách nhanh chóng để bảo vệ các tế bào 
bình thường. Loại bỏ các tế bào ung thư càng nhanh thì tỷ lệ 
sống sót càng cao. Để hiểu được tầm quan trọng của máy điện 


y, giả sử bạn đang ở chiến trường và trong một cuộc đấu súng 
với kể thù. Dù hỏa lực chính của bạn là súng máy, xe tăng, 
nhưng tôi đẳm bảo bạn sẽ rất vui lòng khi nghe tiếng gầm rú 
của máy bay đồng minh trên không. Tương tự, khi máy phát 
tần số được sử dụng phụ trợ điều trị ung thư, liệu pháp điều. 
trịung thư chính có thể ví như súng và xe tăng của bạn. 


Tiếng gầm rú của động cơ phản lực là các hoạt động thầm 
lặng của máy phát tần số. 


Thật không may, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ nhà sản xuất 
máy phát tắn số hay nhà cung cấp địch vụ nào quảng cáo sản 
phẩm của họ điều trị bệnh (kể cả ung thư), hay sử dụng thuật 
ngữ “điện y” trong tài liệu, hay trả lời các câu hồi về cách sử 
dụng thiết bị của họ để điều trị bất kỳ bệnh nào! Điều này là 
do mối lo khủng bố từ FDA và maña y tế. 


Việc các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ không được phép 
làm các công bổ y tế về thiết bị của mình (dù là chính xác và 
đẩy đủ tài liệu) là bằng chứng FDA và FTC đã đạt được mục 
đích trong việc loại bổ thông tin thực ra khỏi các sản phẩm. 
Nói cách khác, thông tin thực về sản phẩm và bản thân sản 
phẩm không được phép kết hợp trên cùng một trang web 
hoặc tài liệu tiếp thị hay thậm chí trong việc bán hàng! Theo 
tôi, điều này là hoàn toàn vô lý. Nhưng điều này là lý do bạn sẽ 


không bao giờ thấy bất kì thông tin như thể này được hiển thị 
trên trang web của nhà sản xuất hoặc trang web của nhà cung 


cấp dịch vụ. 


Khi sử dụng máy phát tắn số hợp lý thì việc điều trị ung thư là 
cực kỳ hiệu quả. 

Dù mọi bệnh nhân ung thư đều có thể hưởng lợi từ máy phát 
tần số, nhưng máy phát tần số đóng vai trò quan trọng nhất 
trong bẩy trường hợp sau: 

1, Bệnh nhân không thể tiêu hóa thức ăn 


2. Bệnh nhân không thể hấp thụ các chất đinh dưỡng từ thức 
ăn (thường do hóa trị) 


3. Bệnh nhân có ung thư phát triển quá nhanh 

4. Ung thư đã di căn khắp cơ thể 

5. Bệnh nhân có ung thư trong xương hoặc tủy xương 
6. Loại ung thư liên quan đến nhiễm trùng nặng 


7. Bệnh nhân suy kiệt đáng kể 


Đây là. những trường hợp mà chế độ ăn uống và thực phẩm bổ 
sung có thể không đủ để đối phó với ung thư. Điều máy điện y 
cung cấp cho bệnh nhân trong các trường hợp này là nguồn 
bên ngoài để loại bổ một cách an toàn các tế bào ung thư mà 
không gây ra bất kỳ sưng tấy hoặc viêm nào. Các máy phát tần. 
sổ cũng rất hữu ích cho những bệnh nhân mới được chẩn 
đoán và có thể là thiết bị cần thiết duy nhất đối với các bệnh 
nhân ung thư mới được chẩn đoán. 


Xin lưu ý do các phác đồ điện y chỉ tập trung loại bỏ nhanh 
chóng các tế bào ung thư chứ không xây dựng lại hệ miễn dịch. 
bằng dinh đưỡng, nên bệnh nhân ung thư cần sử dụng một 
phác đổ điện y kết hợp với một chế độ dinh dưỡng. Đổi với 
những bệnh nhân đã làm rất nhiều hóa trị, không chỉ nên sử 
dụng một phác đồ điện y, mà còn phải sử dụng thêm một số 
thực phẩm bổ sung. 


Cỏ một quy tắc cốt lõi khi phối hợp dùng điện y với các liệu 
pháp điều trị thay thế khác hoặc với thuốc kê đơn. Đó là 
không sử dụng điện y và liệu pháp điều trị ung thư khác hoặc 
thuốc kê đơn cùng một lúc. Cụ thể là bắt đầu 120 phút trước. 
khi làm điện y đến 60 phút sau khi hoàn tất điện y (quy tắc 
120/60), bệnh nhân không được sử dụng bất cứ điều trị ung 
thư hoặc thuốc nào khác. 


Nguyên nhân của quy tắc này là do hiện tượng điện di, trong 
đó dòng điện sẽ “mở” các tế bào tiếp xúc với nó, như vậy hầu. 
như bất cứ thứ gì trong máu đều có thể thâm nhập được vào. 
bên trong tế bào. Hiện tượng điện di về cơ bản sẽ mở cửa tế 
bào cho bất cứ cái gì đi qua. Hiện tượng điện di có thể tốt hoặc 
xẩu, tùy thuộc vào chất gì có trong máu bạn. 


Ví dụ, vì hiện tượng điện di “mở” tất cả các tế bào trong một 
khu vực của cơ thể (không chỉ các tế bào ung thư), nên không 
được sử dụng máy phát tần sổ trong vòng bổn ngày sau hóa 
trị, vì có nhiều tế bào không ung thư sẽ bị tiêu diệt. Lý do là: 
phải mất 35 giờ để hóa trị liệu làm việc với cơ thể (chừng một 
ngày rưỡi), và một ngày nữa để làm tổn hại tế bào khi hóa trị 
tác động lên cơ thể. Sau đó phải mất hai tuần để cơ thể phục 
hồi từ những tổn hại lên cấu trúc tế bào và hệ miễn dịch (thực. 
sự là cơ thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau hóa trị). 
Không nhất thiết phải chờ. đợi hai tuần, nhưng tốt nhất là bắt 
đầu liệu pháp máy phát tần sổ sau khi truyền hóa chất bốn 
ngày. Nếu bệnh nhân uống hóa chất -hàng tuần, thì nghỉ một 
hoặc hai ngày, rồi sau đó dùng máy tần sổ. Ngoài ra, đo hóa trị 
thực sự phá hủy hệ miễn dịch, nên khả năng nhiễm trùng rất 
. Việc theo dõi bệnh nhân cẩn thận là cực kỳ quan trọng để 
sớm phát hiện các dấu hiệu của nhiễm trùng. 


Hiện tượng điện di có thể là xấu, cũng có thể là tốt. Một ví dụ 
là máy điện y có tiểm năng giúp bệnh nhân ung thư cấp bị suy 
Do các tế bào ung thư “đánh cắp” chất dinh dưỡng và 
glucose từ các tế bào không ung thư (và các axit lactic tạo ra 
bởi các tế bào ung thư cũng có thể ngăn chặn các chất dinh. 
dưỡng đến được với các tế bào không ung thư), nên các tế bào. 
không ung thư thường rất, rất yếu. Máy điện y cũng có tiểm 
năng tạo ra hiện tượng điện di đảo ngược có thể mở tất cả các 
tế bào (không chỉ tế bào ung thư) trong một khu vực của cơ 
thể. Nếu cơ thể sau đó được cấp đầy chất siêu đinh dưỡng 
(như nho Brandt/Kehr với Cellect và keo bạc trộn lẫn), các tế 
bào khỏe mạnh sẽ có thể được bổ sung thêm chất siêu dinh 
đưỡng mà thông thường bị các tể bào ung thư “đánh cắp”. 
Đồng thời các tế bào ung thư cũng được bổ sung thêm Cellect, 
resveratrol, axit ellagic, lycopene, selenium, catechin, 
quercetin, axit gallic, vitamin B17, và keo bạc, tất cả đều sẽ 
tiêu điệt các vi sinh bên trong tế bào. 


Do đó, trong quá trình điều trị điện y bệnh nhân được phép 
đùng keo bạc tỉnh khiết (như MesoSilver®) và/hoặc nước ép 
nho nguyên chất. Bệnh nhân nên trộn keo bạc và nước nho 
keo với nhau. Lý do được phép dùng keo bạc và nước ép nho là 
vì chúng tốt cho tế bào không ung thư và gây bất lợi cho các vi 
sinh vật bên trong tế bào ung thư. 


'Nếu cần hỗ trợ cho việc sử dụng phác đồ máy phát tần số, tôi 
khuyên bạn nên truy cập trang web của Quỹ Nghiên cứu Ung 
thư Độc lập (Independent Cancer Research Foundation — 
www.new- cancer-treatments.org). Các thành viên hội đồng 
của ICRF có kinh nghiệm về các máy phát tấn số và sẽ là 
nguồn tham khảo giá trị nếu bạn theo đuổi hướng điều trị 
này. Họ xác thực máy tần số GB- 4000 vì hai lý do. Thứ nhất, 
nó được thiết kế đặc biệt để đáp ứng được hoặc hơn các thông 
số kỹ thuật của máy Rife gốc. Thứ hai, phác đồ chính xác từng 
bước đã được phổ biến rộng rãi để sử dụng GB-4000 điều trị 
ung thư. Để biết thêm thông tin về các máy GB-4000 và giao. 
thức, vui lòng truy cập trang web sau đây: www:cancertutor. 
com/Cancer03/Spec01_GB4000.pdf. 


Liệu pháp Gerson 


Liệu pháp Gerson là liệu pháp chuyển hóa trong đó sử dụng 
một chế độ ăn uống đặc biệt, cùng với các thực phẩm bổ sung 
và thải độc cà phê. Không nghỉ ngờ gì, đây là phương pháp cơ 
bản nhất, được nhiều người công nhận nhất, hoàn chỉnh 
nhất, và điều trị ung thư hiệu quả nhất hiện nay. Nó cũng rất 
nghiêm ngặt và đòi hồi bệnh nhân tuân theo một phác đồ rất 
khắt khe để thành công. 


Bác sĩ Max Gerson là bác sĩ tị nạn người Đức đến New York và 
rao giảng phúc âm về thực phẩm hữu cơ tỉnh khiết và nuôi 
trồng. Trước khi di cư sang Mỹ, khi là bác sỹ nội trú ở Đức, 
Gerson đã có thể chữa trị chứng đau nửa đầu của mình qua 
thay đổi chế độ ăn. Gerson thận trọng đưa vào rất nhiều 
các thức ăn chủ yếu của các sinh viên y khoa Đức trẻ (món cá 
kem, xúc xích cay, rượu, muối, và thịt mỡ). Sau này, khi khám 
chữa tư nhân, ông bắt đầu quy định chế độ ăn cho bệnh nhân 
nhức nửa đầu của mình và thành công tốt đẹp. 


Một bệnh nhân đau nửa đẩu phản hồi rằng bệnh lupus 
vulgaris (lao đa) của anh ấy cũng đã khỏi nhờ theo chế độ ăn 
uống của Gerson. 


Gerson bắt đầu sử dụng chế độ ăn uống để chữa trị cho các 
bệnh nhân lupus khác. Ông thậm chí còn bắt đầu thành công 
điều trị bệnh lao. Bác sĩ phẫu thuật phổi nổi tiếng 
Ferdinand Sauerbruch nghe nói về những thành công của 
Gerson và đã mời ông tiển hành thử nghiệm lâm sàng liệu 
pháp của ông tại khu lao Munich của Sauerbruch. 


Chế độ ăn của Gerson được áp dụng cho 450 bệnh nhân lao, 
Tại thời điểm đó, bệnh lao được coi là “nan y". Báo cáo sau khi 
thử nghiệm là 446 bệnh nhân hoàn toàn hồi phục. Đổi với 


những ai thích tỷ lệ phần trăm thì đó là tỷ lệ chữa khổi 99,1%. 
trên bệnh nhân giai đoạn cuối! 


Chế độ ăn của Gerson nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở châu. 
Âu và được nhiều nơi xem như liệu pháp điều trị tiêu chuẩn. 
đổi với các rổi loạn hệ miễn dịch, bao gồm cả bệnh lao. 


Năm 1928, Gerson nhận được điện thoại từ một người phụ nữ 
được cho biết là bị ung thư ống dẫn mật. Theo Gerson, bà nài. 
nỉ ông chữa cho bà bằng liệu pháp của ông, chấp nhận ông 
không biết gì về ung thư và không thể dự đoán trước kết quả 
điều trị. Gerson cho biết bà hoàn toàn phục hồi sau điều trị và 
cả hai người bạn của bà cũng vậy. Tất nhiên là với mọi thành 
công điều trị ung thư, sẽ xuất hiện “những lính đánh thuê" 
của ma8a y tể cổ vu khống và công kích những người điều trị 
và Gerson cũng không là ngoại lệ. 


Ông bắt đầu thử ngì lâm sàng liệu pháp của ông với nỗ 
lực làm câm họng những chỉ trích. Ông quyết định chỉ chữa. 
cho những bệnh nhân được công bổ “giai đoạn cuổi” bằng văn 
bản bởi ít nhất là hai chuyên gia để không có nghỉ ngờ về bệnh 
hoặc chẩn đoán. Vào ngày 01 tháng 4 năm 1933, chỉ sáu tuần 
trước khi ông giới thiệu kết quả nghiên cứu, Adol£ Hitler đã 
tiển hành bắt bớ người Do Thái và tống họ vào các trại tập 


trung. Gerson may mắn thoát được và rời Đức mãi mãi, để lại 
phía sau các kết quả nghiên cứu của ông. 

Là một người Đức gốc Do Thái, Gerson buộc phải cùng gia 
đình rời nước Đức năm 1933, đầu tiên là đến Vienna, tiếp đến 
'Ville đ'Avray (gần Paris) và London. Ông định cư ở New York 
năm 1936. 


Tại đây, Gerson bắt đầu áp dụng liệu pháp ăn kiêng cho các 
bệnh nhân ung thư cấp. Năm 1946, cùng với năm bệnh nhân 
đã được ông chữa khỏi, ông làm chứng trước tòa rằng đã 
khám phá ra cách chữa ung thư. Tối ngày 3 tháng 7 năm. 
1946, điểu này được thông báo rộng rãi trên radio. Chẳng 
ngạc nhiên, tuyên bổ công khai này nhận được chỉ trích từ 
những đồng nghiệp ở Hiệp hội Y khoa bang New York. 


Sau nhiều năm hành nghề y thành công, nhưng dưới sự giám 
sát kỹ lưỡng, bác sĩ Max Gerson đột ngột qua đời một cách bí 
ẩn vào ngày 8 tháng 3 năm 1959. Charlotte Gerson - con gái 
út của ông và là người sáng lập Viện Gerson nói: “Cha tôi lúc 
đó 78 tuổi rất khỏe mạnh, trước hôm đó ông thấy rất mệt. 
Người ta xét nghiệm máu và thấy lượng thạch tín cao." Khi 
hồi bà có gọi cảnh sát không, bà trả lời: “Không, chúng tôi có 
những nghỉ ngờ nhưng qua kinh nghiệm cũng biết được rằng 
công lý sẽ chẳng được thực thi”. 


Theo bác sĩ Gerson, ung thư là kết quả của hai điều: sự thiểu 
hụt và độc tính. Đơn giản là cơ thể nhận không đủ dinh dưỡng 
từ chế độ ăn hiện đại và tiếp xúc với quá nhiều hóa chất độc tố 
và kết quả là phát sinh bệnh ung thư. Gerson tin rằng ung thư 
có thể được đảo ngược nếu bệnh nhân làm sạch cơ thể khỏi 
những chất độc hại và phục hồi hệ miễn dịch với đinh dưỡng 
hợp lý. 


Với niềm tin ấy, nền tẳng cơ bản của liệu pháp Gerson là giải 
độc và trẻ hóa cơ thể, dựa trên nguyên tắc đưa tràn vào cơ thể 
nhiều vi chất dinh dưỡng không-muổi, không-béo, hữu cơ, 
thức ăn chay, kể cả 13 trái cây ép và nước ép rau quả hằng 
ngày. Điều trị này sử dụng phương pháp tiếp cận “toàn cơ thể”, 
không như các liệu pháp điều trị chính thống độc hại, vì 
Gerson không tin điều trị chỉ ở vùng khu trú tập trung các tế 
bào ung thư là một ý tưởng tốt. 


Enzyme tuyến tụy là cực kỳ quan trọng đối với pháp 
Gerson. Lý do là: Trước khi cơ thể có thể bị thoái hóa thành 
ung thư, các hệ thống phòng thủ của cơ thể phải bị trì trệ và 
mất cân bằng. 


Nếu tuyến tụy của bạn đang hoạt động tốt và nếu có enzyme 
tuyến tụy đầy đủ, bệnh ung thư không thể phát triển. Như tôi 


đã để cập trong chương về dinh dưỡng, enzyme tuyến tụy (cụ 
thể là trypsin và chymotrypsin) phân hủy lớp phủ protein bảo 
vệ, lớp phủ này bao bọc các mô ác tính làm cho hệ miễn dịch 
tự nhiên của cơ thể không thể nhận ra các tế bào ung thư là 
ngoại lai. Vì vậy, trong một cơ thể ung thư, các enzyme tuyến. 
tụy cần phải được bổ sung. 


Tương quan với sự trung thành với các enzyme tuyến tụy, liệu. 
pháp Gerson cũng gắn chặt với tiên đề rằng protein dư thừa 
trong chế độ ăn uống là chất gây ung thư. Là một cựu vận 
động viên thể hình, tôi đã từng làm theo lời khuyên của bác sĩ 
và chuyên gia dinh dưỡng và tiêu thụ lượng lớn protein động 
vật hẳng ngày. Ví dụ, tôi thường có tám bữa ăn nhỏ gồm ít 
nhất 30 gam protein, bao gồm chủ yếu thịt gà, cá và trứng. Tôi 
lầm tưởng rằng thịt, cá, trứng, và các sản phẩm sữa có protein 
toàn điện (có chứa tám axit amin thiết yếu không được sản. 
xuất trong cơ thể), còn tất cả protein thực vật là protein 
không toàn điện. 


Tuy nhiên, nghiên cứu tại Viện Karolinska ở Thụy Điển và 
Viện Max Plank ở Đức đã chỉ ra rằng hầu hết các loại rau, trái 
cây, hạt, củ và ngũ cốc là nguồn tuyệt vời cung cấp protein 
toàn diện. Trong thực tế, các protein đó đễ dàng tiêu hóa hơn 
so với thịt, và không độc hại. Trong khi đó, các nhà 


nghiên cứu Karolinska cũng phát hiện khi thịt được nấu đến. 
100 độ C (bất kể luộc, nướng, chiên, hoặc bỏ lò) thì protein 
trong thịt thay đổi thành độc tố, các amid gây ung thư. 
Nghiên cứu thực hiện tại Đại học California ở Irvine cho thấy 
trễ em ăn ba bánh mì xúc xích một tuần thì nguy cơ phát triển 
ung thư bạch cẩu và u não tăng 10 đến 12 lần. Trong một 
nghiên cứu lớn tiến hành ở Trung Quốc do Tiến sĩ T. Colin 
Campbell tiến hành, cho thấy các nhóm người chủ yếu ăn. 
protein động vật hầu hết mắc bệnh tim và ung thư. 


Một trong những lý do cần tránh dư thừa protein là cơ thể tích 
trữ được rất ít protein. Thận và gan phải chịu trách nhiệm loại 
bổ protein; do đó, càng ăn nhiều protein, thận và gan càng 
phải làm việc nặng hơn để bài tiết. Gerson cũng rất quan tâm. 
đến điều trị gan, vì ông tin rằng gan thực sự là cơ quan quan 
trọng nhất trong cơ thể do nó là hệ thổng lọc để thải độc. Thực 
tế, ông đã thấy mối tương quan giữa sự suy thoái của gan với 
sự tăng trưởng và tiển triển của ung thư! 


Do mổi quan tâm đổi với các vấn để về gan, ông phản đổi nhịn 
ăn và thay vào đó, chế độ của ông đòi hỏi uống nước ép trái 
cây tươi mỗi giờ thức đậy trong ngày. Bằng cách uống nước ép 
trái cây, bệnh nhân nhận được rất nhiều chất đỉnh dưỡng, 
khoáng chất, enzyme và vitamin và chúng bắt đấu tuôn ra 


thận. Các chất đinh dưỡng đi vào mộ, vào tế bào, đẩy chất độc 
ra ngoài, và tất cả những chất độc đó được giải phóng vào 
đòng máu. Gan lọc chúng ra. Bạn phải giúp gan loại bỏ chúng, 
và chỉ có một cách để làm điều này - mở các ống dẫn mật. 
Gerson hoàn tất nhiệm vụ này bằng phương pháp thải độc cà 
phê bị giễu cợt và phỉ báng. 


Cho đến gần đây, tôi vẫn không biết thực tế là natri kích thích. 
khối u tăng trưởng. Ngoài ra, có một thực tế là tất cả các loại 
thực phẩm chế biến gim kali và tăng natri. Vì vậy, với sự tập 
trung của liệu pháp Gerson vào lượng kali cao và natri thấp, 
không có gì ngạc nhiên là tất cả các thực phẩm chế biển đều bị 
cấm. Với liệu pháp Gerson, hầu hết các chất béo đều bị nghiêm 
cẩm vì chúng kích thích tăng trưởng khối w- Tuy nhiên, 
Gerson biết rằng bệnh nhân ung thư cần một số lượng nhất 
định các axit béo thiết yếu. Ông quan tâm đến công trình của 
bác sĩ Johanna Budwig ở Đức cho rằng dầu hạt lanh giúp kích 
thích hệ miễn dịch và dung nạp tốt với bệnh nhân ung thư. 
Như một quy tắc chung, ngoại trừ dầu đừa, bạn không bao giờ 
nên nẩu thức ăn với đầu vì tính chất hóa học tự nhiên của 
chúng gây ra các vấn đề về sức khỏe. 


Viện Gerson được Charlotte Gerson thành lập năm 1977 


tại San Diego chỉ duy nhất dành cho mục đích hướng dẫn 
công chúng và bệnh nhân ung thư vẻ liệu pháp Gerson. Bạn có 
ngạc nhiên không khi chính phủ Mỹ không ủng hộ liệu pháp 
Gerson? Trong thực tế, nó là bất hợp pháp tại Mỹ. Đáp lại, 
Charlotte đã mở một bệnh viện ở Tijuana, Mexico. Bạn có thể 
truy cập trang web của Viện Gerson để biết thêm thông tin về 
liệu pháp Gerson (www.Gerson.org). 


Một cuốn sách tuyệt vời về liệu pháp Gerson do chính Max 
Gerson viết và mang tên A Cancer Therapy: Results of Fifty. 
Cases and the Cure of Advanced Cancer (Một liệu pháp chữa 
ung thư: Kết quả của năm mươi ca chữa ung thư cấp). Sách có 
bán trên Amazon. 


Cây gai dầu 


Một bài báo năm 1938 trên Popular Mechanic nói rằng có. 
hơn 25.000 ứng dụng của cây gai đầu... từ thực phẩm, sơn đến. 
nguyên liệu vải và vật liệu xây dựng. Thậm chí có sợi gai đầu 
trong túi trà Lipton của bạn. Bột nghiền gai đầu làm giấy sẽ 
tạo ra thứ giấy dai và vô cùng bền, không bị úa vàng theo thời 
gian. Dầu hạt gai đầu từ lâu đã được công nhận là một trong 
những chất có tác dụng và ích lợi nhất cho con người. 


Gai dầu được coi là thực phẩm hảo hạng (như tảo spirulina và 
rong tiểu câu chlorella) do giàu axit béo thiết yếu và tỷ lệ có 
một không hai về omega-3 và omega-6, đặc biệt là gamma 
linolenic axit (GLA). Dầu hạt gai dầu chứa đến 5% GLS tỉnh 
khiết, có nổng độ cao hơn nhiều so với bất kỳ thực vật nào. 
khác. Trong nhiều thiên niên kỷ, cây gai dầu đã được sử dụng 
làm các loại trà dược và thuốc bổ do các tỉnh chất chữa bệnh 
của nó. Gai đầu không chỉ làm giảm đau và giúp bệnh nhân 
ung thư ngon miệng; nó cũng được chứng minh là có các đặc 
tỉnh chữa bệnh. 


Những hóa chất trong cây gai dầu có công dụng đổi với sức 
khỏe được gọi là cannabinoid. Loại cannabinoid đáng chú ý 
nhất là Delta-9-tetrahydrocannabinol gọi tắt là THC. Trước 
khi tiếp tục, cho phép tôi giải thích sự khác "biệt giữa các thuật 
ngữ của cây gai dầu: "hemp”, “marijuana" và "cannabis”. Từ 
hemp là tiếng Anh chỉ một số loại cây cannabis, đặc biệt là các 
loại gai dầu công nghiệp được nuôi trồng để sử dụng cho công 
nghiệp như làm nhiên liệu, sợi, giấy, hạt giống, thức ăn, dầu, 
v.v.. TỪ marijuana có nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha, và chủ 
yếu được sử dụng để mô tả các loại cannabis thường được 
nuôi trồng cho mục đích y tế và giải trí (như cannabis indica 
và cannabis sativa). 


Hai cannabinoid ưu việt hơn trong cannabis - 1) THC, các 
thành phần tác động lên trí tuệ và 2) CD, thành phần chống 
tác động lên trí tuệ. Marijuana (thực ra là từ lóng để làm nó 
nghe có vẻ ghê gớm hơn) có nhiều cannabinoid tác động lên 
trí tuệ THC, và ít cannabinoid chống tác động lên trí tuệ CBD. 
Điều ngược lại là đúng cho cây gai đầu công nghiệp, trong đó 
có THC tổi thiểu và tỷ lệ CBD thì cao hơn nhiều. Tôi thích sử 
dụng các từ “hemp" hay “cannabis" cho tất cả các giống gai 
dầu tốt. Sử dụng từ “marijuana” là sự đồng tình với những ý 
định miệt thị của maña y tế muốn cấm cây kỳ diệu nà 
không phải “thuổc” kỳ diệu... mà là cây kỳ diệu. Bạn thẩy đẩy, 
marijuana là một trong những từ ranh giới, đánh dấu sự khác 
biệt giữa “người đàng hoàng" và “kể nghiện ngập", giữa “sấp” 
và “ngửa”. 


Cồn gai dầu y tể với THC đã có mặt ở hầu hết các hiệu thuốc ở 
Mỹ vào những năm 1930. Cũng khoảng thời gian đó (cuối 
năm 1930), William Randolph Hearst và Bộ phận sẳn xuất 
giấy Hearst của Kimberly Clark sở hữu hàng triệu mẫu đất 
rừng. Công ty Hearst cung cấp hầu hết các sản phẩm giấy ở Mỹ 
và cũng sở hữu hầu hết các tờ báo, đã mất hàng tỷ đô la vì 
công nghiệp gai dầu. Năm 1937, Dupont có bản quyền quy 
trình sản xuất nhựa từ đầu mỏ và than đá. Bảo cáo thường 
niên của Dupont kêu gọi các cổ đông đầu tư vào bộ phận hoá 


dầu mới. Sản phẩm tổng hợp như nhựa, nylon, tơ nhân tạo 
bây giờ có thể được làm từ đầu mỏ. Công nghiệp hóa cây gai 
đầu tự nhiên có thể hủy hoại trên 80% hoạt động kinh doanh 
của Dupont. 


Andrew Mellon đã trở thành Bộ trưởng Tài chính của Tổng 
thống Hoover, và là nhà đầu tư chính của Dupont. Ông bổ 
nhiệm cháu rể tương lai (Harry J. Anslinger ) đứng đầu Cục 
ma tuý và các loại thuốc nguy hiểm Liên bang. Các cuộc họp 
bí mật đã được tổ chức bởi các ông trùm tài chính này. Cây gai 
đầu bị cho là “nguy hiểm" và là mối đe dọa cho các doanh 
nghiệp tỷ đô la của họ. Để các triểu đại của họ được trường 
tồn, cây gai đầu phải bị loại bỏ. Họ lấy từ lóng Mexico tối nghĩa 
(marijuana - cẩn sa) và nhồi vào trong ý thức của Mỹ. Một 
chiến dịch truyền thông chớp nhoáng của “báo chí lá cải” đã 
nổ ra vào những năm 1920 và 1930; Báo Hearst chạy những 
câu chuyện nhấn mạnh nổi kinh hoàng của “marijuana". 
Người đọc được dẫn dắt để tin rằng nó phải chịu trách nhiệm 
về những tai nạn xe cộ, đạo đức đổi bại và vô số các hành vi 
bạo lực, mất trí vô phương cứu chữa và những vụ giết người 
đã man. Những bộ phim như &eefer Madness (Cơn điên cần 
sa) và Marihuana: The Devils Weed (Cân sa: Thảo được của 
quỷ) được tuyên truyền và thiết kế dưới bàn tay của những 


nhà công nghiệp này nhằm tạo ra một kể thù. Mục đích của họ 
là để thu hút được sự ủng hộ của công chúng để thông qua 
đạo luật chống marijuana (cần sa). 


Vào những năm 1930, người dân rất ngây thơ, thậm chí đến. 
mức vô tri. Quần chúng như bẩy cừu chờ để được một số. 
người có quyền lực dẫn dắt. Họ không thách thức nhà cẩm 
quyển. Giống như hiệu ứng bẩy đàn ngày nay, nếu tin tức 
được in ra hoặc phát trên các đài phát thanh, họ tin đó phải là 
thực. Vì vậy, mặc dù thực tế là các chiến dịch tẩy não dựa 
hoàn toàn vào nói đối, nhưng hemp (gai dầu) bị đặt ngoài 
vòng pháp luật từ những năm cuối thập niên 1930. Cây gai 
dầu quá đáng sợ cho các ngành công nghiệp giấy và dầu mỏ. 
Hơn nữa, Big Pharma không thích ứng dụng được liệu không 
độc hại và không tốn kém! Cây gai đầu có số lượng lớn và giả 
rẻ, tệ hơn nữa cho maña y tế là nó thậm chí không gây ra tác 
dụng phụ. 


Bằng chứng y học về hiệu quả của THC trong điều trị ung thư 
và giảm đau là quá lớn. Chúng ta đã biết điều này từ năm 
1974 khi khảo nghiệm đầu tiên để chứng minh những tác 
động chống khối u được thực hiện tại trường Đại học Y 


Virginia theo chỉ thị của chính phủ Mỹ và Viện Y tế Quốc gia 
(NIH), Mục đích của nghiên cứu này là để chứng minh rằng 


marijuana gây tổn hại cho hệ miễn dịch và gây ra ung thư. 
Tuy nhiên, ngược lại, nghiên cứu cho thấy THC làm chậm sự 
tăng trưởng của ba loại ung thư ở chuột (ung thư phổi, vú và 
ung thư bạch cầu do vi-rút). RẤT TIẾC! Chúng ta không thể 
đưa thông tin này ra công chúng. Vì vậy, DEA nhanh chóng 
chấm dứt nghiên cứu Virginia và tất cả các nghiên cứu sâu. 
hơn về tác dụng chống ung thư của cây gai đầu, mặc dù 
nghiên cứu đã chứng minh rằng THC chữa ung thưt! 


Năm 2000, các nhà nghiên cứu ở Madrid biết rằng THC trong 
cây gai dầu ức chế sự lan truyền của ung thư não thông qua 
chọn lọc tạo ra quá trình chết tự nhiên ở các tế bào u não mà 
không ảnh hưởng tiêu cực đến các tế bào khỏe mạnh xung 
quanh. Họ đã có thể phá hủy những khối u não nan y ở chuột 
bằng cách tiêm THC. Nhưng thật đáng buồn, hầu hết người 
Mỹ không biết gì về khám phá Madrid, vì hầu như không tờ 
báo lớn nào của Mỹ đăng tải câu chuyện này. 


Một nghiên cứu của Trường Y Harvard năm 2007 cho thấy 
THC trong cây gai dầu giảm kích thước khối u ung thư phổi 
50% và làm giảm đáng kể khả năng di căn ung thư. Tiến sĩ 
Anju Preet, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm y học, nói: 
“Ưu điểm của nghiên cứu này là chúng ta đang cho thấy một 


chất bị lên án, nếu được sử dụng khôn khéo, có thể đưa lại một. 
cách mới để điều trị ung thư phổi”. 


Các nhà nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng THC điểu trị 
hiệu quả bệnh Hodgkin và bệnh ác tính trên đa. Một nghiên 
cứu gần đây ở Thái Lan đã chứng minh xẳng THC cũng có thể 
chống được ung thư ống mật, đó là bệnh hiếm gặp và rất nguy 
hiểm. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cannabinoid (và 
endocannabinoid) ức chế sự gia tăng của các loại ung thư 
khác nhau. 


Rick Simpson điều trị thành công ung thư giai đoạn cuối của 
ông bằng dầu hạt gai đầu, và kể từ đó ông đi đầu trong việc 
thúc đẩy dầu hạt gai dấu trở nên hữu dụng cho điều trị ung 
thư. Trớ trêu thay, vào ngày 25 tháng 11 năm 2009, một ngày 
trước khi được trao danh hiệu Chiến sĩ đấu tranh vì tự do năm 
2009 tại Cannabis Cup Amsterdam, Simpson nhận được tin 
ông lại bị Cảnh sát vũ trang Canada khám xét. Simpson bị 
ngược đãi nặng nề vì lập trường của ông về marajuana và 
những nỗ lực giúp đỡ người dân chữa bệnh ung thư bằng dầu 
hạt gai đầu. 


Các bạn, tôi chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong ma trận! 
hầu như mọi chất tự nhiên Chúa đã tạo ra (như cây gai đầu, 


hạt mơ và ánh sáng mặt trời) thì bị coi là “nguy hiểm”, còn các 
loại thuốc độc hại được Big Pharma nhồi nhét lại được coi là 
an toàn! Các bác sĩ công người bằng ( chất độc là hợp pháp, 
nhưng bạn có thể đi tù vì cố gắng bảo vệ bản thân hoặc người 
thân bị ung thư bằng dầu của một vườn cổ đơn giản hoặc 
bằng hạt giống của một loại trái cây đơn giản. 


Hai loại ma túy hợp pháp ở đất nước này (rượu và thuốc lá) là 
thủ phạm giết người nổi tiếng. Hằng năm ở Mỹ, thuốc lá gây ra 
435.000 ca tử vong và rượu gây ra 85.000 ca tử vong. Cũng 
nghiên cứu này chỉ ra không có ca tử vong nào do sử dụng 
marijuana. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ tiếp tục “cuộc chiến 
chống ma túy" và chỉ đi đến thất bại như “cuộc chiến chống 
ung thư” gian lận và “cuộc chiến chống khủng bổ” giả vờ. Bất 
cứ lúc nào chính phủ tham nhũng tuyên bổ một “cuộc chiến” 
về bất cứ điều gì, vẩn đề chỉ tồi tệ hơn. Ai đang đùa ai? 


Ngày 29 tháng 3 năm 2001, San Antonio Current in cầu 
chuyện của Raymond Cushing kể chỉ tiết chính phủ và các 
phương tiện truyền thông ỉm đi tin tức về những lợi ích của 
marijuana trong việc chống ung thư. Cushing lưu ý trong bài 
viết rằng thật khó tin những kiến thức về marijuana có thể 
được sử dụng để chống ung thư lại bị ngăn chặn trong gần 30 
năm và ông khéo léo kết luận bài viết bằng câu nói: “Hàng 


triệu người đã chết một cách đau đớn và trong nhiều trường 
hợp, gia đình phải đốc hết tiền tiết kiệm vào thuốc đắt đỏ, 
hiểm và độc hại. Bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận 
ra rằng trong khi marijuana chưa bao giờ giết chết bất cứ ai, 
việc cẩm marijuana đã giết chết hàng triệu người”. 


Tính khoa học của việc sử dụng cây gai dầu làm thuốc chữa. 
bệnh là rất cao. Nó phải được sản xuất và phân phối đến mỗi 
và mọi bệnh nhân ung thư cẩn nó. Nhưng thực tế là chúng ta. 
đang sống trong một thể giới tham lam được điều hành dưới 
tay mafia y tế, những kẻ thà kiểm tiền trong khi các bệnh 
nhân ung thư chết thẳm khốc, hơn là cho họ tiếp cận với liệu. 
pháp điều trị tự nhiên hiệu quả và không độc hại như cây gai 
đầu. 


Liệu pháp tăng thân nhiệt 


Liệu pháp tăng thân nhiệt là liệu pháp gây sốt nhân tạo. 
Hippocrates đã nhấn mạnh: “Bệnh không thể chữa khỏi bằng 
nhiệt là bệnh vô phương cứu chữa”. Năm 1893, bác sĩ William. 
B. Coley quan sát sự thuyên giảm ung thư trên mười bệnh 
nhân mà ông tiêm độc tố vi khuẩn (gọi là độc tổ Coley) trực 
tiếp vào khối u của họ và tạo sốt cao. Tên hiện đại của các 
tổ Coley là Mixed Bacterial Vacccine (MBV). Trong một nghiên. 


cứu của Đức, những bệnh nhân bị u lympho ác tính Hodgkin 
cấp được tiêm MBV có mức độ thuyên giảm là 93%, so với 
29% dùng hóa trị (bác sĩ Ralph W. Moss, The Cancer Indus- 
try, trang 160). Năm 1927, Julius Wagner-Jauregg nhận Giải 
thưởng Nobel Y học cho công trình liên quan đến điều trị ứng. 
dụng liệu pháp tăng thân nhiệt. 


Sốt từ lâu đã là triệu chứng bị hiểu lầm và điều trị sai1°. Hầu. 
hết các bác sĩ chính thổng cổ gắng chồng lại và ngăn chặn sốt, 
vì vậy mà cần dùng Advil và Tylenol. Tuy nhiên, thực tế sốt là 
triệu chứng có ích, thúc đẩy sức khỏe, được cơ thể tạo ra trong. 
nỗ lực tự chống nhiễm trùng, các tình trạng bệnh tật và phục 
hồi sức khỏe. Bạn thấy đấy, sốt tăng tốc độ trao đổi chất, ức 
chế sự gia tăng thâm nhập của vi rút hoặc vi khuẩn và tăng 
tốc quá trình lành bệnh. 


Š Hiện nay y học chính thổng đã công nhận sốt là một hiện 
tượng có ích, có giá trị cảnh báo đối với sức khỏe con người. 


Liệu pháp tăng thân nhiệt là quy trình điều trị làm tăng nhiệt 
độ khối u ung thư ít nhất là 82,2 độ C trong một giờ. Điều này 
dựa trên một thực tế khoa học đơn giản và dễ kiểm chứng là 
nhiệt độ 82,2 độ C giết chết tế bào ung thư nhưng không giết 
các tế bào mô bình thường của con người. Trong các mô bình 


thường, khi gia nhiệt mạch máu mở ra, tẳn nhiệt và làm mát 
môi trường quanh tế bào. Không giống như các tế bào khỏe 
mạnh, khối u bị đóng gói chặt trong nhóm các tể bào và lưu. 
thông bị hạn chế, chậm chạp. Khi khối u bị gia nhiệt, các chất 
đỉnh đưỡng thiết yếu và ô-xy bị tách ra khỏi các tế bào khối u. 
Điều này dẫn đến sự sụp đổ hệ mạch máu của khối u và phá 
hủy các tế bào ung thư. 


Tất cả những gì chúng ta cần làm là bằng cách nào đó nâng 
nhiệt độ của cơ thể lên và tạo ra môi trường âm tính có chọn 
lựa để các tế bào ung thư nổi loạn có thể bị quét sạch bởi hệ 
miễn dịch. Năng lượng vi sóng rất hiệu quả trong việc làm 
nóng các khối u ung thư, vì các khổi u thường chứa nhiều 
nước. Năm 1990, Tiến sĩ Alan J. enn (một chuyên gia điện tại 
Viện Công nghệ Massachusetts) đã phát triển một giả thuyết 
về gia nhiệt sâu các khối u bằng vi sóng thích ứng. Những vi 
sóng này điều chỉnh các thuộc tính của mô bệnh nhân để tập 
trung năng lượng vỉ sóng tại khối u. 


Có một số phương pháp khác được sử dụng để kích thích tăng 
thân nhiệt, chẳng hạn như tắm hơi hoặc ngâm toàn thân 
trong nước nóng. Cá nhân tôi thích tắm hơi, vì da là cơ quan 
bài tiết lớn nhất và đôi khi còn được gọi là “quả thận thứ ba”. 
Thông thường, da loại bổ 30% chất thải độc hại của cơ thể 


bằng cách đổ mồ hôi. Tuy nhiên, do thiểu hoạt động thể chất 
và cuộc sống quá ít vận động, da của hầu hết mọi người ngày 
nay đã biển chất không bài tiết được nữa (vì hầu hết mọi 
người không bao giờ đổ mồ hôi). Để sức khỏe phục hồi, điều 
tối quan trọng là các hoạt động bài tiết của da được hồi sinh. 
Tắm hơi thường xuyên sẽ giúp phục hồi và tái sinh hoạt động. 
làm sạch của da. Liệu pháp tăng thân nhiệt kết hợp với xạ trị 
liểu thấp là liệu pháp điều trị rất hiệu quả đối với nhiều loại 
ung thư, có ít tác dụng phụ và cơ thể có khả năng phục hồi từ 
các bức xạ liều thấp. 


Bác sĩ A. Lwoff, nhà vi khuẩn học người Pháp nổi tiếng, đã 
chứng minh qua các thí nghiệm khoa học lặp đi lặp lại rằng 
sốt thực sự là một “liều thuốc tuyệt vời" và nó có thể giúp 
chữa nhiều bệnh “nan y". Bác sĩ chuyên khoa ung thư nổi 
tiếng Josef Issels nói: “Gây sốt nhân tạo có tiểm năng rất lớn. 
trong điều trị nhiều bệnh, kể cả ung thư." Hãy nhớ rằng bình 
luận này là của một trong những chuyên gia ung thư hàng 
đầu thế giới! 


Liệu pháp tăng thân nhiệt mang đến cho ung thư “ba xui xẻo” 
bởi: 


1. Loại bổ tích lũy các hóa chất độc hại gây ung thư 


2. Cải thiện lưu thông theo đó các mô được nuôi đưỡng với cả 
ô-xy và rửa sạch các chất thải axit 


3. Làm suy yếu hay thậm chỉ giết chết các tế bào ung thư kém. 
chịu nhiệt hơn so với các tế bào khỏe mạnh. 


Tháng 5 năm 2009, Tập đoàn Y tể BSD (có trụ sở tại Salt Lake 
City) đạt được danh hiệu Thiết bị nhân đạo cho hệ thống tăng 
nhiệt BSD-2000 của công ty, sử dụng kết hợp với xạ trị để điều 
trị một số bệnh nhân ung thư biểu bì cổ tử cung. Nhưng nếu 
cổ gắng để được điều trị tăng thân nhiệt tại một bệnh viện ở 
Mỹ, bạn sẽ phải thất vọng. Nếu muốn có cơ hội hợp lý để bổ 
sung liệu pháp tăng thân nhiệt vào chương trình điều trị ung 
thư của mình, bạn vẫn phải đến Đức, Trung Quốc hay một số 
nước khác, nơi người ta chào đón sự đổi mới. 


Xin lưu ý rằng do liệu pháp tăng thân nhiệt chỉ tập trung vào 
tiêu điệt các tế bào ung thư trong các khối u và không xây 
dựng lại hệ miễn dịch với chất dinh dưỡng, nên bệnh nhân 
ung thư cần luôn sử dụng tăng thân nhiệt kết hợp với phác đồ 
dựa vào dinh dưỡng. Hơn 2.000 năm trước, bác sĩ Hy Lạp nổi 
tiếng Parmenides đã tuyên bổ: “Hãy cho tôi một cơ hội để tạo 
ra cơn sốt, và tôi sẽ chữa lành mọi bệnh tật". 


Truyềnvitamin C 


Vitamin C rất cần thiết cho sự hình thành collagen (chất tạo 
keo), "xi măng” protein giữ các tế bào của chúng ta lại với 
nhau. Hãy hình dung các tế bào giống như những viên gạch 
trên bức tường. Sức mạnh của bức tường gạch không thực sự 
nằm ở những viên gạch mà là ở xi măng giữa những viên 
gạch. Collagen là xi măng gắn các tế bào lại với nhau. Nếu 
collagen nhiều và khỏe, các tế bào của bạn gắn với nhau chắc 
chắn. Nếu các tế bào đính chặt vào nhau, khổi u sẽ khó mà lan 
truyền qua chúng. Collagen khỏe mạnh có thể chặn được sự 
lan truyền ung thư. 


Tế bào ung thư tiết ra một loại enzyme gọi là “hyaluronidase”, 
giúp chúng ăn mòn collagen và chạy vào phần còn lại của cơ 
thể. Điểu này được mô tả rất chỉ tiết trong cuốn 
Hyaluronidase and Cancer (Hyaluronidase và Ung thư) của 
bác sĩ Ewan Cameron. Để ngăn chặn các enzyme 
hyaluronidase làm tan collagen, bác sĩ Matthias Rath chủ 
trương gia tăng tiêu thụ các axit amin L-Lysine, L- Proline và 
EGCG cùng với vitamin C. Các thí nghiệm đã chứng mỉnh hiệu. 
quả ngăn chặn các enzyme hyaluronidase khi kết hợp bốn 
chất này. 


Vitamin C cần thiết cho hệ miễn dịch tạo ra và huy động các 
bạch cầu chống lại ung thư. Việc tối đa hóa chức năng miễn 
dịch là vô cùng quan trọng" nếu chúng ta muốn cơ thể chống 


trị và xạ trị phá hủy hệ miễn. \ địch. Trong khi Vitamin C tiêu 
diệt tế bào ung thư mà không đụng đến những tế bào bình. 
thường. Nghĩa là vitamin C không chỉ tăng cường hệ miễn 
dịch, mà còn ưu tiên tiêu diệt các tế bào ung thư. 


'Ngoài ra, vitamin C giúp vận chuyển ô-xy và là chất chổng ô- 
xy hóa rất mạnh. Theo bác sĩ David Gregg: “Về cơ bẳn, vitamin. 
C được vận chuyển đến phổi theo máu, ở đó nó bị ô-xy hóa. 
Sau đó, nó được vận chuyển đến các tế bào, tại đó nó khuếch 
tán tới các ty lạp thể và giải phóng tiểm năng ô-xy hóa, cấp 
nguồn lực cho chuỗi hô hấp, và chu kỳ lặp lại”. 


Bác sĩ Gregg đưa ra lý thuyết rằng tác động chính của liều lớn 
vitamin € là chuyển ô-xy trong máu, thay thể cho 
hemoglobin không thể cung cấp ô-xy cho các tế bào ung thư. 
Ông đề xuất kết hợp vitamin C và vitamin E, vì vitamin C vận 
chuyển ô-xy trong bào tương và vitamin E vận chuyển ô-xy đi 
qua thành tế bào, 


Lý thuyết của bác sĩ K.N. Prasad là các tế bào bình thường chỉ 
cần một phút để kiểm soát chính xác số lượng chất chống ô- 
xy hóa để hoạt động. Chúng từ chối mọi dư thừa. Một trong số 
các khuyết tật là các tế bào ác tỉnh đã mất đi khả năng điều. 
tiết sự hấp thụ các chất chống ô-xy hóa như vitamin C và E. 
Chất chống ô-xy hóa do đó có thể tích tụ trong các mô ung thư 
ở mức độ có thể dẫn đến sự sụp đổ và chết của các tể bào ác 
tính. 


Các bác sĩ A. Goth và I. Littmann trong một bài báo nhan để 
Ascorbic Acid Content in Human Cancer Tissue (Axìt Ascorbic. 
chứa trong mô ung thư người) mô tả ung thư thường bắt đầu. 
như thế nào ở các cơ quan có mức axit ascorbic (vitamin C) 
dưới 4,5 mg% và hiếm khi phát triển trong các cơ quan có 
mức cao hơn ra sao. Bạn có thấy mối liên hệ không? Bạn còn 
nhớ hydrogen peroxide được đổ vào vết thương để diệt vi 
trùng như thế nào không? Nghiên cứu công bố tháng 9 năm 
2005 của bác sĩ Mark Levine chỉ ra rằng truyền tĩnh mạch 
vitamin C liều cao có thể tăng mức hydrogen peroxide (HạO2) 
trong các tế bào ung thư và tiệt trừ các tế bào ung thư. 


Nhận thức được vitamin C hữu ích trong điểu trị ung thư 
chính là công trình tiên phong của bác sĩ Linus Pauling. Năm 
1976, ông và bác sĩ phẫu thuật người Scotland, Ewan 


Cameron, cho biết bệnh nhân được điều trị vitamin C liều cao 
có thể sống lâu hơn ba đến bổn lần so với bệnh nhân tương tự 
mà không được bổ sung vitamin C. Nghiên cứu được tiến 
hành trong những năm đầu thập kỷ 1970 tại Bệnh viện Vale 
of Leven ở Loch Lomonside, Scotland. Bác sĩ Cameron đã điều 
trị 100 bệnh nhân ung thư cấp với 10.000 miligam vitamin C 
mỗi ngày. 


Sự tiến bộ của những bệnh nhân này sau đó đã được so sánh 
với 1000 bệnh nhân (của các bác sĩ khác) không được bổ sung 
vitamin C. Những phát hiện này được công bố vào năm 1976 
trên Proceedings of the National Academy of Sciences, Pauling. 
là đồng tác giả. Báo cáo năm 1976 nhấn mạnh tất cả các bệnh 
nhân này trước đó đã điều trị chính thống (Big 3). Các bệnh 
nhân dùng vitamin C được ghi nhận là có thời gian sống 
trung bình 200 ngày đài hơn so với các bệnh nhân khác và với 
chất lượng cuộc sống được cải thiện. Thí nghiệm của họ đã 
chứng minh một cách thuyết phục rằng vitamin C là liệu 
pháp điều trị tốt hơn cho bệnh nhân giai đoạn cuối so với hóa 
trị. 


Công nghiệp ung thư rất tức giận với Pauling và Cameron. 
Tuyệt đối không thể để hai "lang băm” và liệu pháp vitamin 
của họ xen vào phương pháp hóa trị đang để ra tiền! Có quá 


nhiều nguy cơ cho Công nghiệp ung thư. Cổ đông cẩn lợi 
nhuận khủng! Hội đồng quản trị cần lương bảy con số và trợ 
cấp! Con cái họ cần học ở các trường danh tiểng! Thế là, theo 
thủ tục hoạt động quy chuẩn, một chiến dịch “bôi nhọ" nhằm. 
làm mất uy tín bác sĩ Pauling được triển khai. Sự thật về 
những gì Cameron và Pauling khám phá ra phải bị nghiền nát. 
Nhưng họ đã gặp phải một vấn để lớn: Kết quả của những xét 
nghiệm này đã được công bố trong sách của Cameron và 
Pauling, Cancer and Vitamin C (Ung thư và Vitamin C). 


Vậy là công nghiệp ung thư và bè lũ nhanh chóng vào cuộc. 
Họ tiến hành ba nghiên cứu ma với những kết quả "đã định 
trước" và tất cả đếu ngược lại với những phát hiện của 
Cameron và Pauling. 


Dưới đây là bí mật đê tiện của họ: trong cả ba nghiên cứu, họ 
đều không dựa trên phác đồ điều trị, và thực hiện một số thủ 
thuật thống kê sai lệch. 


Có gì ngạc nhiên không khi cuối cùng công nghiệp ung thư 
lớn tiếng tuyên bố Cameron và Pauling là lang băm và nghiên 
cứu của họ không đáng tin cậy? Tuy nhiên, có bổn nghiên cứu 
hoàn toàn độc lập sử dụng cùng phác đồ điều trị và thu được 
kết quả tương tự như Pauling và Cameron. Ba nghiên cứu ma 


đã không sử dụng cùng phác đồ điều trị đó và không nhận 
được kết quả tương tự. 


Theo Webster Kehr: “Những nghiên cứu của Bệnh viện Mayo. 
được thực hiện chủ yếu để làm mất uy tín công trình của 
người hai lần đoạt giải Nobel - Linus Pauling. Linus Pauling 
đã làm mọi người tin rằng có “bằng chứng khoa học” cho. 
Vitamin C và ông bị buộc phải đừng lại. Chính phủ tham 
nhũng của chúng ta không thể chấp nhận bất cứ bằng chứng 
khoa học nào của liệu pháp điều trị ung thư thay thể. Thế 
nhưng do đã có bằng chứng khoa học cho Vitamin C và họ 
không thể bịt miệng người hai lần đoạt giải Nobel, nên phải có 
các nghiên cứu ma để chuyển hướng sự chú ý của người dân 
khổi các nghiên cứu giá trị. Sau khi nghiên cứu ma hoàn 
thành, các phương tiện truyền thông liền tiến hành đàn áp sự 
thật và ngay lập tức lên danh sách đen các nghiên cứu có giá 
trị" 


Bác sĩ Abram Hoffer là người đi đầu trong trào lưu y tể thay 
thể sử dụng các liệu pháp điều trị bằng đỉnh dưỡng. Trong 
quá trình làm thực tế hơn 40 năm, ông đã điều trị 
bệnh nhân chủ yếu bị ung thư và tâm thần phân li 
tác giả nhiều bài báo và sách. Ông cộng tác với bác sĩ Linus 


Pauling và tập trung vào sử dụng vitamin C (cùng với các chất 
đỉnh đưỡng khác) để điều trị ung thư. 


Bạn nên dùng bao nhiêu vitamin C? Các nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng để bơm đủ lượng vitamin C vào các tế bào ung thư, 
truyền tĩnh mạch vitamin C là phác đồ tốt nhất. Tất nhiên, 
bạn sẽ cần có sự giám sát của bác sĩ - bạn không nên cố tự 
truyền vitamin C cho mình! Điều quan trọng là phải phù hợp 
với những lượng vitamin C lớn. Nó cần phải được thực hiện 
nhiều lần mỗi ngày. 


Liệu pháp tiểm lực Insulin (IPT) 


Dù tôi phẩn đổi hóa trị “liều cao” chính thống, nhưng phác đồ 
IPT lại liên quan đến hóa trị, dẫu ở liều rất thấp. Theo thời 
gian, liều lượng hóa trị chính thống làm tổn hại đến sổ huyết 
cầu, hệ miễn dịch, và cơ quan chức năng của bệnh nhân đến 
mức chúng ngăn cẳn liệu pháp điều trị tiếp theo và đôi khi gây 
tổn thương cơ quan dẫn đến tử vong bệnh nhân. Tuy nhiên, 
1PT loại bổ sự phân vân phải quyết giữa "cái ít tệ hại hơn trong 
hai cái tệ hại" mà các bệnh nhân ung thư gặp phải khi họ được 
chẩn đoán ung thư. 


Bằng cách nhắm tới hóa trị liệu liều thấp (ít hơn 1/10 liều hóa 
trị điển hình) các tế bào ung thư, IPT tăng cường độc tính cho 


ung thư trong khi giảm độc tính cho bệnh nhân. Đó là liệu 
pháp điều trị ung thư cực kỳ an toàn, hiệu quả, ít tốn kém và 
đã thành công trong hơn 60 năm. 


Bạn đọc sẽ nhận ra insulin là hormone được sử dụng để điều. 
trị bệnh tiểu đường. Tiết ra từ tuyến tụy ở những người khỏe 
mạnh, insulin là một hormone mạnh mẽ với nhiều tác dụng 
trong cơ thể người. Tác dụng chỉnh là vận chuyển glucose 
xuyên qua màng tế bào vào trong tế bào. Insulin truyền thông 
điệp tới các tế bào bằng cách tham gia với các thụ thể insulin. 
đặc biệt nằm rải rác trên bề mặt ngoài của màng tế bào. Mỗi tế 
bào trong cơ thể người có từ 100 đến 100.000 thụ thể insulin. 
Thực ra insulin mở màng tế bào hoặc mở “cửa” tế bào, do đó 
cho phép đường và các chất khác được vận chuyển vào bên 
trong. Đó là lý do bệnh nhân tiểu đường, những người không 
thể sản xuất insulin đúng cách, không thể nhậ đường vào 
trong các tế bào; theo đó, họ bị tăng đường huyết (đường 
trong máu cao). 


Với ung thư thì thế nào? Một thực tế khoa học ai cũng rõ là các 
tế bào ung thư thèm ăn gìucose vô độ. Hãy nhớ là ung thư 
thích đường! Ngoài ra, cẩn nhớ rằng các tế bào ung thư là kị 
khí. Vì vậy, chúng sẵn xuất năng lượng qua quá trình lên men 
glucose, đó là cách sản xuất năng lượng cực kỳ không 


quả, và cũng là một trong những lý do mà các bệnh nhân ung 
thư bị mất rất nhiều trọng lượng. Các tế bào ung thư của họ 
đời hỏi quá nhiều glucose, chúng lấy đi glucose từ các tế bào. 
bình thường của cơ thể, theo đó làm cho bệnh nhân ung thư 
bị bổ đói. 


Với IPT, insulin hoạt động như một “potentiator”, lừa các tế 
bào ung thư tin là chúng sẽ được cho ăn đường (thứ giúp 
chúng lớn mạnh), vào lúc đó thực ra chúng sẽ bị hóa trị tiêu 
Vì insulin tác động như một tác nhân tăng cường và tăng 

ệu quả hóa trị, nên lượng hóa trị cẩn thiết ít hơn nhiều so 
với hóa trị truyền thống. Có nghĩa là ít tác dụng phụ hơn và 
hiệu quả điều trị cao hơn nhiều. 


Những phát hiện gần đây được công bố trong báo cáo y khoa 
về mối quan hệ thú vị giữa các tế bào ung thư và insulin là các 
tể bào ung thư thậm chí còn sản xuất và tiết ra insulin của 
chính chúng. 


Theo bác sĩ Stephen Ayre, một trong những chuyên gia về IPT: 
“Các tế bào ung thư có được năng lượng nhờ tự tiết ra insulin. 
và tự kích thích để phát triển bằng cách tự tiết ra tác nhân 
tăng trưởng dạng insulin (insulin-like growth factor - 1G), 
Đây là những cơ chế của bệnh ác tính. Insulin và IGF hoạt 
động bằng cách gắn vào các thụ thể đặc biệt ở màng tế bào, và 


các thụ thể này trên màng tế bào ung thư đông đúc hơn 16 lần 
so với ở các tế bào bình thường. Các thụ thể là cốt lõi cho liệu 
pháp IPT. Sử dụng insulin trong IPT đưa đến kết quả cuối 
cùng là liều hóa trị thấp được chuyển thẳng vào bên trong các 
tế bào ung thư, tiêu điệt chúng hiệu quả hơn và không có tác 
dụng phụ. Liệu pháp IPT thật tài tình, nó tiêu diệt các tế bào. 
ung thư bằng cách sử dụng các cơ chế rất giồng các cơ chế các 
tế bào ung thư sử dụng để giết người.” 


Đoạn trích trên rất quan trọng trong việc tìm hiểu cơ chế của 
liệu pháp IPT. IPT tiêu diệt các tế bào ung thư... và chỉ các tế 
bào ung thư. Các tế bào ung thư có cách riêng tự tiết insulin, 
cũng như có cách riêng tự tiết IGF để cung cấp cho chúng sự 
kích thích tăng trưởng không giới hạn. Và các tế bào ung thư 
có thụ thể cho insulin và IGF trên màng tế bào nhiều hơn 16 
lần. Insulin không những có thể nhập với các thụ thể riêng 
cho nó trên màng tế bào, mà insulin còn có thể nhập với 
những thụ thể cho IGF và truyền thông điệp về sự tăng trưởng 
đến tế bào. Liệu pháp này dường như không thích hợp vì thúc 
đẩy tế bào ung thư tăng trưởng, nhưng thực tế đây lại là tác 
dụng quý giá của insulin. 


Bạn luôn có thể nhận ra một người đang điều trị hóa trị, bởi 
họ thường bị rụng tóc, ốm yếu và hay buồn nôn. Đã bao giờ 


bạn tự hỏi tại sao chưa? Lý do rất đơn giản. Các tế bào nang 
tóc, các tế bào dạ đày và ruột của bệnh nhân có chung đặc 
điểm: Chúng là những tế bào phân chia nhanh chóng. Các tế 
bào ung thư cũng thế. Thuốc hóa trị liệu ưa tấn công các tế 
bào phân chia nhanh chóng, nhưng bừa bãi. Tuy nhiên, trong 
một khối u, không phải tất cả các tế bào ung thư đồng loạt 
phân chia nhanh chóng cùng một lúc. Thực tế là theo thứ tự 
lần lượt. 


Khi insulin nhập với các thụ thể IGF trên những tế bào ung 
thư đó, nó kích thích tăng trưởng ở số đông các tế bào không 
trong giai đoạn tăng trưởng này. Nó đúng là “bật công tắc” các 
tế bào và làm cho chúng năng động. Tiếp đó, hóa trị liệu được 
cung cấp sau khi tiêm insulin, thực chất là nhắm đến các tế 
bào “năng động" và nhạy cảm hơn với hóa trị liệu. Kết quả 
cuối cùng là điểu tuyệt vời cho bệnh nhân ung thư, đó là 
insulin dâng nộp nhiều tế bào nhậy cảm hơn cho hóa trị tấn 
công. 


Nó hoạt động thế nào? Về cơ bản, trong thời gian IPT, một 
lượng nhỏ insulin được cung cấp cho bệnh nhân sẽ mở các 
màng tế bào và gây ra giảm đường huyết, làm cho bệnh nhân 
chóng mặt và yếu. 


Hãy nhớ bác sĩ Ayre đã nói, các tế bào ung thư có thụ thể 
insulin và IGF nhiều hơn 16 lần so với các tế bào bình thường. 
Bằng cách gây hạ đường huyết, chúng ta có thể làm cho các tế 
bào ung thư mở các thụ thể của chúng ở tỷ lệ 16 trên 1, do đó 
cho phép chúng ta lựa chọn nhẳm đến các tể bào ung thưi 
Thường mất khoảng nửa giờ để gây hạ đường huyết. Sau đó, 
các tế bào ung thư nghĩ rằng chúng sẽ được cho ăn một chút 
đường và mở toang “của” tế bào. 


Tuy nhiên, vào thời điểm này, chúng ta lẩy đi “bẫy và tráo” 
trên tế bào ung thư, truyền tĩnh mạch liều thấp hóa trị liệu 
truyền thống. Các tế bào ung thư nuốt lẩy nuốt để hóa trị liệu, 
nghĩ đó là đường, và bị tiêu diệt với liều hóa trị thấp hơn 
nhiều so với hóa trị tiêu biểu. Trong bài báo xuất hiện trên tạp 
chí European Journal of Cancer and Clinical Oncology, bác sĩ 
Oliver Alabaster của Phòng thí nghiệm nghiên cứu ung thư 
tại Đại học George Washington cho thấy insulin có thể tăng 
hiệu quả của một tác nhân hóa trị nhất định (methotrexate) 


đến 10.000 lần và vì thế có thể tạo ra kết quả lớn hơn đáng kể 


chống lại ung thư. 


Điều gì xảy ra nếu chúng ta thêm DMSO vào IPT? Theo bác sĩ 
Ross Hauser: “Hầu hết được phẩm không vượt qua đẩy đủ 
hàng rào máu-não. Hàng rào máu-näo làm chậm sự thảm 


nhập của nhiều hợp chất vào trong não, bao gồm cả tác nhân 
hóa trị liệu. Về mặt lý thuyết, nếu có cách tăng sự vận chuyển. 
các chất vào trong hệ thần kinh trung ương và đi qua rào cản, 
hiệu quả điều trị sẽ được cải thiện rất nhiều." 


Trên trang web www.caringmedicalcom của mình, bác sĩ 
“Nhiều chất khác nhau có thể được sử dụng 
để tối ưu hóa hiệu quả tiêu diệt ung thư của hóa trị, ngoài 
insulin và đimethyl sulfoxide (DMSO)". Những gì bác sĩ 
Hauser nói là các DMSO liên kết với một số loại hóa trị, và sau. 
đó insulin mỡ màng các tế bào ung thư ra để điều trị hoá chất. 
DMSO / IPT là sự kết hợp “xui xẻo gấp đôi” uy lực của các liệu 
pháp điều trị, đặc biệt là đổi với ung thư não. 


Kết hợp DMSO với IPT không được thực hiện tại nhà, có thể. 
tìm một phòng khám IPT và thuyết phục họ kết hợp DMSO với 
IPT. Trong cuốn sách của bác sĩ Hauser, ông liệt kê các loại 
thuốc hóa trị liên kết với DMSO. Điều trị này cực kỳ hiệu 
nghiệm và không có tác dụng phụ, vì hầu như tất cả các loại 
thuốc hóa trị sẽ kết thúc bên trong các tế bào ung thư. 


IPT hầu như không có tác dụng phụ. Chắc chẳn không rụng 
tóc, không trở về nhà rùng mình trên giường vài ngày và 
không nôn ọe nặng nề. Thỉnh thoảng gặp chút buồn nôn 
trong một vài giờ sau mấy lần đầu điều trị, nhưng điều này 


cũng dễ đàng kiểm soát. IPT rất khắc nghiệt đối với các khối u, 
nhưng lại rất nhẹ nhàng cho bệnh nhân tiếp tục sống một 
cuộc sống bình thường trong khi đang điều trị. Điều trị kéo 
đài khoảng hơn một giờ đồng hồ, nên hầu hết bệnh nhân có 
thể tiếp tục làm các công việc thông thường của họ với những 
đợt điều trị hàng tuần này. Nhưng tại sao bác sĩ của bạn 
không biết về liệu pháp điều trị hiệu quả, ít tổn kém, ít gây hại 
này? Câu trả lời rất đơn giản: FDA không chấp thuận nó, ngoại 
trừ là một “quy trình thí nghiệm”. 


Tại sao bác sĩ chuyên khoa ung thư của bạn không biết về điều. 
này nếu như nó đã xuất hiện hơn 60 năm rồi? Đó không phải 
vì nó không được minh chứng bằng tài liệu cho Big Medicine 
và Big Pharma - có rất nhiều nghiên cứu đã được công bổ trên 
các tạp chí chuyên ngành. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn còn nghỉ 
ngờ, đó là theo đẩu vết đồng tiền. Hãy thử cùng nhau “làm 
toán” và tìm ra cách điều trị nào có lợi hơn - hóa trị truyền 
thống hay IPT. Vâng, vì IPT chỉ sử dụng 1/10 lượng thuốc hóa. 
trị đắt tiến, tôi đoản chủng ta đã tìm ra câu trả lời, phải vậy 
không? 


Một bệnh nhân ung thư điều trị hóa trị chỉnh thống sẽ sản 
sinh hàng trăm ngàn đô la lợi tức cho Công nghiệp ung thư. 
Điều trị đơn giản và quả như IPT sẽ cắt giảm nghiêm 


trọng lợi nhuận của họ, phải vậy không? Đáng buồn thay, như 
chúng ta thấy hết lần này đến lần khác, lợi nhuận được ưu 
tiên hơn nguyên tắc đạo đức. 

Kết quả là, IPT vẫn bị bổ qua như một liệu pháp điều trị ung 
thư thay thể hiệu quả hơn nhiều so với hóa trị chính thống. 


IPT tồn tại như một liệu pháp từ năm 1930 và đã được sử 
dụng thành công trong điều trị ung thư từ tháng giêng năm 
1946. Đầu tiền IPT được bác sĩ Sir. Donato Perez Garcia phát 
triển vào năm 1930 để điều trị các bệnh thoái hóa mạn tính. 
Nhiều năm sau, con trai ông (bác sĩ Donato Perez Garcia II) và 
cháu trai ông (bác sĩ Donato Perez Garcia III) vẫn tiếp tục sử 
dụng thành công liệu pháp này cho hàng ngàn bệnh nhân. 
Bác sĩ Donato Perez III, người đăng ký nhãn hiệu tên hiện tại 
của điều trị này, IPTLD, hiện đang điểu hành một phòng 
khám ở Tijuana, Mexico. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bác sĩ 
Perez và phòng khám của ông tại www.jptldmd.com và có thể 
liên hệ với ông qua drdonato3(iptldmd,com. 

1ifeOne 


LifeOne là sự kết hợp rất đặc biệt của các thành phần thảo 
được tự nhiên đạng lỏng ràng buộc trong dạng vi thể mỡ đặc 
biệt. Vi thể mỡ này cho phép toàn bộ lợi ích của các thành 


phần thảo dược năng động được giữ nguyên vẹn, không bị 
chia nhỗ trong đường tiêu hóa. Vi thể mỡ này cho phép các 
phần tử thảo được năng động gây hiệu ứng đẩy đủ lên hệ 
miễn dịch, khổi u ác tính và virút. Các hoạt chất trong 
LifeOne bao gồm các loại thảo được và các thành phần tự 
nhiên sau đây: 


- Chrysin ~ một flavonoid có nguồn gốc từ hoa lạc tiên (hoa 
chanh dây) có khả năng chống ô-xy hóa và làm tăng nhân tổ 
hoại tử khối u. 


~ Coriolus versicolor - một loại nấm Trung Quốc chống vi-rút 
có các hiệu ứng chống ung thư, kích thích hệ miễn dịch và ức 
chế sự xâm nhập của các tế bào ung thư. 


- Diindolymethane - một hóa thực vật tìm thấy trong họ Cải 
có tác dụng chống estrogen trên các tế bào ung thư. 


~ Resveratrol - một chất chổng ô-xy hóa có trong nho, giúp 
ngăn chặn tiểu cầu vón cục, ngăn cẩn kháng insulin, ức chế 
hoạt động bất thường của estrogen và ngăn chặn vi-rút sao. 
chép và tăng trưởng. 


- Chiết xuất Tumeric (nghệ) - chất chồng ô-xy hóa ngăn cẩn 
viêm rất tốt, ức chế kháng insulin, ức chế di căn trong cơ thể, 


và có hiệu ứng có lợi lên vi-rút HIV tái sinh. 


~ Quercetin - một flavonoid tạo ra quá trình chết tự nhiên ở 
các tế bào ung thư. 


- Chiết xuất trà xanh - chứa Epigallocatechin là tác nhân 
chính chống ung thư và chống ô-xy hóa. 


Selenium Methionine - dạng hữu cơ của selen, là chất chống 
ô-xy hóa, có tác dụng chống ung thư trong cơ thể, kích thích 
hệ miễn dịch, giúp phục hồi trị số selen thấp ở bệnh nhân ung, 
thư và AIDS. 


LifeOne cung cấp điều kiện cần thiết cho cơ thể để phục hồi 
khỏi ung thư, AIDS và các bệnh suy giảm miễn dịch khác. 
Trong tháng đầu tiên điểu trị LifeOne, thường thấy trọng 
lượng và huyết áp giảm. Việc giảm cân được giải thích bởi việc. 
cải thiện chức năng nội tiết với sụt giảm mức sản xuất 
estrogen (đảo ngược estrogen thừa phổ biến ở hầu hết mọi 
người). Với ít estrogen, độ nhạy insulin được khôi phục và cơ 
thể bắt đầu đốt cháy glucose bình thường. 


Cơ chế hoạt động của LifeOne bao hàm huy động những 
lymphô bào hủy diệt tấn công các tể bào ác tính, cũng như 
tiêu điệt nhiều vi-rút có hại, và sửa chữa hệ miễn dịch bị tổn 


thương (luôn gặp ở bệnh nhân ung thư). Nó thực hiện điều. 
này bằng cách kích thích sản xuất các lymphô bào hủy diệt và 
các lymphô bào khác làm tăng sản xuất kháng thể. LifeOne có 
hai bằng sáng chế của Mỹ là sản phẩm chữa miễn dịch. Các 
'thử nghiệm lâm sàng LifeOne ở bệnh nhân ung thư và HIV đã 
được tiến hành ở Venezuela và Mexico. 


Liểu tiêu chuẩn khuyến cáo cho LifeOne là hai muỗng canh 
(30 gam) ba lần mỗi ngày trong 25 đến 30 ngày. Sau đó giảm 
xuống một muỗng canh (15 gam) trong 11 tháng. Bệnh nhân. 
ung thư không chạy hóa trị và xạ trị có thể trải nghiệm một 
cẩm giác thư thái và tăng cường sức sống trong vòng bốn 
hoặc năm ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng LifeOne. Theo bác 
sĩ quá cổ Jim Howenstine: “LifeOne có thể chữa rất nhiều loại 
tế bào ung thư. Xét nghiệm ống nghiệm cho thấy hiệu quả 
trên cả bảy loại tế bào ung thư được xét nghiệm, bao gồm cả 
hai loại ung thư vú, kết tràng, tiền liệt tuyến, cổ tử cung, 
buồng trứng và ung thư bạch cầu tiền tủy bào cấp tính. 


Không như những liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên khác, 
LifeOne đã trải qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên 
một số đòng tế bào ung thư. Những xét nghiệm này chứng 
minh tính hiệu quả của sản phẩm đối với các dòng tế bào khác 
nhau ở những nồng độ khác nhau. Bác sĩ Valerie Beason đã 


làm xét nghiệm này khi bà công tác tại NIH và NCI. Các xét 
nghiệm cho thấy LifeOne thực sự tiêu diệt tất cả bảy dòng tế 
bào ung thư được xét nghiệm, mặc dù các loại tế bào ung thư 
rất đa dạng. Quan trọng không kém, nó cũng cho thấy không 
gây tổn hại gì cho các tế bào bình thường. 


LifeOne cũng đã được bác sĩ Joe Demers thí nghiệm trên động 
vật. Vật thí nghiệm đầu tiên của ông là hai con chồn có khối u 
thượng thận ác tính. Sau khi cả hai hoàn toàn bình phục, ông 
xét nghiệm đến chó và các động vật khác. Do sự thành công 
của mình, trong cuốn sách A Holistic Approach for the 
Treatment of Cancer (Phương pháp tiếp cận toàn. diện trong 
điều trị ung thư) ông khuyến cáo LifeOne là lựa chọn đầu tiên 
của ông để điều trị ung thư ở động vật. Kết hợp với công trình 
của bác sĩ Demers với những con vật nhỏ, bác sĩ Toots Banner 
đã thử nghiệm LifeOne trên ngựa với thành công lớn. Thí 
nghiệm trên động vật tiến hành trong nhiều năm đã chứng 
mình LifeOne là liệu pháp hiệu quả nhất và an toàn nhất cho 
động vật. 


Các thí nghiệm ngoài cơ thể cho thấy LifeOne có hiệu quả đổi 
với tất cả bảy dòng tế bào được thử nghiệm, lâm sàng cũng 
cho thấy hiệu quả như thể trong điều trị bệnh nhân ung thư 
gan, ung thư thận, u nguyên bào đệm đa dạng, xâm lấn ung 


thư tế bào tuyến carcinoma, ung thư thần kinh đệm ít nhánh, 
ung thư phổi và ung thư phổi tế bào nhỏ, cũng như bàng 
quang, kết tràng, buồng trứng, tuyến tụy, u hắc tố, ung thư 
mô liên kết, và u não. 


Tất cả thí nghiệm về LifeOne được thực hiện độc lập, không 
bác sĩ hoặc bác sĩ thú y nào được trả tiền cho nghiên cứu của 
họ. Các bác sĩ này tham gia làm các nghiên cứu bởi họ tích cực 
tìm kiếm các liệu pháp điều trị tốt hơn. Bạn có thấy sự khác 
biệt trong cách tiếp cận này trái ngược với đặc trưng thử 
nghiệm thuốc hối lộ và tham nhũng của Big Pharma không? 


Một người ủng hộ rất mạnh mẽ cho LifeOne là bác sĩ Paul La. 
Rochelle, ông là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật 
chuyên khoa ung thư. Bác sĩ La Rochelle đã sử dụng LifeOne 
trên vô số bệnh nhân được chẩn đoán các loại ung thư giai 
đoạn IV, từ vú tới gan và nhiều ung thư khác. Ông chưa bao 
giờ thất bại trong việc kiểm soát ung thư bằng cách sử dụng 
LifeOne. Ông cảm thấy vẩn đề lớn nhất trong điều trị bệnh 
tung thư không phải là ung thư, mà là sự thiếu hụt kiển thức 
của các bác sĩ. "Việc phát hiện nguyên nhân ban đầu của suy 
yếu hệ miễn dịch đòi hồi phải được đào tạo, thứ mà hiện nay 
đơn giản là không được dạy trong trường y. Nó phức tạp hơn 
là để nghị dùng thuốc cho triệu chứng." 


Những bệnh nhân đã qua hóa trị hoặc xạ trị trước khi bắt đầu. 
LifeOne thường có đáp ứng chậm hơn so với những người 
khác, nhưng chậm đáp ứng có thể được giải quyết hiệu quả 
bằng cách sử dụng De Aromatase cùng với LifeOne. De 
Aromatase cũng cực kỳ có lợi khi sử dụng với các dòng tế bào. 
ung thư nhạy cảm estrogen. Nó là một sản phẩm tự nhiên 
dùng để cân bằng nội tiết tổ cho cả đàn ông và phụ nữ, cải 
thiện chức năng của hệ nội tiết (tuyến yên, vùng dưới đồi, 
tuyển thượng thận và tuyến giáp). 


Những yếu tố cẩn trở đáp ứng nhanh với LifeOne gồm: đường 
máu cao, không được chẩn đoán và / hoặc không được điều trị 
nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, tổn thương cơ quan do hóa 
trị và xạ trị, kém thích hợp với chế độ ăn glycemic thấp, không 
nhận biết tuyến thượng thận suy và chức năng nội tiết tố bất 
thường - thông thường nhất là estrogen quá cao - cùng với 
thiếu testosterone và progesterone tương xứng. 


Giai đoạn đầu điều trị LifeOne luôn gây phần ứng viêm ở bất 
cứ nơi nào có các tế bào ung thư, vì nó kích thích Iymphô bào 
hủy diệt tẩn công các tế bào ung thư. Điều này không gây ra 
triệu chứng gì ở khoảng 80% bệnh nhân. Ở những người bị u 
não, u mô chèn ép các đây thần kinh và trong những tình 
huống mà khối u tập trung làm tắc việc nuốt hoặc hô hấp, đáp 


ứng viêm này cẩn phải giảm thiểu. Việc này để dàng thực hiện 
với những liều lượng sinh lý của hydrocortisone hay cortef. 
Phần ứng này thường có thể bắt đầu ngay từ ngày thứ ba hoặc 
thứ tư sử dụng LifeOne. 


Ở những người có hệ thổng miễn dịch khỏe hơn, phản ứng 
này có thể kéo dài từ 14 đến 18 ngày. Những người bị tổn hại 
hệ miễn dịch nghiêm trọng không thể bắt đầu phản ứng tận 
10 đến 14 ngày sau khi điều trị LifeOne kết thúc. Chậm trễ 
xuất hiện phản ứng viêm có thể là lý do cần tiển hành tìm 
hiểu sâu hơn về những vấn để tổn hại miễn dịch. Vấn để miễn. 
dịch thường gồm không nghỉ ngờ hoặc chẩn đoán nhầm viêm 
nhiễm nấm và vi khuẩn. Do khả năng can thiệp với chức năng 
thích hợp của LifeOne, những người phát triển LifeOne tin 
rằng thường nên hoãn giải độc cho đến khi hoàn thành 12 
tháng điều trị LifeOne. 


Cây trúc đào 


Trong những năm đầu thập niên 1960, một bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ 
tên là H. Zima Ozel đã phát hiện ra một nhóm dân làng người 
Thổ khỏe mạnh kỳ lạ và không bệnh tật. Khi tiếp tục điều tra, 
ông phát hiện ra rằng những người dân khỏe mạnh đều sử 
dụng một phương thuốc dân gian đã được sử dụng ở Trung 


Đông trong hơn hai thiên niên kỷ. Phương thuốc này dựa trên 
loại cây phổ biến có đề cập trong Kinh Thánh là “hoa hồng sa 
mạc”, hay còn gọi là cây trúc đào. Cây này có độc tính cao khi 
ăn sống, nhưng nếu chuẩn bị đúng cách thì lại là phương. 
thuốc tuyệt vời. 


Từ “cây trúc đào" để cập đến hai loài thực vật: Trúc đào 
(Nerium oleander - trúc đào chung) và Thông thiên (Thevetia 
peruviana - trúc đào vàng). Cả hai loài này có chứa các hóa. 
chất gọi là cardiac glycoside có tác dụng tương tự như thuốc 
tim digoxin, có thể gây độc. Tuy nhiên, hầu như mỗi chất con 
người đưa vào miệng đều là độc hại nếu dùng quá liều lượng. 
Đường là độc hại nếu ăn quá nhiều. Muối cũng thể. 


Hãy trở lại bài học lịch sử trúc đào của chúng ta. Sau khám 
phá, bác sĩ Ozel nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Trong đơn xin 
cấp bằng sáng chế, ông đã để cập một số tình huổng nghiên 
cửu và một nghiên cứu bao gồm 494 bệnh nhân. Đây là đoạn 
trích trong đơn xin cấp bằng sáng chế: “Trong khoảng từ 
tháng 1 năm 1981 đến tháng 12 năm 1985, 494 bệnh nhân 
không thể mổ, mắc các bệnh ác tính cấp đã được thử nghiệm 
NOI (tiêm trúc đào). Mọi khối u ác tính đều được chẩn đoán 
trước đây tại các cơ sở y tế chuyên ngành ở Thổ Nhĩ Kỳ và 
nước ngoài. Các khối u ác tính của các bệnh nhân này đã tiến 


triển đến tình trạng mà các liệu pháp chống ung thư hiện có 
không còn mang lại hiệu quả. 494 trường hợp này bao hàm 
những ví dụ của hầu hết tất cả các loại u ác tính khác nhau, 
được tìm thấy trong các cơ quan khác nhau”. 


494 bệnh nhân này được cải thiện chất lượng sống, tung thư 
thuyên giảm và không bị tác dụng phụ nào đáng kể, Kết quả 
tốt nhất được cho là đổi với ung thư tuyến tiền liệt, phổi và 
não. Ngay cả ung thư mô liên kết cũng cho thấy sự ổn định. 
Phải chăng cây trúc đào khi chuẩn bị đúng cách và dùng 
chuẩn xác lại là độc tố ưa thích cho tế bào ung thư? Bạn còn 
nhớ, điều đã được thừa nhận rộng rãi là có rất nhiều chất tự 
nhiên độc hại cho các tế bào ung thư nhưng vô hại cho các tế 
bào bình thường. Thực tế, có rất nhiều chất tự nhiên phù hợp 
với thể loại này. Ví dụ, nho concord tía có cả tá các chất đó. 
Một trong những mục tiêu của các nhà nghiên cứu ung thư 
thay thế là tìm các chất đủ độc để tiêu diệt tế bào ung thư, 
nhưng không quá độc để tiêu diệt tế bào bình thường. 


Như tôi đã để cập, trúc đào độc hại. Luôn phải xử lý với găng 
tay, Có nhiều cảnh báo an toàn khác khi làm việc với cây trúc 
đào. Chắc chắn nó rất độc hại... cho cả tế bào ung thư và tế bào 
bình thường. Nhưng khi chúng ta có thể pha loãng theo tỷ lệ 


thích hợp, nó vẫn độc cho các tế bào ung thư nhưng vô hại cho 
các tế bào bình thường! 


'Tony Isaacs đã viết cuốn sách eBook tốt nhất về cây trúc đào 
nhan để CancerS Natural Enemy (Kẻ thù tự nhiên của ung 
thư). Nếu bạn có kế hoạch sử dụng phác đồ này, xin vui lòng 
truy cập www: rose-laurel.com và mua eBook này. Rất rẻ và 
phong phú thông tin. 


Có một chương trong cuốn sách The Anti-Cancer and Disease 
Protocol (Phác đỗ chữa bệnh và chổng ung thư), mô tả chỉ tiết 
chương trình cực kỳ hiệu quả cho bất cứ ai muốn có nhiều cơ 
hội nhất để đánh bại ung thư và bệnh tật. Chương này có cả 
thông tin về làm sạch và giải độc, chế độ ăn uổng, dinh dưỡng, 
xây dựng một hệ miễn địch khỏe mạnh và thuốc bổ sung 
chống ung thư. 


Sự thật giản đị và trung thực là trúc đào hoạt động cực kỳ tốt 
trong chống ung thư. Phương thuốc này có thể sử dụng độc 
lập, cùng với các thực phẩm bổ sung tăng cường miễn dịch 
khác, và thậm chí cả với các loại thuốc kê đơn và những liệu 
pháp điều trị chính thổng như Big 3. Kết hợp trúc đào với hóa 
trị hoặc xạ trị sẽ hoặc là loại bổ hoặc làm giảm bớt rất nhiều 
hoặc hầu như tất cả các tác dụng phụ có hại cho sức khỏe, bao 
gồm cả rụng tóc! 


Có hai cách sử dụng trúc đào trong điều trị ung thư. Cách ưa 
thích nhất là uống viên nang hoặc chiết xuất, vì chúng đã 
được pha trộn để ở mức độ an toàn đối với con người nhưng là 
mức độc hại cho các tế bào ung thư. Bạn cũng có thể mua các 
viên nang và chiết xuất trúc đào tại 
+wwuu.sutherlandiaopc.com. Charlene và tôi dùng một vài 
viên nang này mỗi ngày như một biện pháp “phòng ngừa". 


Cách thứ hai sử dụng sản phẩm này là bạn tự làm “súp trúc 
đào”. Hãy coi chừng: Nếu bạn chọn tự làm súp, thì mặc dù 
nhân tố pha loãng hiện đã được thiết lập, bạn vẫn nên đọc và 
đọc lại vài lần Cancers Natural Enemy trước khi bắt đầu xử lý 
một cây trúc đào thật, vì cây trúc đào vốn độc hại. Thậm chỉ 
một lượng nhỏ nguyên liệu thô, nếu ăn phải, có thể gây tử 
vong. 


Protocel(Entelev/Cancell) 


Entelev ban đầu được Jim Sheridan Michigan hình thành và 
'phát triển, ông là nhà hóa học, luật sư, và tín đổ Thiên Chúa. 
Ông bắt đầu nghiên cứu công thức của mình từ những năm 
1930 và tiếp tục hoàn thiện cho đến những năm 1990. Ban 
đầu, Sheridan gọi sản phẩm của ông bằng tên khoa học KC49. 
Tuy nhiên từ khi ông tin rằng ý tưởng cơ bản của công thức là 


món quà từ Thiên Chúa, Sheridan đã đổi tên công thức thành. 
“Entelev”, được lấy từ chữ Hy Lạp “entelechy" có nghĩa là 
“phần ấy của con người chỉ có Chúa biết”. Sau được đổi thành. 
Cancell và hiện đang bán dưới tên Protocel. 


Trong chương này, tôi sẽ sử dụng thuật ngữ Protocel đại diện 
cho dòng các sản phẩm bao gồm cả Entelev và Cancell. Ngay 
khi còn trẻ, Jim đã là một tín đồ Thiên Chúa và thường xuyên. 
cẩu nguyện Chúa dẫn đắt những bước đi, xin cho ông khả 
năng sử dụng trí tuệ của mình vì lợi ích của nhân loại, và 
thậm chí sớm có những khát vọng tìm cách chữa trị ung thư. 
Ông không hề biết rằng những lời cầu nguyện của ông được 
hồi đáp và những giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực. 


Là một tín đổ sùng đạo, Sheridan tin rằng công thức của ông 
một phần nhờ những nghiên cứu tiên tiến trong hóa học và 
một phần nhờ giấc mơ ông tin rằng đến từ Thiên Chúa. Ông 
từ chối bất kỳ khoản bù đắp tài chính nào và cho rằng Entelev 
là “món quà Thiên Chúa ban cho tất cả những đứa con của 
Ngài". Sheridan đành cả cuộc đời cho nghiên cứu, hoàn thiện 
công thức và cố gắng đưa nó đến với những người khổ đau 
trên thể giới. Khi công thức của ông không được phê chuẩn, 
ông cho không sản phẩm. Lòng vị tha ấy thật hiểm có. 


Đó là gì và hoạt động như thế nào? Protocel được tạo ra để đặc 
biệt nhắm tới các tế bào kị khí trong cơ thể bằng cách can 
thiệp vào việc sản xuất năng lượng ATP trong tất cả các tế bào 
trong cơ thể, từ đó giảm điện áp của mỗi tế bào trong khoảng 
10% đến 20%. Lý do tôi nói Protocel nhắm tới các tế bào kị khí 
(ung thư) rất đơn giản. Tất cả các tế bào của cơ thể chúng ta 
đều có điện áp riêng biệt. 


Các tế bào khỏe mạnh có điện áp rất cao, trong khi các tế bào 
xấu (kị khí) có điện áp rất thấp, bởi thực tế chúng tạo năng 
lượng thông qua lên men. Một chút suy giảm điện áp sẽ làm 
cho các tế bào ung thư kị khí giảm xuống đến điểm đưới mức 
tối thiểu chúng cẩn để tổn tại nguyên vẹn, do đó các tế bào. 
này cơ bản là tự hủy hoại và vỡ vụn, hoặc phân giải vào các 
protein vô hại. Các tế bào khỏe mạnh của cơ thể thường có 
điện áp cao, nên hơi giảm điện áp do Protocel gây ra không 
làm tổn hại chúng. 


Quá trình các tế bào của chúng ta sẵn xuất và phân phổi năng 
lượng gọi là “hô hấp" hoặc “chuyển hóa" tế bào. Hầu hết mọi 
người đều nghĩ hô hấp giống như thở, nhưng mỗi tế bào sống 
trong cơ thể về mặt kỹ thuật tham gia vào hô hấp, bởi vì thuật 
ngữ “hô hấp” cũng ám chỉ đến phần ứng hóa học trong tế bào 
bao gồm ô-xy cung cấp năng lượng cho tế bào. Phần quan 


trọng trong hệ hô hấp của mỗi tế bào trong cơ thể của chúng 
ta là một quá trình gọi là giảm ô-xy hóa, còn được gọi là hệ 
thống khử. 


Theo Jim Sheridan: “Hệ thống này có thể hình dung như một. 
chiếc thang, mỗi phản ứng hóa học khác nhau xảy ra là một 
bậc thang... 


Những bậc dưới cùng của thang là những phần ứng hô hấp 
tương đối đơn giản hoặc 'nguyên thủy'. Những phần ứng sơ 
khai ở bậc đáy thang diễn ra không cần sự có mặt của ô-xy. 
'Những phần ứng hô hấp cao hơn đòi hỏi sự hiện diện của ô- 
xy. Nói chung, để giảm bớt, bạn đi chuyển xuống các bậc 
thang phía dưới. Đối với quá trình ô-xy hóa, bạn di chuyển lên 
các bậc thang phía trên. 


Cơ sở khoa học cho Protocel là đặt dẫn lưu năng lượng dài hạn 
trên các tế bào ung thư. Hiện nay, các tế bào chịu dẫn lưu năng 
lượng ngắn hạn suốt thời gian. Trở lại những năm 1990, tôi là 
vận động viên thi đấu thể hình. Tập luyện nặng gây ra những 
dẫn lưu năng lượng ngắn hạn cho các tế bào, sau đó các tế bào 
phục hồi tốt đẹp. Nhưng khi một tế bào trải qua dẫn lưu năng. 
lượng dài hạn, bất chấp thực tế là tế bào bị quá tải, hô hấp vẫn 
sẽ tiếp tục, nhưng sự cân bằng của hệ hô hấp cuối cùng sẽ bị 
ảnh hưởng. Ví dụ, hút thuốc lá gây ra dẫn lưu năng lượng dài 


hạn với các tế bào phổi. Loại bệnh này gọi là bệnh mạn tính 
trong đó các tế bào hoạt động liên tục và không bao giờ nghỉ 
ngơi. 


Dẫn lưu năng lượng dài hạn làm cho các tế bào đi chuyển từ từ 
xuổng các bậc của thang hô hấp. Miễn là có dẫn lưu năng 
lượng, sự đi chuyển của tế bào xuống các bậc thang từ từ tiếp 
tục. Tuy nhiên, khi đạt đến điểm vào khoảng 85% đường 
xuống từ trên đỉnh thang thì các tế bào không rơi xuống bậc 
thang thêm nữa và tế bào duy trì “cân bằng”. Đây là mức thấp 
nhất tế bào có thể đi trên thang hô hấp và vẫn có những tương 
đồng đáng kể với tế bào bình thường và cũng là điểm cao nhất 
trên thang mà tế bào có những tương đồng với một tế bảo sơ 
khai. Sheridan gọi điểm này là “điểm tới hạn" của thang hô 
hấp. 


Điểm tới hạn là đường phân chia giữa các tế bào bình thường 
và các tế bào nguyên thủy và là điểm mà tại đó một tế bào trở 
thành ung thư. Một khi bị đẩy xuống đến điểm tới hạn, tế bào. 
muốn ở trong trạng thái ổn định mới tại điểm 15% trên 
thang. Vấn đề với việc có một tế bào ở trạng thái ổn định tại 
điểm tới hạn là cơ thể không thực sự nhận biết tế bào ấy, do đó 
nó không biết làm thế nào để xử lý với tế bào. Nếu tể bào vẫn 
còn khỏe mạnh, nó sẽ tự biết làm thế nào để nạp năng lượng. 


'Nếu tế bào ở bên dưới nữa của thang, cơ thể sẽ biết làm thế 
nào để thoát khỏi nó thông qua các quá trình tự nhiên. Nhưng. 
tế bào ung thư lại nằm trên ranh giới giữa các tế bào bình 
thường và tế bào nguyên thủy. 


Một trong những hóa chất làm suy giảm hô hấp là catechol. 
Các catechol tự nhiên có rất nhiều tiềm. năng giảm ô-xy hóa. 
Protocel được tạo ra để tận dụng lợi thể của sự thực là tế bào 
tung thư “đúng giữa hàng rào" bằng cách tác động giống như 
catechol, ức chế hô hấp tại điểm tới hạn và buộc tế bào di 
chuyển xuống bên đưới thang hô hấp hơn nữa; theo đó, nó 
hoàn toàn ở trong giai đoạn sơ khai. Khi tế bào hoàn toàn ở 
trong giai đoạn sơ khai, cơ thể nhận ra nó và sẽ tấn công cũng 
như tổng khứ nó một cách tự nhiên. Ở một sổ nơi (như não) cơ 
thể sẽ hình thành một lớp vỏ giống như màng xung quanh 
các tể bào nguyên thủy. Sẽ có các khổi u nhưng nó đã chết và 
bị bao bọc xung quanh. Ở những nơi khác (ung thư da) cơ thể 
iêu hóa nó một cách hiệu quả trong quá trình gọi là phân 
giải (tự tiêu hóa). 


Nhưng việc giảm hô hấp tế bào có gây tổn hại cho các tế bào 
bình thường không? Câu trả lời rõ ràng và đơn giản là 
“không”. Nên nhớ, các tế bào bình thường làm việc tốt trong 
phạm vi khả năng sản xuất năng lượng vì chúng ở gần đỉnh 


thang hô hấp. Vì các tế bào bình thường hoạt động ở mức độ 
cao của hệ thống ô-xy hóa khử, nên nếu khả năng hô hấp của 
chúng giảm đi đôi chút thì cũng không có gì thực sự rắc rối 
đối với chúng. 


Theo James Sheridan: “Không đòi hỏi chế độ ăn uống đặc biệt 
nào... Tuy nhiên, không dùng liều lớn vitamin € và E trong 
khi dùng Entelev/Cancell. Hóa chất tạo nên hai loại vitamin 
này địch chuyển các điểm trên thang ô-xy hóa khử nơi 
Entelev/Cancell làm việc. 


Vì Entelev/Cancell được tạo ra để tác động mạnh nhất 
'điểm tới hạn, nên bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ 
quả của Entelev/ Cancell." 


Căn cứ vào thực tể sự thành công của liệu pháp này xoay 
quanh việc đẩy các tế bào ung thư xuống hơn nữa bên đưới 
thang hô hấp, rõ ràng là bạn không nên sử dụng liệu pháp này 
kết hợp với các sản phẩm được dành để gia tăng sản xuất năng 
lượng tế bào. 

Những sẳn phẩm cần tránh bao gồm co-enzyme Q10, selen, 


axit alpha lipoic, creatine, IGE, tảo xoắn, rong tiểu cầu và siêu. 
tảo. 


lểu chọn liệu pháp điều trị này, bạn phải tuân theo 
các hướng dẫn về thực phẩm bổ sung, thực phẩm, và các liệu 
pháp điều trị thay thế khác có thể kết hợp với Protocel. 


Nhiều người thông báo có kết quả trông thấy từ ba đến năm 
tuần sử dụng. Trong khoảng hai tháng, hầu hết mọi người 
đều thấy có kết quả. Tôi nghe nói Protocel không thực sự 
“giết” bản thân các tế bào ung thư, mà đúng hơn là cho phép 
cơ thể loại bổ các tế bào ung thư thông qua những phương 
cách thông thường như phân giải. Tuy nhiên, sau cuộc nói 
chuyện dài với Tanya Harter Pierce, tôi tin rằng Protocel thực 
sự tiêu diệt các tế bào ung thư. Đừng bận tâm đến cơ chế 
chính xác chữa ung thư, hãy kiên nhẫn, vì việc này có thể mất 
một chút thời gian. 


Theo Webster Kehr: “Nếu liệu pháp điều trị Protocel kém hiệu. 
quả hơn sau một thời gian, thì có thể có một vài khả năng. 
Trước tiên, bạn ăn (kể cả thực phẩm bổ sung) hoặc uống thứ 
gì đó can thiệp vào Protocel? Hãy kiểm tra thật cẩn thận. Thứ 
hai, có khả năng vấn để phức tạp hơn. Lý đo Protocel trở nên 
kém hiệu quả là vì Protocel không có khả năng tiêu diệt các tế 
bào ung thư kháng đa thuốc 'Multiple-Drug Resistant - MDR' 
(đặc biệt là nếu bệnh nhân đã hóa trị). Nếu thấy đây nguyên 
nhân bạn nên lập tức thêm Paw Paw vào điều trị. Paw Paw sẽ 


không chỉ tiêu điệt tế bào MDR, mà nó còn tăng cường hiệu 
quả của Protocel theo những cách khác" 


Trong những năm 1970, NCI bắt đầu tài trợ cho bác sĩ Jerry 
McLaughlin ở Đại học Purdue để tìm các chất thực vật có tiềm 
năng cẩn trở phân bào (giết ung thư). Ông đã thử nghiệm và 
sàng lọc hơn 3.500 loài thực vật và thấy các hợp chất 
acetogenins của họ annonaceae là có tiểm năng nhất. Đó là 
những acetogenin ông tìm thấy làm giảm đáng kể việc ty thể 
tế bào sẵn xuất ATP. Ông đã làm với các loài khác nhau của họ 
này, gồm cả Paw Paw và măng cầu xiêm. Sử dụng số kỹ 
thuật mô hình hóa học rất phức tạp, ông đã tìm thấy và tách 
ra được trên 50 acetogenin trong Paw Paw và 28 trong măng 
cầu xiêm. 


Những acetogenin này cơ bản là chuỗi đài các nguyên tử 
carbon, nó làm giảm một cách hiệu quả sự tăng trưởng của 
các mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư và đồng thời ức chế 
sự tăng trưởng các tế bào MDR. Cả Paw Paw và mãng cầu xiêm 
đều có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả của Protocel như 
chúng ngăn chặn sản xuất ATP, do đó làm giảm điện áp của tể 
bào cho đến khi về cơ bản nó sụp đổ qua quá trình chết tự 
nhiên ở tế bào. Tuy nhiên, theo bác sĩ McLaughlin, Paw Paw 
hiệu quả hơn nhiều so với măng cầu xiêm. Các thử nghiệm 


được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bác sĩ McLaughlin trên hai 
sẵn phẩm hàng đầu của mãng cầu xiêm cho thấy Paw Paw có 
từ 24 đến 50 lần tiềm năng cần trở phân bào hơn so với mãng 
cầu xiêm. 


Sự kết hợp của Paw Paw hoặc măng cầu xiêm với Protocel là 
cocktail mạnh “chống ung thư”. Để tối đa hóa hiệu quả của 
cocktail này, uống 6 giờ một lần, uống thật đúng giờ, đều đặn 
24 giờ một này, 7 ngày một tuần. Như tôi đã đề cập trước đó 
trong chương này, đã có giả thuyết Paw Paw và mãng cầu 
ìm (giống Protocel) không hiệu quả nếu chúng. được ] kết hợp 
với các chất chống ô-xy hóa nào đó. Hiện tại vẫn còn đang 
tranh cãi. 


Để an toàn, xin khuyến cáo bạn không đùng vitamin € và 
vitamin E với những sản phẩm này, vì hai chất chống ô-xy 
hóa này làm tăng ATP và do đó sẽ triệt tiêu hiệu quả của 
chúng. 


Điều quan trọng cần lưu ý là Protocel là tên thương mại cho 
các công thức. Protocel 23 là tên thương mại cho Entelev, và 
Protocel 50 là tên thương mại cho Cancell. Cái tên Protocel 
được đưa ra ngay trước khi Sheridan mất. 


Tôi phải khen ngợi Tanya Harter Pierce về nghiên cứu. tuyệt 
vời của bà về Protocel. Nhiễu thông tin trong chương này lấy 
trực tiếp từ nghiên cứu của bà, các cuộc trò chuyện 
và email giữa tôi và bà. Tôi không thể nói hết những điều tốt 
đẹp về cuổn sách Outsmart Your Cancer (Khôn ngoan hơn 
ung thư) của bà. Đó là nguồn thông tin tuyệt vời về các phác 
đồ điều trị Protocel. Nếu chọn sử dụng Protocel, thì bạn phải 
mua cuốn sách của bà ấy. Đây là sách “buộc phải đọc” và có tại 
trang Web: wWW.OUtSart/Ourcancer.com. 


Sodium Bicarbonate (Bác sĩ Tullio Simoncini) 


Mặc dù thực tể tôi không đồng ý với tiên để cơ bản của liệ 
pháp điều trị này (ung thư là một loại nấm), nhưng tôi phải 
đưa vào chương này vì đã có sổ đông bệnh nhân ung thư được 
chữa khổi hoàn toàn nhờ sử dụng liệu pháp này. Một sổ thông 
tin lấy từ Vicente Estoque và tôi cám ơn ông về nghiên cứu. 
của ông. 


Bác sĩ Tullio Simoncini là bác sĩ người Ý có cách tiếp cận độc 
đáo để điều trị ung thư: ông sử dụng sodium bicarbonate, một 
hợp chất hóa học có công thức NaHCO3. Tất nhiên, bạn có thể 
đã quên từ lâu môn hóa học ở trường trung học và không 
quen thuộc với sodium bicarbonate... nhưng tôi cá là bạn đã 
nghe nói về thuốc muối! 


'Thuốc muối được sử dụng rộng rãi như thuốc giảm axit trong. 
đạ dày để giảm nhẹ tạm thời rối loạn tiêu hóa, để chỉnh sửa sự 
nhiễm axit trong rối loạn thận, để “kiểm hóa” nước tiểu khi 
bằng quang bị nhiễm trùng và giảm thiểu axit uric kết tỉnh 
trong quá trình điểu trị bệnh gút. Nhưng theo Simoncini, 
sodium bicarbonate rất hiệu quả khi nói đến ung thư mô. Liệu. 
pháp điều trị thuốc muối của Simoncini dựa trên thuyết "ung, 
thư là một loại nấm”, đó cũng là tựa đề của cuốn sách của ông. 
Trong khi tôi không đồng ý với tiên để của ông, cụ thểung thư 
là một loại nấm, ông đã có những thành công tuyệt vời v: 
liệu pháp này. 


Có lẽ thành công là do thực tế thuốc muối làm ngập tế bào 
ung thư với sóng va chạm của kiểm và ô-xy, do đó đảo ngược 
tình trạng thiếu ô-xy luôn gắn liền với các mô ung thư. Hoặc 
có lẽ nó hiệu quả vì so sánh mô ung thư với mô khỏe mạnh 
cho thấy mô ung thư luôn luôn có nồng độ các hóa chất độc 
hại và thuốc trừ sâu cao hơn so với mô bình thường, và 
sodium bicarbonate sở hữu đặc tính hấp thụ kim loại nặng, 
đioxin, và furan. Có lẽ đó là sự kết hợp của cả hai. Hoặc có lẽ có 
lên kết nấm với ung thư. Trong mọi trường hợp, bất kể 
cơ chế điệt ung thư như thể nào, không nghỉ ngờ gì nữa, hàng 
ngàn bệnh nhân ung thư tin rằng liệu pháp điều trị sodium 
bicarbonate của Simoncini đã cứu sống họ. 


Tác dụng phụ quan trọng nhất của điều trị này là khát nước 
và yếu mệt, không giống các liệu pháp điều trị truyền thống 
như hóa trị. Theo bác sĩ Simoncini: “Hóa trị thực ra phá hủy 
tất cả mọi thứ. Thực tế là nó làm kiệt quệ đáng kể tế bào tủy và 
máu, theo đó cho phép lan truyền nhiễm trùng rộng hơn. Nó 
gây nhiễm độc không thể phục hồi cho gan, do đó ngăn chặn 
thiết lập những yếu tố phòng thủ mới và hạ gục không 
thương tiếc tế bào thần kinh, theo đó làm suy yếu khả năng 
phản ứng của cơ quan và giao nộp nó cho những kể xâm 
nhập. 


Bác sĩ Simoncini tin rằng cách tốt nhất để loại bỏ một khổi u 
là cho nó tiếp xúc với sodium bicarbonate càng sít sao càng 
tốt, bằng cách uống theo đường tiêu hóa, thụt cho trực tràng, 
thụt rửa cho âm đạo và tử cung, truyền tĩnh mạch cho phổi, 
não và hít cho đường hô hấp trên. Vú, hạch bạch huyết và các 
khối u dưới da có thể được điều trị bằng truyền dịch qua mö. 
Các cơ quan nội tạng có thể được điều trị bằng cách đặt ống 
thông thích hợp trong động mạch (của gan, tuyến tụy, tuyển. 
tiền liệt, và chân tay) hoặc trong các khoang (của màng phổi 
hoặc màng bụng). Simoncini đưa ra giả thuyết rằng sodium 
bicarbonate phá hủy các nẩm ở trung tâm các khối u ung thư. 


Ông đã có báo cáo về các trường hợp khổi u não (cả gốc và đi 
căn) ngừng phát triển sau khi điều trị với dung dịch 5% 
sodium bicarbonate. Ông cũng thông báo thành công với ung 
thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư 
bàng quang, ung thư vú, ung thư lá lách, ung thư gan, ung 
thư phổi, ung thư họng, ung thư phúc mạc, ung thư tuyến tụy 
và các loại ung thư khác. 


Theo bác sĩ Simoncini, liệu pháp này có thể tự áp dụng ở một 
sổ các loại ung thư (miệng, thực quản, dạ dày, trực tràng, 
ruột) nếu ung thư giới hạn ở các cơ quan và chưa di căn. Tuy 
nhiên, ông để nghị có sự giám sát của bác sĩ trong những, 
trường hợp này. Trong tất cả các trường hợp khác, bắt buộc 
phải có sự trợ giúp của bác sĩ để truyền, v.v... 


Có rất nhiều mối tương quan và tương đồng giữa ung thư và 
nhiễm độc nấm. Có 400.000 loài nẩm, trong đó có 400 loài là 
tác nhân gây bệnh. Năm 1990, Elizabeth Moore-Landecker 
tiết lộ nấm và độc tổ nấm có thể gây ra các biển đổi và đột biển 
gen. Thực tế các độc tố nấm có thể gây ra ung thư không phải 
cho tất cả mọi người. 


Sách giáo khoa về ung thư lâm sàng của Hiệp hội Ung thư Hoa 
Kỳ nêu: “Độc tổ nấm là chất gây ung thư nhiễm độc gen, tiếp 
xúc bắt đầu ở tử cung và trong sữa mẹ, tiếp nối trong. 


suốt cuộc đời; đây là điều kiện thuận lợi cho nhiễm bệnh.” 


Bác sĩ Doug Kaufman đã ghi nhận nhiều điểm tương đồng 
giữa ung thư và nấm. Chúng ta hãy xem một vài thực tế thú vị 
ông chỉ ra: 


- Cả tế bào ung thư và nấm đều có thể chuyển hóa dinh dưỡng 
kị khí hông có ô-xy) 


- Cả tế bào ung thư và nẩm đều phải có đường để tồn tại và sẽ 
chết nếu không có đường 


- Cả tể bào ung thư và nấm đều sẳn xuất axit lactic 


- Cả tế bào ung thư và nấm đều có thể bị tác động bởi thuốc 
chống nấm. 


Trong cuốn sách The Germ that Causes Cancer (Mắm mống 
gây ung thư), hoàn toàn đồng ý với bác sĩ ï Simoncini, Kaufman 
đưa ra giả thuyết rằng ung thư là nhiễm nấm rễ sâu mà hệ 
miễn dịch của chúng ta không nhận ra. Ông cũng tin rằng rất 
nhiều trong số thuốc kháng sinh bắt nguồn từ nấm có thể góp 
phần phát triển ung thư. Ông giả thuyết rằng có lẽ nhiều 
trường hợp ung thư được chẩn đoán nhầm và thực tế là 
nhiễm nấm. Nhiễm nấm không chỉ rất đễ lây lan, mà chúng 


còn liên quan chặt chẽ với ung thư bạch cẩu (mọi bác sĩ 
chuyên ung thư đều biết). Ví đụ, vào năm 1999, bác sĩ Meinolf' 
Karthaus đã quan sát ba trẻ em khác nhau bị “ung thư bạch. 
cầu” đột nhiên thuyên giảm sau khi tăng gấp ba liều cocktai 
thuốc kháng nấm cho nhiễm nẩm thứ cấp. 


Theo bác sĩ Simoncini: “Phương pháp của tôi đã chữa khỏi cho. 
mọi người trong 20 năm qua. Nhiều bệnh nhân của tôi đã 
phục hồi ung thư hoàn toàn, ngay cả các trường hợp đã bị 
chuyên khoa ung thư trả về”. Vậy tỷ lệ chữa khỏi của ông là gì? 
Bác sĩ Simoncini cho các số liệu thống kê sau đây: “Nếu là nấm. 
nhạy cẩm với sodium bicarbonate và kích thước khổi u đưới 3 
cm, tỷ lệ sẽ vào khoảng 90%, còn trong những trường hợp giai 
đoạn cuối mà tình trạng sức khỏe bệnh nhân khá tốt thì tỷ lệ 
là 50%". 


Bác sĩ Simoncini có trái tìm nhân hậu và mong muốn của ông 
là chữa cho tất cả mọi người mắc ung thư. Ý định của ông thật 
cao cả - ông là người đáng kính và chính trực. Tôi nghĩ thật 
phù hợp để kết thúc phần này với một trích dẫn của bác sĩ 
Simoncini: “Điều ước sâu thẳm của tôi là làm cho liệu pháp 
này sẵn có cho toàn nhân loại. 


Tôi hy vọng chắc chắn rằng sớm thôi, vai trò cơ bản của 


nẩm trong phát triển bệnh về khối u sẽ được thừa nhận, vì 
vậy, với sự giúp đỡ của tất cả lực lượng hiện hữu của các cơ sở 
y tế, có thể tìm thấy các loại thuốc chồng nấm và hệ thống 
liệu pháp điều trị có thể nhanh chóng đánh bại căn bệnh 
mang đến rất nhiều tàn phá đổi với nhân loại mà không gây 
tổn hại và đau đớn". 


Liệu pháp chiếu xạ máu tia cực tím (UVBI) 


Nghiên cứu đáng kể vào việc sử dụng tia cực tím (UV) trong. 
điều trị bệnh đã được bắt đầu vào những năm 1870. Một 
trong những nhà nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm chiếu UV là 
Niels Ryberg Finsen, người đoạt giải Nobel Y học và Sinh lý 
học năm 1903 cho liệu pháp điều trị UV của ông trên 300. 
bệnh nhân lupus ở Đan Mạch. 


Một nhà nghiên cứu khác thử nghiệm liệu pháp chiếu là Kurt 
Naswitis, người trực tiếp chiếu xạ máu tia cực tím thông qua 
ống dẫn năm 1922. Sau đó, bắt đầu từ những năm 1920 và 
tiếp tục suốt những năm 1930, nhà khoa học - bác sĩ Emmett 
Knott ở Seattle tìm cách khai thác những đặc tính điệt khuẩn 
của tia UV để điều trị các bệnh nhiễm trùng máu. Liệu pháp 
chiếu xạ máu tia cực tím (UVBI) là tên khoa học chính xác cho 
cái mà trước đây gọi là liệu pháp quang sinh học, quang 
chuyển và phát quang hóa. 


UVBI đã được sử dụng trong nhiều năm để vô hiệu hóa vỉ 
khuẩn, vi-rút, nấm, độc tố và những sinh vật xâm nhập khác. 
Liệu pháp này được thực hiện bằng cách chiếu xạ (tia UV) cho. 
một lượng máu bệnh nhân tính toán cẩn thận (100-125 ml) 
trong khoảng 10 đến 30 phút, sau đó đưa máu trở lại vào cơ. 
thể. Máu được chiếu xạ sau đó phát ra năng lượng quang tử 
cho phần còn lại của máu, kích thích một loạt những phản 
tứng thuận lợi và tạo ra một môi trường giàu ô-xy hóa. Việc 
này trở lại vô hiệu hóa độc tố, tăng lượng ô-xy, kích thích hệ 
miễn dịch, giảm độ nhớt máu, ức chế hình thành cục máu. 
đông trong mạch lưu thông chính và cải thiện tuần hoàn máu. 
bằng cách giãn mạch (mở rộng mạch máu). UVBI cũng giảm 
tập hợp. cầu và kích thích ô-; xy mức đơn tạo môi trường ô- 
xy hóa thúc đẩy sự tự hủy điệt của các tế bào bất thường (ung 
thư) qua quá trình tự chết của tế bào. 


Mấu chốt để hiểu về hoạt động của UVBI là phát kiến của 
Alexander Gurvich vào năm 1922 rằng tất cả các tế bào sống 
thưởng phát ra biophoton (quang tử sinh học). Một photon là 

lột hạt ánh sáng. Biophoton là đơn vị vật lý nhỏ nhất của 
ánh sáng được lưu giữ và sử dụng bởi tất cả các tổ chức sinh 
học (kể cả bạn). Năng lượng mặt trời cần cho sự sống 


tìm đường vào trong tế bào của bạn thông qua thực phẩm bạn 
ăn đưới hình thức những biophoton. Các tế bào hồng cầu đặc. 
biệt nhạy cảm với ánh sáng và sẽ đáp lại bằng cách phát ra 
biophoton, nó trở lại kích thích các hồng cầu khác cũng làm 
như vậy. Vi khuẩn và vi-rút dễ bị tổn thương với bức xạ 
biophoton hơn những tế bào bình thường. 


Các nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã lưu ý rằng UVBI có “tác 
dụng kép” lên hệ miễn dịch: những liều thông thường thì kích 
thích bạch cầu, còn liều cao lại tiêu diệt nhiều loại bạch cầu. 
khác nhau. Hiệu ứng đầu là cơ sở giải thích đáp ứng miễn dịch 
về những tác dụng có ích của UVBI. Hiệu ứng thứ hai gợi ý 
nguyên nhân tại sao UVBI có vẻ như rất hiệu quả chống lại các 
bệnh tự miễn. Trong những rối loạn tự miễn dịch xuất hiện 
các tế bào T năng động chuyển hóa và các tế bào miễn dịch 
khác hấp thụ sổ lượng biophoton lớn hơn nhiều so với các tế 
bào cơ thể bình thường, và điểu này tiêu. chúng, làm 
chậm hoặc ngưng bệnh. Như vậy, UVBI có thể là cả hai “kích 
thích miễn dịch" (mmunostiumulatory) và “ức chế miễn 
dịch" (immuno- supperssive) tùy thuộc vào tập hợp tể bào 
nào được nói đến. Tương tự như vậy, liều UVBI ban đầu có thể. 
kích thích tế bào nhưng liều lặp lại có thể cuối cùng lại ức chế 
hoặc tiêu diệt nó. 


UVBI cũng ô-xy hóa và cải thiện các đặc tính của máu. Điều. 
này xây ra nhanh chóng sau khi truyền máu đã xử lý và có thể 
biến đổi các cụm tế bào hồng cẩu thành máu chảy tự do trong 
vòng vài phút. 


Õ-xy hóa máu có thể có mổi liên hệ với thực tế là UVBI tạo ra 
một lượng nhỏ ô-zôn trong máu. Những đặc tính đặc biệt nào 
đó của các tế bào hồng cầu cũng như con số tuyệt đối của 
chúng (25 nghìn tỷ ở người lớn) làm cho chúng đặc biệt hiệu 
quả như tác nhân của UVBI, đây được xem như liệu pháp 
miễn địch tế bào hồng cầu. Việc kích thích các tế bào hồng cầu. 
biến chúng thành “cánh tay thứ ba” của hệ miễn dịch. Cũng có 
khả năng những mảnh vỡ của vi khuẩn, vi-rút, và các tế bào bị 
'phá hủy bởi UVBI tác động như một thứ “vaccine” trong huyết 
tương, thúc đẩy phẩn ứng miễn dịch. UVBI cũng đảo ngược ức. 
chế chức năng giải độc của gan. 


Bác sĩ Emmett Knott là người tiên phong trong liệu pháp này 
đã cùng với các cộng sự tìm cách giải thích chính xác liệu 
pháp điều trị UVBI có được hiệu quả điều trị như thế nào. Họ 
và các nhà nghiên cứu sau đó đã xác định được có hai khả 
năng: 


1. UVEI phá hủy hoặc biển đổi vi-rút và vi khuẩn trong mẫu 
máu trích ra theo cách kích động hệ miễn dịch phần ứng khi 


đưa mẫu máu quay trở lại cơ thể và lần lượt phá hủy hầu hết 
hoặc tất cả các vi khuẩn hoặc vi-rút khác trong cơ thể, và 


2. điều trị một phần nhỏ (5%) máu sau đó lan rộng suốt toàn 
bộ khổi lượng máu sau khi trở lại cơ thể, và gây ra bức xạ thứ 
cấp tiêu diệt vi-rút, vi khuẩn và các tế bào máu trắng hoạt 
tính (bạch cầu). 


Tạp chí Science Daily số ra ngày 02 tháng 11 năm 2007 có bài 
viết thú vị nêu bật các nhà khoa học tại Đại học Newcastle 
(Colin Self và Stephen Thompson) đã phát triển một công 
nghệ chống ung thư sử dụng ánh sáng UV để kích hoạt các 
kháng thể đặc trưng tấn công các khổi u. Theo Giáo sư Colin 
SelÊ: “Chúng tôi có một biện pháp có khả năng rọi sáng một 
khu vực để bật công tắc hệ miễn dịch nhằm tiêu điệt ung thư 
trong khu vực đó. Tôi cho là sự phát triển này tương đương 
với 'thuốc tiên' siêu đặc biệt. Có nghĩa là một bệnh nhân tới 
điều trị ung thư bàng quang sẽ được tiêm thuốc giả kháng thể. 
Bà ấy ngồi trong phòng chờ trong một giờ và sau đó trở lại để 
được chữa trị bằng tia sáng. Chỉ cần một vài phút liệu pháp tia 
sáng hướng đến khu vực của khối u sẽ kích hoạt các tế bào T 
gây ra hệ tự miễn dịch của cơ thể bà ẩy để tấn công các khối 
tờ 


Theo bác sĩ William Campbell Douglass, tác giả của một cuốn 
sách về liệu pháp tỉa sáng gọi là Int the Light (Vào trong Tia 
Sáng), UVBI mang lại kết quả đáng chú ý ở cả hai mặt: nhanh 
thuyên giảm ung thư và kéo dài cuộc sống bệnh nhân bị chẩn 
đoán mắc ung thư. Tại Trung tâm Ung thư Yale bác sĩ Richard. 
L. Edelson đã phát triển hết sức thành công phương pháp 
chống u lymphô T-Cell đa (CTCL) bằng cách sử dụng một biến 
thể UVBI. Ông gọi phiên bản này là “liệu pháp chuyển hóa 
miễn dịch". Trong biến thể ẩy, toàn bộ máu được xử lý, chứ 
không chỉ một mẫu nhỏ. Điều trị của bác sĩ Edelson (hết sức 
thành công) cũng rất tốn kém và ông chỉ chữa CTCL bằng 
phương pháp này. Tuy nhiên, tin tức tốt lành là có đủ lý do để 
tin rằng xử lý những mẫu máu nhỏ bằng ánh sáng tia UV có 
thể đạt hiệu quả như xử lý toàn bộ máu. 


Theo lời bác sĩ Robert Rowen: “Nếu bạn làm cho máu thật 
sạch, khử hoạt tính các sinh vật bằng tia cực tím, và đưa trở 
lại vào cơ thể, thì cơ thể có thể nhìn thẩy cấu trúc kháng 
nguyên của những sinh vật đó, hay nói cách khác, cấu trúc ba 
chiếu. Cơ thể biết những sinh vật này đang ở đó, và các sinh 
vật này sẽ chết, vì thế chúng sẽ không làm tổn thương bạn. 
Sau đó cơ thể bạn có thể trông thấy các sinh vật đó và tạo ra 
đáp ứng miễn địch hiệu quả hơn nhiều”. 


Liệu pháp UVBI cẩn phải là một phần của tiếp cận đa chiểu 
trong điều trị, Đó là liệu pháp điều trị hỗ trợ lý tưởng đối với 
ung thư ở chỗ nó bổ sung thêm ô- y cho cơ thể, cắt cơn đau, 
giảm viêm, giảm nhiễm trùng. Lối sống, hệ miễn dịch, dinh 
dưỡng và giải độc, tất cả cùng với UVBI. Đừng quên, UVBI an. 
toàn hơn nhiều so với Big 3. 


Vitamin B17 


Khi cha tôi qua đời hổi năm 1996, tôi bắt đầu hành trình 
nghiên cứu ung thư. Liệu pháp điều trị ung thư thay thế đầu 
tiên mà tôi phát hiện ra là Vitamin B17, còn gọi là Laetrile. Tôi 
thấy một video về nhà vô địch vật tay tên là Jason Vale, người 
đã được chữa khỏi ung thư bằng cách ăn những hạt táo và mơ 
(có chứa vitamin B17) và đọc rất nhiều thông tin hay trên 
trang web của anh ấy. Tính logic và khoa học của 
B17 tiêu diệt các tế bào ung thư đã hấp dẫn tôi. 
Laetrile dựa trên lý thuyết cho rằng ung thư là hệ quả của 
thiểu hụt dinh đưỡng kết hợp với lý thuyết đưỡng mạc. 


Trong những năm 1940, bác sĩ Ernst T. Krebs và con trai ông 
cùng các bác sĩ khác đã tham gia nghiên cứu công trình của 
Beard về lý thuyết dưỡng mạc với ung thư, và họ khẳng định 
ông đã đúng. Năm 1949, Krebs cha đã đăng một bài viết về 


nhiễm độc huyết thai nghén, vai trò của tuyến tụy và dưỡng 
mạc. 


Trong những năm tiếp theo, nhóm cha và con đã tìm ra co- 
enzyme và khả năng ung thư là kết quả từ một bệnh thiểu 
vitamin. Trong những năm đầu thập niên 1950, họ đưa ra giả 
thuyết ung thư là do thiếu một hợp chất thực phẩm thiết yếu 
trong chế độ ăn uống của con người hiện đại, được xác định là 
một phần của họ nitriloside tìm thấy trong hơn 1200 loại cây 
ăn được. Krebs đã biết về vương quốc Hunza ở dãy Himalaya 
Bắc Pakistan, người dân ở đó được cho là “miễn dịch với ung 
thư”. Các bác sĩ Krebs cũng biết rằng người dân ở đó ăn một 
lượng lớn quả mơ, nhưng họ không tin rằng trái cây này chứa. 
bất kỳ chất chống ung thư nào. Cho đến khi họ biết được rằng 
người Hunzakuts cũng ăn nhân hạt mơ, đó là một trong 
những nguồn giàu chất nitriloside nhất! 


Nitrilosides đặc biệt thường thấy trong hạt quả mơ, đào, táo, 
hạt kê, giá đỗ, kiểu mạch, và các loại trái cây và các loại hạt 
khác, gồm cả quả hạnh đắng. Bác sĩ Krebs có thể chiết xuất 
một số glycoside từ cây có chứa nitrolosides, và sau cùng nộp 
đơn xin cấp bằng sáng chế cho quá trình sản xuất một dạng 
chất chuyển hóa của các glycosides để sử dụng lâm sàng. Ông 
đặt tên cho nó là “Laetrile". (LAE-vomandeloniTRILE 


beta-glucuronoside). 


Phải mất nhiều năm thử nghiệm lâm sàng thực tế trên toàn 
thế giới trước khi một mô hình được đề xuất giải thích tính 
thiết thực của Laetrile trong phòng ngừa cũng như điều trị 
ung thư, khi đó nó được mang tên “Vitamin B17”. Bây giờ, 
điểu quan trọng là phải nhớ rằng một vitamin là một co- 
enzyme, điều đó về cơ bản có nghĩa là vitamin phải được liên 
kết với một enzyme để enzyme hoạt động tối ưu. Chúng tôi 
biết rằng tuyến tụy và các enzyme dựa vào nhiều yếu tổ thiết 
yếu và co-enzyme. Hãy nhớ thông tin co-enzyme này cho 
chúng ta hiểu thêm một chút về người Hunzakut. 


Người Hunzakut tiêu thụ B17 trong chế độ ăn uống của họ 
nhiều hơn từ 100-200 lần so với trung bình ở Mỹ, chủ yếu là 
do ăn hạt quả mơ và rất nhiều hạt kê. Điều thú 
không có những thứ như tiền. Sự gi: ợ 
đo bằng số lượng cây mơ anh ta sở hữu. Và thực phẩm giá trị 
nhất là nhân hạt mơ, một trong những nguồn cung cấp B17 
cao nhất trên Trái đất. Đội các bác sĩ thăm khám bệnh phát 
hiện người Hunzakut chưa từng mắc bệnh ung thư. Một trong 
những đội y tế đầu tiên nghiên cứu Hunza do nhà phẩu thuật 
người Anh nổi tiếng thế giới bác sĩ Robert McCarrison đứng 
đầu. Viết trên tạp chí 41A số 07 tháng 1 năm 1922, ông đã 


báo cáo: “Hunza được biết đến là không có ung thư. Người dân 
có vụ thu hoạch mơ phong phú. Họ phơi khô đưới ánh mặt 
trời và sử dụng nó rộng rãi trong thực phẩm của mình”. 


Nhưng tại sao bạn lại không nghe nói về vitamin B17? Rất 
đơn giản! Vâng, thực tế là Công nghiệp ung thư ngăn chặn 
thông tin này và thậm chí còn làm cho việc bán B17 trở thành. 
bất hợp pháp. Big Medicine gắn liền với những chiến địch “đe 
dọa" rất thành công dựa trên thực tế là vitamin B17 chứa một 
lượng cyanide “nguy hiểm”. Điều này hiển nhiên là sai. Các 
nghiên cứu cho thấy vitamin B17 vô hại đối với mô khỏe 
mạnh. 


Lý do là đây: Mỗi phân tử B17 có chứa một đơn vị của 
hydrogen cyanide, một đơn vị benzaldehyde và hai đơn vị 
glucose (đường) khóa chặt lại với nhau. Để hydrogen cyanide 
trở thành nguy hiểm thì điều cần thiết đầu tiên là mở khóa 
phân tử để giải thoát nó, thủ thuật này chỉ có thể được thực 
hiện bởi một enzyme gọi là beta- glucosidase, hiện diện khắp 
nơi trên cơ thể người chỉ với những số lượng rất nhỏ, thế 
nhưng với số lượng khổng lồ tại một nơi duy nhất: các tế bào 
ung thư. 


Như vậy hydrogen cyanide được giải thoát chỉ tại vị trí 


tung thư cực mạnh và tàn phá dữ đội các tế bào ung thư vì 
benzaldehyde thoát ra cùng lúc. Các tế bào ung thư gặp phải 
hai thiên địch cyanide và benzaldeyhde! Benzaldehyde là chất 
cực kỳ độc, nhưng khi kết hợp với cyanide, thì độc tính tăng 
thêm 100 lần. Các tế bào ung thư thực sự bị xóa sạch! 


Nhưng cỏ gì gây hại cho phần còn lại của các tế bào trong cơ 
thể không? Có một enzyme khác là rhodanese luôn hiện diện. 
với số lượng lớn hơn nhiều so với enzyme beta- glucosidase 
giải thoát trong các mô khỏe mạnh, có khả năng tách nhỏ 
hoàn toàn cả cyanide và benzaldehyde trở thành thiocyanate 
(một chất vô hại) và salicylate (là thuốc giảm đau tương tự 
như aspirin). Điều thú vị là các tế bào ung thư ác tính không 
hề chứa rhodanese, chúng hoàn toàn chịu trận trước hai chất 
độc chết chóc này. Toàn bộ quá trình này gọi là độc tính chọn 
lọc, vì chỉ nhắm tới và tiêu điệt các tế bào ung thư. 


Bạn còn nhớ trước đây tôi quy cho vitamin B17 là một co- 
enzyme và nói rằng liệu pháp này dựa một phần vào lý thuyết 
dưỡng mạc về ung thư? Lý thuyết dưỡng mạc tập trung vào sự 
quan trọng của các enzyme tuyển tụy. (trypsin, chymotrypsin 
và amylase) để tiêu hóa lớp phủ bảo vệ xung quanh các tế bào. 
ung thư. Dưới đây là kết nổi giữa lý thuyết này và vitamin 
B17: Trong sự hiện của các chất ức chế nhất định trong. 


máu của chúng ta, trypsin bị khử hoạt tính và phải được tác. 
động bằng hydrogen cyanide để hoạt động trở lại. Trên cơ sở 
đó, vitamin B17 tác động như một co-enzyme lên trypsin, vì 
nó cung cấp hydroge iđe, một phân tử vô hại kích hoạt 
trở lại trypsin cần thiết để tiêu hóa lớp bảo vệ tế bào ung thư, 
Thật hấp dẫn phải không? 


Hàng trăm nghiên cứu lâm sàng tiển hành bởi nhiều bác sĩ 
giỏi trên toàn thể giới, bao gồm cả những nghiên cứu do bác sĩ 
Emesto Contreras lãnh đạo tại bệnh viện Oasis of Hope ở 
Mexico, cho chúng ta niềm tin trọn vẹn rằng điều trị B17 
không gây ra mổi đe dọa nào cho các tế bào bình thường. Đây 
là tin xấu cho Công nghiệp ung thư. Hạt mơ rất rễ, còn lâu mới 
đắt như cocktail thuốc hóa trị liệu mới nhất của họ. 


Những xét nghiệm laetrile lâu nhất và đình đám nhất từng có 
được thực hiện gần năm năm tại Trung tâm nghiên cứu ung 
thư có uy tin nhất của Mỹ, Trung tâm Ung thư Tưởng nhớ 
Sloan-Kettering ở New York. Bác sĩ Kanematsu Suguira, nhà 
nghiên cứu ung thư xuất sắc ở Mỹ đứng đầu nhóm các nhà 
nghiên cứu. Cuối cùng, ngày 15 tháng 6 năm 1977, họ ra 
thông cáo báo chí, “Laetrile được tìm thấy không có tác dụng 
phòng ngừa, cũng không thuyên giảm khối u, không 


chống di căn, cũng không có hoạt tính chống ung thư”. 


Khi một phóng viên hỏi bác sĩ Sugiura “Ông có chắc chắn rằng. 
laetrile làm ngừng sự lan rộng của ung thư không?” Ông trả 
lời: “Tôi chắc chắn”. Sau đó ông được hỏi lý do tại sao Sloan- 
Kettering không sử dụng laetrile để chống ung thư. Sugiura 
trả lời “Tôi không biết. Có lẽ ngành y không thích nó vì họ 
đang làm ra quá nhiều tiền”. 


Bác sĩ Lloyd Schloen, nhà sinh học tại Sloan-Kettering, thực 
hiện thử nghiệm trên laetrile, nhưng ông cũng đã đưa vào các 
enzyme proteolytic để tiêm và đã báo cáo 100% tỷ lệ chữa 
khổi những con chuột bạch của ông. Dữ liệu này buộc phải 
giấu đi. Sloan-Kettering đã hành động nhanh chóng. Họ tiến 
hành các thử nghiệm riêng được thiết kế để đổi kháng với 
những phát hiện của Schloen. Sau đó, họ thay đổi biên bản 
của các xét nghiệm và lượng laetrile để chắc chắn rằng họ thất 
bại. Không ngạc nhiên, các xét nghiệm đã thất bại và đó là 
những gì họ báo cáo. Họ không thể để lọt tin đồn laetrile đã 
được chứng minh là chất tự nhiên và chữa ung thư hiệu quả. 
Điều này sẽ báo hiệu thảm họa kinh tế cho công nghiệp ung 
thư. 


Phương pháp hiệu quả nhất trong điều trị B17 là truyền 6 gam 
dịch mỗi ngày một lần, thường dùng trong 3 tuần. Bạn nên bổ. 
sung kẽm, vì nó là cái máy vận chuyển B17 trong cơ thể. Các 
nhà sinh hóa và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có 
thể cho bệnh nhân liều lớn B17, nhưng nếu bệnh nhân bị 
thiếu kẽm, thì B17 sẽ không đến được các mô của cơ thể. Các 
enzyme tuyến tụy cũng rất quan trọng với điều trị B17 do 
chúng hình thành tuyến phòng thủ đầu tiên để cơ thể chống 
lại ung thư. Nếu bạn có nguồn cung cấp các enzyme tiêu hóa 
này thấp thì sẽ khó khăn cho B17 làm việc. Ngoài ra, vitamin 
A nhũ thường được sử dụng như thực phẩm bổ sung cho điều. 
trị B17. Và sử dụng liệu pháp laetrile tốt nhất là khi kết hợp. 
với chế độ dinh dưỡng rất nghiêm ngặt, đôi khi với một chế độ 
ăn thực phẩm sống. Nếu bạn muốn dùng B17 phòng ngừa, 
bác sĩ Krebs khuyên mức tối thiểu 50 miligam mỗi ngày đối 
với người lớn khỏe mạnh bình thường. 


Cuối cùng, một chút tin vẫn: cây hạnh nhân đẳng, một nguồn 
cung cấp tuyệt vời của nitriloside, đã bị nước Mỹ cẩm vào năm 
1995, 


Phần III 
THẢI ĐỘC CHẾ ĐỘ ĂN, 
DINH DƯỠNG THỰC PHẨM 
BỔ SUNG & SẲẢN PHẨM 
BIẾN ĐỔI GEN 


Chương 7 
THỐI RỮA ĐỘC HẠI 


“Nguyên nhân chính sinh ra bệnh tật là nhiễm axit (độ pH thấp). 
Bạn có biết, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do những 
thứ thối rữa của phân thải bị hấp thụ trở lại vào cơ thể? Điều này 
gây ngộ độc, nghĩa là máu bị bẩn... Con đường duy nhất để máu 
của bạn bị nhiễm bẩn là tái hấp thụ phân thải độc hại từ ruột giả 
của chính bạn." 


~ Bắc sĩ Darrel Wolfe 


rotten), tập trung hoàn toàn vào vấn để thanh lọc (giải 
độc), thực tế, đây là phần quan trọng nhất nhưng lại bị 
bổ qua trong phác đồ điều trị ung thư. Tôi xin nhắc Ì 
lọc (cleansing) là phần quan trọng nhất nhưng lại bị bỗ qua 
trong phác đổ điều trị/phòng ngừa ung thư hiệu quả. Theo 


P hương này, với cái tên “Thối rữa độc hại" (spoiled 


bác sĩ Darrell Wolfe: “Sức khỏe đường ruột' của một người 
dân bình thường làm tôi ngạc nhiên khi đi qua đám đông náo 
nhiệt của khu buôn bán sáng nay. Là người hành nghề y 25 
năm qua, tôi lắc đầu ngao ngán trước một sự thật hiển nhiên. 
'Với một xã hội rất tiên tiến đang tìm kiếm những bước đột 
phá y học, tại sao chúng ta không thể nhìn thấy, cảm nhận, 
hoặc ngửi thầy điều hiển nhiên đó? Chúng ta là dân tộc của sự 
thối rữa độc hại." 


Qua tuyên bố trên, chính xác, thì điều bác sĩ Wolfe muốn nói. 
là gì? Thống kê cho thấy, người dân bình thường đang bị thừa 
cân, và 259% trong chúng ta đang “vác” thêm 25 pound (11,34 
kg) không chỉ trọng lượng, mà còn cả các chất thải độc hại. 
Thật quá sức ẩn tượng khi biết bao nhiêu đàn ông trông giổng 
như đang mang thai! Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bụng một 
người đàn ông có thể lớn đến vậy không? Đặc biệt là khi các 
phần còn lại của cơ thể ông ta lại tương đối gầy? Vâng, điều 
chúng ta đang thực sự đổi mặt là ruột già bị rệu rã, đồn ra 
bụng, chứa đầy rác thải ứ đọng. Bạn có biết người trung bình 
có khoảng 10 pound (4,5 kg) phân thải đang thối rữa ở trong, 
cơ thể không? Bác sĩ Wolfe đã nói rất đúng, nhiều người trong 
chúng ta đang bị “thối rữa độc hại”. 


Thanh lọc/thải độc là gì? 


Thải độc là quá trình quét đọn các độc tố ra khổi cơ thể hoặc 
trung hòa hoặc biến đổi chúng, rồi đào thảo chất nhày dư 
thừa và chất gây tắc. Một chế độ ăn uống tồi, tiêu hóa kém, 
ruột kết trì trệ, chức năng gan suy giảm và thận bài tiết kém, 
tất cả dẫn đến tăng độc tỉnh và thiếu ô-xy ở cấp độ tế bào. 


Như tôi nhiều lần đề cập trong cả cuốn sách này, thiếu ô-xy ở 
cấp độ tế bào tạo ra môi trường hoàn hảo cho các vi sinh vật 
ky khí như vi khuẩn, ký sinh trùng, vi-rút và nấm sinh sôi 
nhanh chóng. Các loại vì sinh vật này có thể nhỏ hơn rất, rất 
nhiều lần so với tế bào của cơ thể chúng ta, do đó các tế bào 
của chúng ta bị “nhiễm” những vi sinh vật này theo đúng 
nghĩa đen, rốt cuộc, các tế bào của chúng ta hoặc chết hoặc 
“biển thể” thành các tế bào ung thư. 


Một khi cơ thể (đặc biệt là gan, túi mật, thận và ruột) mất đi 
khả năng xử lý tất cả các độc tổ và các chất ô nhiễm thì chúng. 
ta sẽ bị tàn phá hằng ngày, nguồn cung ô-xy của cơ thể suy. 
giảm, hệ miễn dịch bắt đầu suy sụp, độ pH của cơ thể ngày 
càng có tính axit nhiều hơn (tức là nhiễm axit), và đó sẽ là 
điều kiện sinh sôi hoàn hảo cho các vi sinh vật và ký sinh 
trùng nguy hiểm chết người. Những vi sinh vật này là 
quả của việc hệ miễn dịch đã mất khả năng bảo vệ các tế bào 
'khổi những tác nhân gây ung thư. 


Những vi-rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm này hoạt động 
như chất xúc tác thực sự cho ung thư và gần như tất cả các 
bệnh khác. Bằng cách “chiếm cứ” một tế bào hiếu khí khỏe 
mạnh, những vi khuẩn và vi rút xâm nhập này bắt đầu hút 
hết ô-xy và nguồn cung cấp năng lượng của tế bào, cho đến 
khi tế bào đó hoặc chết hoặc đột biến thành tế bào ky khí. Tế 
bào ky khí này (tức là tế bào ung thư) giờ đây dựa vào việc lên 
men đường để sản sinh năng lượng. Cuộc chiến với ung thư 
thực sự là cuộc chiến ở cấp độ tế bào, với nỗ lực làm sạch cơ 
thể khỏi những kể xâm lấn cực nhỏ đồng thời thay đổi triệt để 
nội trạng của cơ thể để trở lại khỏe mạnh. Đây là lý do tại sao 
thanh lọc là việc vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. 


Cái chết bắt đầu ở đại tràng 


Theo bác sĩ Darrell Wolfe: “Cơ thể bạn là ngôi đền để tỉnh thần. 
và cảm xúc của bạn tìm sự cân bằng, nhưng nó phải ở trong 
trạng thái khỏe mạnh thì mới đạt được sự cân bằng đó. Trạng 
thái khỏe mạnh đó được đem đến cho bạn qua dây 
chuyển phối hợp kỳ điệu là đường tiêu hóa. Bắt đầu ở miệng, 
đi xuống thực quản, dạ dày và sau đó xuống ruột non dài 20 
feet (~6,1 m). Tổng cộng là khoảng 30-32 feet (9-10 m) ruột. 
Đó là chặng đường dài mà thức ăn của bạn đi qua. Mọi thứ 


phải được tiêu hóa vào thời điểm thích hợp. Quá trình ăn 
uống và tiêu hóa là một nghệ thuật, đơn giản và hiệu quả." 


Ông tiếp tục: *Ăn uống không đúng cách là vứt bỏ tất cả kỷ 
luật và nguyên tắc, gây nên phiền muộn và sau cùng là tai họa 
cho cơ thể bạn. Hầu hết mọi người chỉ ý thức được 5 inch 
(0,127 m) đầu tiên của quá trình, chỉ nhận thức được hương 
vị và chất lượng từ miệng đến cổ họng. Vì vậy, những gì 
chúng ta có là vài chục xăng-ti-mét vui sướng và tiếp theo là 
hàng trăm mét khổn khổ." 


Vào thời điểm nội dung cho kỳ tái bản lần thứ năm này đang 
được hoàn thành, tuổi các con tôi là 12, 11, 6 và 3. Chúng chạy 
quanh suốt ngày và hầu như không bao giờ biết mệt. Bạn nghĩ 
tại sao chúng có quá nhiều năng lượng vậy? Vâng, chúng còn 
nhỏ tuổi, nhưng quan trọng hơn cả là chúng không bị nhiễm 
độc. Chúng không có hơn 40 năm hấp thụ chất thải độc hại từ 
những vụn phân ứ đọng trong ruột già gây ô nhiễm máu, 
bạch huyết, các cơ quan và mô tế bào. 


Hơi thở của bạn có nặng mùi không? Nếu có, nguyên nhân 
của nó không chỉ là những gì bạn ăn trong bữa sáng! Nó còn 
có thể là hậu quả của những gì bạn ăn tháng trước... hay năm. 
ngoái! Hãy nhớ rằng khí nóng bốc lên, và nó đang bốc lên từ 
bụng và đi ra ngoài qua miệng của bạn. Có ai có kẹo bạc hà 


không? Đừng bị lừa... kẹo bạc hà, kem đánh răng và nước súc 
miệng chỉ là những biện pháp tạm thời che giấu các triệu 
chứng và không bao giờ đến được nguyên nhân gốc rễ thực, 
chính là phân thải độc hại bên trong chính bạn. 


Tại sao người ta sử dụng chất khử mùi và nước hoa cho vùng 
da dưới cánh tay? Để giấu sự thật, Sự thật là họ có mùi hôi. Tại 
sao mùi cơ thể tăng lên theo tuổi tác? Câu trả lời là - chúng ta 
bị thối rữa độc hại. Chúng ta thối rữa từ trong ra ngoài. Bạn 
nên biết rằng hầu như tất cả các chất khử mùi, nước hoa đều 
độc và có hại cho cơ thể bạn, ngay cả một số thứ gọi là sản. 
phẩm tự nhiên. Như tôi đã để cập bên trên, nhiều chất khử 
mùi cho vùng đa dưới cánh tay có thể là nhân tổ góp phần cho 
những vấn đề về bạch huyết và ung thư vú. 


Tại sao nhiều người tránh không vào nhà vệ sinh công cộng? 
Đó là vì mùi hôi hầm họ để lại phía sau. Hãy tưởng tượng bạn 
bước vào nhà mình và bắt gặp một loạt mùi không biết đến từ 
đâu ra. Bạn sẽ không ngừng lại cho đến khi tìm thấy nó, Tôi 
chắc rằng bạn sẽ không phun chất khử mùi khắp nhà để che 
đậy mùi. Tuy nhiên, ngay cả khi thay đổi chế độ ăn và bắt đầu 
ăn đúng cách, bạn sẽ không bao giờ có được sức sống mạnh 
mẽ nếu không làm sạch "ống cổng” của cá nhân mình. Có lẽ 


phát biểu quan trọng nhất trong toàn bộ chương này là: Bạn 
sẽ không bị thối rữa nếu bạn hiểu nghệ thuật thanh lọc. 


Tuy nhiên, hấu hết mọi người không muốn nói về vấn để 
phân thối rữa của họ. Họ nhắm mắt bịt tai, hy vọng nó sẽ qua 
đi. Đại tràng đầy chất độc hại là nơi sinh ra thẩm họa. 


Theo bác sĩ Darrell Wolfe: “Nguyên nhân chính sinh ra bệnh 
tật là nhiễm axit (độ pH thấp). Bạn có biết, nguyên nhân 
chính của hiện tượng này là do những thứ thổi rữa của phân 
thải bị hấp thụ trở lại vào cơ thể? Điều này gây ngộ độc, nghĩa 
là máu bị bẩn. Xin phép hỏi bạn một câu hỏi. Bạn có tin rằng 
mình có thể bị nẩm toàn thân, mệt mỗi kéo dài, đau đầu, đau 
họng, rối loạn da, bệnh tim, bệnh gút, viêm khớp, xoang, 
thậm chí ung thư - mà máu của bạn không hề bị bẩn và độc 
không? Danh sách các căn bệnh là vô tận. Con đường duy nhất 
để máu của bạn bị nhiễm bẩn là tái hấp thụ phân thải độc hại 
từ ruột già của chính bạn." 


Thật chẳng có gì đáng thắc mắc khi ta thường nghe thấy câu 
“Cái chết bắt đầu ở đại tràng". 


“Hiệu ứng Domino” 


Cho phép tôi nói về “hiệu ứng domino”. Cái gì là nguyên nhân 
chính cho nhiễm độc máu (máu bẩn)? Sự hấp thụ phân thải 
độc hại từ ruột già (đại tràng). Thế nên nếu có thể làm cho 
xuột già hoạt động đúng cách, thì bạn sẽ không hấp thụ phân 
thải độc hại. Nhưng 99% dân số không làm được điều này. Khi 
máu phải gánh quá nhiều các độc tố nguy hiểm, gan phải 
hứng chịu sự quá tải. Gan của bạn vốn đã thực hiện hơn 500 
chức năng khác nhau cho cơ thể và bây giờ lại phải gồng mình 
xử lý các chất thải độc hại từ ruột già. Gan “làm thêm” cho đến. 
khi nó trở nên mệt mỗi kinh niên, và khi đó cơ thể bắt đầu 
phải gánh chịu một loạt các tác dụng phụ tiêu cực. Thế rồi, khi 
đến bạn phòng khám bác sĩ, ông ấy lại nói với bạn rằng bạn ổn 
cả và đấy chỉ là hiện tượng “bình thường ở lứa tuổi này”. 


Thực ra, tình trạng đó không hề bình thường. Điều xẩy ra là 
san phải làm nhiều hơn nhiệm vụ của nó vì máu đã bị nhiễm 
độc do lớp kết cứng phân thải trong ruột già. Giờ đây, gan phải 
chuyển bớt gánh nặng chất thải độc hại do ruột già trì trệ này 
sang thận. Nhưng thận lại không hề thích thú việc ôm thêm 
gánh ẩy. Mấy năm nay, trước cả khi gan lâm vào tình 
cảnh khốn khổ, chúng đã phải gánh thêm áp lực do đại tràng 
bị rối loạn chức năng. Tuy nhiên, thận vẫn cổ làm hết sức của 
chúng, nhưng thời gian trôi đi, hiện tượng đau mạn tính lưng 
đưới bắt đầu xuất hiện do các chất độc hại không mong muốn 


này. Những triệu chứng khác do thận làm việc quá sức có thể 
kể đến là: lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bọng dưới mắt, đi tiểu. 
thường xuyên và viêm nhiễm bàng quang. Thận đang chịu 
gánh nặng chủ yếu của lượng chất thải độc hại tích tụ này. Từ 
đây nó đi về đâu? Đi về bổn chứa gọi là bàng quang. 


Đây là những gì bác sĩ Wolfe gọi là “hiệu ứng domino”. Đầu 
tiên là đại tràng bị nhiễm bẩn, sau đó đến máu, gan, thận, 
bàng quang và bây giờ hệ bạch huyết bị đầu độc. Thế nên câu. 
hỏi đáng giá triệu đô là: Làm thể nào để hệ thống thoát thải 
bên trong của chúng ta thiết lập lại trật tự? Câu trả lời là: 
THANH LỌC và THẢI ĐỘC! 


Trình tự 


Nếu gan đang nghẹt mà bạn lại thải độc thì các chất độc sẽ đi 
về đâu? Vì vậy, bạn phải giải độc gan trước khi ¡ giải độc máu. 
Tiếp theo, nếu bạn giải độc gan, nhưng quên mất đại tràng đã 
trở nên độc hại, nó sẽ lại bị tắc nghẽn. Do chế độ ăn nhanh 
đang thịnh hành, đại tràng bị nhồi nhét những chất độc gây 
khó nhọc cho hệ miễn dịch. Thể nên, đầu tiên bạn phải làm 
sạch đại tràng, sau đó loại bỏ ký sinh trùng khỏi cơ thể, rồi 
làm sạch thận, gan và túi mật, sau đó đến phần còn lại của cơ 
thể và máu. Đây là trình tự thích hợp nhất phải theo. 


Trình tự này được khuyến cáo từ nhiều người hành nghề y 
theo phương pháp tự nhiên cũng như các bác sĩ. 


1) Làm sạch đại tràng 

2) Diệt sạch ký sinh trùng 
3) Làm sạch thận 

4) Làm sạch gan/túi mật 

5) Làm sạch máu. 

ước 1: Làm sạch đại tràng 


Theo lời của Henry Wheeler Shaw: “Bao nhiêu bộ não cũng 
không giá trị bằng một bộ ruột khỏe, đáng tin cậy." Tôi hoàn 
toàn đồng ý với ông Shaw! Hội Y học Hoàng gia Anh (The 
Royal Society o£ Medicine) đã thực hiện một nghiên cứu lớn 
và thấy rằng rồi loạn chức năng ruột già (còn gọi là đại tràng) 
đóng góp chính cho 85% bệnh tật và đau ốm. Rối loạn chức 
năng đại tràng là nhiên liệu chủ yếu cho ngọn lửa của tất cả 
bệnh tật và đau ốm, kể cả ung thư. Và chừng nào cơ quan này 
còn chưa nhận được sự quan tâm và hợp tác đầy đủ của bạn, 
bạn sẽ chẳng những không ngăn chặn hoặc đảo ngược được 


bệnh, mà còn cứ mãi phải vật lộn khổ sở vì ổm yếu và mệt 
mỗi. 


Bác sĩ John. Harvey Kellogg, nhà phẫu thuật nổi tiếng vài là cha 
để của bột ngũ cốc Kellogg, tin rằng đại tràng là nguồn gốc 
của hầu hết các vấn để sức khỏe, do đó sản phẩm bột ngũ cốc 
của ông là để hỗ trợ chức năng đại tràng. Ông xác nhận rằng. 
90% bệnh tật là đo hoạt động không đúng cách của đại tràng. 


Bạn có biết ruột già thường được nhắc đến như “mẹ của tất cả. 
các bộ phận” không? Đó là cơ quan đầu tiên phát triển trong 
bào thai. Tại sao? Bởi vì nó quan trọng nhất. Nếu không xử lý 
chất thải đúng cách, sự sống sẽ chẩm đứt thậm chí trước khi 
nó bắt đầu. Hãy thử hình dung thẩm họa chúng ta sẽ phải đối 
mặt nếu như các chất thải trong hệ thổng cổng thành phố của 
chúng ta tràn ngược ra đường phố và nhà 
chẳng phải chính là những gì đang xảy ra với 
bên trong" của nhiều người chúng ta hay sao, khi mà chúng ta 
đã trở thành những hầm chất thải sống chứa đầy những vi 
khuẩn, khí, vi-rút, nấm và giun độc hại, tổn tại nhờ vào chất 
thải thổi rữa và tù đọng? Chúng ta bị thổi rữa độc hại. 


Người dân Mỹ có tỷ lệ mắc ung thư ruột kết-trực tràng cao thứ 
ba thể giới (sau Scotland và Argentina). Hiện nay căn bệnh 
này đang giết chết nhiều người Mỹ hơn bao giờ hết. Nhiều 


người nghĩ đây là một chủ đề mất vệ sinh và một số thì nghĩ 
nó thật đáng xấu hổ. Nhưng ung thư và tử vong còn tồi tệ 
hơn, vì vậy chúng ta hãy nói về việc ngăn nó. Theo Bộ Y 
tế Mỹ (US Health Service), trên 90% người Mỹ đang sống 
chung với đại tràng tắc nghẽn. Câu nói “bạn là những gì bạn 
ăn” hoàn toàn chính xác và là một lý do nữa để phải thanh lọc 
và thải độc cho cơ thể. Khi ruột bị tác động, các vẩn đề sẽ phát 
sinh ví dụ như táo bón, trĩ, viêm túi thừa, viêm loét đại tràng, 
ung thư đại tràng, và rất nhiều bệnh tật khác. 


Theo bác sĩ Richard Schulze: “Bước đầu tiên trong chương 
trình sức khỏe của mọi người nên là kích thích, làm sạch và 
nâng cao sức khỏe cho tất cả các các cơ quan bài tiết, và ruột là 
nơi tốt nhất để bắt đầu.” Bác sĩ Schulze cho rằng làm. sạch đại 
tràng (ruột) gồm ba bước. Đầu. tiên, đi tiêu thường xuyên (đi 
cầu một lần sau một bữa ăn). Tiếp theo, làm sạch các chất độc 
hại, chất thải thối rữa trong các túi, khúc cong và khúc gấp 
của đại tràng. Cuổi cùng, duy trì giữ sạch đại tràng hằng ngày 
(www.rising: 


Bác sĩ Schulze công nhận sau hơn 20 năm kinh nghiệm lâm 
sàng, ông đã phát hiện ra 80% tất cả các chứng bệnh, đù là 
viêm khớp, mụn trứng cá, mẫn cảm với nhiều chất hóa học, 
hay ung thư, đều tiêu tan trong vòng hai tuần làm sạch ruột. 


Một trong những chất làm sạch đại tràng tốt nhất trên thị 
trường hiện nay được bác sĩ Schulze tạo ra có tên là Intestinal 
Corrective Formular (# 1 và # 2). Bạn có thể tìm thấy thuốc 
này tại www.herbdoc.com. Công thức làm sạch đại tràng 
tuyệt vời khác (mà chính tôi sử dụng) gọi là Aloe Ease có thể 
tìm mua tại www.newvitality.com. 


Nhiều người lầm tưởng rằng thanh lọc hai đến bổn tuần là đủ 
để khôi phục sức khỏe. Họ đã nhầm. Bảo trì hằng ngày đường. 
tiêu hóa là khẩn thiết và cần thiết để thiết lập lại và giữ gìn 
sức khỏe của bạn. Mục tiêu là cải thiện và chăm sóc đại tràng. 
Nếu đã từng thực hiện thanh lọc đại tràng, chắc hẳn là bạn 
cảm thấy tuyệt vời trong khoảng một tháng, nhưng sau đó. 
trở lại như cũ, đúng không? Điều gì đã xảy ra? Hệ thống thoát 
thải bên trong của bạn lại bị kẹt, phải vậy không? Điều cốt lõi 
là giữ đại tràng sạch sẽ và không bị tắc trở lại. 


Không những phải làm sạch, mà chúng ta còn phải thiết lập 
lại một hệ miễn dịch khỏe mạnh trong đường tiêu hóa với 
những vi khuẩn (thực vật) thân thiện thích hợp. Không có sự 
hiện điện của vi khuẩn thực vật thân thiện này, cuộc sống 
như chúng ta biết sẽ không tồn tại. Ở hầu hết mọi người, vi 
khuẩn thân thiện trong đường tiêu hóa bị hủy hoại do các hóa 
chất mạnh, nước máy, chế độ ăn không tốt, thuốc kháng sinh, 


và các độc tố khác. Hệ sinh vật trong đất (soil- based 
organisms — SBO) bao gồm đẩy đủ nhất các vi khuẩn thân 
thiện cho việc thiết lập lại tình trạng khỏe mạnh của đường 
tiêu hóa. 


Hãy nhớ “nguyên tắc vàng” cho tiêu hóa hiệu quả (tức đại 
tràng sạch) là không bao giờ trộn lẫn đạm với tỉnh bột. Thịt 
đời hồi các enzyme protein để tiêu hóa, còn khoai tây cần 
enzyme tỉnh bột. Khi các enzyme này bị trộn lẫn, chúng sẽ 
trung hòa nhau và thực phẩm của bạn sẽ thối rữa. 


Bước 2: Diệt sạch ký sinh trùng 


Hấu hết mọi người tin rằng ký sinh trùng chỉ là vấn để 
nghiêm trọng ở các nước thể giới thứ ba, nhưng chẳng gì sai 
sự thật hơn thế. 


Các nhà khoa học đã xác định được hơn 300 loại ký sinh trùng 
đang phát triển mạnh ở Mỹ ngày nay, bao gồm nhưng không 
giới hạn: giun kim (pinworms), sản đây (tapeworms), giun 
móc (hookworms), nấm biểu bì (ringworms), giun tóc 
(whipworms), giun đũa (roundworms), và giun trong tim 
(heartworms). Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trung bình 
một inch khối (khoảng 16,3 cm3) thịt bò chứa đến 1.200 ấu 


trùng. Người ta ước tính hơn 90% người Mỹ bị nhiễm ký sinh. 
trùng mà thậm chí hề không biết. 


Khi xuất hiện các triệu chứng, thì giun/ký sinh trùng rất có 
thể đã ở trong cơ thể bạn hơn một thập kỷ rồi! 


Theo bác sĩ Hazel Parcells: “Đừng chủ quan, giun là những tác 
nhân độc hại nhất trong cơ thể con người. Chúng là một trong 
những nguyên nhân chính của bệnh tật và là nguyên nhân cơ 
bản nhất gây tổn hại hệ miễn địch” 
(www.frequencyrising,com) 


Ký sinh trùng là sinh vật ăn xác thối sống trong cơ thể chúng 
ta, bổ sung thêm nhiều vấn để sức khỏe nghiêm trọng gây đau. 
ốm, bao gồm cả ung thư. Ký sinh trùng phát triển mạnh trong 
đường ruột, gan, tuyển tụy và não, ở đó chúng trở nên “béo 
phì" khi được hấp thụ chế độ ăn yêu thích của chúng gồm 
đường, đổ ăn sẵn, đổ ăn nhanh, chất độc và quá nhiều 
carbohydrate. Sự nguy hiểm của những vị khách không mời 
này nằm ở chỗ chúng cực kỳ độc hại và thậm chí gây chết 
người, khi vật liệu phế thải được tống vào trong cơ thể vật 
chủ, trứng nở và ấu trùng phát triển trong các mô trên khắp 
cơ thể. 


Ký sinh trùng có ba tác động chính trong cơ thể người: 


~ Bồn rút đỉnh dưỡng của bạn 
~ Hút máu bạn 


- Chất thêm gánh nặng chất thải của chúng lên bạn, số chất 
thải này sau đó lại được tái hấp thụ vào máu, làm suy yếu toàn. 
bộ chức năng hệ miễn dịch của bạn. 


'Bác sĩ HuÌda Clark qua đời năm 2009, nhưng trước khi mất, bà 
là một trong những người hiểu biết nhất trên thế giới về ký 
sinh trùng. Clark có bằng tiến sĩ về vật lý sinh học và sinh lý 
học tế bào, bà đã viết ba cuổn sách bán chạy: The Cure for All 
Cancer (Chữa các bệnh ung thư), The Cure for All Diseases 
(Chữa mọi bệnh tật), và The Cure for HIV and AIDS (Chữa HIV 
và AID§). 


Bác sĩ Clark phát hiện ra dường như có hai nhân tổ gây bệnh 
có liên quan trong mọi ca ung thư bà gặp phải: 


1. sự hiện điện của một ký sinh trùng, sán lá ruột lớn ở người 
(Fasciolopsis buski), và 


2. sự hiện điện của các dung môi và các độc tổ trong cơ thể 
(bao gồm cả isopropyÌ alcohol), những yếu tổ này, kết hợp với 


các ký sinh trùng, thiết lập nên các điều kiện cần thiết cho sự. 
khởi đầu của ung thư. 


Bác sĩ Clark được biết đến nhiều nhất với thiết bị bà gọi là 
“Zapper”, nó tiêu diệt các tác nhân gây bệnh trong cơ thể. 


Một sự giổng nhau thú. vị giữa các lý thuyết của bác sĩ Clark và 
những lý thuyết khác về ung thư có liên quan đến độc tổ nấm. 
mốc. Trong phần trước của cuổn sách này, tôi có nhắc đến bác 
sĩ Doug Kaufman và bác sĩ Tullio Simoncini, cả hai người đưa 
ra giả thuyết rằng ung thư là hiện tượng bị nhiễm nẩm sâu 
bên trong cơ thể mà hệ miễn địch của chúng ta không nhận 
ra. Ở nhiều vùng của châu Phi, aflatoxin (độc tổ nẩm mốc 
nguy hiểm nhất) được coi là nguyên nhân số 1 gây ung thư 
gan từ việc ăn thức ăn bị thiu mốc. Có vẻ như, gan đễ bị 
aflatoxin làm tổn khại nhất là khi isopropyl alcohol trong. 
thực phẩm thông thường được đưa vào cơ thể, và sán lá ruột 
lớn đi vào khu vực này, mở đường cho ung thư. 


Bác sĩ Clark khuyến cáo rửa sạch tất cả các loại thực phẩm 
bằng nước ôzôn, vì ôzôn có. thể làm giảm độc ở mọi độc tố, giết 
chết các loại mốc và loại bỏ trứng ký sinh trùng có trên các 
loại rau vườn. Bạn chỉ cắn cho nước máy vào bổn rửa nhà bếp, 
đặt máy sủi khí (thiết bị thông khí bằng gổm ở cuổi ổng nhựa. 


gắn với thiết bị sục ôzôn) vào bổn, và sục khí 


ngâm rau, ngũ cốc hoặc đậu trong 10 phút. Bà đã thử nghiệm 
và xác nhận rằng nó làm sạch các loại độc tổ, mốc và ký sinh 
trùng, làm cho thực phẩm phù hợp và an toàn cho sử dụng. 


Làm thế nào để thoát khỏi ký sinh trùng? Clark cho rằng có ba. 
loại thảo mộc có thể giúp bạn thoát khỏi hơn 100 loại ký sinh 
trùng mà không quá nhức đầu và không buồn nôn. Những 
thảo mộc “thần điệu” này là: 


- Vỏ óc chó đen 
~ Ngãi đẳng (từ bụi cây ngải 'artemisia') 
- Đinh hương thường 


Ba loại thảo mộc này phải được sử dụng cùng nhau. Vỏ óc chó 
đen và ngải tiêu diệt ít nhất 100 loại ký sinh trung ở thời kỳ 
trưởng thành và các giai đoạn phát triển. Đinh hương diệt 
trứng. Chỉ khi sử dụng chúng cùng với nhau bạn mới thoát 
khỏi ký sinh trùng được. Nếu bạn chỉ giết những con lớn, 
những con nhỏ và trứng sẽ sớm phát triển. Nếu chỉ giết trứng, 
hàng triệu con nhỏ trong cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng lớn 
lên và sinh thêm nhiều trứng. Chúng phải được sử dụng cùng 
với nhau như một thứ thuốc điều trị. 


Theo bác sĩ Clark, tiêu điệt tất cả ký sinh trùng và các giai 
đoạn ẩu trùng của chúng cùng với việc loại bổ các chất gây 
ung thư và rượu isopropyl khỏi cuộc sống của bệnh nhân ung. 
thư sẽ dẫn đến sự phục hồi đáng kể và thường nhận thấy rõ 
trong vòng chưa đầy một tuần. 


Phân tích kỹ phác đồ của bác sĩ Clark có thể thấy, có lẽ nó 
thành công một phần là do đưa cây ngải đắng vào sử dụng. 
Artemisinin là một tinh chất trích xuất từ bụi cây Artemisia 
(còn gọi là cây ngải), và nó đã được chứng minh có khả năng 
tức chế sự hình thành mạch. Vào giữa những năm 1990, hai 
nhà nghiên cứu tại Đại học Washington ở Seattle (giáo sư 
Henry Lai và Narendra Singh) bắt đầu nghiên cứu sử dụng 
Artemisinin cho bệnh nhân. Họ thấy rằng Artemisinin tấn 
công có chọn lọc các tế bào ung thư, trong khi đó không tác 
động gì tới các tế bào vú bình thường và các tể bào máu trắng. 


Tế bào ung thư thu thập và tích trữ sắt vì chúng cần thêm sắt 
để sao chép ADN khi phân chia. Do đó, các tế bào ung thư có 
nồng độ sắt cao hơn các tế bào bình thường. Theo giáo sư Lai, 
người ta tin rằng việc này hiệu quả là vì khi Artemisinin tiếp 
xúc với sắt, thì sau đó, một loạt gốc tự do bị tiêu diệt. Khi Lai 
và Singh thử nghiệm sự kết hợp của Artemisinin với 
transferrin (phân tử tăng cường sắt) thì kết quả rất đáng kinh 


ngạc, giảm đến 98% tế bào ung thư vú trong vòng 16 giời (Life 
Sciences 70, 2001). 


Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 100% các tế bào ung thư bạch 
cầu bị phá hủy bởi sự kết hợp này chỉ trong tám giờ, có khả 
năng do thực tế chúng phân chia nhanh hơn, có nồng độ sắt 
cao hơn, và có tỷ lệ phần trăm các thụ thể transferrin (có tác 
dụng vận chuyển sắt) cao hơn. Rõ ràng, ung thư càng hung 
'hãn thì càng đáp ứng tốt hơn với phương pháp điều trị này! 


Có thể mua thuốc tẩy ký sinh trùng của bác sĩ Clark tại trang 
www.drclark.com,Bạn có thể tẩy ký sinh trùng cùng lúc với 
làm sạch đại tràng hoặc sau đó, miễn là hoàn thành trước khi 
bắt đầu làm sạch gan. Hãy bảo đảm bạn không bỏ qua bước 
tẩy sạch ký sinh trùng. Theo bác sĩ Ross Andersen: "Các bác sĩ 
nổi tiếng khác đều đồng ý với tôi; rằng trong lịch sử loài 
người, thách thức ký sinh trùng có thể là vấn để ít được thừa 
nhận nhất trong tất cả các vấn để liên quan đến bệnh địa 
phương. Bởi vì không thể nhìn thấy chúng và hiểm khi xuất 
hiện ngay triệu chứng, nên chúng vẫn là nguyên nhân hay 
nhân tổ đóng góp vô hình cho những rối loạn nghiêm trọng.” 


Bước 3: Làm sạch thận 


Tại sao làm sạch thận lại quan trọng? Hằng ngày, thận của. 
bạn xử lý máu và giúp sàng lọc các chất thải (như thủy ngân, 
chì, thạch tín, đồng cùng các chất độc khác) và nước dư thừa. 
Chất thải và nước dư thừa làm thành nước tiểu. Nước tiểu sau 
đó chẩy vào bàng quang thông qua các niệu quản. Bàng quang. 
chứa nước tiểu cho đến khi bạn vào nhà vệ sinh. Khi thận bị 
quá tải vì phải xử lý các chất độc, các bệnh về thận và bàng 
quang có thể phát sinh vì bạn không thể xả chất thải và nước 
tiểu ra khỏi cơ thể. Các tinh thể sẽ hình thành trong nước tiểu. 
từ nhiều loại muối tích tụ trên bể mặt bên trong của thận. 
Cuối cùng, những tỉnh thể đủ lớn để tạo thành sỏi thận. Làm 
sạch thận là một thủ thuật được sử dụng để hòa tan những 
chất cặn đọng có thể dẫn đến sỏi thận bên trong thận. 


Giờ đây, chúng ta biết rằng cơ thể không thể tiêu hóa được 
khoáng chất cứng (chủ yểu từ nước máy); do đó, chúng tích tụ 
dần trong thận và các cơ quan khác của chúng ta, góp phần 
dẫn đến nhiều bệnh tật, kể cả ung thư. Theo bác sĩ Charles 
Mayo (Phòng khám Mayo): “Độ cứng của nước' là nguyên 
nhân cơ bản của nhiều bệnh tật phát sinh từ các chất độc. 
trong đường ruột. Những khoáng chất cứng này đi qua thành 
ruột vào hệ bạch huyết, hệ bạch huyết lại mang tất cả các sản 
phẩm của nó vào máu, theo đó, phân phối đến tất cả các bộ 


phận của cơ thể. Đấy là nguyên nhân của nhiều bệnh tật ở 
Có hàng trăm công thức thảo dược và nhiều biện pháp vi 
lượng đồng căn (homeopathic) khác nhau được sử dụng để 
làm sạch sỏi thận. Một phương pháp làm sạch thận phổ biến 
là dùng dưa hấu. Chỉ cần mua vài quả dưa hấu to và ăn suốt cả 
ngày. Cách làm sạch thận phổ biển khác là trà hạt cẩn tây 
(celery). Chỉ cần đổ nước đun sôi vào một muỗng xúp hạt cần. 
tây vừa xay và để cho ngấm. Trà hạt cần tây rất hiệu quả trong 
trường hợp sỏi thận và bệnh thận mạn tính. Hạt cần tây tác 
động trực tiếp lên thận, tăng cường loại bỏ nước và đẩy nhanh 
việc làm sạch các chất độc tích lũy trong khớp. Trà hạt cần tây 
thường được kết hợp với rễ bổ công anh (dandelion) để tăng 
hiệu quả bài tiết của cả thận và gan. Tuy nhiên, nếu bạn đang 
mang thai, đừng uống trà hạt cần tây vì nó là chất kích thích 
tử cungt 


Có lẽ cách làm sạch thận phổ biển nhất là phương pháp của 
bác sĩ Clark được đăng tải tại: 
'www.curezone.com/clark/kidney.asp, Ngoài ra, còn có cả cách. 
làm sạch thận của bác sĩ Schulze được đăng tại 
www.herbdoc.com, 


Bước 4: Làm sạch gan & túi mật 


Tôi có nghe ai đó nói: “Đừng nói với người yêu của bạn rằng 
bạn yêu cô ấy bằng tất cả trái tim. Hãy nói với cô ấy rằng bạn 
yêu cô bằng tất cả buồng gan.” Nghe có vẻ kỳ quặc phải 
không? Nhưng khi bạn xem xét đến việc gan thực hiện hơn 
1.000 nhiệm vụ hằng ngày và lọc từng giọt máu chảy qua nó, 
tôi đoán bạn có thể thấy câu nói đó có ý nghĩa. 


Gan sẵn sinh ra các hóa chất để chống vi-rút và vi khuẩn, hỗ 
trợ quá trình thực bào, và sản xuất chất kháng histamine để. 
trung hòa các chất thúc đẩy phát triển ung thư. Nó giống như 
một nhà máy điện. Các nhà khoa học ước tính có đến 80% gan 
có thể bị hư hỏng mà không sinh ra bất kỳ triệu chứng nào! 
Thêm vào đó, gan tự tái tạo mỗi sáu tuần! Trong bài viết năm 
1994 tựa để “The Liver, Laboratory of Living” (Gan, phòng thí 
nghiệm của cuộc sống), bác sĩ Leo Roy nói: “Không bệnh tật 
nào, đặc biệt là các bệnh thoái hóa kể cả ung thư và AIDS, có 
thể tồn tại lâu hơn một vài tuần nếu có sự hiện điện của một 
buồng gan khỏe mạnh.” (Immune Perspectives, mùa hè năm. 
1994) 


Trong cuốn sách The Liver and Cancer (Gan và ung thư), bác sĩ 
Kasper Blond ở Vienna, Áo để cập đến gan như “cửa ngõ bệnh 
tật". Ông nói trong cuốn sách: “Chẳng cần tác nhân kích thích 
nào khác (cho sự phát triển của ung thư) ngoài một độc tổ 


chuyển hóa không qua bộ lọc gan hoặc không bị trung hòa do 
suy gan.” Về sau, ông khẳng định: “Ung thư phổi không phải là 
tại nicotine, mà đo độc tố đường tiêu hóa tránh không đi qua 
bộ lọc gan." Bạn còn nhớ ngôi sao bóng chày Mickey Mantle 
chứ? Anh ấy được chẩn đoán ung thư phổi trong khi đang chờ 
được ghép gan. 


Bạn thấy mổi liên quan chưa? 


Có rất nhiều cách làm sạch và duy trì gan, nhưng theo tôi 
thấy, hiệu quả nhất là cách làm sạch gan mật trong năm ngày 
của Jon Barron. Bạn có thể tìm thông tin này ở 
www.jonbarron.org, Một cách lọc gan tốt khác là của bác sĩ 
Schulze (www.herbdoc.com). Uống 1⁄4 lít nước táo ép tươi 
chưa qua chế biến mỗi ngày trong ba ngày. Bạn không cần ăn 
kiêng trong thời gian này, nhưng khuyến nghị nên ăn kiêng. 
Vào buổi tổi ngày thứ ba, uống 227gm dầu ô-liu hảo hạng 
lạnh. Khuẩy lên (cùng với nước cốt một quả chanh xanh) \ và 
uống nhanh. Sau đó chuẩn bị sẵn một thùng rác nhỏ, rồi nằm 
trong tư thế thai nhỉ, cuộn tròn về bên phải của bạn trong nửa 
giờ. Để thùng rác đủ gần phòng trường hợp bị nôn. Sáng hôm 
sau, bạn sẽ thấy một vài vật nhỏ màu xanh lá cây hoặc màu 
đen trong phân của mình. Đấy là những viên sỏi mật. 


Có cơ sở khoa học hậu thuẫn cho việc thanh lọc gan và túi 
mật. Nước ép táo có nỗng độ axit malic cao, nó có vai trò như. 
một dung môi để làm suy yếu sự kết dính giữa các viên nhỏ. 
rắn. Dầu ô-liu hữu cơ kích thích để túi mật và ống dẫn mật co 
thắt, tống khứ những thứ trong đó ra ngoài. Bác sĩ Schulze cho. 
rằng chế độ ăn của chúng ta quá ngọt, chúng ta phải có một số 
thảo được và rau có vị đẳng để kích thích đòng chẩy của mật. 
Ông đề nghị nên ăn một ít rau mùi tây hoặc cải xoăn (hoặc bất 
kỳ thảo loại mộc/rau nào có vị đẳng) ngay trước bữa ăn để 
giúp mật chảy. Nước ép củ cải tía, nước ép cỏ linh lăng, nước 
ép lúa mì non rất tốt cho gan. Và như tôi đã đề cập, thụt cà phê 
cũng kích thích đòng chẩy của mật. 


Bước 5: Làm sạch máu. 


Dòng máu là “Dòng sông sự sống". Chúng ta rất hiếm khi 
dành ra dù chỉ một giây để nghĩ đến máu đang chảy trong cơ 
thể mình cho đến khi bị một chấn thương và chất lỏng quý giá 
này tuôn ra trước mắt chúng ta. 


Một trong những việc đầu tiên chúng ta có thể làm để cải 
thiện hệ tuần hoàn là làm sạch các đường dẫn mà máu chảy 
qua. Do tiêu hóa kém và sử dụng nước cứng, các thành động 
mạch, tĩnh mạch và mao mạch bị bao phủ bởi các chất thải vô 
cơ. Chất thải này tạo thành một lớp màng khiển cho cấu trúc 


tế bào của các tĩnh mạch và động mạch không được nuôi 
dưỡng đúng cách, do đó, các mô mềm mại ban đầu trở nên 
cứng và mất độ đàn hồi. Sau đó, giống như ống cao su cũ, 
chúng không thể mở rộng ra hay thu hẹp lại đễ dàng nữa và 
chúng trở nên hoàn toàn yếu ớt, phình ra, hoặc trở nên giòn 
hơn và sau đó thì vỡ, như trong bệnh giãn tĩnh mạch. Sử dụng 
nhiều bánh mì, bánh ngọt và đường tỉnh chế làm thất thoát 
canxi từ các tĩnh mạch và động mạch. Khi thiếu hụt canxi, 
chúng ta trở nên ốm yếu, từ đó mở đường cho các trục trặc 
trong cơ thể. 


Khi đại tràng, thận và gan đã suy giảm khả năng giữ cho máu 
sạch chất thải, máu không thể thực hiện đẩy đủ rất nhiều 
chức năng. Phân phổi ô-xy đến các tế bào của cơ thể bị hạn 
chế, hệ miễn dịch bận rộn với việc phải xử lý một sổ các tạp 
chất bẩn dư thừa trong máu, và kết quả cuổi cùng là bệnh 
thoái hóa. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta quay trở về điểm bắt 
đầu... ung thư luôn đi liền với thiếu ô-xy ở cấp độ tế bào. 


Thực tế, có một vài cách làm sạch máu của bạn. Một trong 
những cách hiệu quả nhất là uổng men tiêu hóa giữa các bữa 
ăn hoặc trước khi đi ngủ. Chỉ trong vài phút, các enzyme thâm 
nhập vào đòng máu và bắt đầu làm sạch các mảnh vụn trong 
máu, đồng thời kích thích các tế bào miễn địch. Nhưng tôi 


cũng khuyên bạn nên sử dụng thảo được tẩy rửa máu để loại 
bỏ dư lượng độc hại trong máu, sao cho nó trở thành kẻ thù 
đối với ung thư và các khối u. Các loại thảo được giúp lọc máu 
tốt nhất là: cổ ba lá đỏ (red clover), rễ cây ngưu bàng (burdock 
root), chaparral, poke root, me chua (sheep correl). Đây là 
những thảo được bạn sẽ tìm thấy trong các công thức làm 
sạch máu nổi tiếng như trà Hoxsey, trà Essiac và công thức 
của bác sĩ Schulze. Chúng thật sự đưa các khối u ra khỏi cơ 
thể. 


Jon Barron giới thiệu một loại thuốc làm sạch máu tuyệt vời 
tại trang web: www.jonbarron.org, Theo ông, cách tốt nhất để 
áp dụng công thức này là cồn thuốc thảo được, cô đặc thảo 
dược đến 30 lần. Uổng khoảng 4 đến 12 ống đầy (như lọ thuốc 
nhỏ mắt) mỗi ngày (tùy thuộc vào nhu cầu của bạn) cùng 
nước hoa quả. Nghỉ vài ngày nếu cần, nhưng uống hết cả chai. 
Lặp lại mỗi khi cần thiết. 


LƯU Ý: Phần lớn chương này được trích (với sự cho phép) từ 
bài viết mang tựa để “Thối rữa độc hại" của bác sĩ Darrell 
'WoIfe. 


Chương 8 


DINH DƯỠNG LÀ THIẾT 
YẾU 


“Đừng bận tâm tìm kiểm trong sách lịch sử cái gì đã giết hại 
nhiều người Mỹ nhất. Thay vào đó, hãy nhìn vào bàn ăn bữa tối 
của bạn... Chúng ta ăn quá nhiều những thực phẩm có hại và 
thiếu những thực phẩm phù hợp." 


~ Bắc sĩ Andrew Saul 
“Chống lại" hay “nuôi dưỡng” 
uống, vì chế độ ăn uống của một người là phần quan 


trọng nhất của bài toán điều trị ung thư. Cho phép tôi 
nhắc lại: chế độ ăn là phần quan trọng nhất của bài toán. Bắt 


TT ôi đã dành nhiều chương về đỉnh đưỡng và chế độ ăn. 


đầu một phác đồ điểu trị ung thư bằng phương pháp thay thế 
giống như cho củi vào lò sưởi (cơ thể bạn). Khi gỗ bắt lửa và 
bắt đầu cháy, ngọn lửa sẽ thiêu rụi các tế bào ung thư cư trú. 
trọng lò sưởi của bạn. Thế nhưng, áp dụng một chế độ ăn 
uống tôi cũng giống như đổ nước lên ngọn lửa đó. Một chế độ. 
ăn uống tổi tệ sẽ phá hủy nhiều phương pháp điều trị ung thư 
thay thể. Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh 
xẵng chỉ riêng chế độ ăn uống thôi cũng có thể gây ra tung thư. 

Vì vậy, nếu muốn đảo ngược tình trạng ung thư của mình, 

bạn phải đảo ngược chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống chính là 
yếu tổ góp phần “chữa trị" ung thư, vì nó củng cố hệ miễn 
địch và cân bằng “nội trạng" của bạn. 


Thực tế, nhiều người đã thật sự đảo ngược được tình trạng 
ung thư của mình chỉ bằng cách thay đổi chế độ ăn. Chế độ ăn 
cho người bị ung thư quan trọng ngang với điều trị. Như tôi 
đã so sánh nhiều phương pháp điều trị ung thư thay thế hiệu 
quả với những phương pháp kém hiệu quả hơn, rõ ràng là 
ngay cả một “trục trặc” nhỏ trong chế độ ăn ung thư cũng có 
thể gây trở ngại cho hiệu quả của một phương pháp điều trị cụ 
thể. Nếu chế độ ăn nuôi dưỡng các tế bào ung thư thì những tế 
bào này sẽ để kháng mạnh với hầu hết các phương pháp điều 
trị. Hãy nhớ điều này: Nếu chế độ ăn không chiến đấu chống 
ung thư, nó sẽ nuôi dưỡng ung thư. Không có chuyện nửa vời. 


Chính chế độ ăn (không phải điều trị) sẽ mang tới tác dụng 
chữa trị lâu dài cho bệnh ung thư, vì chế độ ăn củng cố hệ 
miễn dịch và cân bằng nội trạng. Cả hai điều này đều thiết yếu. 
để có được thành công lâu dài trong cuộc chiến chống ung 
thư. Thường rất nhiều người nghĩ rằng họ được chữa khổi ung 
thư khi khối u đã biến mất hoặc các tế bào ung thư đã chết. 
Sau đó họ trở lại lối sống cũ, chế độ ăn uống cũ, thói xấu cũ, và 
ung thư quay trở lại. Những gì chúng ta phải nhớ là một số 
điều kiện bên trong đã cho phép ung thư khởi sinh phát triển 
và nếu điều kiện bên trong đó quay trở lại, do chế độ ăn uổng. 
tồi tệ, ung thư cũng sẽ trở lại thôi. 


Cơ thể con người được cấu thành từ các nguyên tổ phổ biến 
nhất trên Trái đất. Trong Sách Sáng thể, chúng ta đọc được 
câu chuyện về sự sáng tạo thể giới và Vườn địa đàng. Chúng ta 
đọc được trong Sách Sáng thế 2:7 rằng Thiên Chúa “tạo nên 
người đàn ông từ đất sét của mặt đất và thổi vào lỗ mũi của 
người ấy hơi thở cuộc sống” Thiên Chúa đã sử dụng cái gì để 
tạo nên Adam? Thiên Chúa đã tạo ra anh ta từ đất màu mỡ. 
nhất trên Trái đất. Tôi tin chắc 100% rằng mọi thành phần 
đều có trong đất mà Thiên Chúa dùng để tạo nên Adam, và 
những trái cây, nhân hạt, ngũ cốc và rau củ của anh ta cũng 
mọc lên trong đất này. Nhưng sau đó Adam đã gục ngã và môi 
trường của chúng ta cũng như thể. 


Với thực tế những loại đất tốt nhất ở Mỹ đã cạn kiệt tới 90% 
giá trị khoáng chất, nhiều hóa chất và kích thích tổ vô ích 
được đổ thêm vào đất và thực phẩm của chúng ta, cùng với 
c quá trình xử lý đã tiêu hủy các vitamin và enzyme tiêu 
hóa, làm cho chúng có tính axit hơn, không có gì lạ khi thoái 
hóa đã trở thành một bệnh dịch. Trong cuốn Nutrition Under 
Siege (Cần trở đình dưỡng), Alex Jack đã kiểm tra dữ liệu được 
công bổ bởi Phòng thí nghiệm số liệu đỉnh dưỡng (Nutrient 
Data Laboratory) thuộc Cơ quan nghiên cứu Nông nghiệp 
(Agricultural Research Service - ARS), Bộ Nông Nghiệp Mỹ, và 
kết luận rằng việc so sánh các đữ liệu “chỉ ra sự suy giảm 
mạnh các khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng khác 
trong nhiều loại thực phẩm kể từ cuộc khảo sát toàn điện cuối 
cùng công bố trên 20 năm trước”, và ông quy cho “hiện tượng 
giảm chất lượng đều đặn của đất, không khí và nước”. Những 
yếu tổ hiện đang mất đi trong chế độ ăn uống quen thuộc của 
Mỹ này là những yếu tổ cốt yếu để duy trì sức khỏe tốt và 
chính cuộc sống. 


Một trăm năm trước đây, ung thư gắn như chưa được biết đến, 
nhưng ngày nay có vẻ như ai cũng có một vài người thân qua 
đời vì căn bệnh khủng khiếp này. Điều gì đã thay đổi? Cơ thể 
chúng ta đã thay đổi chăng? Gien di truyền của chúng ta đã 
thay đổi chăng? Hay chúng ta đã làm cạn kiệt các chất dinh. 


dưỡng thiết yếu trong đất? Chúng ta đã thay đổi những gì 
mình đưa vào cơ thể chăng? Và liệu có phải những loại thực 
phẩm mà chúng ta ăn ấy lại thay đổi nội trạng của chúng ta 
theo một cách nào đó làm cho bệnh tật đễ phát sinh hơn? 


Trong cuồn sách mang tựa để Beating Cancer With Nutrition 
(Đánh bại ung thư bằng đỉnh đưỡng), bác sĩ Patrick Quillin. 
cung cấp cho chúng ta một suy luận quan trọng: “Nẩm mọc 
trên vỏ cây do các điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, độ ẩm và 
bóng tổi. Bạn có thể tìm cách tiêu diệt nấm bằng cắt, đốt hay 
dùng thuốc độc, nhưng chừng nào mà điều kiện thuận lợi vẫn. 
tồn tại, nó sẽ trở lại. Tương tự như vậy, ung thư phát triển 
trong cơ thể người khi có điều kiện thích hợp. 


Các nhân tổ được ghỉ nhận là tạo thuận lợi cho việc hình 
thành khối u bao gồm nhiễm độc, ức chế miễn dịch, suy đỉnh 
dưỡng, suy nhược tỉnh thần và glucose trong máu cao... Trừ 
phi chúng ta vô hiệu hóa những yếu tổ gây ung thư này, các 
phương pháp điều trị gây tổn hại tế bào chắc chắn phải chịu 
thất bại.”' Điều bác sĩ Quillin muốn nói ở đây là chúng ta cần 
tập trung vào những nguyên nhân gây ung thư chứ không 
phải là các triệu chứng. 


Sự thiếu hụt khoáng chất và vitamin trong đất, hóa chất trong 
các loại thực phẩm, đồ uống có ga, thực phẩm lò vi sóng, thức 


ăn nhanh, thực phẩm chế biến, thực phẩm bị ô nhiễm thuốc. 
trừ sâu và thực phẩm giả chỉ là một số trong rất nhiều nhân tố 
thuộc về chế độ ăn uống đã làm hồng nội trạng của chúng ta, 
chủ yếu làm thay đổi cân bằng pH và cung cấp mảnh đất màu 
mỡ cho ung thư phát triển. Chế độ ăn đồ ăn nhanh, giàu axit, 
calo rỗng của chúng ta là một trong những nhân tổ chịu trách. 
nhiệm chính trong sự phát triển của ung thư. 


Như tôi đã để cập, không có chuyện nửa vời. Thực phẩm. 
chúng ta ăn hoặc chổng ung thư, hoặc nuôi dưỡng ung thư. 
Theo đó, thực phẩm ta ăn có thể thuộc vào một trong hai 
nhóm: 


1. Thực phẩm nuôi đưỡng ung thư: Hoặc bằng cách cung cấp 
dưỡng chất cho các tể bào ung thư hoặc ngăn ngừa hệ miễn 
địch của chúng ta tiêu diệt chúng. Những thực phẩm này bao 
gồm: Các thực phẩm chứa độc tố nấm, các loại thực phẩm có 
tính axit, soda, đường, chất béo chuyển hóa, cà phê, bột ngọt, 
nitrit natri, đường hóa học, thực phẩm chế biến, thực phẩm 
có thuốc trừ sâu, sữa và phô mai tiệt trùng, bột mì tỉnh chế, 
florua, clo, v.v. 


2. Thực phẩm chống ung thư: Hoặc bằng cách tiêu diệt các tế 
bào ung thư, cân bằng pH, hoặc ngăn ngừa ung thư lan rộng 
nhờ các chất đỉnh đưỡng, enzyme, vitamin và khoáng chất. 


Những thực phẩm này bao gồm: nước suối, táo và hạt táo, mơ 
và hạt mơ, nho tím và hạt nho, quả mâm xôi (raspberries), 
quả việt quất (blueberries), dâu tây, dưa vàng (cantaloupe), cà 
rốt, bông cải xanh, tiêu, cà chua, quả bơ, tỏi, chanh, dầu đừa, 
hạt lanh, đầu hạt lanh, quả óc chó, tảo lục (chlorella), tảo xoắn. 
(spirulina), thảo được, v.v. 


Cốt lõi của “chế độ ăn ung thư” đúng đắn là ăn các loại thực 
phẩm chống ung thư và tránh ăn các loại thực phẩm nuôi 
dưỡng ung thư. Đơn giản phải không? Nhưng không phải vậy 
ở Mỹ trong thế kỷ 21! Một thế kỷ trước đây, chúng ta không có 
nhiều thực phẩm chể biến. Các gia đình ăn các loại trái cây và 
rau tươi, bánh mì tươi, các loại hạt tươi, thịt bò ăn cổ tươi, 
trứng tươi, và rửa sạch chúng bằng nước giếng giàu khoáng 
chất hoặc sữa bò tươi. 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


'Nhưng ngày nay, các bà mẹ bận rộn không có thì giờ cho việc 
nấu ăn. Vậy nên bữa sáng mọi người dùng vài cái bánh donut 
hay bánh muffin. Cha mẹ chìm trong cà phê, còn bọn trễ thì 
uống một ly sữa sô-cô-la tiệt trùng to đùng. Bữa trưa là ở các 
nhà hàng thức ăn nhanh với chiếc bánh mì kẹp pho-mát và 
khoai tây chiên với chai nước ngọt có ga và kem tráng miệng. 
Còn bữa tổi là pizza, khoai tây chiên, bia hoặc nước ngọt có ga 
với một thanh kẹo trước khi lên giường. 


Bạn có thấy vấn đề ở đây không? Thật không may, 95% chế độ 
ăn điển hình của người Mỹ là các loại thực phẩm nuôi dưỡng 
ung thư. Những thực phẩm này có tính axit cao, do đó gây 
mất cân bằng độ pH của chúng ta. Hãy xem khoai tây chiên: 
Chúng ta gọt vỏ khoai tây rồi thái mỏng, để phơi ngoài không 
khí, rồi làm lạnh chúng, sau đó chiên kỹ trong dầu ăn loại chất 
béo chuyển hóa (transfat), và sau cùng chúng ta phủ muối lên. 
Cuổi cùng, không chất xơ, không đinh dưỡng và không 
khoáng chất. Chẳng còn lại gì ngoài những miếng đồ ăn vô giá 
trị, khó tiêu hoá, có tính axit cao. Còn gì phải thắc mắc khi 
một sổ người trong chúng ta lại sống thật khó nhọc không? 
Nội trạng của chúng ta đang ở tình trạng thật kinh khủng! 


Những thực phẩm này không chỉ có tính axit, mà chúng còn 
thiếu enzyme. Vì enzyme sẽ làm thức ăn hỏng rất nhanh, cách 
tốt nhất để giữ cho thực phẩm khỏi hỏng và làm chúng có thể 
nằm trên giá lâu hơn là loại bỏ hoặc phá hủy các enzyme. 
Nhưng, bạn có thể hỏi, “các enzyme có quan trọng không?” 
Chúng tuyệt đổi quan trọng. Một vai trò quan trọng của 
enzyme trong cơ thể người là tiêu hóa thức ăn. Nhưng thực 
phẩm chế biến của chúng ta ngày nay đang mất đi những 
enzyme tối quan trọng này. 


Hãy ép nước! 


Một cách tuyệt vời để có được các enzyme là uống nước ép từ 
trái cây tươi và hoa quả. Vì nước ép trái cây và rau quả là nước 
ép thô, nên các enzyme vẫn sống. Hầu hết mọi người bị tổn. 
thương đường ruột do ăn uống nhiều thực phẩm giàu calo và 
chất béo trong nhiều năm; do đó, họ khó hấp thụ chất đỉnh 
đưỡng. Với phương pháp ép các loại thực vật, chúng ta tiêu 
hóa chúng trước, do đó hấp thụ được nhiều chất đỉnh dưỡng 
hơn. 


Nước ép tươi có thể đáp ứng cho những người không thích ăn 
rau sống. Tôi biết rằng, nếu bạn đã quen ăn hamburger và 
khoai tây chiên thì salad tươi với bông cải xanh, cà rốt, dưa 
chuột, củ cải đỏ và cần tây có thể không phải là món ngon 


miệng nhất, thế nên nước ép tươi là lựa chọn thay thể tuyệt 
vời để. ăn đủ lượng khuyến nghị 3 đến 4 pound (1, 3—1, ;8 kỹ) 
xau tươi sống mỗi ngày. Ép đơn giản là cách thiết thực nhất để 
đáp ứng nhu cầu rau tươi và trái cây hằng ngày của bạn. 


Chúng tôi cố gắng ép nước thường xuyên. Nước ép của chúng 
tôi thường bao gồm cà rốt, củ cải đỏ, táo, cần tây, dưa chuột. 
Lũ trẻ rất thích. Tôi thường uống khoảng một nửa ' phần nước 
ép và sau đó thêm bã ép vào nửa kia. Lợi ích của việc này là bổ 
sung thêm chất xơ vào nước ép, nó giống như phân bón cho vì 
khuẩn có ích trong đại tràng. Hãy uống ngay sau khi ép, vì các 
chất dinh dưỡng và enzyme bắt đầu biển đổi khi tiếp xúc với 
ô-xy và ánh sáng. 


Một chiến binh chổng ung thư đũng mãnh là nước ép lúa mì 
non. Theo Webster Kehr: “Nếu xem ô-xy như viên đạn để tiêu 
diệt tế bào ung thư thì ta phải xem lúa mì non như khẩu súng 
trong điều trị ung thư. Nó có nhiều cách đối phó với ung thư 
đến không thể tin nổi. Trước hết, nó chứa chất điệp lục có cấu 
trúc phân tử hầu như tương tự hemoglobin. Chất diệp lục 
tăng sản lượng hemoglobin, có nghĩa là nhiều ô-xy hơn đến 
được chỗ ung thư. Selen và laetrile cũng có trong lúa mì non, 
cả hai đều là chất chống ung thư. Chất điệp lục và selen còn 
giúp củng cố hệ miễn dịch. Hơn nữa, lúa mì non là một trong 


các loại thực phẩm có tính kiểm nhất được biết đến. Và danh 
sách này vẫn còn kéo dài 


'Nước ép lúa mì non đã được chứng minh là làm sạch hệ bạch 


huyết, phục hồi cân bằng độ pH, tạo máu và loại bỏ các kim. 
loại độc hại khổi tế bào. Nó chứa chất diệp lục có cẩu trúc hóa 
học tương! tự hemoglobin giúp chuyên chở ô-xy trong máu. 


'Thực phẩm & dinh đưỡng từ thực vật 


Khi nói đến chuyện loại thực phẩm nào là “thuốc" chống ung 
thư tốt nhất, không gì sánh được với thực phẩm từ thực vật, 
do thực tế là chúng chứa rất nhiều enzyme và hàng ngàn loại 
phytochemical (hóa chất gốc thực vật), trong đó có các 
vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, cây còn chứa hàng ngàn 
phytochemical khác ngoài vitamin và khoáng chất. 


Một phytochemical nổi tiếng là beta-carotene, nó làm cho cà 
rốt và khoai lang có màu cam tươi sáng. Beta-carotene thực sự 
là thành viên của một họ phytochemical gọi là carotenoids 
làm cho trái cây và rau quả có màu tươi sáng. Nghiên cứu chỉ 
ra rằng phytochemical giảm nguy cơ mắc ung thư. Điều quan 
trọng cần lưu ý là chỉ có thực vật (trái cây, rau, các loại hạt 
hạch, hạt giống, và đậu) chứa phytochemical. 


Thực phẩm thực vật, đặc biệt là các loại rau lá màu xanh lá 
cây, có chứa các enzyme có khả năng giúp cơ thể tự thải độc 
làm sạch) hiệu quả hơn và loại trừ các chất gây ung thư. Thực 
phẩm thực vật màu xanh lá cây chứa chất điệp lục có cấu trúc 
hóa học tương tự như hemoglcbin giúp vận chuyển ô; 
trong máu. Thực phẩm thực vật cũng ( có chứa chất chống ô- hà 
hóa, giúp bảo vệ cơ thể chống lại quá trình ô-xy hóa. Như đã 
thảo luận ở trên, tế bào của chúng ta sử dụng ô-xy và glucose 
để sản xuất ATP, nguồn năng lượng của chúng ta. Tuy nhiên, 
gốc tự do lại là sản phẩm phụ của phản ứng hóa học này. Gốc 
tự đo, còn gọi là chất ô-xy hóa, gây ra quá trình ô-xy hóa làm. 
tổn hại thành tế bào. Sự ô-xy hóa giống như quá trình gỉ sắt 
trên xe của bạn vậy. 


Rau mầm rất giàu vitamin, khoáng chất, protein và enzyme 
dưới dạng đễ hấp thụ và tiêu hóa. Thật thú vị, vì mầm là thức 
ăn còn đang sống, chúng sẽ tiếp tục tăng trưởng từ từ và hàm 
lượng vitamin sẽ thực sự gia tăng sau khi bạn thu hoạch 
chúng. Hãy thử so sánh chúng với rau củ và trái cây mua ở cửa 
hàng - những thứ bắt đầu mất vitamin ngay khi được thu 
hoạch và thường phải được vận chuyển xa hàng ngàn đặm. 


Trồng rau mắm là cách rất hiệu quả để thêm thực phẩm tươi 
sống vào chế độ ăn uống của bạn. Nếu bạn có thể trang bị một 


cái bình, sàng hoặc lưới, và xả nước cho mầm hai lần một 
ngày, bạn có thể trồng được rau mầm ngon sạch tuyệt vời 
trong vòng chưa đẩy một tuần. Tự trồng rau mầm nghĩa là 
bạn tự cung cấp rau hữu cơ tươi mỗi ngày từ một vài mét 
vuông không gian. Và hạt giống có thể nở ra đến 15 lần trọng 
lượng ban đầu. Những lựa chọn mầm ươm tuyệt vời bao gồm. 
linh lăng, hạnh nhân, bông cải xanh, cải bắp, cỏ cà ri, đậu 
garbanzos, hạt đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan, củ cải, cổ ba lá 
đỏ, và hạt hướng dương. Hãy nhớ cho rau mắm vào tủ lạnh. 
Lý tưởng nhất là bạn ăn ngay sau khi thu hái. Những mầm. 
này vẫn tiếp tục phát triển trong đĩa ăn của bạn! Đó mới là 
tươi! 


Thành thật mà nói, những lợi ích sức khỏe của việc thường 
xuyên ăn thức ăn thực vật tươi vô cùng kỳ điệu. Dựa trên các 
nghiên cứu y tế mới nhất, chắc chắn thức ăn thực vật có thể 
giảm nguy cơ mắc ung thư, và ngay cả nếu bạn đã bị ung thư, 
thức ăn thực vật sẽ giúp bạn phục hồi và khỏe mạnh. Quả 
thực, có hàng nghìn nghiên cứu cho chúng ta biết rằng thức 
ăn thực vật làm giảm nguy cơ mắc ung thư, đồng thời ngăn 
ngừa ung thư tái phát. 


Chúng tôi rất mê quả mâm xôi đổ, dâu tây, mâm xôi và quả 
quất. Tất cả những quả mọng này đều chứa nhiều. 


'phytochemical và chất chống ô-xy hóa. Những quả mọng này 
cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm cả kẽm, 
canxi và magiê - những khoáng chất người Mỹ thiếu nhất. Tất 
cả những quả mọng này còn chứa axit ellagic, một hợp chất 
ngăn ngừa đột biển tế bào và là chất chống ung thư. Thử 
nghiệm lâm sàng cũng cho thấy axit ellagic ngăn chặn các tế 
bào ung thư ức chế gen p53 tạo quá trình chết tự nhiên ở tế 
bào. Quả việt quất chứa epicatechin, đó là lý do tại sao chúng 
lại có khả năng mạnh như vậy trong việc cải thiện chức năng 
gan, và chúng cũng có chứa pterostilbene, bảo vệ chống ung 
thư đại tràng. 


Tất cả trẻ con đều rất thích ăn quả cherry. Điểu thú vị là 
cherry chứa rượu perillyl có thể gây chết cho tế bào khổi u. 
Năm 1999, các nhà khoa học trường Đại học ' Tổng hợp bang 
Michigan đã phát hiện ra rằng chất màu đen của cherry là một 
nguồn dồi dào chất chống ô-xy hóa gọi là anthocyanins. Thực 
tế,tác động chống ô-xy hóa của cherry đen chua mạnh hơn so 
với vitamin E là chất chống ô-xy hóa “mẫu mực”. Các loại 
cherry cũng chứa các hợp chất giảm đau (thuốc ức chế COX) 
rất hiệu quả mà FDA đã phải ra tay nhằm cổ bịt miệng những. 
người trồng cherry, ngăn cản họ kết nối với các nghiên cứu 
khoa học về cherry! Cuối cùng, cherry có chửa hàm lượng 
mmelatonin cao đáng ngạc nhiên, trước đây, người ta cho rằng 


loại hoóc môn này chỉ được sản xuất bởi tuyển tùng trong 
não. Melatonin là một phần trong cách thức tự nhiên mà cơ 
thể điều tiết giấc ngủ, nó cũng có những đặc tính chống ung. 
thư. 


Các con tôi đều thích táo và chúng cũng học được cách ăn cả. 
hạt. Hạt táo chứa nitriloside (vitamin B17) được chứng minh. 
là tiêu diệt tế bào ung thư. Mầm rau tươi cũng là món yêu 
thích của chúng tôi - chúng là thực phẩm toàn phần. Chúng 
tôi ăn với sandwich và salad. Mầm hạt và rau cũng tăng tính 
kiểm của các món này. Đồng thời, chúng tôi còn thích sử dụng 
các loại rau gia vị tươi như húng, rau mùi, rau mùi tây, v.v. 


Hai điều quan trọng cẩn nhớ về thực phẩm thực vật: 1) ăn 
sống vì các enzyme bị phá huỷ ở 44,4°C và 2) ăn rau và trái 
cây hữu cơ (nếu có thể) vì thức ăn thực vật trồng thông 
thường chứa nhiều thuốc trừ sâu độc hại. Tuy nhiên, nếu bạn 
không thể tìm được sản phẩm sạch, đừng lấy đó làm cớ để 
quay lại với pizza, khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt, và bia. 
Hãy cứ mua sản phẩm trồng thông thường và rửa kỹ bằng 
nước ấm, xà phòng. 


Các enzyme thiết yếu 


Trong các chương trước, chúng ta đã biết về tầm quan trọng 
của việc giữ độ pH của cơ thể ở trạng thái kiểm. Nào, giờ hãy 
ôn lại khoa học đỉnh đưỡng cơ bản một chút. Đặc tính hóa học. 
của quá trình tiêu hóa thực sự rất đơn giản: chỉ với ba loại 
thực phẩm chính là protein (đạm), carbohydrate, và chất béo. 
Chúng ta tiêu hóa ba loại thức ăn này thành các dạng hữu ích 
của chúng: protein thành các axit amin, carbohydrate thành. 
glucose và chất béo thành axit béo. 


Phần đông mọi người tin rằng khi ăn, thức ăn đi vào một bể. 
axit trong đạ dày, ở đó nó được phân giải, các chất đinh dưỡng. 
được hấp thụ trong ruột non, rồi được đưa ra khỏi cơ thể qua 
đại tràng. Điều này không thật chính xác. Chúa đã muốn cho 
chúng ta ăn các loại thực phẩm giàu enzyme và nhai thức ăn 
đúng cách. Nếu tất cả chúng ta làm thế, thức ăn sẽ vào dạ dày, 
trộn lẫn với các enzyme tiêu hóa. Khi đó, các enzyme này sẽ 
“tiêu hóa trước” thức ăn trong khoảng một tiếng, phân giải tối 
đa 759% thức ăn chúng ta vừa ăn. Thật không may, hầu hết 
chúng ta không có chế độ ăn đúng đắn, và chúng ta chắc chắn 
không nhai thức ăn đúng cách. Nên nhớ, điều quan trọng 
không phải là chúng ta ăn bao nhiêu, mà là chúng ta tiêu hóa 
được bao nhiêu thức ăn. 


Enzyme là gì? Tôi biết bạn sẽ hỏi câu đó! Enzyme là một chất 
xúc tác. Nhưng, chất xúc tác là gì? Tôi nhớ giáo viên hóa học ở 
trường trung học của tôi, cô Reed, đã dạy chúng tôi định 
nghĩa của một chất xúc tác. Phòng trường hợp bạn nhất thời 
không nhớ được ra, chất xúc tác là chất làm phản ứng hóa học 
xây ra, bản thân nó không trở thành một phần của phản ứng 
hóa học đó. Có rất nhiều enzyme trong cơ thể chịu trách 
nhiệm cho hàng trăm phẩn ứng hóa học cần thiết để giữ cho 
cơ thể hoạt động bình thường. 


Nhưng tự chúng, các enzyme chỉ là những mảnh ghép trong 
bài toán tiêu hóa. Để enzyme thực sự thực hiện hàng ngàn. 
nhiệm vụ, chúng cần sự giúp đỡ của vitamin và khoáng chất 
(nhân tố phối hợp). Enzyme và các nhân tố phổi hợp tự “phối 
âm" trong một nhạc phẩm sinh hóa phức tạp gọi là “phức 
hợp”. Chính phức hợp enzyme thực hiện các hoạt động 
enzyme thiết yếu. 


Theo bác sĩ Tim O'Shea: “Các vitamin, khoáng chất và enzyme 
cẩn đến nhau, như ba chân của một chiếc ghế. Trong thị 
trường hỗn loạn các thực phẩm bổ sung ngày nay, chúng ta 
như bị những tiếng hò hét từ mọi phía tấn công, người thì gào 
lên 'Vitamin!, người khác kêu 'Khoáng chất!, những người 
khác lại la 'Enzyme!' cứ như thể riêng mỗi loại là một viên 


Thần được có thể chữa được mọi thứ. Ý tưởng thực sự là đoàn. 
kết, tổng hợp sức mạnh và cùng phối hợp. Không gì có thể tồn 
tại độc lập được trong cơ thể. Một enzyme không có các nhân 
tố phối hợp thì không có hoạt động enzyme. Các enzyme có. 
các công việc rất cụ thể để hoàn thành. Hoạt động của chúng 
được ví như những chìa khóa phải khớp với các ổ khóa nhất 
định. Các enzyme là chuỗi đài protein liên kết với nhau bằng 
liên kết hydro, tạo thành những hình dạng rất đặc trưng.” 


Ông tiếp tục: “Hãy hình dung một sợi dây được cổ định thành 
một hình đạng kỳ lạ nhờ các dải băng đính gai nhỏ xíu. Nếu 
bất cứ điều gì xảy ra với những liên kết này, protein enzyme sẽ 
bung ra và mất đi hình dạng của nó. Không có hình đạng, chìa 
khóa không còn có thể lắp vừa khóa. Khi đó, nó không còn là 
một enzyme - chỉ là một protein lạ nào đó. Và các protein lạ 
gây ra những gì cho cơ thể chúng ta? Phải, chính là chứng 
viêm. Đáp ứng miễn dịch. Và đó chính xác là ý nghĩa của tự 
miễn dịch. Bây giờ cơ thể tự tẩn công chính mình vì cảm nhận 
có một vật lạ thâm nhập.” 


Nếu các liên kết bị phá vỡ, enzyme sẽ suy sụp và không còn có 
thể làm công việc cụ thể của nó nữa. Một enzyme suy sụp như 
vậy gọi là biến tính. Gốc tự đo, làm nóng quá 45oC), chế biển, 
đóng hộp, công nghệ gen và florua chỉ là một vài tác nhân có 


thể khiến một enzyme bị biến tính. Thật thú vị, các enzyme 
trong thực phẩm tươi sống trên thực tế tiêu hóa đến 75% thực 
phẩm mà không cần sự giúp đỡ của các enzyme do cơ thể tiết 
Ta. 


Có ba nhóm enzyme chính: enzyme chuyển hóa (các enzyme 
lầm việc trong máu, mô, và các cơ quan), enzyme thực phẩm 
từ thực phẩm tươi sống, và các enzyme tiêu hóa. Ngoài ra còn 
có ba phân nhóm chính của enzyme tiêu hóa: protease (để 
tiêu hóa protein), amylase (để tiêu hóa carbohydrate), và 
lipase (để tiêu hóa chất béo). 


Không có enzyme, không có sự sống. Trái cây và rau tươi rất 
tuyệt vời. Chúng chứa các enzyme, một số chứa nitrilosides, 
và chúng có đấy các vitamin cùng các khoáng chất. Tuy 
nhiên, như tôi đã để cập, nấu rau phá hủy các enzyme của 
chúng. Tại mức 45oC, enzyme bị phá hủy. Một nguyên tắc tốt 
là ăn sống: trái cây tươi, rau tươi sống và sữa tươi. Nấu nướng 
phá hủy các enzyme và tiệt trùng cũng thể. 


Bạn thấy đấy, phương pháp tiệt trùng có nguồn gốc từ lý 
thuyết về vi trùng của Louis Pasteur. Chúa đã cho chúng ta 
sữa nguyên chất ở dạng thô tự nhiên được nạp đầy các chất tự 
nhiên tăng cường hệ miễn địch của chúng ta, cũng như cho 
chúng ta rất nhiều enzyme, vitamin và khoáng chất thiết yếu, 


giữ cho hệ tiêu hóa và các cơ quan của chúng ta làm việc ở các 
mức tối ưu cho sức khỏe. Nhưng thứ sữa đã được con người 
thay đổi, tiệt trùng mà chúng ta mua ở các cửa hàng đã bị mất 
sinh khí, thiếu enzyme, là loại thực phẩm “không đỉnh 
dưỡng." Không giống như tuyên truyền trên TV, sữa tiệt trùng 
không có khả năng tái tạo hoặc duy trì xương và răng vì nó 
không phải là nguồn cung cấp canxi tốt (do enzyme 
'phosphatase cần thiết để hấp thụ canxi đã bị phá hủy trong 
quá trình tiệt trùng). 


Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng lipase (một enzymee trong 
sữa giúp tiêu hóa chất béo) hoàn toàn bị phá hủy bởi quá trình 
tiệt trùng, nó cũng làm giảm các loại vitamin, phá hủy 
vitamin B12 và B6, giết chết các vi khuẩn có lợi và kéo theo dị 
ứng, gia tăng sâu răng, khóc đo đau bụng ở trẻ sơ sinh, rắc rối 
'về tăng trưởng ở trẻ em, loãng xương, viêm khớp, bệnh tim và 
ung thư. Theo lời của bác sĩ Timothy O'Shea, sữa tiệt trùng 
tương đương với “formica dạng lỏng”. 


Mỹ là một quốc gia béo phì. Trung tâm phòng chống bệnh tật 
(Centers for Disease Control - CDC) tuyên bố tỉ lệ người béo 
phì (nặng hơn 30% so với trọng lượng bình thường) ở Mỹ là cứ 
trong ba người thì có một người mắc. 


Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chưa? Vâng, một phần là do 
chúng ta là đất nước của những người háu ăn và lười nhác. Tự 
kiểm soát bản thân bị coi là lỗi thời. Tuy nhiên, một phần lý 
do người Mỹ béo phì là thực tế chế độ ăn uống của họ thường 
có đến 90% là thực phẩm nấu chín. Những nông dân chăn. 
nuôi heo học được từ lâu rằng con heo béo nhanh gấp hai lần. 
nếu chúng được cho ăn thức ăn nấu chín. Nấu nướng phá hủy 
cái gì? Bạn đã biết rồi đấy... enzyme. 


'Thiểu hụt khoáng chất 


Có sáu nhóm chất dinh dưỡng - nước, vitamin, khoáng chất, 
chất béo, protein và carbohydrate - tất cả sáu nhóm đều cần 
thiết để tối ưu hóa sức khỏe. Thật sự mà nói, khi chúng ta 
nhìn vào chế độ ăn uống của hầu hết mọi người, các khoáng 
chất có thể là “mắt xích còn thiếu”. Nhiều người nghĩ rằng 
khoáng chất và vitamin là như nhau, nhưng chúng không 
giống nhau. Sự khác biệt chính là vitamin là những chất hữu. 
cơ (nghĩa là chúng có chứa các nguyên tổ carbon) và khoáng 
chất là những chất vô cơ. 


Bốn nguyên tổ chiếm 96% cấu trúc của cơ thể là: carbon, 
hydro, ô-xy và nitơ. 49% còn lại của kết cấu cơ thể là khoáng 
chất. Có các ý kiến khác nhau về số lượng khoáng chất thiết 
yếu. Một số nói 14, một số nói 16 và tranh cãi vẫn đang tiếp 


tục. Tuy nhiên, mọi người đều thống nhất rằng tất cả chúng 
ta đều cần những lượng nhỏ khoảng 25-30 khoáng chất (14- 
16 trong số đó được coi là “thiết yếu") để duy trì chức năng 
bình thường của cơ thể và sức khỏe tốt, nhưng do những thói 
quen ăn uổng không có lợi và điểu kiện đất đai cằn cỗi, nên. 
hầu hết chúng ta đều thiếu khoáng chất. 


Có hai nhóm khoáng chất là: macromineral và micromineral. 
Macromineral (còn gọi là “khoáng chất đa lượng") cần thiết 
trong chế độ ăn uống với khổi lượng 100 mg hoặc hơn mỗi. 
ngày. Chúng bao gồm kali, clo, phốt pho, canxi, magiê, lưu 
huỳnh và natri. Macromineral có mặt hầu như trong tất cả các 
tế bào của cơ thể, duy trì cân bằng tự nhiên nói chung và cần 
thiết cho hoạt động bình thường. 


Micromineral (còn gọi là “khoáng chất vi lượng") là những vi 
chất đỉnh đưỡng và là các nguyên tổ hóa học. Chúng bao gồm 
sắt, molypden, crôm, đồng, mangan, flo, i-ốt, kẽm và selen. 
Chúng là các khoáng chất trong chế độ ăn mà cơ thể con người 
cần với số lượng rất nhỏ, ngược lại với macromineral đòi hỏi 
lượng lớn hơn. Hãy nhớ rằng, với khoáng chất, nhiều hơn 
không nhất thiết là tốt hơn. Dùng quá lượng khoáng chất 
trong thức ăn có thể trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến bệnh tật 
do tính cạnh tranh tự nhiên giữa các mức khoáng chất trong. 


cơ thể, vì vậy hãy đảm bảo tuân theo liều lượng được khuyến 
cáo. 


Trong phần này, tôi sẽ để cập một chút đến magiê, canxi, 
crôm, và kẽm. Tôi biết rằng i-ốt là một khoáng chất và selen 
cũng vậy, nhưng tôi đưa hai khoáng chất này vào phần riêng 
(trong cuốn sách này) nên tôi sẽ không bàn đến ở đây. 


Magiê 


Magiê có tác dụng chữa trị đáng kinh ngạc đối với nhiều loại 
bệnh cũng như có khả năng trẻ hóa cơ thể già nua. Magiê cần 
thiết cho hơn 300 phản ứng enzyme (đặc biệt là về mặt sản. 
xuất năng lượng tế bào), cho sức khỏe của hệ thần kinh và 
não, đồng thời cũng giúp cho xương và răng khỏe mạnh. 
Magiê clorua (hợp chất magiê/ clo) dùng ở dạng thẩm thấu 
qua da được chứng minh là thúc đẩy hệ miễn dịch. Ví dụ, sau 
khi magi clorua thẩm qua da, các tể bào bạch cầu tiêu diệt vi 
khuẩn hiệu quả gấp ba lần so với trước. Magiê clorua cũng đã 
được chứng minh là hiệu quả với viêm phế quản, hen suyễn, 
khi thũng và viêm phổi. Theo các nghiên cứu dịch tễ học, dân 
cư ở những vùng đất đai giàu magiê ít bị ung thư hơn so với 
những nơi có mức magiê thấp. Các nhà khoa học Ấn Độ đã 
chứng minh tỷ lệ mắc khối u vú ở chuột có thể giảm 88% với 


chỉ một lần sử dụng magiê clorua, vitamin C, vitamin A và 
selen. 


Magiê cũng thiết yếu trong giải độc, đặc biệt là thải độc kim 
loại nặng. Ví dụ, cẩn phải có magiê để tổng hợp glutathione. 
Theo bác sĩ Russell Blaylock, mức magiê thấp sẽ đi kèm với sự 
gia tăng mạnh mẽ của gốc tự do cũng như suy giảm 
glutathione. Đây là vấn đề sống còn vì glutathione là một 
trong số ít các phân tử chống ô-xy hóa đã được chứng minh là 
có khả năng trung hòa thủy ngân. Không có tác dụng làm. 
sạch và thải độc kim loại của glutathione (magiê), tế bào sẽ 
bắt đầu phân rã và rác thải tế bào cùng các kim loại nặng sẽ 
tích tụ lại: đó là môi trường tuyệt vời cho các loại nhiễm trùng 
nguy hiểm. 


Canxi 


Số bảo ra ngày 13 tháng 10 năm 1998 của tờ New York Times 
có đăng bài viết mang tựa để “Calcium Takes Its Place As a 
Superstar o£ Nutrients” (Canxi chiểm vị trí siêu sao trong các 
chất dinh dưỡng) nói về một nghiên cứu trong Tạp chỉ của 
Hiệp hội Y học Mỹ. Nghiên cứu này cho biết “tăng canxi đem 
lại sự phát triển bình thường của các tế bào biểu mồ và cũng 
có thể ngăn ngừa ung thư trong các cơ quan như vú, tuyến 
tiền liệt và tuyến tụy.” 


Khi canxi được phân giải, việc hấp thụ nó vào cơ thể hoàn 
toàn phụ thuộc vào sự có mặt của vitamin D trong ruột, do đó. 
chúng ta cẩn tiếp xúc nhiều ánh sáng mặt trời tự nhiên. 
Không khoáng chất nào khác có khả năng thực hiện nhiều. 
chức năng sinh học như canxi. 


Khoáng chất đáng chú ý này cung cấp điện năng cho tim đập 
và cho tất cả vận động cơ bắp. Ngoài ra ion canxi chịu trách 
nhiệm nuôi dưỡng từng tế bào, kỳ tích này được nó thực hiện 
bằng cách gom theo bẩy phân tử đỉnh dưỡng và một phân tử 
nước, kéo chúng qua đường dẫn đỉnh dưỡng, tách ra, và lại lặp 
lại quá trình này. Đặc điểm chung của những người sống qua 
100 tuổi là tất cả họ đều dùng số lượng lớn (trên năm gam) 
canxi mỗi ngày. 


Một nhiệm vụ sinh học quan trọng khác của canxi là sao mã 
ADN, đó là cơ sở cho tất cả các hoạt động sửa chữa trên cơ thể 
và rất quan trọng cho việc duy trì sức khỏe và ngăn ngừa bệnh 
thoái hóa. Những chức năng trên và hàng trăm chức năng 
sinh học khác của canxi đối với sức khỏe con người đều rất 
quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là chức năng kiểm soát 
pH của canxi. Người ta nói rằng: “Canxi với axit như nước với 
lửa”. Canxi nhanh chóng phá hủy ô-xy, tước đoạt axit trong, 
địch cơ thể. 


Crôm 


Nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết crôm đóng rất vai 
trò rất quan trọng trong việc tăng cường đáp ứng insulin ở 
bệnh nhân tiểu đường. Trong năm 1977, ca bệnh thể hiện. 
mối liên hệ crôm - tiểu đường đầu tiên được công bố đã cho. 
thấy những triệu chứng bệnh tiểu đường nghiêm trọng, phát 
triển ở một phụ nữ đang được truyền đỉnh dưỡng qua tĩnh 
mạch, đã giảm nhẹ nhờ bổ sung crôm. Theo bác sĩ Walter 
Metz, nhà nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, người đã xác 
định crôm là thành phẩn cơ bản của nhân tố dung nạp 
glucose (glucose tolerance factor - GTP), “thông thường 50%, 
hoặc nhiều hơn, tình trạng của các đối tượng trong các nghiên 
cứu khác nhau đã được cải thiện sau khi bổ sung crôm.” Cơ thị 
cắn GTF để chuyển hóa đường. Các nhà khoa học đã phát hiện 
xa rằng ăn các thực phẩm nhiều đường đơn sẽ kích thích thoát 
crôm qua nước tiểu. Ngoài ra, các loại carbohydrate tỉnh chế 
đều không có crôm và các khoáng chất vi lượng thiết yếu 
khác. 


Trong khi vận chuyển glucose là vai trò chính của insulin, 
chức năng chính của crôm là tăng cường hiệu quả của insulin 
trong việc điều chỉnh mức đường huyết. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng crôm giúp mở cửa màng tế bào, cho phép glucose thâm 


nhập vào. Điều này xảy ra khi crôm được chuyển đổi thành 
GTE, nó hỗ trợ các chức năng của insulin trong cơ thể. Theo. 
bác sĩ Scott Whitaker, tác giả của cuốn sách bán chạy/MediSin: 
“Chắc chắn sử dụng loại thực phẩm crôm GTE kết hợp với dầu. 
gan cá thu và một chế độ ăn uống không có các loại ngũ cốc 
chế biến và đường tỉnh chế sẽ loại bổ được bệnh tiểu đường, 
trong vòng sáu tuần.” Bất cứ ai bị tiểu đường đang sử dụng 
insulin đều nên tham khảo ý kiến của cơ sở cung cấp dịch vụ 
y tế về các chất bổ sung crôm, vì có thể phải điều chỉnh liều. 
lượnginsulin. 


Kẽm 


'Vai trò rộng khắp của kẽm trong các quá trình hoạt động ở tế 
bào (bao gồm phân chia và tăng sinh tể bào, chức. năng miễn 
dịch, và bảo vệ chống gốc tự do) đã được xác lập rõ ràng. Kẽm 
là nguyên tử vi lượng đồi đào nhất trong tế bào, và ngày càng 
nhiều bằng chứng nhấn mạnh vai trò quan trọng của kẽm 
trong cả sự ổn định gen và chức năng gen. Kẽm được tìm thấy 
trong hơn 300 enzyme, bao gồm cả superoxide dismutase 
đồng/kẽm - một loại enzyme chổng ô-xy hóa quan trọng, và 
trong một số protein tham gia vào quá trình sửa chữa ADN. 
Kẽm cũng giúp bảo vệ các thành phần tế bào khỏi bị ô-xy hóa 
và tổn hại. Thiếu kẽm có thể dẫn đến rối loạn chức năng miễn 


dịch và làm suy yếu phát triển, chức năng nhận thức, và chức. 
năng nội tiết tố. Vitamin B 17 (laetrile) cùng với kẽm, magiê, 
selen và vitamin A và B tạo ra cơ chế bảo vệ của cơ thể chống 
phát sinh ung thư, theo đó ngăn chặn sự phát triển của các tế 
bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, kẽm là hệ thống vận 
chuyển phân phối laetrile trong cơ thể, theo đó xây dựng hệ 
miễn dịch chống lại ung thư. Có mối quan hệ qua lại giữa kẽm. 
và đồng. Nếu mức độ kẽm trong máu quá cao thì mức độ đồng 
sẽ quá thấp. Ví dụ, những người sống trong những khu vực 
“nước mềm” có xu hướng thiếu hụt kẽm vì mức độ đồng của. 
họ thường cao do hấp thụ từ hệ thống ống nước bằng đồng. 


Vitamin quan trọng 


Tất cả các vitamin đều cần thiết cho nhiều quá trình tự nhiên. 
của cơ thể con người, và trên thực tế, rất thiết yếu cho cuộc 
sống. Bởi vì cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin, mà chúng 
phải được cung cấp qua chế độ ăn uống hoặc dùng các loại 
thực phẩm bổ sung. Vitamin hụ an trong nước” (nước cần 
thiết cho sự hấp thụ và được bài tiết trong nước tiểu) hoặc 
“tan trong chất béo” (cần chất béo để hấp thụ và được lưu trữ. 
trong các mô mỡ). 


Có chín loại vitamin “tan trong nước”: vitamin C và tắm 
vitamin B ~ thiamine (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), axit 


pantothenic (B5), pyroxidine (B6), biotin (B7), axit folic (B9), 
cyanocobalamin (B12). Có bốn loại vitamin “tan trong chất 
béo”: vitamin A (beta carotene), D, E, và K. Mỗi vitamin trong 
số này có một vai trò và chức năng nhất định trong cơ thể. Ví 
dụ, vitamin A thúc đẩy thị lực và giúp ta nhìn thấy trong bóng. 
tối, trong khi vitamin K giúp đông máu. Vitamin dễ bị tổn hại 
bởi nhiệt, ánh sáng và các tác nhân hóa học, cho nên nấu. 
nướng, sơ chế, chế biến và bảo quản phải phù hợp để bảo tồn 
vitamin trong thực phẩm. 


Lý tưởng nhất là \ chúng ta phải có khả năng lấy được đủ lượng 
vitamin cần thiết thông qua chế độ ăn uống của mình. Tuy 
nhiên, do kỹ thuật canh tác hiện đại, phương pháp chế biến 
thực phẩm, và những tác động của nấu nướng, thức ăn của 


chúng ta thường bị “vắt kiệt" vitamin. trong quá trình nó đi 
được đĩa ăn. Thực, phẩm bổ sung có thể mang lại một giải 
pháp hợp lý cho vấn để này. Tuy nhiên, điều quan trọng cắn 
lưu ý là cơ thể cần có các chất dinh dưỡng khác để có thể sử 
dụng hầu hết các loại vitamin đúng cách. Vì lý do này, có lẽ tốt 
nhất là lấy các vitamin từ thực phẩm toàn phần bổ sung hoặc 
viên uổng đa vitamin-khoáng chất, thay vì uống các dạng 
thực phẩm bổ sung cho từng loại đinh dưỡng riêng lẻ. 


Chế độ ăn & bệnh tật 


Một trong những vấn đề quan trọng tôi gặp phải với phần lớn 
các bác sĩ là hầu như họ không biết gì về đinh dưỡng. Một số 
trường y có dạy về đinh dưỡng trong một hai tuần, nhưng hầu. 
hết các bác sĩ không có hẳn một khóa học về dinh đưỡng. 
Theo bác sĩ Phillip E. Binzel: “Vấn đề lớn nhất của tôi (lúc đầu) 
là hiểu biết về đinh dưỡng. Trong bốn năm học ở trường y, 
một năm thực tập, và một năm nội trú, tôi thậm chí không có 
lấy một bài giảng về đinh dưỡng.” 


Chỉ cần nhìn vào phần lớn các bác sĩ bạn sẽ nhận ra rằng nói 
chung họ là những người không thực sự khỏe mạnh. Bác sĩ 

ï 'Tôi phát hiện ra các bác sĩ thường không 
được đào tạo mấy về dinh dưỡng và một số gọi là chuyên gia 
đỉnh dưỡng thì không có trình độ tốt trong lĩnh vực này. 
Nhiều bác sĩ được hỏi về thời lượng đào tạo về dinh dưỡng tại 
trường y. Thông tin thu được là, trung bình thời lượng đào tạo 
là hơn ba giờ, còn số đông chỉ có một giờ hoặc it hơn. Đó là 
tính trong sổ gần 3.500 giờ đào tạo y tể. Sự thật là các bác sĩ 
cũng chỉ có thể có được thông tin dinh dưỡng từ báo chỉ và các 
chương trình TV giống chúng ta, và trừ phi họ tham gia học 
thêm về dinh dưỡng, họ cũng chẳng biết về dinh dưỡng nhiều 
hơn mấy so với chúng ta." 


Bác sĩ Patrick Quillin là một chuyên gia về mổi liên hệ giữa 
chế độ ăn và bệnh tật. Ông đã tuyệt đối chính xác khi rao. 
giảng rằng chúng ta cần phải tập trung vào nguyên nhân của 
bệnh hơn là điều trị các triệu chứng: “Bà Jones có thể bị ung 
thư vú di căn bởi vì, trong trường hợp của bà, bà vẫn bị tổn. 
thương từ cuộc ly hôn đầy hận thù 2 năm trước, nó khiến 
catecholamine của bà rơi vào trạng thái căng thẳng và ức chế 
hệ miễn dịch; đêm nào bà cũng đi ngủ với một hộp bánh quy 
rất ngọt; bà bị thiếu hụt dầu cá, kẽm và vitamin E; và bị mất 
ÿ về estrogen và progesterone trong cơ thể. Bác sĩ ung, 
bỏ vú của bà, cho dùng tamoxifen để trói estrogen, 
ự j và xạ trị; nhưng những phương pháp điều trị 
đó đều không giải quyết được nguyên nhân cơ bản của bệnh. 


'Và bệnh sẽ trở lại trừ khi những yếu tố mang tính quyết định 


Cơ thể chúng ta giống như chiếc xe. Nếu chúng ta đổ nhiên 
liệu chất lượng cao vào xe, động cơ sẽ hoạt động êm, trơn tru, 
nó sẽ chạy tốt hơn và sẽ bền hơn. Tuy nhiên, nếu đổ đầu 
điesel, đầu máy bay, dầu hỏa, cồn, hoặc đầu thắp đèn, chúng 
ta chắc sẽ gặp một số vấn đề nghiêm trọng với động cơ xe. Rốt 
cuộc, xe bắt đầu có những tiếng ồn lạ, nóng máy, và cuối cùng, 
thậm chí sẽ không khởi động nổi khi ta bật khóa. Một thợ 
chữa xe tốt sẽ nhanh chóng chẩn đoán vấn đề: nhiên liệu chất 


lượng thấp đang gây ra những vấn để cho động cơ. Một thợ 
sửa xe tổi sẽ nói với bạn rằng không có mối tương quan nào. 
giữa nhiên liệu đổ vào xe và hoạt động của xe. 


Thật không may, khi nói đến chẩn đoán “vấn để về động cơ” 
trong cơ thể chúng ta, nhiều (không phải tất cả) bác sĩ cũng 
giống như các thợ sửa xe tồi. Họ không thấy mồi liên hệ giữa 
nhiên liệu thích hợp (dinh dưỡng) và hoạt động tối ưu (sức 
khỏe tốt). Ví dụ điển hình: Anh bạn tốt của tôi, Chris Wark 
(www.www.ChrisBeatCancer. com) được chẩn đoán ung thư 
đại tràng giai đoạn 3 khi 26 tuổi, và đã đồng ý phẫu thuật. Sau 
phẫu thuật, Chris hỏi bác sĩ phẫu thuật anh nên ăn theo chế 
độ nào. Anh ấy ngạc nhiên trước câu trả lời của bác sĩ phẩu 
thu chỉ đừng uống gì nặng hơn bia”. Theo Chris: “Bữa ăn 
đầu tiên bệnh viện phục vụ cho tôi hai ngày sau khi phẫu 
thuật đại tràng là thịt bò xay; trong mắt tôi nó không phải là 
một bữa ăn thật lành mạnh sau khi cắt bổ 1/3 ruột già!" 


Vì ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết, bác sĩ yêu cầu làm 
hóa trị, phương pháp sẽ cho anh 60% cơ hội sống thêm 5 
năm. Nhưng Chris nói rằng phương pháp sẽ lại “đầu độc” sức 
khỏe của anh nên không có ý nghĩa đổi với anh. Anh ấy hỏi về 
các lựa chọn thay thế cho hóa trị, nhưng bác sĩ trả lời là không 
có và “anh có mất trí mới không làm hóa trị." Chris và vợ quay 


về nhà, bắt đầu cầu nguyện để được chỉ dẫn. Khoảng một tuần 
sau, anh thấy một kiện hàng trước cửa nhà mình. Đó là cuốn 
sách tựa đề GodS way to Ultimate Health (Cách của Chúa để có 
sức khỏe tốt), của tác giả George Malkmus, người cũng đã 
được chẩn đoán ung thư đại tràng khi còn trẻ và đã chữa khỏi 
từ hơn 40 năm trước bằng chế độ ăn rau quả sống và nước ép. 


Chris nói anh ẩy hiểu rất rõ rằng cẩn chữa lành cơ thể của. 
mình bằng cách “sử dụng nhiều chất đinh đưỡng” thay vì sử 
dụng hóa chất độc hại. Và đó chính xác là những gì anh ẩy đã 
làm! Hôm nay, hơn 10 năm sau, Chris là một tấm gương điển. 
hình của một người trở nên khỏe mạnh nhờ chế độ ăn uống 
lành mạnh và “dùng nhiều chất đỉnh đưỡng”. Tôi rất vinh dự 
được nói chuyện với Chris tại hội nghị “Healing Strong" ở 
Atlanta vào tháng 9 năm 2013. Anh chính là một nguồn cảm 
hứng cho tôi. 


Điểm mẩu chốt: Phẩn đông các bác sĩ không biết về đỉnh 
dưỡng. Tất nhiên, đây chỉ là góc nhìn khái quát, vì vậy xin 
đừng nghĩ rằng tôi "chỉ trích" tất cả các bác sĩ. Tôi có nhiều 
bạn tốt là bác sĩ, và tôi tin rằng hấu hết các bác sĩ đều có trái 
tim nhân hậu và tấm lòng cao quý. Tôi chỉ nói lên sự thật hiển 
nhiên - rằng phần đông các bác sĩ có kiến thức hạn chế về 
dinh dưỡng. Điều quan trọng là hãy tìm hiểu càng nhiều càng 


tốt về chủ đề này, vì bạn có thể sẽ không có được nhiều thông 
tin đáng tin cậy về dinh dưỡng từ bác sĩ của mình. 


Chương 9 


THỰC PHẨM TUYỆT VỜI VÀ 
THỰC PHẨM BỔ SUNG SIÊU 
HẠNG 


“Hãy để thức ăn là thuốc và thuốc là thức ăn." 
~Hippocrates 


an đã bao giờ nghe ai đó nói các loại thực phẩm bổ 

B sung dinh dưỡng là vô dụng và sẽ chỉ mang lại cho 

bạn “nước tiểu đắt tiền" mà thôi chưa? Tôi đau đớn vô 

cùng khi nghe ai đó nói những điều ngây thơ đến thế. Một 

phát ngôn như thể cho thấy sự thiểu hiểu biết vô cùng đối với 
các tài liệu y khoa về giá trị các loại thực phẩm bổ sung. 


Sự thật là một tỉ lệ lớn các thành phần trong thực phẩm bổ 
sung có bài tiết theo nước tiểu, nhưng điểu này không có 
nghĩa là chúng vô giá trị. Điều quan trọng không phải là bạn 
bài tiết ra một số chất dinh dưỡng, mà là tác dụng của những 
chất đỉnh dưỡng này khi chúng đi qua cơ thể bạn. Hãy xem 
xét nước. Tất nhiên bạn bài tiết ra phần lớn nước bạn uống 
vào. Nếu không, trông bạn sẽ trương phồng như Pillsbury. 
Dough Boy! Bạn bài tiết nước một phần qua nước tiểu, một 
phần qua mồ hôi và một phần ở đạng hơi nước trong hơi thở. 
Thực tế, bài tiết nước không có nghĩa là bạn không cần phải 
uống nước! Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng không cẩn phải 
uống nước vì rồi bạn sẽ lại thải nó ra không? Nói thế thì thật là 
lổ bịch, phải không? 


Thực tế nước tiểu đắt nhất thể giới được tạo ra qua việc dùng. 
nhiều thuốc theo đơn với giá cắt cổ, chứ không phải vì dùng 
vitamin và thực phẩm bổ sung. Với hơn 40% dân số Mỹ hiện 
đùng các loại thuốc theo đơn, thì lượng thuốc chứa trong 
nước tiểu cao đến mức người ta còn tìm được vi lượng thuốc 
trầm cảm và thuốc cao cholesterol (như Prozac và Lipitor) 
trong các nguồn cấp nước công cộng! So với các thuốc theo 
đơn, viên uống bổ sung là cách phòng bệnh rẻ tiền, và sự thật 
là chúng rất cần thiết để tạo ra một chế độ ăn uống dinh 
đưỡng tối ưu, chống ung thư và có trạng thái cân bằng hợp lý. 


Cảm ơn Mike Adams và www,NaturalNews.com về tranh biểm 


họa trên. 


Có một câu nói nổi tiếng của Thomas Edison như sau: “Bác sĩ 
của tương lai sẽ không còn chữa trị cho con người bằng thuốc. 
nữa, mà thay vào đó sẽ chữa trị và ngăn ngừa bệnh tật bằng. 
dinh dưỡng” Nếu ông thay thể trong cả hai vế từ “sẽ” bằng. 
“phải” thì ông nói rất chính xác. Các bác sĩ nên chữa trị và 
ngăn ngừa bệnh tật bằng đỉnh dưỡng. Thật không may, hầu 
hết các bác sĩ vẫn tin thuốc là đáp án và hoàn toàn bỏ qua 
dinh dưỡng cũng như các chất bổ sung thích hợp. 


Tảo (tảo lục và tảo xoắn) 


Tảo lục là một “thực phẩm toàn phần thần điệu", được đặt tên 
như vậy vì lượng chất diệp lục (chlorophyll) mà nó có. Nó là 
tảo đơn bào và có hàm lượng chất diệp lục trong mỗi gam 
nhiều hơn so với bất kỳ loại thực vật nào khác đã được biết 
đến. Chất điệp lục là một trong những thực phẩm quý nhất để 
làm sạch ruột và các hệ thống bài tiết khác, chẳng hạn như 
gan và máu, nó cũng là rất hữu ích trong việc vận chuyển 
nhiều ô-xy hơn cho cơ thể và não. Ngoài ra, nhân tổ tăng 
trưởng tảo lục (Chlorella Growth Factor - CGF) “bí ẩn” còn đẩy 
nhanh tốc độ hồi phục của bất kỳ mô bị tổn thương nào, bao 
gồm cả mô ung thư. 


Ngoài tăng cường đáp ứng miễn dịch đổi với các tế bào ung 
thự, tảo lục còn góp vai trò phòng ngừa chống ung thư bằng 
cách gia tăng nồng độ protein albumin trong máu. Theo cuổn 
Earl Mindells Supplement Bible (Cẩm nang Thực phẩm bổ 
sung của Earl Mindells): 


“Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mức albumin thấp là dấu hiệu 
cho những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư và tìm. Qua 
các nghiên cứu bằng ống nghỉ : 
xằng gia tăngmức albumnin có thể vừa ngăn ngừa những biển 


đổi theo hướng ung thư vừa kéo dài tuổi thọ tế bào con 
người.” 


Trong một nghiên cứu của Nhật Bản, các nhà khoa học áp 
dụng chế độ tiêm tảo lục trên chuột thí nghiệm trong 10 ngày 
và sau đó đưa vào các con chuột ba loại ung thư. Thật ngạc 
nhiên, hơn 70% số chuột được tiêm tảo lục không phát triển. 
ung thư, trong khi 100% số chuột không được điểu trị đã bị 
ung thư và chết trong vòng 20 ngày. Trong cuốn Treating. 
Cancer with Herbs (Điều trị ung thư bằng thảo mộc), bác sĩ 
Michael Tierra viết: “Tôi khuyến nghị tảo lục cho tất cả các 
bệnh nhân ung thư bất kể họ đang sử dụng thức uống xanh 
nào khác... Tự nó hầu như đã là một thực phẩm hoàn chỉnh. 
Nó đóng vai trò của cả chất dinh dưỡng lẫn thức ăn khử độc 
mạnh.” 


Tảo lục còn giúp cân bằng độ pH của cơ thể, giúp loại bỏ các 
kim loại nặng độc hại, đồng thời chứa một loạt các vitamin, 
khoáng chất và enzyme. Nó cũng kích thích sản xuất các tế 
bào hồng cầu và thậm chỉ còn loại bỏ hơi thở hôi. Nó an toàn 
cho trẻ em. Trong một nghiên cứu tiển hành trên cặp song 
sinh cùng trứng, một bé dùng tảo lục lớn nhanh hơn, khỏe 
hơn và ít bị ổm hơn so với bé còn lại không dùng tảo lục. 


'Tảo xoắn là loại tảo màu xanh lục được. tìm thấy trong các 
vùng hồ nước ẩm, có môi trường kiểm. Nồng độ các chất dinh 
dưỡng tập trung trong loại tảo này không giống bất kỳ loại 
hạt, thảo được hay cây cổ nào khác. Tảo xoắn có khoảng 70%, 
protein hoàn chỉnh, với tất cả các axit amin thiết yếu trong sự 
cân bằng hoàn hảo, đồng thời, cung cấp nồng độ đậm đặc các 
chất dinh dưỡng, các khoáng chất hữu cơ, nguyên tổ vi lượng 
và enzyme khác. Tảo xoắn có chứa các axit béo thiết yếu. 
(lnoleic và alph: lolenic), axit gamma+ linolenic, axit 
arachidonic. Tảo xoắn gần như là các nguồn thực phẩm chay 
duy nhất chứa vitamin B12 cẩn thiết cho tế bào hồng cầu. 
khỏe mạnh. Nó cũng có một lượng đáng kể chất điệp lục, mặc 
dù đậm đặc như ở tảo lục, và nó đã được chứng minh là giúp 
tăng cường hệ miễn dịch. Có lẽ điều quan trọng nhất là các 
nghiên cứu phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng polysaccharide ở 
tảo xoắn có thể sửa chữa vật liệu gen bị hư hại; theo đó, tảo 
xoắn sở hữu những thuộc tính chổng ung thư quan trọng. 


Một số nhà khoa học suy đoán rằng “bánh manna" của người 
Do Thái lang thang mà Thiên Chúa ban cho họ mỗi buổi sáng, 
và được mô tả là có vị “như bánh xốp làm với mật ong”, có thể 
là tảo xoắn dạng sấy khô. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán, 
nhưng dẫu sao nó cũng là một giả thuyết thú vị. 


Khả năng phát triển trong môi trường nóng và kiểm của tảo 
xoắn đảm bảo tính vệ sinh của nó, không sinh vật nào khác có 
thể sống sót để gây ô nhiễm các vùng nước mà trong đó tảo 
xoắn phát triển mạnh. 


Không như sự quần hợp thường gặp của các vi sinh vật với các 
loại “cặn bã” và “mầm bệnh”, tảo xoắn thực sự là một trong 
các thức ăn sạch nhất, hầu như vô trùng được tìm thấy trong 
tự nhiên. Sự thích ứng với nhiệt cũng đảm bảo rằng tảo xoắn 
giữ được giá trị dinh dưỡng khi chịu nhiệt độ cao trong quá 
trình chế biến và lưu trữ trên kệ, không như nhiều loại thức 
ăn thực vật nhanh chóng bị hỏng tại nhiệt độ cao. 


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tảo lục và tảo xoắn, tôi 
khuyên bạn tìm đọc cuốn sách mang tênSuperfoods for 
Optimal Health: Chlorella and Spirulina (Siêu thực phẩm tối 
ưu sức khỏe: Tảo lục và Tảo xắn), của Mike Adams - Hiệp sĩ 
sức khỏe Sách được đăng miễn phí tạ 
wwwchlorellafactor.com.Mike còn có một sản phẩm tuyệt 
là Clean Chiorella (Tảo lục sạch) có thể mua tại 
'www,store.naturalnews.com/. 


Lô hội (đường Glyconutrient) 


Tất cả chúng ta đều biết cây lô hội (nha đam) phải không? Cái 
cây ngộ nghĩnh. ấy trông giống như một cây xương rồng 
không gai. Hồi mới lớn, chúng tôi luôn có bụi cây lô hội to 
quanh nhà. Ngay khi ai đó bị cháy nắng, mẹ sẽ cắt một chiếc lá 
dày và đắp vào chỗ đó. Ngày hôm sau, vết cháy nắng này sẽ 
thiện rất nhiều, đó là vì lô hội giúp làm dịu da, dưỡng ẩm cho. 
da, nuôi dưỡng da và làm tăng tốc độ tái sinh mô da mới. 


Nhưng lô hội không chỉ tốt trong việc làm địu cháy nắng, nó. 
còn được sử dụng trong điều trị tê cóng và các loại bỏng khác 
nhau, kể cả bổng do hóa chất và tiếp xúc với bức xạ. Nó được 
sử dụng từ hàng ngàn năm để điều trị vết thương cũng như 
làm sạch vết thương và cũng có tác dụng giảm đau do có chứa 
magiê và axit salicylic. Với lượng vitamin C và selen cao, lô hội 
được coi là chất chống ô-xy hóa. 


Trước khi tiếp tục với những lợi ích chữa bệnh của cây lô hội, 
cho phép tôi lượt lại một số thuật ngữ cơ bản để giúp các bạn. 
hiểu rõ hơn thông tin bên dưới: 

~ Saccharide là một loại đường. 

~ Glycan là chuỗi các saccharide. 


~ Monosaccharide là phân tử đường đơn (như glucose). 


~ Disaccharide là chuỗi hai phân tử đường (như lactose bao 
gồm glucose và galactose). 


- Oligosaccharide là chuỗi đường dài từ ba đến 20 phân tử. 

- Polysaccharide là chuỗi đường có thể dài và rộng từ 10 đến 
hàng ngàn phân tử đường. 

- Polysaccharide, oligosaccharide và đisaccharide phải được 


rút hết nước để hình thành thành phần monosaccharide 
trước khi được hấp thụ. 


- Glyconutrient là các chất dinh dưỡng cẩu thành từ đường 
(trong tiếng Hy Lạp, từ "glyco" có nghĩa là “ngọt ngào"). 


Các nhà nghiên cứu đã xác định được một nhóm nhỏ gồm 
tám glyconutrient thiết yếu rất quan trọng cho cấu trúc và 
hoạt động chuẩn của 600 nghìn tỷ tế bào của chúng ta. 


Những glyconutrient này kết hợp với protein và chất béo để 


tạo ra glycoprotein bao phủ bề mặt của hầu như mọi tế bào 
trong cơ thể, theo đó hình thành một hệ thống truyền tin 
phức tạp cho hoạt động liên lạc “tế bào-tới-tể bào”. Nếu các tế 
bào không có đủ tám glyconutrient thiết yếu, chúng không 
thể tạo nên glycoprotein chuẩn xác, và các thông tỉn giữa các 
tế bào sẽ bị gián đoạn. Tiếp đó, hệ miễn dịch không thể tấn 


công hiệu quả chống lại vi khuẩn và vi-rút tác nhân gây bệnh 
hoặc các tế bào ung thư phân chia nhanh chóng. Kết quả là 
bệnh tật bắt đầu phát sinh. 


Thật không may, chế độ ăn uống hiện đại của chúng ta 
thường chỉ cung cấp hai trong tám glyconutrient thiết yếu. 
(Elucose và galactose). Vì vậy, điều quan trọng là phải bổ sung 
thêm vào chế độ ăn uổng của bạn sản phẩm có chứa tất cả tám 
yếu tố (glucose, galactose, mannose, fucose, xylose, N- 
acetylglucosamine, N-acetylgalact- osamine, và N- 
acetylneuraminic axit). Bạn đã đoán ra rồi đấy! Lô hội có tất cả 
tám gÌyconutrient. Nếu không có các glyconutrient thiết yếu, 
hệ miễn địch sẽ hoạt động một cách mò mẫm và rất không 
hiệu quả. Khi bị tước bỏ khả năng nhận ra vi khuẩn, vi-rút và 
nấm mốc gây bệnh, chính các tế bào của bạn sẽ cho phép 
những kể xâm nhập từ bên ngoài này “tiếp quản" cơ thể bạn, 


Nhiều người tin rằng, một bác sĩ Hy Lạp đã sử dụng lô hội như 
một loại thuốc nhuận tràng từ khoảng năm 50 trước công 
nguyên. Lô hội cũng được sử dụng trong thời kỳ mô tả trong 
Kinh Thánh. Sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đỉnh, thân thể 
Người đã được Joseph xứ Arimathea và Nicodemus mang đi 
và khâm liệm bằng 75 pound (34 kg) nhựa thơm cùng lô hội 
(Phúc âm Thánh John 19:39). Lô hội bắt đầu được sử dụng 


trong lâm sàng vào những năm 1930 với những báo cáo về 
điều trị thành công bỏng tia X và radium. Vào năm 1976, các 
nhà nghiên cứu đã phân lập được aloe emodin, một hợp chất 
cho thấy hoạt tính chống ung thư bạch cầu đáng kể. Một 
nghiên cứu được công bổ trong ẩn bản năm 1995 của tạp chỉ 
Tnternational Immunopharmacology (Dược lý miễn dịch 
Quốc tế) cho thấy, các loại đường polysaccharide trong lô hội 
(gọi là "polymannans") thể hiện các hoạt động hoạt hóa đại 
thực bào mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng, các đại thực bào là bạch cầu. 
ăn những nhân tổ ngoại nhập và là cấu phần thiết yếu của hệ 
miễn địch của chúng ta. Các manna giổng như “vữa” liên kết 
các “viên gạch" của hệ miễn dịch lại với nhau, hỗ trợ các đại 
'thực bào và các thành phần khác của đáp ứng miễn địch nhận 
biết những kể xâm nhập. 


Aloe Immune là sản phẩm lô hội tuyệt vời với tất cả tám 
glyconutrient thiết yếu dạng bột sấy khô chứ không phải bột 
đồng lạnh hay bột phun khô, hoặc dạng dung dịch loãng. Aloe 
Immune cũng rẻ hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị 
trường hiện nay. Tôi đã trao đổi thư từ một vài lần với Scott 
Siegel, cha ông ấy (bác sĩ Robert Siegel) là người phát triển 
Aloe Immune. Điều thú vị là bác sĩ Siegel đã tự chữa khỏi cho 
mình ba loại ung thư (tuyến tiền liệt, đại tràng và thận) nhờ 


sử dụng sản phẩm này. Bạn có thể mua Aloe Immune tại_ 
www.Aloelmrmmune.com. 


Tóm lại, lô hội kháng khuẩn, kháng vi-rút và nấm. Thực tế 
này đã được các nhà thảo được trên toàn thế giới biết đến. Lô 
hội cũng phá hủy các khối u ung thư, thúc đẩy hệ miễn dịch, 
và chữa trị loét, IBS, bệnh Crohn, và bệnh Celiac. Theo tôi, đây 
là loại cây tốt nhất nên có mặt xung quanh nhà bạn. 


Dấm táo 


Tôi chắc bạn từng nghe câu tục ngữ cổ: “Mỗi ngày một quả táo 
khỏi phải đi bác sĩ.” Lời khen ngợi này có lẽ rất xứng đáng. Táo 
là một trong những trái cây tốt nhất cho sức khỏe mà chúng. 
ta có và chúng là thành phần chính trong đấm táo (Apple 
Cider Vinegar - ACV). Người ta cho rằng Hippocrates đã sử 
dụng đấm táo như một loại thuốc bổ, và người ta cũng cho 
rằng lính Mỹ đã sử dụng nó để chống chứng khó tiêu, viêm 
phổi, và bệnh scurvy (bệnh do thiếu vitamin C). Dấm táo là 
loại dẩm được làm bằng cách lên men nước ép táo. Trong quá 
trình này, đường trong nước ép táo phân giản bởi vi khuẩn và 
nấm men, trở thành rượu và sau đó thành đẩm. Dấm táo là 
tác nhân giải độc và thanh lọc mạnh. Axit amin trong đấm táo 
là chất khử trùng và kháng sinh hiệu quả, trong khi axit acetic 


có thể trợ giúp trong điều trị nhiều bệnh nhiễm nấm và 
nhiễm khuẩn. 


Dẩm táo phân giải chất béo, chất nhầy và đờm đãi trong cơ 
thể. Bằng cách phân giải các chất này, ấm táo ngăn chặn tình 
trạng nước tiểu quá kiểm, từ đó cải thiện sức khỏe và chức 
năng của các cơ quan quan trọng trong cơ thể (như thận, bàng 
quang và gan). Nó cũng có tác dụng pha loãng máu và làm. 
giàu ô-xy trong máu, điều này rất quan trọng trong ngăn 
ngừa huyết áp cao. 


Mấy năm trước, Charlene bị tê và ngứa ran ở chân, dẫn đến 
đau đớn và khó đi bộ. Để khắc phục, chúng tôi trộn dẩm táo 
với mật đường đen chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Cô ấy 
uống thứ hỗn hợp này ba lần trong ngày hôm đó. Sáng hôm 
sau, cơn đau đã lắng xuống và gần như hết tê. Trong vòng hai 
ngày, cô đã có thể ra ngoài đi bộ trở lại, chạy nhảy với bọn trẻ, 
hết đau và vui vẻ. Cô ấy chắc chắn là một “tín đồ" uống dầm 
táo với mật đường đen hẳng ngày. Chúng tôi vui mừng mà nói 
rẳng nó chắc chắn hiệu quảt 

Các bác sĩ hàng đầu đã tiết lộ rằng hợp chất tỏi, dẩm táo và 
mật ong là “thuốc thần”. Trong một nghiên cứu về các nạn 
nhân viêm khớp, bác sĩ Angus Peters thuộc Viện Nghiên cứu 
Viêm khớp của Đại học Edinburgh (University of Edinburghs 


Arthritis Research Institute) phát hiện ra rằng, liểu uống 
hẳng ngày dấm táo và mật ong giúp giảm đau đến 90%. Ngoài 
ra, theo bác sĩ Raymond Fish ở Trung tâm Nghiên cứu Bệnh 
béo phì của London, liều uống hằng ngày tỏi và đấm táo được 
chứng minh là giúp tiêu mỡ và giảm cân hiệu quả. Bác sĩ Hen 
Lee Tsno viết trong tạp chí Natural Medicines (Y học Tự 
nhiên) của Trung Quốc: “Những bệnh nhân có dùng đồ uổng. 
kỳ điệu này trước bữa ăn sáng cho thấy giảm đáng kể triệu 
chứng huyết áp cao và cholesterol cao trong vòng chưa đầy 
một tuần.” 


Thận trọng: Không phải tất cả đấm táo (ACV) đều được tạo ra. 
như nhau! Nhiều loại dấm táo thương mại đã được thanh 
trùng, lọc, tỉnh chế, hoặc chưng cất để sản phẩm trông bắt 
mắt. Thật không may, quá trình chế biến thêm này đã phá 
hủy nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe và trước hết là nhiều 
lợi ích của nước ép táo trong sản phẩm. Loại dấm táo tốt nhất 
là thứ làm từ những quả táo nguyên vẹn được trồng tự nhiên, 
ép lạnh, không thêm hóa chất hay chất bảo quản. Chúng tôi 
mua đẩm táo Bragg ACV - nguyên chất và sạch. 


Hoàng kỳ 
Bạn có thể đã nghe nói về các vị thuốc chữa cảm tự nhiên như 
cúc đại (thuộc chỉ echinacea), tôi, và mao lương hoa vàng. 


Nhưng phương thuốc này có thể còn tốt hơn! 


'Vậy phương thuốc kỳ diệu này là gì? Đó là một loại thảo được 
Trung Quốc cổ đại gọi là “huang qi” (phiên âm sang tiếng 
là hoàng kỳ). Hoàng kỳ là cây có nguồn gốc từ châu Á, và bộ 
phận được sử dụng trong y học của cây là rễ, tương tự như củ 
tôi. 


'Vô số nghiên cứu cho thấy hoàng kỳ có tác dụng tăng cường 
miễn dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một hiểu lầm phổ biến là 
chỉ cần kích thích hệ miễn dịch là đủ để “hạ gục ung thu”. Có 
lẽ trong, một vài trường hợp cá biệt thì đúng: như thế. Nhưng, 
vấn để lớn với ung thư không chỉ là hệ miễn dịch đã bị tổn 
thương, mà còn là đáp ứng miễn dịch không hoạt động. Nói 
cách khác, tung thư là “vô hình" đổi với hệ miễn dịch và thậm 
chí không xuất hiện trên “radar". Do vậy, khi điều trị ung thư, 
điều quan trọng là đùng phương pháp điều trị có cả hai tác 
động “immunomodulating" (tăng cường hệ miễn dịch) và 
“adaptogenic" (hiệu chỉnh phản ứng miễn dịch và rọi sáng 
radar đò tìm ung thư). 


Hoàng kỳ đường như có thể làm cả hai việc đó. Thứ nhất, nó 
có những hiệu ứng điểu biến hệ miễn dịch phi thường. Trong 
các thử nghiệm tại Trường Y Hiroshima ở Nhật Bản, nó chứng 
tổ có thể trực tiếp tăng mức sản sinh tế bào B và tế bào T, 


interleukin (chất sát khuẩn trong bạch cầu) và kháng thể. 
'Nhưng hoàng kỳ không chỉ tăng số lượng bạch cầu, đặc biệt là 
“thợ săn” mang tên tế bào T; nó còn giúp xác định các vi-rút, 
vi khuẩn và các tế bào xấu khác. Đại học Texas đã chứng minh. 
hoàng kỳ là loại thảo được có tỉnh hiệu chỉnh phẩn ứng miễn 
địch và đò tìm ung thư khiến cho các vi-rút, vi khuẩn, và 
thậm chí cả các tế bào ung thư bị “tóm lên" màn hình radar 
của hệ miễn dịch. Trong một nghiên cứu, hoàng kỳ đã có thể 
phục hồi chức năng miễn địch ở 90% bệnh nhân ung thư 
được nghiên cứu! 


Trong một nghiên cứu năm 1994 của Ý (Morazzoni, 
Bombardelli), các bệnh nhân ung thư vú được cấp hỗn hợp 
cây râm (ligustrum) và hoàng kỳ. Những bệnh nhân dùng hỗn 
hợp này cho thấy giảm tỷ lệ tử vong từ 50% xuống 10%. Và 
trong hai nghiên cứu khác, các bệnh nhân ung thư dùng 
hoàng kỳ có tỷ lệ sống gấp đôi so với những người theo 
phương pháp điều trị “Big 3”. Có bằng chứng khoa học hùng 
hồn rằng nó có lợi cho chức năng gan (thường bị suy giảm ở 
các bệnh nhân ung thư). Ở Trung Quốc, hoàng kỳ được sử 
dụng rộng rãi trong điều trị viêm gan. Nó có vẻ như làm giảm 
đáng kể mức độ độc tố và tăng mức protein tự nhiên 
interferon trong khi có rất ít hoặc không tác động lên ADN. 
bình thường. (Zhang 1995, Fan 1996) 


Tóm lại, phương thuốc xuất sắc này giúp tăng cường hệ miễn. 
dịch của bạn chống lại cảm lạnh và cúm, vi khuẩn, vi-rút, 
nẩm, viêm gan, và thậm chí ung thư. Không như các loại thảo 
mộc tăng cường miễn dịch khác (cúc dại và mao lương vàng), 
bạn có thể dùng hoàng kỳ hằng ngày mà không có tác dụng 
phụ. 


Các sản phẩm từ ong 
Phẩn ong 


Phấn ong chứa vi lượng khoảng chất và vitamin, có rất nhiều 
protein và carbohydrate, và có chứa tất cả các thành phần cần 
thiết cho một chế độ ăn uổng cân bằng. 22 chất dinh dưỡng 
cần thiết cho cơ thể có trong thực phẩm “hoàn hảo" này, kể cả 
các vitamin B tổng hợp, vitamin C, D, E, K và beta carotene 
(vitamin A), cộng với nhiểu chất khoáng, enzyme và 
coenzyme, axit béo gốc thực vật, carbohydrate, protein, và 22 
axit amin (bao gồm tất cả tám axit amin “thiết yếu” mà cơ thể. 
không thể tự sản xuất). Khỏi phải nói, phẩn ong là một trong 
những loại thực phẩm hoàn thiện nhất. 


Theo các nhà nghiên cứu tại Viện nuôi ong, Taranov, Nga: 
“Phấn ong mật là nguồn vitamin đổi đào nhất được tìm thấy ở 
tự nhiên trong chỉ một loại thực phẩm. Chưa kể đến những 


thành phần quan trọng khác có trong phấn ong, chỉ riêng 
hàm lượng rutin của nó cũng đáng để uống ít nhất một 
muỗng cà phê mỗi ngày nhằm tăng cường tính bền vững của 
các mao mạch, mà chưa nói đến các ích lợi khác. 


'Phẩn ong cực kỳ giàu rutin và có lẽ có hàm lượng chất này cao 
nhất so với bất kỳ nguồn rutin nào khác.” Xin xem thêm tại 
trang www. shirleys-wellness-cafe.com/bee.htm. 


Các bác sĩ châu Âu thường kê đơn phấn ong như thực phẩm bổ 
sung để gia tăng năng lượng và sinh lực. „ Một thực tế thú vị 
nữa về phấn ong là người ta không thể tổng hợp được trong 
phòng thí nghiệm. Khi các nhà nghiên cứu lấy đi tổ ong đầy 
phấn và thay vào đó cho ong ăn phấn hoa “nhân tạo" thì ong 
bị chết, mặc dù tất cả các chất đỉnh dưỡng ta biết hiện nay đều 
có trong thực phẩm “tổng hợp" tạo ra trong phòng thí 
nghiệm. 


Hàng ngàn phân tích hóa học về phấn ong đã được thực hiện 
với các thiết bị chẩn đoán hiện đại nhất, nhưng vẫn có một số 
yếu tổ trong phấn ong mà chúng ta, với trí tuệ hữu hạn của 
mình, chưa thể xác định được. Rõ ràng, những con ong tự bổ 
sung một số chất bí ẩn cho chính nó. Những yếu tổ không xác 
định được rất có thể là lý do làm phẩn ong có tác dụng tuyệt 
điệu trong việc chống lại rất nhiều loại rối loạn sức khỏe. 


LƯU Ý: Không cho trẻ dưới 18 tháng tuổi dùng phẩn ong. 
Mật ong nguyên chất 


Đó không chỉ là thứ chất lỏng vàng bổ dưỡng tuyệt vời với 
hương vị thơm ngon, mà nó còn chứa tất cả những khoáng 
chất thiết yếu để duy trì cuộc sống. Mật ong nguyên chất hầu 
như không có vi khuẩn, đó là lý do tại sao hiếm khi nó bị 
hồng, và nó cũng là chất kháng vi-rút và kháng nấm. Mật ong 
nguyên chất cung cấp năng lượng theo hai giai đoạn. Glucose 
trong mật ong được cơ thể hấp thụ rất nhanh chóng và tăng 
cường năng lượng ngay lập tức, sau đó fructose được hấp thụ 
chậm hơn cung cấp năng lượng bền vững. Mật ong nguyên 
chất có chứa tất cả các chất cần thiết để duy trì sự sống (bao. 
gồm các enzyme, vitamin, khoáng chất và nước) và đó là thực 
phẩm duy nhất có chứa “pinocembrin" (chất chống ô-xy hóa 
kết hợp với cải thiện chức năng não), 


Tốt nhất là bạn mua mật, ong nguyên chất nuôi tại địa 
phương, mật được sản xuất từ những con ong trong môi 
trường bạn đang sống. Trồng hoặc tiêu thụ các loại thực 
phẩm từ khu vực bạn. sống, luôn là tốt nhất vì chúng chứa các 
đặc tính kích thích miễn địch cần thiết cho cơ thể bạn thích. 
ứng với môi trường tại khu vực bạn sinh sống. 


LƯU Ý: Mật ong nguyên chất chứa botulinum endospores tự 
nhiên, nên không cho trẻ dưới một tuổi dùng, vì đường ruột 
các bé chưa đủ trưởng thành để ức chế sự tăng trưởng của 
clostridium botulinum. 


Keoong 


Mặc đù keo ong mới được tái khám phá gần đây, nhưng tính 
hữu ích của keo ong đã được khai thác từ thời Hippocrates để 
chữa các vết thương. Là một trong những kháng sinh mạnh 
nhất tìm thấy trong tự nhiên, keo ong là hợp chất phức tạp 
của các loại sáp, keo, nhựa thơm, dầu và một lượng nhỏ phấn. 
hoa. Ong sử dụng chất này để gắn kết tổ ong, bảo vệ nó khỏi 
các chất ô nhiễm bên ngoài. 


Chúa Trời tạo ra ong là một trong những loài sinh vật vô 
trùng nhất trên trái đất, với tổ ong là nơi vô trùng nhất trong 
tự nhiên. Keo ong là chất đầm trách việc vô hiệu hóa bất kỳ vì 
khuẩn, nẩm hay vi-rút nào xâm nhập tổ ong. Điều thú vị là 
trong Thể chiến II, nó được Liên Xô sử dụng để điều trị các vết 
thương trong chiến đấu, vì nó là một loại kháng sinh mạnh 
(không có tác dụng phụ) và thúc đẩy hệ miễn dịch. Keo ong 
đôi khi được gọi là “penicillin tự nhiên", và đã chứng tổ là có 
khả năng chống lại các chủng vi khuẩn đã kháng thuốc kháng 
sinh tổng hợp. 


Keo ong có tất cả các loại vitamin được biết đến, trừ vitamin 
K. Keo ong có chứa tất cả các khoáng chất cần thiết cho cơ thể 
ngoại trừ lưu huỳnh. Ngày nay, keo ong được sử dụng trong 
sẵn xuất kẹo cao su, mï phẩm, kem, thuốc viên và thuốc mỡ. 


Sữa ong chúa 


Sữa ong chúa là chất đậm đặc, vô cùng bổ dưỡng, màu trắng 
sữa, lỏng, mịn, tiết ra từ tuyển hạ hầu của ong thợ. Nó biển 
một con ong cái bình thường thành một “ong chúa", làm tăng 
tuổi thọ của ong chúa từ ba tháng lên thành năm năm và cho. 
phép để lượng trứng nặng gấp đôi trọng lượng của nó mỗi 
ngày (trên 3.000 trứng). 


Mặc đù một số thành phần trong sửa ong chúa có khối lượng 
tính bằng microgam, nhưng chúng vẫn có thể phản ứng cực 
mạnh với các co-enzyme với vai trò chất xúc tác hoặc tác động 
hiệp lực. Nghĩa là: tác động kết hợp của các yếu tố mạnh hơn 
tổng những tác động của chúng khi đứng riêng rẽ. 


Sữa ong chúa rất giàu protein, các vitamin B tổng hợp, 
vitamin €, vitamin E và inositol. Inositol là một loại chất bổ 
sung tuyệt vời có tác dụng giảm căng thẳng. Thực tế, nó chứa 
lượng axit pantothenic (vitamin B5) giúp giảm căng thẳng 
cao gấp 17 lắn so với phẩn hoa khô. Sữa ong chúa chứa 


globulin gamma, được biết đến là kích thích hệ miễn dịch và 
chống nhiễm trùng. Nó cũng cung cấp các khoáng chất, canxi, 
đồng, sắt, phốt pho, kali, silic và lưu huỳnh. 


Các nhà nghiên cứu tại Valhalla, New York, đã phát hiện ra 
rằng sữa ong chúa có chứa một hợp chất phức tạp kích thích. 
các tuyến, bình ổn hóa hệ sinh sẵn của cả nam giới và phụ nữ, 
đồng thời hoạt động như một hoóc môn tự nhiên. Gelatin, 
một thành phần quan trọng của sữa ong chúa, là một trong. 
những tiền thân của collagen - cũng là một thành phần khác 
của sữa ong chúa. Collagen có tác dụng chống lão hóa giữ làn 
đa mịn màng và tươi trễ. 


Theo Albert Einstein: “Nếu ong biến mất khỏi Trái đất, con 
người sẽ không sống quá được bổn năm." ° Vậy thì thực tể quần 
thể ong đang nhanh chóng giảm sút là điều rất đáng lo ngại, 
phải vậy không? 


Beta Glucan. 


Beta glucan là các phân tử đường phức polysaccharide có 
trong một số loại ngũ cốc như lúa mạch, yến mạch, lúa mạch 
đen, lúa mì, và cả trong nẩm, tảo, men làm bánh, thậm chí 
trong cả vi khuẩn. Các đặc tính điều biến miễn địch mạnh mẽ 
của chúng đã được biết đến hơn 50 năm qua. Beta glucan cải 


thiện đáp ứng miễn dịch khi hệ miễn địch phải đối phó với 
một cá thể xâm nhập từ bên ngoài mà nó coi là “không thuộc 
về mình” (tức là vi-rút, vi khuẩn, nấm, ung thư, ký sinh trùng, 
vx). 


Không phải tất cả các sản phẩm beta glucan đều được tạo ra 
như nhau. Vào tháng 5 năm 2007, tạp chíAmerican 
Nutraceutical Association (Tạp chí của Hiệp hội Dược Dinh. 
dưỡng Mỹ - JANA) công bố nghiên cứu đã qua bình duyệt, 
toàn diện và đẩy đủ nhất, mang tên “An Evaluation of the 
Immunological Activities of Commercially Available B1, 3- 
Glucans” (Đánh giá về hoạt tính miễn dịch của các sản phẩm 
B1, 3-Glucan đang có bán trên thị trường). Trong đó, họ xếp 
thứ hạng cho những ích lợi miễn dịch của các chất này. 
Nghiên cứu này là một bước đột phá, vì nó xem xét đến cả 
beta glucan từ nấm, gọi là PSK Krestin, được sử dụng trong 
phương pháp điều trị ung thư chính ở rất nhiều nước châu Á. 


Nghiên cứu của JANA cho thấy Transfer Point Beta 1, 3-D 
Glucan có những lợi ích miễn địch được chứng minh là cao. 
nhất: hiệu quả hơn gấp 8 lần so với bất kỳ beta glucan từ nấm 
nào, bao gồm cả những sản phẩm theo đơn (PSK Krestin) sử 
dụng khắp châu Á, và gấp 160 lẩn so với các sản phẩm đang 
được bán rộng rãi trên internet. 


Transfer Point Beta 1, 3-D Glucan là dạng hợp chất của beta 
glucan, rất năng động về mặt sinh học, vô cùng tỉnh khiết. 
Khi được hấp thụ và chuyển đổi, nó bám vào một số vị trí nhất 
định trên tất cả các tế bào miễn dịch có thụ thể CR3 (đại thực 
bào, bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, bạch cầu đơn nhân. 
và các tể bào NK}), 


1 Natural Killer: Tế bào sát thủ. 


Bằng cách bám hoặc gắn vào các vị trí cụ thể này, Beta 1, 3-D. 
Glucan đặt các tế bào miễn dịch này vào tình trạng “cảnh báo 
cao" đối với các cá thể xâm nhập từ bên ngoài. Quá trình đó là 
gọi là “điều biến miễn dịch”. 


Hàng trăm bài báo khoa học đã được công bố bởi các nhà 
nghiên cứu của Đại học Louisville, Đại học Tulane, Đại học 
Brown, Đại học Cornell, Trung tâm Ung thư Tưởng nhớ §loan- 
Kettering và Đại học Harvard công bổ, có thể kể ra vài cái tên 
nữa. Những tài liệu nghiên cứu này mô tả chỉ tiết cách Beta 1, 
3-D Giucan tác động lên hệ miễn dịch. 


Tiến sĩ Vaclav Vetvicka là một trong những nhà nghiên cứu 
hàng đầu thế giới về beta glucan với hơn 20 năm nghiên cứu 
beta glucan, 200 ấn phẩm được bình duyệt, bẩy cuốn sách, và 
năm bằng sáng chế quốc tế. Ông cũng để nghị dùng Transfer 


Point Beta 1, 3-D Glucan. Đó là lý do tại sao mà thương hiệu. 
mà gia đình tôi dùng mỗi ngày là... bạn biết rồi đó... Transfer 
Point Beta 1, 3-D Glucan từ Better Way Health. Trang web của. 
họ là BetterWayHealth.com. 


“Transfer Point B-Glucan Se+” 


Trong tài liệu ngày 02 tháng 6 năm 2015, Giáo sư Tiến sĩ 
Vaclav Vetvicka viết: “Phòng xét nghiệm của chúng tôi tại 
Trường đại học Y Louisville tập trung nghiên cứu glucan và 
những tác động sinh học từ hơn 20 năm nay. Trong thời gian. 
đó, chúng tôi đã trở thành những chuyên gia đầy kinh nghiệm. 
về vai trò của glucan trong các phản ứng miễn dịch. Chúng tôi 
đã kiểm chứng glucan tại nhiều nước như Mỹ, Brazil, Nhật 
Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Pháp, Anh và Cộng hòa 
Séc, và đã công bố hơn 40 tài liệu nghiên cứu, ba cuốn sách, 
đẳng thời có một số ảng sáng chế quốc tế. Thử nghiệm ban 
đầu của chúng tôi là về những tác động của riêng glucan như 
chất điều biển miễn dịch, nhưng trong những nghiên cứu mới 
nhất, chúng tôi đánh giá khả năng tích hợp của glucan và 
những thành phần hoạt tính sinh học khác. Đánh giá hiện tại 
của chúng tôi tập trung vào kết hợp tỷ lệ 1:1 giữa glucan và 
selen. Chúng tôi đã sử dụng ba cơ sở kiểm chứng truyền thống 
và thông lệ là: thực bào của các tế bào máu ngoại vi, sản sinh 


cytokine và sản sinh kháng thể. Những thử nghiệm này cho 
phép chúng tôi đánh giá các tác động của hỗn hợp này lên cả 
miễn địch tế bào và thể dịch. Những nghiên cứu đó cho thấy 
bằng chứng là công thức mới này có những tác động sinh học 
vượt trội ở cả ba tiêu chuẩn đánh giá trên. Hỗn hợp glucan - 
selen là hoạt chất sinh học mới với hoạt tính miễn dịch cao 
hơn hẳn so với đơn chất riêng lẻ. Không nghỉ ngờ gì, sản 
phẩm Glucan #300 + Selen này tốt hơn so với mọi sản phẩm 
glucan hiện đang có mặt trên thị trường.” 


Carnivora 


Carnivora® là chiết xuất tỉnh khiết 100% từ cây nắp ẩm và 
được bác sĩ Helmut G. Keller - bác sĩ chuyên khoa ung thư 
người Đức - phát triển. Là một bác sĩ trẻ, Keller đã mất hết 
hứng thú với kết quả ẩm đạm của phương pháp điều trị “Big 
3” và cân nhắc việc từ bỏ làm bác sĩ chuyên khoa ung thư. Nhờ 
một cơ duyên tình cờ, ông phát hiện ra cây nắp ấm khi mua 
hoa tặng vợ. Keller quan sát cây nắp ấm (một loại cây ăn thịt), 
ông suy luận nó hẳn phải sở hữu một hệ miễn địch rất cao 
cấp, có khả năng phân biệt giữa kẻ xâm nhập gây hại và tể bào 
của chỉnh nó, đồng thời ông bị hấp dẫn ở khả năng nhận biết 
và tiêu hóa protein từ động vật côn trùng và nhện. Bác sĩ 


'Keller có linh cảm rằng cây ăn côn trùng này có thể trở thành 
một bước đột phá trong y học. Hóa ra ông đã đúng! 


Vào năm 1988 thành phẩn hoạt tính của Carnivora® là 
“plumbagin" đã được cô lập. Trong cả cơ thể sống và ống 
nghiệm, nó đã tỏ ra là một chất kích thích miễn dịch mạnh 
mẽ, kích thích cytokines và ức chế protein kinase, theo đó 
ngăn chặn tăng trưởng tế bào bất thường và sự sinh sôi của 
các tế bào ung thư. Carnivora® được bảo cáo là liệu pháp thu. 
nhỏ những khổi u ung thư rắn và thực tế chữa bất kỳ loại ung 
thư nào, trừ những vấn để bất thường về máu (như ung thư 
bạch cầu). Một sổ người nổi tiếng đã sử dụng thành công 
Carnivora® để điều trị ung thư, trong đó có cả cựu Tổng thống 
Mỹ Ronald Reagan, người đã tới Đức điều trị. Theo bác sĩ 
Morton Walker: “Ông ấy (tức Keller ) hiện có một nền tẳng 
vững chắc với hơn ba thập kỷ phân tích trong phòng thí 
nghiệm, điều tra lâm sàng và điều trị cho khoảng 15.000 bệnh 
nhân ung thư. Cây này có chứa 17 chất khác nhau giúp tăng 
cường hệ miễn dịch." 


Ảnh hưởng của Carnivora® đến các bệnh nhân bị nhiễm vi-rút 
HIV rất ẩn tượng, vì nó làm tăng số lượng và hoạt tính của các 
tế bào T cùng với các thành tổ khác của hệ miễn dịch. Trong. 
bài báo có tựa để “The Carnivora Cure for Cancer, AIDS and. 


Other Pathologies” (Carnivora chữa ung thư, AIDS và các bệnh. 
khác), bác sĩ Morton Walker nói rằng Carnivora® “rất hiệu quả 
trong việc loại bỏ hoàn toàn vi-rút HIV trong máu ở cơ thể 
sống và có thể được xem là một phép chữa các hội chứng suy 
giảm tự miễn dịch AIDS”. (Immune Perspectives, Mùa hè 
1994) 


Ngoài ung thư và HIV, Carnivora® còn mang lại hiệu quả trong 
điều trị viêm khớp, bệnh Lyme, viêm gan C, bệnh Chrohn, 
bệnh lupus, hội chứng mệt mổi mạn tính, viêm loét đại tràng, 
và đa xơ cửng. Theo bác sĩ Dan Kenner: “Nếu tôi chỉ có thể 
chọn một cây thuốc duy nhất để sử dụng, thì câu trả lời đơn 
giản là: cây nắp ấm. Tại sao? Nói vẫn tắt, chiết xuất của nó là 
chất có gốc thực vật đa năng nhất tôi từng biết trong điều trị 
các bệnh nhiễm trùng mạn tính và thoái hóa." 


Cảnh báo: Không dùng carnivora nếu đang mang thai, Để biết 
thêm thông tin về carnivora, xin vui lòng truy cập 
'Wwww.carnivora.com. 

Cây móng mèo 

Móng mèo là cây của rừng mưa Amazon, có hai loài chính 
(“uncaria tomentosa"” và “guianensis uncaria"). “Uncaria 
tomentosa" xuất hiện chủ yếu ở Mỹ, và “guianensis uncaria” 


chủ yếu có ở châu Âu. Loài cây này thường được gọi là “una de 
gato” trong tiếng Tây Ban Nha và “cat's claw” trong tiếng Anh, 
đều có nghĩa là “móng mèo”, có cách gọi như vậy là vì lá cây 
này có những chiếc gai trông giổng như móng vuốt của mèo. 
Thảo được kỳ diệu này, theo văn hóa dân gian Ấn Độ, đã được 
sử dụng để điều trị các vấn để về tiêu hóa, các chứng viêm, 
loét và thậm chí chữa cả ung thư. Phần sử dụng làm thuốc là 
vỗ rễ. 


Mặc dù hầu như cho tới mãi gần đây mới được nói tới ở Mỹ, 
nhưng những tác động ích lợi của móng mèo đã được nghiên 
cứu tại các cơ sở nghiên cứu ở Peru, Áo, Đức, Anh, Hungary và 
Ý từ những năm 1970. Những nghiên cứu này cho thấy đó là 
loại thảo mộc điều biển miễn dịch làm tăng nồng độ tế bào 
bạch cầu và kích thích sản sinh các tế bào NK, các tế bào T và 
đại thực bào. Cụ thể, nó có chứa bốn loại hợp chất alkaloid làm. 
gia tăng hoạt động thực bào, trong đó các tế bào máu trắng 
tẩn công, bao phủ và tiêu diệt các tế bào bất hảo trong cơ thể. 


Cây móng mèo sở hữu những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời 
cùng những lợi ích cho hệ miễn dịch với rất nhiều ứng dụng 
trong điều trị bệnh. Bác sĩ Julian Whitaker cho biết ông sử 
dụng cây móng mèo với các hiệu ứng kích thích miễn dịch của 
nó để điều trị ung thư, ngăn ngừa đột quy và đau tìm, giảm 


iêm túi thừa và hội chứng ruột kích thích (IBS). Do 
đặc tính chống viêm của nó, móng mèo đã được sử dụng cho 
viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp mạn tính. Hợp 
chất trong vỏ và rễ cây móng mèo (gọi là “glycoside axit 
quinovic) ngăn chặn cơ thể sẳẩn xuất các chất gọi là 
“prostaglandins" và “tác nhân hoại tử khối u” (tumor necrosis 
factor ~ TNE) gây viêm. 


Móng mèo dường như cũng có khả năng xử lý các loại rối loạn 
đường ruột nghiêm trọng mà không sản phẩm hiện có nào có 
thể chữa được. Bác sĩ Brent Davis nói đến cây móng mèo như 
một “nhân tố mở đường" vì khả năng làm sạch toàn bộ đường 
ruột và hiệu quả của nó trong điều trị rối loạn ở dạ dày và 
đường ruột như bệnh Crohn, hội chứng rò rỉ ruột, loét, viêm 
dạ dày, viêm túi thừa, và chứng viêm khác ở dạ dày và đường 
ruột. Theo bác sĩ Mary D. Eades trong cuốn The Doctor% 
Complete Guide to Vitamins and Mineralls (Hướng dẫn đây đủ 
cho bác sĩ về vitamin và khoáng chất) thì: “Rất nhiều hóa chất 
đơn lẻ được tìm thấy trong loại thảo mộc mạnh mẽ này đã 
được cấp bằng sáng chế để sử dụng trong điều trị AIDS, ung 
thư, viêm khớp và các bệnh khác. Tuy nhiên, sử dụng toàn bộ 
có thể tốt hơn bất kỳ một thành phần biệt lập nào.” 


Ớt bột cayenne 


Trái của cây ớt đã được sử dụng làm gia vị ẩm thực tuyệt vời 
từ nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, ngoài làm cay 
lưỡi, ớt bột cayenne có lẽ còn là thảo được giá trị nhất trong 
vương quốc thảo được, không những cho toàn bộ hệ tiêu hóa, 
mà còn cho tim và hệ tuần hoàn không? Ớt cayenne đóng vai 
trò như chất xúc tác và làm tăng hiệu quả của các loại thảo. 
dược khác; thành phần tích cực trong ớt bột cayenne gọi là 
“capsaicin". 


'Năm 2004, bác sĩ Sanjay K. Srivastava và các đồng nghiệp (Đại 
học Y khoa Pittsburgh) đã điều trị ung thư tuyến tụy bằng 
capsaicin và thấy rằng nó phá vỡ chức năng ty thể và tạo nên 
quá trình chết tự nhiên ở các tế bào ung thư mà không ảnh 
hưởng đến các tế bào tuyển tụy bình thường. Những kết quả 
nghiên cứu này được công bố trong số ra ngày 20 tháng 4 năm 
2005 của innovation Report, trong đó bác sĩ Srivastava cho. 
biết: “Những kết quả của chúng tôi chứng tổ rằng capsaicin là 
một tác nhân chống ung thư có hiệu lực, tạo nên quá trình 
chết tự nhiên ở các tế bào 2 ting, thư mà không gây thiệt "hại 
đáng kể cho các tể bào tuyến tụy bình thường, và chỉ 
năng sử dụng của chất này như một tác nhân hóa trị 
choung thư tuyến tụy.” 


Trong một bài báo đăng trên Reuters ngày 16 tháng 3 năm. 
2006, tựa để “Hot Pepper Kills Prostate Cancer Cells in Study” 
(Ớt cay tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt), bác sĩ 
Soren Lehmann của Trung tâm y tế Cedars-Sinai và Trường Y 
'UCLA khẳng định: “Capsaicin có ảnh hưởng mạnh đến việc ức 
chế các tế bào ung thư tuyến tiền liệt của con người sinh sôi. 
'Nó khiến 80% tế bào ung thư tuyến tiền liệt đang phát triển ở 
chuột tự chết trong quá trình chết tự nhiên." Các nhà nghiên 
cứu Nhật Bản cũng chỉ ra rằng ớt bột cayenne có thể làm 
chậm lại đáng kể sự phát triển của các khối u tuyển tiền liệt. 


Không chỉ dừng ở năng lực chống ung thư, ảnh hưởng của ớt 
bột cayenne tới cấu trúc tĩnh mạch và tìm cũng không kém kỳ 
điệu. Cayenne có tác động rất tích cực cho tỉm và đã được 
chứng minh là có khả năng ngăn chặn các cơn đau tim trong 
30 giây. Nếu bạn muốn hộp sơ cứu của mình được trang bị 
một thứ “vũ khí" chống lại các cơn đau tim, hãy mang theo 
một lọ rượu ớt (cayenne tỉncture). Thậm chí một lọ sốt ớt 
Tabasco Sauce® cũng được. Theo bác sĩ John R. Christopher: 
“Trong 35 năm công tác, làm việc với mọi người và giảng dạy, 
tôi chưa bao giờ mất bệnh nhân nào bị đau tim gọi cấp cứu tới 
nhà, vì bất cứ khi nào tôi đến (nếu họ vẫn còn thở) tôi đều cho 
họ uống một tách trà ớt bột cayenne (một muỗng cà phê ớt 


bột cayenne pha vào một ly nước nóng), trong vòng vài phút, 
họ ngồi dậy và hoạt động trở lại." 


Ớt bột cayenne vốn từ lâu đã được sử dụng để khắc phục mệt 
mỏi và phục hồi năng lượng. Nó là một chất kích thích tự 
nhiên mà không sợ các tác dụng phụ (đánh trống ngực, tăng 
g hoặc tăng huyết áp) như ở hầu hết tác nhân kích thích 
khác. Khi chà xát trên da, ớt bột cayenne là phương thuốc hữu 
hiệu cho thấp khớp và viêm khớp nhờ “hiệu ứng kích thích 
giảm đau”. Chất kích thích giảm đau gây kích thích tới các mô. 
mà nó được bôi lên, theo đó đánh lạc hướng sự tập trung khỏi 
kích thích ban đầu (chẳng hạn như đau khớp trong trường 
hợp viêm khớp). Nhưng đó là chưa phải tất cả. 


Ớt bột cayenne cũng có thể tái xây dựng các mô trong dạ dày 
và kích hoạt nhu động ruột. Nó hỗ trợ các quá trình loại bổ, 
đồng hóa và giúp cơ thể để tạo ra axit hydrochloric rất cần 
thiết cho quá trình tiêu hóa và đồng hóa, đặc biệt là đối với các 
protein. Có cả bằng chứng cho thẩy ớt bột cayenne có thể hữu 
Ích trong điều trị béo phì. Những kết quả của một thử nghiệm 
cho thấy tiêu thụ 10 gam ớt bột cayenne trong bữa ăn giúp 
giảm sự thèm ăn, trong khi những kết quả thử nghiệm khác 
cho thấy ớt bột cayenne làm tăng sự chuyển hóa chất béo 
trong chế độ ăn. Cuối cùng, các nhà thảo được học từ nhiều 


thế kỷ qua đã đổ ớt bột cayenne trực tiếp lên các vết thương 
mới để khử trùng và cầm máu. 

Quả thật, sức mạnh chữa bệnh tuyệt vời của ớt bột cayenne là 
gần như không thể tin nổi. Rõ ràng, nó nên được coi là một 
“thảo được kỳ điệu”, điều mà khoa học đã chứng minh là nó 
xứng đáng! 


Theo bác sĩ Richard Schulze: “Nếu bạn chỉ thành thạo về một. 
loại thảo được, thì hãy sử dụng thành thục ớt bột cayenne. Nó 
mạnh hơn bất kỳ thứ gì khác.” 


'Thanh cocochia & trà sôcôla cocopure 


Tôi nghĩ rằng chương này rất thích hợp để để cập tới hai loại 
đổ ăn vặt từ sôcôla rất ngon. Thành thật mà nói, sôcôla là 
mộttrong những loại đồ ăn bị hiểu lầm. nhiều nhất trong cuộc 
sống. Quá thường xuyên, nó bị coi là niềm đam mê không tốt 
cho sức khỏe, đúng thể, nếu bạn đang nói về những thanh 
sôcôla sữa, kẹosôcôla, kem sôcôla hoặc xi-rô sôcôla. Tuy 
nhiên, điều ngược lại cũng đúng khi bạn ăn hoặc uống chiết 
xuất ca cao nguyên chất. Tin hay không tùy bạn, bột ca cao 
nguyên chất có chứa nhiều hợp chất ngăn ngừa ung thư. 


'Bạn có biết rằng nhiều thanh năng lượng “có lợi cho sức khỏe” 
phổ biến trên thị trường lại rất có khả năng cũng không tốt 
cho sức khỏe như thanh kẹo bình thường không? Nhiều 
thanh năng lượng chứa sữa thanh trùng và protein từ đậu 
nành, đó là hai loại thực phẩm có thể gây tổn hại đáng kể cho. 
các mô mỗi khi bạn ăn chúng. Tuy nhiên, có một thứ kẹo ăn. 
vừa tốt vừa ngon tuyệt cho bạn: thanh CocoChia "*. 


Những thanh kẹo này đem đến bốn “siêu thực phẩm” mạnh 
(ca cao nguyên chất, dừa, hạt chia và hạnh nhân) ở dạng 
thuận tiện và ngon tuyệt vời. Và các thành phần đều là 100% 
hữu cơ. Toàn bộ hạt chia chưa qua chế biến cung cấp nguồn 
năng lượng cháy chậm ổn định, còn dừa hữu cơ cho chất béo 
thiết yếu mà cơ thể cần. Bơ hạnh nhân hữu cơ nguyên chất, 
probiotic được bao vi nang, protein từ gạo nâu không biển đổi 
gen, Therasweet '" và ca cao hữu cơ thêm vào danh sách các 
thành phần lành mạnh, cung cấp dinh dưỡng và hương vị 
tuyệt vời mà không thêm đường hay rượu. 


CocoChia có nhiều chất xơ và không có gluten, khiển chúng 
trở thành sự lựa chọn tốt cho những người bị rối loạn tiêu. 
hóa. Chúng cũng có mức calo và chỉ số glycemic thấp khiến 
chúng trở thành sự lựa chọn tốt cho những ai đang tìm cách 
đạt được và duy trì trọng lượng lý tưởng và cho những người 


có vấn để về điều tiết đường huyết và mức insulin. Gia đình 
tôi rất thích ăn các thanh kẹo CocoChia tươi. Có thể mua 
thanh CocoChia tại www.livingfuelLcom. 


Vài năm trước đây, tôi đã phát hiện ra một thức uống sôcôla. 
nóng tốt cho sức khỏe mà cả gia đình tôi rất thích: trà sôcôla. 
CocoPure"*. Mỗi cốc CocoPure"* có 4.000 milligam ca cao cô 
đặc, nhưng đó không phải là tất cả. Thêm vào đó, những lợi 
ch cho sức khỏe của ca cao được tăng cường nhờ bổ sung 
resveratrol, trà xanh và chất xơ có thể hòa tan. Sự kết hợp độc 
đáo này của các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tim, sức 
khỏe động mạch, tăng lưu lượng máu, sức khỏe tiêu hóa và hệ 
miễn dịch. Đây là đồ uống tuyệt vời để chúng ta thưởng thức 
mỗi đêm trước khi đi ngủ. 


Các nghiên cứu về đinh dưỡng trong CocoPure”* đã được công 
bổ trong rất nhiều tài liệu, ví dụ như tạp chí American 
Medical Association, một tạp chí của Mỹ về Sinh lý học và 
Heart and Circulatory Physiology (Sinh lý học tìm và tuần 
hoàn)... CocoPure"* có bán tại www.newvitality.com. 


Coenzyme Q10 


Thường được gọi là coenzyme Q10 (CoQ10), “ubiquinone” là 
một chất giống vitamin có trong mọi tế bào của cơ thể, chất 


này được chuyển đổi thành chất chống ô-xy hóa mạnh 
(ubiquinol) và rất quan trọng để sản xuất năng lượng. Chắc 
chắn rằng những người trên 30 tuổi nên uống “ubiquinol” 
CoQ10 bổ sung mỗi ngày, vì lượng CoQ10 cơ thể sản sinh ra 
giảm dẫn theo độ tuổi, khả năng chuyển đổi nó thành 
1tbiquinol cũng vậy. 


Khi dùng CoQ10 bổ sung dưới dạng “ubiquinol" một cách 
thích hợp và đúng liều lượng, bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác 
biệt về sinh lực và sức bền. Thực phẩm bổ sung CoQ10 tốt 
cung cấp nhiên liệu sản xuất năng lượng trong mỗi tế bào 
trong cơ thể bằng cách tạo điều kiện cho quá trình sản sinh 
adenosine triphosphate (ATP) trong ty thể. Sự cải thiện trong 
khả năng sản sinh năng lượng nhờ liệu pháp CoQ10 đã tỏ ra 
có tác dụng trong điều trị các chứng rối loạn thần kinh như 
Parkinson, đa xơ cứng, teo cơ xơ cứng một bên (ALS - bệnh 
của Stephen Hawking), bệnh Alzheimer, bệnh Huntington, và 
đột quy. 


Nếu bạn đang uống thuốc nhóm statin, bổ sung CoQ10 thậm 
chí còn quan trọng hơn vì thuốc statin làm cạn kiệt nguồn. 
cung cấp CoQ10 của cơ thể bạn. Và thiếu nguồn CoQ10, trái 
tim bạn không thể hoạt động tốt. Giáo sư và nhà hóa sinh học 
tại Đại học Texas, bác sĩ Karl Folkers đã khuyến khích bác sĩ 


tìm mạch Peter H. Langsjoen sử dụng CoQ10 để điều trị suy 
tim sung huyết rất thành công. Theo bác sĩ Langsjoen “Những 
kinh nghiệm lâm sàng với CoQ10 vô cùng ấn tượng. Có cơ sở 
để tin rằng toàn bộ lĩnh vực y học cần phải được đánh giá lại 
dưới ánh sáng của kiến thức đang phát triển này. Chúng ta 
mới chỉ đào bới trên bề mặt các ứng dụng y sinh học và lâm. 
sàng của CoQ10 cũng như các lĩnh vực liên quan trong năng 
lượng sinh học và hóa học về gốc tự đo." 


Trong những năm 1970, bác sĩ Folkers đã theo dõi tiển trình 
của sáu bệnh nhân ung thư được cho dùng CoQ10 vì suy tim. 
sung huyết. bổn trong sổ đó bị ung thư phổi và hai bị ung thư 
vú. Tất cả sáu người đều thuyên giẩm ung thư nhờ dùng 
CoQ10. Folkers đã thuyết phục một trong các nhà tài trợ tài 
chính của ông đang bị ung thư phổi tế bào nhổ "giai đoạn 
cuối" đã di căn lan rộng thử dùng CoQ10. Ông ẩy được bác sĩ 
chuyên khoa cho biết có thể sống chưa tới một năm nữa. Sau 
một năm sử dụng CoQ10, ông không có đẩu hiệu di căn, và 
còn sống thêm 15 năm nữa! Liệu pháp duy nhất ông ấy dùng 
là CoQ10. Bác sĩ Folkers đã qua đời năm 1998, ông khuyến cáo. 
sử dụng 500 mg CoQ10 hẳng ngày cho bệnh nhân có khối u ác 
tính. 


Trong một nghiên cứu tại Đại học Scranton ở Pennsylvania, 
các nhà khoa học thấy rằng điều trị hằng ngày bằng mỡ bôi 
CoQ10 cung cấp chất chống ô-xy hóa bảo vệ đa cho cả hai đối 
tượng thanh niên và trung niên. Rất đáng chú ý, AIDS giai 
đoạn cuối gắn liền với sự thiếu hụt đáng kể CoQ10. 


Một cách tuyệt vời để cải thiện sự hấp thụ CoQ10 là pha các 
viên nang vào một tách trà nóng. Vì chất béo cũng cải thiện. 
quá trình hấp thụ này, hãy thêm một muỗng cà phê dầu dừa 
vào trà. 


Rất cảm ơn bác sĩ quá cố Jim Howenstine về thông tỉn CoQ10 
này. 


Curcumin (tỉnh nghệ) 


Nghệ được biết đến là “gia vị vàng của cuộc sống” và đã được 
sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ từ hàng ngàn năm. Thực tế là 
không thể nghĩ tới thức ăn Ấn Độ mà không nghĩ tới nghệ. 
Curcumin là thành phần hoạt tính trong nghệ có một số đặc 
tính chống ung thư. 


Một nghiên cứu gần đây cho thấy curcumin có thể thực sự sửa 
chữa ADN bị tổn thương do bức xạ. Đây là một tin rất tốt, bởi 
vì ta không thể tránh được tất cả các nguồn bức xạ. Theo các 


nhà khoa học của Đại học Chicago, curcumin ức chế vi khuẩn 
gây ung thư liên quan đến ung thư dạ dày và đại tràng. 
(Magad GB, Anticancer Research, Tháng 11-12, 2002) 


Một đặc tính chống ung thư khác nữa của curcumin là chống 
ô-xy hóa rất mạnh. Do đó, nó có thể bảo vệ cơ thể chúng ta 
khối những gốc tự do gây tổn hại cho ADN. Đây cũng là lý do 
tại sao nghệ (có chứa curcumin) có thể sử dụng để bảo quản 
thực phẩm. Các xét nghiệm tại Đức, báo cáo trên tạp 
chíPharmacy & Pharmacology (Dược & Dược lý) tháng 7 năm. 
2003, cho thấy “tất cả các sản phẩm chiết xuất từ nghệ đều. 
thể hiện rõ hoạt tính chống ô-xy hóa”. Chiết xuất nghệ mạnh. 
hơn tồi, cây móng quỷ (đevils claw) và dầu cá hồi. 


Trong số ra ngày 27 tháng 1 năm 2007 của tạp chí Clinical 
Immunology (Miễn dịch lâm sàng), các nhà khoa học tại 
Trung tâm Ung thư M.D. Anderson ở Houston cho bii 
“Curcumin có thể ức chế khối u hình thành, phát triển và di 
căn. Về tác dụng dược lý thì curcumin rất an toàn. Những thử 
nghiệm lâm sàng ở người cho thấy không có giới hạn độc tính 
khi dùng liều lên đến 10 g/ngày. Tất cả những nghiên cứu này 
gợi ý rằng curcumin có tiềm năng to lớn trong việc ngăn ngừa. 
và điểu trị ung thư" (Aggarwal, BB và cộng sự, Anticancer 
Research, tháng 1-2, 2003). Và trong số ra tháng 6 năm 1998 


của tạp chí Molecular Medicine (Y học phân tử), các nhà 
nghiên cứu tại Trường Y Harvard đã công bố phát hiện 
curcumin ức chế quá trình hình thành các mạch máu mới mà 
các khối u sử dụng để tự nuôi đưỡng khi chúng lan ra. 


Curcumin còn có thể bảo vệ tế bào chống lại xenoestrogens 
bởi vì nó có thể phù hợp với cùng thụ thể mà estrogen hoặc 
hóa chất estrogen giả (estrogen-mimicking) gắn vào trong 
quá trình chuyển hóa. Trong một nghiên cứu trên tế bào ung 
thư vú ở người, curcumin làm đảo ngược. đến 98% sự phát 
triển (khổi u) gây ra do. một dạng nhất định của estrogen và 
giảm đến 75%. sự phát triển (khối 1u) gây nên bởi DDT. Nghệ đã 
được coi là “chất dưỡng da" ở Ấn Độ và các nền văn hóa khác 
từ hàng ngàn năm nay, do thực tế là nó làm sạch da, giúp duy 
trì độ đàn hồi của da, nuôi dưỡng làn da và cân bằng tác động 
của hệ vi sinh vật trên da. Một số nghiên cứu trên động vật đã 
chứng minh rằng nghệ ức chế sự tăng trưởng một loạt các vỉ 
khuẩn, ký sinh trùng và nấm gây bệnh. 


Vì curcumin có trong các loại gia vị làm từ nghệ và nghệ là 
thành phần chủ yếu trong cà ri, bạn có thể tận hưởng những 
lợi ích bảo vệ của curcumin bằng cách thêm gia vị cà ri vào 
'thức ăn. Nếu kết hợp với hạt tiêu đen, hiệu quả của curcu: 
sẽ được tăng lên lên 1.000 lần. Nó trở thành “hóa trị tự nhỉ 


mạnh nhất mà bạn có thể trải nghiệm. Theo Mike Adams, 
iểu ăn cà ri, hạt tiêu và thêm một ít cải xanh, trong 48 giờ 
lếp theo, cơ thể bạn sẽ tiêu hủy các khối u ung thư tốt hơn so 
với bất kỳ hóa trị nào được khoa học hiện đại biết đến!" 


Cúc dại 


Cúc đại là một trong những loại thảo được có tác dụng ích lợi 
nhất cho sức khỏe con người. Còn gọi là “American 
Coneflower", loại cây này đã được người thổ dân Mỹ sử dụng 
từ thời cổ đại để ngăn ngừa hoặc điều trị các vấn để sức khỏe 
thường gặp (như cảm lạnh hoặc cúm) và cũng là thuốc giải 
độc khi bị rắn cắn và bị châm đốt. 


Trong những năm 1930, bác sĩ Gerhard Madaus (nhà khoa 
học Đức) đã thực hiện những nghiên cứu toàn diện về “thảo 
được thần diệu" này và phát hiện ra tiểm năng của nó bắt 
nguồn từ một lượng ẩn tượng các thành phần như các loại 
vitamin A, C, E và số lượng lớn các khoáng chất dinh dưỡng 
(đồng, sắt, kali và i-ổt). Nó cũng rất giàu chất chổng ô-xy hóa 
và các yếu tố có lợi khác (đầu, alkylamide, polysaccharide, 
pheno], và flavonoid). 


Cúc đại kích thích và tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta 
bằng cách kích hoạt các tế bào máu trắng, đặc biệt là các đại 


thực bào, tế bào lympho, và các tế bào T. Nó cũng làm chậm. 
(và thậm chí ngăn ngừa) sự hình thành của một enzyme gọi là 
“hyaluronidase", có trong nọc độc của loài bò sát và hoạt động 
bằng cách hòa tan chất bảo vệ dạng gel xung quanh tế bào 
người. Hyaluronidase cũng được các vi khuẩn nguy hiểm 
khác sử dụng để hòa tan mô liên kết trong cơ thể của chúng 
ta, nhằm thâm nhập dễ dàng hơn và sâu hơn vào cơ thể chúng 
ta, nhưng cúc đại ngăn chặn sự hình thành của nó. 


Cúc đại là kháng sinh tự nhiên mạnh; nó đẩy lùi nhiễm trùng, 
ngăn ngừa viêm và cũng có thể làm tăng sẵn lượng interferon. 
(một phần quan trọng trong phản ứng của cơ thể khi bị nhiễm 
virút. Năm 2007, bác sĩ Craig Coleman (Đại học Dược 
Connecticut) báo cáo rằng việc kết hợp cúc đại với vitamin C 
giảm tỉ lệ nhiễm cảm lạnh đến 86%, trong khi riêng cúc đại 


giảm nhiễm cảm lạnh 65%. Xem thêm tại 
www.news.bbc.co.ulk/2/hi/6231190.stm 
Axit ellagic 


Axit ellagic là một chất tự nhiên có trong gần 50 loại trái cây 
và hạt khác nhau (như mâm xôi đổ, đâu tây, việt quất, nho, 
lựu và hạt óc chó). Nó thuộc về họ đỉnh dưỡng thực vật 
(phytonutrient) gọi là “tannin", thành phần chủ đạo làm nên 
hiệu quả chống ô-xy hóa tuyệt vời của các loại trái cây và hạt 


này. “Ellagitannins" là những sản phẩm có chứa axit ellagic 
dạng tự nhiên. Ở phần này, tôi sẽ sử dụng luân phiên các 
thuật ngữ này. 


Viện ung thư Hollings tại Đại học Nam Carolina đã tiến hành 
một nghiên cứu chin năm (hai nhóm nghiên cứu khách quan 
độc lập) trên 500 bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Nghiên cứu, 
được công bố năm 1999, cho thấy axit ellagic ngăn chặn quá 
trình nguyên phân (mitosis) trong vòng 48 giờ và tạo ra quá 
trình chết tự nhiên của tế bào trong vòng 72 giờ, đối với các tế 
bào ung thư vú, tuyến tụy, da, đại tràng, thực quản và tuyến 
tiền liệt. 


Ngoài việc ngăn chặn nguyên phân và gây ra quá trình chết tự 
nhiên ở tế bào, axit ellagic cũng ngăn chặn việc các chất gây 
ung thư bám lấy ADN và củng cổ mô liên kết. Axit ellagic cũng 
được xem là có hiệu lực kháng khuẩn, chồng nấm và bảo vệ 
gan. Các nghiền cứu y tế châu Âu cũng chứng minh rằng axit 
ellagic làm giảm tỷ lệ mắc các dị tật bẩm sinh, thúc đẩy làm 
lành vết thương và thuyên giảm bệnh tim. 

Bác sĩ Daniel Nixon của Đại học Y Nam Carolina đã nghiên cứu 
chất ellagitannin (từ quả mâm xôi) từ năm 1993 đến năm. 
1996 và công bổ những kết quả và quan sát sau đây: 


- Những tế bào ung thư cổ tử cung (HPV) tiếp xúc với 
ellagitannin từ mâm xôi đỏ sẽ trải qua quá trình chết tự 
nhiên. 


- Ellagitannin dẫn đến “cẩn trở pha G1” của các tế bào ung 
thư, theo đó ức chế và chẩm đút quá trình nguyên phân. 


- Ellagitannins ngăn chặn tế bào ung thư phá hủy gen p53. 


- Các xét nghiệm cho thấy kết quả tương tự đổi với tế bào ung. 
thư vú, tuyến tụy, thực quần, da, đại tràng và tuyến tiền liệt. 


Theo các nhà nghiên cứu khoa học Anh, mâm xôi đổ cũng 
ngăn ngừa bệnh tim, vì chúng chứa dạng tự nhiên của aspirin 
gọi là *salicylat”. Các nhà nghiên cứu thảo dược cũng tin rằng 
ellagitannins hiệu quả trong điều trị tiêu chảy và buồn nôn. 


Chất béo & tỉnh dầu thiết yếu. 


Hai axit béo thiết yếu (essential fatty acid - EFA) là axit 
linoleic (LA), một loại chất béo omega-6 và axit alpha- 
linolenic (ALA), một loại chất béo omega-3. Rau quả và các 
loại hạt (ngô, hạt rum, hạt bông, lạc và đậu tương) có chất béo. 
omega-6 nhiều nhất. Vì khoảng 90% các loại dầu này (trừ dầu 
lạc) sản xuất tại Mỹ đã bị biển đổi gen (xem Chương 14), tôi 


khuyên bạn chỉ ăn các loại đầu hữu cơ, ép nguội làm từ những 
thực phẩm này, hoặc tìm kiếm các nguồn omega-6 khác. LA là 
chất béo omega-6 chính mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển 
hóa thành axit gamma linolenic (GLA). Những chất béo 
omega-6 khác bao gồm liên hợp axit linoleic (CLA), axit 
đihomo-gamma-linolenic (DGLA) và axit arachidonic (AA). Cá 
biển (cá hồi, cá ngừ và cá thu) và các loại hạt nhất định (hạt 
lanh và óc chớ) có chất béo omega-3 nhiều nhất. ALA là chất 
béo omega-3 chủ yếu mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển 
hóa thành axit eicosapentaenoic (EPA), sau đó thành axit 
docosahexaenoic (DHA) và axit docosapentaenoic (DPA). 


Sức khỏe tốt đòi hỏi tỷ lệ thích hợp của omega-6 và omega-3; 
tỷ lệ lý tưởng là khoảng 2:1. Cả hai chất béo thiết yếu này đều 
rất phong phú trong các loại cây rậm lá được động vật hoang 
đã tiêu thụ, với tỷ lệ gần bằng nhau. Ví dụ, dầu từ hạt cây gai 
dầu có sự cân bằng tối ưu của omega-3 và omega-6. Trước khi 
xuất hiện các loại thức ăn gia súc công nghiệp, gia súc đã phát 
triển mạnh nhờ cỏ xanh tươi tốt, chúng cung cấp một chế độ 
ăn hoàn chỉnh và cân bằng, thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh 
mà không sản sinh dư thừa chất béo. Với thực tế này, bạn cần 
đặc biệt lưu ý cổ gắng chỉ ăn thịt từ động vật ăn cỏ, vì thịt của 
chúng có tỷ lệ hoàn hảo của omega-6 và omega-3, và nó rất 
tuyệt vời là rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 


CLA chống lại ung thư ở động vật trong phòng thí nghiệm. 
Những động vật ăn cỏ tự nhiên có CLA nhiều hơn ba đến năm 
lần so với động vật vỗ béo bằng thức ăn gia súc công nghiệp. 


Bể ngoài, CLA giống axit linoleic, nhưng chúng có tác động 
ngược lại. Trong khi sự dư thừa axit linoleic thúc đẩy tăng 
trưởng khổi u, CLA lại ngăn chặn hiện tượng này. Thực tế, 
CLA có thể là một trong những hiệp sĩ chống ung thư mạnh. 
nhất của chúng ta. Trong một nghiên cứu gần đây, khi cho 
chuột ăn một lượng nhỏ CLA, khối u vú đã giảm 459. Các nhà 
khoa học đã đưa thêm lượng rất nhỏ CLA vào các tế bào ung. 
thư vú được phát triển bằng nuôi cấy. Đển ngày thứ 8, CLA đã 
giết chết 939 tế bào. 


Một nhóm các nhà nghiên cửu Phẩn Lan đã phát hiện ra 
những phụ nữ tiêu thụ nhiều CLA nhất có nguy cơ ung thư vú 
với những phụ 


thấp hơn 60% so nữ khác 


thích hệ miễn dịch, cải thiện độ nhạy v 
chỉ số lipid máu, cải thiện chỉ số LBM (lean body mass - chỉ số 
khổi lượng cơ thể không chứa mờ) và chưa ai phát hiện ra có 
độc tố nào. 


Trong vòng nửa thể kỷ qua, tập quán canh tác hiện đại đã dẫn. 
đến sự suy giảm đều đặn lượng CLA có cho chế độ ăn uống. 


Các sản phẩm sữa ngày nay chỉ còn khoảng 25% lượng CLA 
của hồi năm 1960. Sự suy giảm CLA trong chế độ ăn có thể là 
lý đo biến các căn bệnh như ung thư, đau tim, tiểu đường và 
béo phì thành những bệnh dịch như hiện chúng ta đang trải 
qua. Thật không may, khi đến siêu thị mua thịt bò, bạn sẽ 
nhận được thịt bò ăn hạt thức ăn gia súc. Kết quả là tỷ lệ 
omega-6 và omega-3 sẽ hoàn toàn không đạt chuẩn và bạn 
không nhận được lượng CLA đáng ra bạn sẽ nhận được từ thịt 
bò ăn cổ. 


Theo quan điểm của tôi, dầu đừa là loại dầu lành mạnh nhất; 
một trong những tính năng đáng lưu ý nhất của dầu đừa là nó 
vô cùng giàu axit lauric (khoảng 50% khối lượng). Một nguồn 
đổi đào axit lauric khác trong tự nhiên là sữa mẹ. Nhiều 
nghiên cứu đã xác nhận một thực tế là axit lauric được con 
người sử dụng để tiêu điệt vi-rút cùng nhiều loại vi sinh gây 
bệnh khác như men, nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm 
mốc. 


Theo Mary Enig, chuyên gia hàng đấu của Mỹ về chất béo: 
“Trong chế độ ăn, dầu dừa giữ một vai trò đặc biệt của một 
thực phẩm quan trọng có tác dụng về sinh lý. Những lợi ích về 
sức khỏe và định đưỡng nhờ tiêu thụ đầu đừa đã được thừa 
nhận ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều thể kỷ... đầu dừa 


cung cấp nguồn lipid kháng khuẩn cho những người có hệ 
miễn dịch bị tổn hại, và là một chất béo kích thích các hóa 
chất chống ung thư.” 


Dầu dừa chứa chất béo không chuyển hóa và khoảng 2/3 chất 
béo bão hòa chứa trong dầu dừa được tạo thành từ các axit béo. 
chuỗi trung bình (MCFA). Ngược lại, các loại dầu từ rau củ 
hoặc hạt phổ biến nhất lại có chứa các axit béo chuỗi dài 
(LCFA) gây căng thẳng cho tuyến tụy và gan, chủ yếu được lưu. 
trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ, và làm cứng thành động mạch 
bằng cholesterol. MCFA trong dầu dừa có những đặc tính 
kháng khuẩn, có lợi cho hệ miễn dịch, đễ dàng tiêu hóa để 
nhanh chóng tạo năng lượng, và có tác dụng giảm cân. Đúng 
vậy đẩy... ăn dầu dừa sẽ giúp bạn giảm cân! 


Hơn 50% người Mỹ bị thừa cân. Một trong những lợi ích chính 
của đầu đừa nằm ở khả năng kích thích sự trao đổi chất. Trở 
lại những năm 1930, bác sĩ Weston Price (nha sĩ) đi khắp khu. 
vực Nam Thái Bình Dương, xem xét các chế độ ăn truyền 
thống và tác động của chúng lên răng và sức khỏe tổng thể, 
Ông phát hiện ra rằng những người áp dụng chế độ ăn nhiều 
sản phẩm từ dừa đều khỏe mạnh và thon thả, mặc dù nồng độ 
chất béo trong chế độ ăn của họ khá cao. Sau đó, vào những 
năm 1940, những người nông dân đã (tình cờ) phát hiện ra 


khi họ thử dùng dầu dừa để vỗ béo gia cẩm thì thấy không, 
hiệu quả! Thay vào đó, dầu đừa còn làm những con vật gầy đi! 
Kể từ đó, rất nhiều để tài nghiên cứu về động vật và con người 
đã chứng minh rằng thay thế LCEA bằng MCFA đưa đến cả 
giảm trọng lượng cơ thể và giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Vì vậy, 
bằng cách thay đổi các chất béo trong chế độ ăn uống từ LCFA. 
không bão hòa trong dầu từ rau củ hoặc hạt thành MCFA. 
trong đầu dừa, bạn sẽ giầm cân! 


Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về chuyện chất béo bão hòa 
không tốt cho sức khỏe, nhưng điều này hoàn toàn vô lý. Chất 
béo bão hòa trong dầu đừa thực sự nâng cao sức khỏe. Tìn đồn 
đó đã bắt đầu như thế nào? Vâng, nó dựa trên một số nghiên. 
cứu để dang thực hiện gần 50 năm trước đây. Các nghiên cứu. 
này sử dụng dầu đừa đã hydro hóa, và ngành công nghiệp dầu 
thực vật (hỗ trợ bởi FDA) trong những năm 1980 đã bám dính 
lấy câu chuyện này. Thực tế của vấn để là tất cả các loại dầu 
hydro hóa đều không tốt, vì chúng đã bị thay đổi về mặt hóa 
học. Nhưng dầu dừa nguyên chất rất tuyệt vời cho cơ thể con. 
người. Đó là loại đầu dừa duy nhất chúng tôi tiêu thụ. Thực tế 
là chúng tôi sử dụng nhiều dầu dừa đến nỗi mua đến gắn bổn 
lít một lần! Theo bác sĩ Bruce Fife “dầu đừa là loại dầu lành 
mạnh nhất trên trái 4 


Dầu ô-liu là đầu thực vật duy nhất có thể được tiêu thụ sau khi 
ép tươi, và là nguồn cung tốt nhất các chất béo omega-9, còn. 
được gọi là axit oleic. Những tác động có lợi cho sức khỏe của. 
dầu ô-liu là do hàm lượng cao các axit béo không bão hòa đơn. 
và các chất chống ô-xy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu 
ô-liu có tác dụng chống đau tim bằng cách hạn chế mức LDL 
(cholesterol xẩu) trong khi nâng cao mức HDL (cholesterol 
tốt). Không có dầu sản xuất tự nhiên nào có lượng lớn axit béo 
không bão hòa đơn như dầu ô-liu. Chúng ta sử dụng dầu ô-liu 
thường xuyên trong món rau trộn. 


Khi mua đầu ô-liu, bạn sẽ muốn tìm được loại cực kỳ tỉnh 
nguyên (extra virgin) chất lượng cao. Dầu ô-liu nhận được từ 
“lần ép" đầu tiên (ép nguội) được cho là ở trạng thái “cực kỳ 
tỉnh nguyên”. Đây là loại dầu tốt nhất bởi ít qua xử lý, do đó nó 
gần hơn với trạng thái tự nhiên và có chứa hàm lượng cao 
chất chống ô-xy hóa, vitamin E, và phenol. Tuy nhiên, mặc đù 
rất nên đưa đấu ô-liu vào một chế độ ăn uống lành mạnh, 
nhưng lại không nên nấu bằng loại đầu này vì nhiệt có thể 
làm hồng các axit béo và tạo ra các độc tổ gọi là acrylamit. Nếu 
bạn nấu bằng dầu thì hãy dùng đầu đừa vì nó không trải qua 
những thay đổi hóa học độc hại khi đun nóng. Chúng tôi thích 
làm khoai tây chiên kiểu Pháp với dầu đừa, và Charlene cũng 
làm cà chua xanh chiên tuyệt vời bằng loại đầu này. 


Quả bơ là một nguồn chất béo tuyệt vời, đặc biệt là omega-3 
và omega-9. Theo bác sĩ Robert Atkins: “Bơ không chỉ bổ 
dưỡng, chúng còn là trái cây tốt cho tìm, chống ung thư, và 
mang đến những ích lợi vô song cho sức khỏe.” Bơ không chỉ 
là nguồn giàu omega-9 (axit oleic), đã được chứng minh là 
chống lại ung thư vú, mà loại trái cây này còn chứa nhiều. 
lutein carotenoid nhất trong các loại trái cây phổ biển, cũng 
như những hàm lượng đo được của các loại carotenoid (zea- 
zxanthin, alpha-carotene, và beta-carotene), cộng thêm khối 
lượng đáng kể tocopherols (vitamin E). 


Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bổ trên sổ 
ra tháng 1 năm 2005 của tạp chíNutritional Biochemistry 
(Sinh hóa Dinh dưỡng), cho thấy chiết xuất bơ có chứa 
carotenoid và tocopherol ức chế sự tăng trưởng của cả các tế 
bào ung thư tuyển tiền liệt androgen-dependent và androgen- 
independent. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu thử cho các 
tế bào ung thư tuyến tiền liệt tiếp xúc chỉ với lutein, thì thấy 
chỉ một carotenoid đơn lẻ không ngăn cẩn được sự tăng 
trưởng và sinh sôi của tế bào ung thư. 


Không chỉ toàn bộ tập hợp các carotenoid và tocopherol trong 
bơ cần thiết cho khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư tuyển 


tiền liệt, mà các nhà nghiên cứu còn lưu ý rằng số lượng đáng 


kể chất béo không bão hòa đơn trong bơ cũng đóng một vai 
trò quan trọng. Carotenoid hòa tan trong chất béo, có nghĩa là 
phải có chất béo thì những carotenoid hoạt tính sinh học này 
mới đảm bảo được hấp thụ vào máu. 


Tỏi 


Số lượng tài liệu viết về những lợi ích tuyệt vời của tỏi nhiều 
hơn so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác đã được biết đến. 
Tỏi có lịch sử 3.500 năm. Hippocrates, ông tổ của y học, là 
người đầu tiên viết rằng tỏi là thứ thuốc tuyệt vời để loại bổ 
các khối u. Các nghiên cứu gần đây về tỏi chỉ ra rằng nó tiêu 
diệt côn trùng, ký sinh trùng, vi khuẩn và nẩm có hại. Nó 
cũng giúp loại bỏ các loại u, giảm lượng đường trong máu, 
giảm chất béo có hại trong máu và ngăn ngừa tắc nghẽn động 
mạch. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng allicin (hợp chất 
hữu cơ cho tổi mùi thơm và hương vị) hoạt động như một 
chất chống ô-xy hóa rất mạnh. 


Người ta đã phát hiện ra rằng đially1 đisulfñide trong tỏi làm 
giảm sự hình thành các chất gây ung thư ở gan (Cancer 
research, 1988; 48:23). Bác sĩ Sujatha Sundaram, một nhà 
nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania, đã phát hiện ra 
rằng điallyl disulfde làm cho các tể bào khối u ung thư ruột ở 
người teo lại và chết khi được cấy vào chuột. 


Thật thú vị khi lưu ý về sự giống nhau giữa dially disulfide và 
đimethy] sulfoxide (DMSO). Theo bác sĩ David Gregg: “Cả hai 
đều chứa một lưu huỳnh với hai phân tử hữu cơ đỉnh kèm. 
Trong trường hợp đimethyl sulñde, có hai nhóm methyl 
(CH3) đỉnh kèm, trong trường hợp diallyl sulfide, có hai nhóm 
allyl (C3H5) đính kèm... Có một trạng thái cân bằng được thiết 
lập giữa dimethyl sul8de (không có ô-xy kèm theo), DMSO. 
(một ô-xy gắn với lưu huỳnh) và MSM (hai ô-xy gắn với lưu 
huỳnh). Do trạng thái cân bằng này, nhóm các phân tử này có 
thể hoạt động như một hệ thống vận chuyển ô-xy hiệu quả. Vì 
điallyl sulñde cũng là một phân tử tương tự và ở lưu huỳnh. 
cũng có các vị trí liên kết giống như vậy, nên người ta kỳ vọng 
nó sẽ hoạt động theo cách tương tự, và có vẻ đúng như thế... 
Điều này cho thấy một trong những tác động chống ung thư 
quan trọng của đially1 sulfiđe (ở đây là trong tỏi) là tăng cường 
vận chuyển ô-xy đến các tế bào ung thư." 


Báo cáo khoa học đầu tiên nghiên cứu về tổi và ung thư đã 
được thực hiện trong những năm 1950. Các nhà khoa học 
tiêm “allicin" (một hoạt chất trong tỏi) vào những con chuột 
bị ung thư. Những con chuột được tiêm sống lâu hơn những 
con chuột khác ba lần. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng “allyl 
sulfur" (một hoạt chất khác trong tổi) có hiệu quả ngăn ngừa 
phát triển ung thư và khối u. Ngoài ra, ajoene, hợp chất chính 


khác nữa của tỏi, được chứng minh là gây nên quá trình chết 
tự nhiên trong các tế bào ung thư bạch cầu của người. (Dirsch 
'VM và cộng sự, Molecular Pharmacology, tháng 3 năm 1998). 


Tỏi cũng chứa germanium, chất chống ô-xy hóa chứa lưu 
huỳnh rất mạnh. Germanium không chỉ thúc đẩy làm giàu ô- 
xy, mà còn dự phòng ô-xy vì nó loại bổ các kim loại 
như thủy ngân, chì và catmira khỏi cơ thể. Nó được chứng 
minh là khôi phục lại chức năng bình thường cho các tế bào 
lympho (tế bào T, tế bào B và tế bào NK) và kích thích sản xuất 
các kháng thể. Chúng ta ăn tỏi trong gần như mọi thứ - nước 
chẩm, nước xốt, súp, bánh thịt, và nhiều nữa. Nhưng hãy 
nhớ... khi được nấu chính, các đặc tính chống ung thư của tôi 
sẽ bị tiêu hủy. Có những trường hợp ghỉ nhận ung thư đã bị 
đẩy lui chỉ bằng một chương trình giải độc tốt và tỏi. Đây là 
một đồ uống pha chế chống ung thư mạnh mẽ: trộn một ít 
gừng, hành tây, bông cải xanh tươi và nước ép tổi. Nếu bạn có 
thể chịu được mùi vị của hỗn hợp này, thì đó là một trong 
những đồ uống chống ung thư mạnh nhất hiện có. 


Gừng 

Thơm, cay và kích thích, gừng tạo thêm mùi hương đặc biệt 
và vị ngon cho các món xào cùng nhiều món rau trái. Gừng, 
với vai trò một thực phẩm chữa bệnh, đã nổi tiếng khắp châu 


Á với tên gọi quen thuộc là “phương thuốc phổ thông”. Gừng 
được coi là chất “kích thích xì hơi" tuyệt vời (chất thúc đẩy 
loại bổ khí đường ruột) và “thuốc chống co thắt ruột” (chất 
làm thư giãn và dịu đường ruột). 


Tác dụng chống nôn của gừng tỏ ra rất hữu ích trong giảm 
buồn nôn và nôn ọe trong thai kỳ. Hiệu quả của gừng trong 
trợ giúp tiêu hóa phần lớn là do các thành phần hoạt tính 
trong dưỡng chất thực vật của nó: “gingerol" và “shogaol", 
Những chất này giúp trung hòa axit dạ dày, tăng cường tiết 
dịch tiêu hóa (kích thích sự thèm ăn), và làm cho cơ của 
đường tiêu hóa khỏe hơn. Nhưng đó không phải là tất cả. Cả 
gingerol và shogaol đều đã được chứng mình cũng chống lại 
ung thư rất tốt. 


Gingerol là những dưỡng chất thực vật tạo nên hương vị đặc 
trưng của gừng. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng gingerol 
có những đặc tính kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của 
helicobacter pylori, liên quan đến phát triển ung thư đạ đày 
và đại tràng, và ngăn chặn sự tăng trưởng ung thư biểu mô 
đại trực tràng ở người. Những thí nghiệm được bác sĩ Rebecca 
Lui (và các cộng sự thuộc Đại học Michigan) trình bày tại Hội 
nghị thường niên lần thứ 97 của Hiệp hội Ung thư Mỹ cho 
thấy gingerols tiêu diệt tế bào ung thư buồng trứng bằng cách. 


gây ra quá trình chết tự nhiên của tế bào và hoạt động thực 
bào. 


Trong một nghiên cửu được công bổ năm 2007 trên Tạp chí 
Agriculture and Food Chemistry (Hóa học Nông nghiệp và 
Thực phẩm), bác sĩ Chung-Yi Chen (và các đồng nghiệp ở Hiệp 
hội Hóa học Mỹ) đã trình bày bằng chứng thuyết phục rằng 
shogaol trong gừng gây ra quá trình chết tự nhiên rất hiệu. 
quả ở các tế bào ung thư. Một nghiên cứu của Đại học Rutgers 
năm 2007 cũng đã báo cáo các đặc tính chổng ung thư của cả 
shogaol và gingerol. 


Gừng được chứng mình là giảm độ dính của các tiểu cầu máu 
và có thể theo đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nó là 
nguồn cung cấp xuất sắc mangan, magiê, kali, đồng và 
vitamin B6. Gừng là một trong những thực phẩm lành 
nhất thế giới được tiêu thụ ở dạng lát tươi, hong khô, hoặ: k 
Hãy nhớ rằng các dưỡng chất thực vật trong gừng nhạy cảm 
với nhiệt, cho nên, để đạt hiệu quả tổi đa, bạn nên ăn củ gừng 
tươi và/hoặc dùng thực phẩm bổ sung từ gừng (như bột gừng 
hoặc chiết xuất gừng). 


Năm 2010, tôi có trao đổi thư từ với một người đàn ông tên là 
Bill, một bệnh nhân từng bị ung thư giai đoạn IV đã tự chữa 
khổi ung thư bằng gừng. Đối với người nặng 150 pound (68 


ke), BI! khuyến cáo nên dùng từ bốn đến sáu gam bột củ gừng 
mỗi ngày. Ông r nói: “Trước : đây tôi sử dụng viên nang 500 mg. 
bột củ gừng để trị bệnh rối loạn dạ dày. Mặt khác tôi đã thử 
thành công ở liều cao hơn so với liều ghi trên nhãn thay vì 
dùng kháng sinh. Khi ung thư tuyển tiền liệt lan đến và làm. 
tắc đại tràng, tôi đã thử dùng gừng. 


Tôi uống đến sáu viên nang, bổn lần một ngày. Tôi đã rất may. 
mắn. Nó đã có tác dụng!” 


Nhân sâm 


Nhân sâm có lẽ là loại thảo được Trung Quốc nổi tiếng nhất và 
là cây được công nhận sử dụng rộng rãi nhất trong y học cổ 
truyền. Những đặc tính kéo dài sự sống của nhân sâm đã được 
mô tả lần đầu tiên vào khoảng năm 500 sau CN trong cuốn 
sách giáo khoa y học Trung Quốc của tác giả Thần Nông, các 
hình thức khác nhau của nhân sâm cũng đã được sử dụng 
trong y học từ hàng ngàn năm. Hai dạng nhân sâm phổ biến 
nhất là “sâm panax" (còn gọi là sâm châu Á, sâm Hàn Quốc 
hoặc sâm Trung Quốc) và “sâm quinquefolius" (còn gọi là sâm 
Mỹ, sâm Canada, hoặc sâm Bắc Mỹ). Từ “panax" có nguồn gốc 
từ tiếng Hy Lạp là “panacea” có nghĩa là “chữa bách bệnh” và 
những ích lợi của nhân sâm được thừa nhận theo đúng nghĩa 
đỏ. 


Nhân sâm thường được sử dụng như adaptogen (chất thích 
nghỉ - giúp cơ thể thích nghi được với môi trường thay đổi), 
có nghĩa là nó bình thường hóa chức năng thể chất tùy thuộc 
vào nhu cầu cá nhân. Ví dụ, nó sẽ giảm huyết áp cao, nhưng sẽ 
lại làm tăng huyết áp thấp. Nhân sâm cũng có hiệu quả trên 
các mặt trận chống ung thự, tiểu đường, căng thẳng và mệt 
mỏi. Những tác dụng này của nhân sâm chủ yếu được cho là 
nhờ nhóm các hợp chất gọi là “ginsenoside”. 


Trong một nghiên cứu do bác sĩ Taik-Koo Yun (và cộng sự) 
tiến hành, được công bố ở số tháng 6 năm 1998 của 
International Journal of Epidemiology (Tạp chỉ Quốc tế về 
Dịch tễ học), việc sử dụng nhân sâm dẫn đến giảm 67% nguy 
cơ ung thư dạ dày và 70% nguy cơ ung thư phổi. Các nghiên 
cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nhân sâm kích thích sản xuất 
interferon và gia tăng hoạt tính tế bào NK. 


Theo một báo cáo công bố trong tạp chỉ Y học Trung Quốc, các 
genisenoside trong nhân sâm chiến đấu chống ung thư bằng 
cách ngăn chặn hình thành mạch, gây quá trình chết tự nhiền 
của tể bào, ngăn ngừa quá trình di căn và sinh sôi của ung 
thư. 


Các nghiên cứu khác ở Trung Quốc chỉ ra rằng ginsenoside 
còn gia tăng quá trình tổng hợp protein và hoạt động dẫn 


truyền thần kinh trong não, theo đó nhân sâm được sử dụng 
để phục hồi trí nhớ, tăng cường sự tập trung và khả năng 
nhận thức. Nghiên cứu bổ sung cho thấy những tác động cụ 
thể hỗ trợ hệ thần kinh trung ương, chức năng gan, chức năng 
phổi và hệ tuần hoàn. 


Glutathione 


Theo bác sĩ Mark Hyman: “|Glutathione] là phân tử quan 
trọng nhất bạn cần để được khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật 
~ nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghe nói về nó. Đó là bí quyết 
để ngăn ngừa lão hóa, ung thư, bệnh tim, chứng mất trí,... và 
cẩn thiết để điều trị mọi vấn đề từ tự kỷ đến Alzheimer. Hiện 
có hơn 89.000 bài báo y học về nó - nhưng bắc sĩ của bạn lại 
không biết làm thể nào để giải quyết “dịch bệnh” thiếu hụt 
phân tử ban sự sống quan trọng này... Nó là gì? Tôi đang nói về 
mẹ của tất cả các chất chống ô-xy hóa, bậc thầy giải độc và 
nhạc trưởng đại tài của hệ miễn dịch: glutathione." 


Vẻ mặt kỹ thuật, “hệ glutathione” bao gồm glutathione, 
glutathione peroxidase (GPx) và glutathione reductase (GR). 
Vì những mục đích của phần này của cuổn sách, tôi sẽ sử 
dụng thuật ngữ “glutathione" để chỉ chung cho toàn bộ hệ 
glutathione hoặc các bộ phận cẩu thành của nó, tùy thuộc vào. 
ngữ cảnh. Glutathione được sản xuất tự nhiên trong cơ thể, 


đặc biệt là ở gan và bao gồm ba axit amin: cysteine, axit 
glutamic và glycine. N-Acetylcysteine (NAC) là tiền chất hoạt 
tính sinh học cho axit amin cysteine, đây lại là tiển chất của 
glutathione. 


Theo lời của bác sĩ Hyman: “Glutathione rất quan trọng vì 
một lý do đơn giản: Nó tái chế các chất chống ô-xy hóa. Bạn. 
thấy đấy, đối phó với gốc tự do giổng như trò chơi chuyển 
khoai tây nóng. Chúng được chuyền vòng quanh từ vitamin C 
đến vitamin E đến axit lipoic và cuối cùng là đến glutathione, 
chất này sẽ làm dịu các gốc tự do và tái chế các chất chống ô- 
xy hóa khác. Sau đó, cơ thể có thể 'khử' hoặc tái tạo phân tử 
glutathione khác." Glutathione cũng thiết yếu cho tổng hợp 
và chỉnh sửa ADN, tổng hợp protein và chất béo, điều chỉnh 
các enzyme và vận chuyển axit amin. 


Tin vui là cơ thể chúng ta sẵn sinh ra glutathione. Tin xấu là 
stress, lão hóa, chấn thương, nhiễm trùng, bức xạ, ö nhiễm, 
độc tổ, thuốc và chế độ ăn uống tổi tệ, tất cả làm giảm đáng kể 
bình chứa glutathione của bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bắt 
đầu từ năm 20 tuổi, mỗi thập kỷ, lượng glutathione cơ thể 
chúng ta cung cấp sẽ giảm khoảng 10% đến 15%. Những 
người có nồng độ glutathione thấp đễ bị đau ổm kinh niên. 
Như chúng ta đã biết, một hệ miễn dịch giảm sút có thể mang 


lại ốm đau và bệnh tật. Trong khi bạn cẩn glutathione cho 
một hệ miễn dịch khỏe mạnh, thì hệ miễn dịch suy yếu lại cần 
trở việc sản xuất glutathione. Một vòng luẩn quẩn đen tối. 


Bí mật cho khả năng của glutathione nằm ở các nhóm hóa. 
chất gốc lưu huỳnh có trong nó. Lưu huỳnh là phân tử có mùi 
và dinh, tác động như “giấy bẫy ruồi". Kết quả là, tất cả những 
“kể xẩu” trong cơ thể bạn (như kim loại nặng và gốc tự do) 
dính vào glutathione, sau đó, nó mang chúng vào mật và 
phân rồi thải ra khổi cơ thể bạn. Các loại thực phẩm giàu lưu. 
huỳnh (như tỏi, hành tây, và các loại rau họ cải) hỗ trợ sản. 
xuất glutathione. 


Glutathione dạng khử (tức là “tích cực") còn được gọi là 
“GSH”, trong khi glutathione dạng ô-xy hóa (tức là “trì trệ") 
được gọi là “GSSG”. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi GSH giảm 
xuống đưới 70%, cơ thể bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Nói như vậy thì 
việc cung cấp các tiền chất GSH cho cơ thể là hợp lý, phải 
không? “Cysteine” là một trong ba axit amin tạo GSH ở gan và 
được coi là nền tẳng cho quá trình này, vì cysteine không có 
nhiều như glycine và axit glutamic, nên chính sự có mặt của 
cysteine kiểm soát việc sản xuất GSH. 


'Whey (sửa gầy - sản phẩm phụ từ quá trình chế biển pho mát 
hoặc sữa chua) là nguồn tuyệt vời cung cấp cysteine và các 


khối axit amin để tổng hợp GSH. Xin lưu ý protein trong whey 
phải có hoạt tính sinh học và được làm từ protein không biến 
tính (tức là tự nhiên và không bị hỏng), chẳng hạn như sữa. 
tươi nguyên chất không chứa thuốc trừ sâu, hormone hoặc 
thuốc kháng sinh. “Immunocal®” là protein whey không biển. 
tính có hoạt tính sinh học là một sản phẩm tuyệt vời để kích 
thích sản xuất GSH. “Sự suy giảm của phân tử nhỏ này là hệ 
quả chung của sự gia tăng hình thành các gốc oxy tự do (ROS) 
trong quá trình gia tăng các hoạt động của tế bào. Sản phẩm 
cô đặc của protein whey có hoạt tính sinh học đã được chứng 
minh là thể hiện khả năng cung cấp cysteine an toàn và hiệu. 
quả để bổ sung GSH trong thời kỳ suy giảm GSH ở những tình 
trạng miễn dịch suy yếu." (Anticancer Research 20.. 4785- 
4792, 2000) 


Như bạn có thể đoán được, tất cả các loại thịt đều có nhiều. 
cysteine, nhưng nếu động vật được tiêm rBGH, cho ăn cổ và 
hạt thức ăn gia súc đầy thuốc trừ sâu, các hormone và độc tổ 
sẽ hầu như vô hiệu hóa GSH. Tuy nhiên, măng tây, trái bơ, 
bông cải xanh, dưa hấu, quả óc chó, và rau lá xanh đậm là 
những lựa chọn tốt để tăng cường GSH. Bên cạnh các loại thực 
phẩm giàu lưu huỳnh và protein whey có hoạt tính sinh học, 
tập thể dục cũng giúp tăng nồng độ GSH. Những chất khác 
cũng hỗ trợ sản xuất GSH là axit alpha lipoic (ALA), các 


vitamin B (đặc biệt là axit folic, B6, và B12), selen, và cây kế 
sữa. Như tôi đã đề cập, Inmunocal® là chất bổ sung GSH cực 
tốt. 


Gia đình tôi sử dụng hằng ngày sản phẩm gọi là “One World. 
'Whey" trong món ăn “siêu xanh” vô cùng tốt cho sức khỏe 
của chúng tôi. Đó cũng là một nguồn glutathione tuyệt vời. 
Bạn có thể tìm thấy sản phẩm này tại 


Nhiều thông tin trong nội dung này được thu thập từ bài viết 
của bắc sĩ Mark Hyman mang tên “Glutathione: The Mother of' 
All Antioxidant" (Glutathione: Mẹ của tất cả các chất chống ô- 
xy hóa) đăng tải tại: www. huffingtonpostcom/dr- 
markhyman/glutathione-the-mother-of£.b_ 530494. htmi. 


Cây hải cẩu vàng. 


Hải cẩu vàng (còn gọi là “rễ vàng") là một loại thảo dược có 
nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ. Việc sử dụng hải cẩu vàng đã được 
các thầy lang thổ dân da đỏ (Cherokee) dạy cho thực dân Mỹ 
thời kỳ đầu. Năm 1798, Benjamin Smith Barton đưa nó vào 
tuyển tập Essays Towards a Materia Medica of the United. 
States (Các tiểu luận về được vật học Mỹ) của mình, trong đó 
ông lưu ý rằng các nhóm người thổ dân da đỏ sử dụng nó để 


điều trị rất nhiều bệnh, bao gồm nhiễm trùng mắt, tiêu chẩy, 
bệnh gan, ho gà và viêm phổi. Nó thậm chí còn được sử dụng 
rất thành công trong các liệu pháp điều trị ung thư của nhiều 
bác sĩ, ví dụ như John Pattison, người bắt đầu sự nghiệp của 
mình với việc sử dụng cây bloodroot và thay đổi thành hải cẩu 
vàng vì ông cho rằng nó ưu việt hơn về mặt lâm sàng. 


Hải cẩu vàng là tác nhân chống vi khuẩn và ký sinh trùng, sát 
khuẩn và kháng sinh mạnh. Nhiều người tín nhiệm sử dụng 
hải cẩu vàng cho các bệnh phổ thông (như chứng cảm lạnh và 
các vết thương) cũng như các bệnh lâu năm (mạn tính). Viêm 
kết mạc (còn gọi là “đau mắt đổ") có thể chữa trị hiệu quả 
bằng cách rửa mắt với hải cẩu vàng. Ngoài những tác dụng 
trên, hải cẩu vàng còn được dùng phổ biển trong điều trị 
nhiễm trùng nướu răng (viêm nướu). Súc miệng với cồn hãi 
cẩu vàng cực kỳ hữu ích trong việc chữa các vẩn để viêm họng 
do liên cầu khuẩn. Dùng bôi ngoài, hải cẩu vàng rất thành 
công trong điều trị các vết thương, nhiễm trùng da do vi 
khuẩn và nhiễm trùng nấm khác. 


Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp ba loại alkaloid chính 
của nó (berberine, hydrastine, và canadine) tạo ra một sự tích 
hợp mạnh hơn so với tổng từng phẩn. Những alkaloid này 
được biết là làm tăng lưu thông máu đến gan, lá lách và kích 


thích tiết mật. Tất cả những thuộc tính này của hải cẩu vàng 
giúp cho tuyến tụy, tuyến giáp và hệ bạch huyết hoạt động 
suôn sẽ và hiệu quả. 


Thảo được hải cẩu vàng chứa nhiều vitamin quan trọng và 
hữu ích, bao gồm vitamin A, các loại vitamin B, vitamin € và 
vitamin E. Nó cũng có chứa kẽm, kali, canxi, sắt, mangan, 
phốt pho, và selen. Nói chung, những lợi ích sức khỏe của hải 
cẩu vàng được tăng cường khi kết hợp với cúc dại (echinacea). 


Vì hải cầu vàng có các đặc tính kích thích tử cung, nên không 
được sử dụng trong thai kỳ. 
Ô-xy già (H202) 


Mặc dù õ-xy già (hydrogen peroxide) đã được để cập trong 
phần về các liệu pháp ô-xy hóa sinh học, nhưng nó đủ quan 
trọng để được nhắc đến một lần nữa. Bạn có biết rằng rất có 
thể bạn đã nếm hớp ô-xy già (HạO;) đầu tiên ngay sau lần đầu 
hít thở không? Đúng thết Sữa mẹ, đặc biệt là sữa non, có nồng 
độ HạO; rất cao. Với thực tế là chúng ta đã biết một trong. 
những chức năng chỉnh của sữa mẹ là kích hoạt và kích thích 
hệ miễn dịch ở trễ sơ sinh, thì việc nó chứa lượng HạO; lớn 
bất thường là rất hợp lý. 


Khi ô-zôn trộn lẫn với hơi ẩm trong không khí, nó tạo thành 
HạO¿ rớt xuống theo mưa và tuyết. HạO; tự nhiên có trong 
trái cây tươi và rau, một số đến từ mưa và một số được sản 
sinh trong quá trình quang hợp. Hầu hết những người quen 
thuộc với các nhà thuốc đều biết đến sản phẩm dung dịch ô- 
xy già 3%, được sử dụng cho tất cả mọi việc, từ khử trùng vết 
đứt đến làm sạch bàn bếp. Sức mạnh khử trùng của nó đến từ. 
việc có thêm một nguyên tử ô-xy. HạO; có sức mạnh làm sạch. 
tương tự với cơ thể. Nhưng hãy nhớ rằng các loại ô-xy già có 
bán ở nhà thuốc không bao giờ được sử dụng theo đường 
uống, vì nó có chứa các hóa chất như chất ổn định. Để sử dụng 
bên trong, bạn sẽ cần HO; thực phẩm. 


Bác sĩ Charles Farr đã chỉ ra rằng HO; kích thích các hệ thống 
enzyme hỗ trợ ô-xy hóa trong toàn cơ thể, làm gia tăng tỷ lệ 
trao đổi chất, làm cho các động mạch nhỏ giãn ra, tăng lưu 
lượng máu, tẩy sạch độc tổ, tăng nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy cơ 
thể phân phổi và tiêu thụ ô-xy. HạO; kích thích các tế bào NK 
tẩn công các tế bào ung thư khi chúng cổ gắng lan truyền. 
khắp cơ thể. Trong đáp ứng miễn dịch của cơ thể, HạO; được 
giải phóng bởi tế bào T để tiêu diệt vi khuẩn, vi-rút và nấm 
xâm nhập từ bên ngoài. Tiểu cầu máu giải phóng HạO; khi 
gặp các mẩu vụn trong máu. Trong ruột già, khuẩn sữa háo 


axit (lactobacillus acidophilus) sản xuất H;O; giữ cho nấm. 
candida không sinh sôi ngoài tầm kiểm soát. Khi candida lan 
ra ngoài ruột, nó thoát khỏi hệ thống kiểm soát tự nhiên và có 
thể tìm được một vị trí vững chắc trong các cơ quan của cơ. 
thể, gây ra cái gọi là hội chứng mệt mỗi mạn tỉnh. 


Bất kỳ bệnh nhân ung thư nào sử dụng HạO; bên trong cơ thể 
cũng nên dùng một loại enzyme phân giải protein chất lượng 


(như Vitälzym), nó sẽ cắt đứt lớp protein phủ trên các tế bào 
ung thư và cho phép HạO; xuyên qua thành tể bào. Nếu bạn. 
đang theo chế độ ăn Budwig, bạn nên tránh ăn thực phẩm cấp 
HạO; vì sự tương tác của các chất béo với HạO¿ có thể gây tổn 
thương dạ dày. Tắm bằng ô-xy già là cách tốt nhất để đưa nó 
vào cơ thể và là phương pháp điều trị không tốn kém. Tỷ lệ 
khuyến cáo là pha tám ounces (gần 230 g) HạO; thực phẩm 
nồng độ 35% trong bổn nước không khử trùng bằng clo, 
ngâm trong 30 phút. Để xem cuốn ebook miễn phí tuyệt vời 
về HạO; thực phẩm, xin vui lòng truy cập. 


www.foodgradehydrogenperoxide.com. 


Nếu bạn cảm thấy như đang sắp ổm, hãy thử nhỗ một vài giọt 
ô-xy già vào một bên tai. Ô-xy già sẽ bắt đầu hoạt động trong 
vài phút để diệt trừ cẩm lạnh hoặc cúm. Có thể sẽ có bọt nổi 
lên, đó là dấu hiệu cho thấy nó đang điệt trừ “những kể xấu". 


Chờ đến khi bọt lắng xuống, chảy ra từ tai, và lặp lại với tai 
bên kia. Ô-xy già là một trong số ít những “chất thần kỳ” vẫn 
còn tồn tại cho mọi người. Và hơn tất cả, nó an toàn và rẻ như. 
bèo! 


rốt 


1-ốt chịu trách nhiệm cho việc sẳn xuất tất cả hoóc môn trong 
cơ thể bạn. Nó kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng, kháng vi- 
rút, và là chiến sĩ chống ung thư tiềm năng. Hầu hết người Mỹ 
(hơn 95%) thiểu hụt i-ốt. Tại sao tất cả chúng ta thiếu i-ốt? Từ 
nhiều năm i-ốt được cho vào bánh mì với số lượng lớn để hạn 
chế thiểu i-ốt, Mỗi lát bánh mì chứa 150 microgam i-ốt, lượng 
được khuyến cáo cho phép dùng hằng ngày. 50 năm trước, số 
lượng người Mỹ tiêu thụ khoảng 1 milligam i-ốt hằng ngày 
với các sản phẩm bánh mì chiếm khoảng 75% tổng số. 


Tuy nhiên, trong thập niên 1970, ngành công nghiệp thực 
phẩm quyết định loại bỏ i-ốt khỏi các sản phẩm bánh nướng 
và thay thể iết bằng brôm. Theo bác sĩ quá cổ Jim 
Howenstine: "Đối với tuyến giáp, i-ốt và brôm rất giống nhau 
và brôm để đàng liên kết với các thụ thể dành cho i-ốt ở tuyến 
giáp, Tuy nhiên, không như i-ốt, brôm không có giá trị cho 
tuyển giáp và nó ức chế hoạt động của i-ốt trong cơ quan này. 
Brôm còn có thể khiến tư duy không mạch lạc, trí nhớ kém, 


buồn ngủ, chóng mặt và khó chịu. Hiện tượng thay thế i-ốt 
bằng brôm này dẫn đến việc thiếu hụt i-ốt trở nên phổ biến 
đổi với người dân Mỹ." 


Tết giúp cơ thể loại bỏ các kim loại nặng và các chất độc (như 
chì, thạch tín, nhôm, thủy ngân và florua). Thật thú vị, nước 
uống có florua thực sự làm suy yếu khả năng hấp thụ i-ốt. 
Thiếu hụt i-ốt dẫn đến ung thư vú, tuyến tiền liệt, buồng 
trứng, tử cung và tuyến giáp. Thiếu i-ốt cũng có thể dẫn đến 
chậm phát triển trí tuệ và vô sinh. Vậy, làm thế nào chúng ta 
có thể thay đổi tình trạng thiếu hụt i-ốt? Cải thiện thiếu hụt ¡- 
ốt bằng cách dùng muối ¡-ốt là không khả thị, vì bạn sẽ cần 20 
muỗng cà phê muối i-ốt mỗi ngày để có đủ lượng i-ốt. 


Bác sĩ Jay Abrahams đã điều chế ra sản phẩm “Todoral°" để 
điều trị thiếu hụt &ốt. Gia đình tôi dùng loại thực phẩm bổ 
sung này hầu như hẳng ngày. Bác sĩ Abrahams tin rằng lượng 
i-ốt chính xác cần thiết duy trì trong cơ thể là 13 mg mỗi ngày 
(1 viên Iodoral®). Thật ngạc nhiên, con số cao gấp 100 lần so 
với lượng khuyên dùng hằng ngày của Mỹ (USRDA) đối với ¡- 
ốt. Phụ nữ Nhật Bản (thường ăn nhiều rong biển) có lượng i-ốt 
trung bình cao nhất (13,8 mg mỗi ngày) so với phụ nữ ở bất cứ 
đâu trên thế giới. Họ cũng có tỷ lệ mắc ung thư vú thấp nhất 
trên thể giới. Ngoài ra, Nhật Bản có tỷ lệ mắc chứng thiếu ¡-ốt, 


bướu cổ (tuyến giáp to lên) và giảm chức năng tuyến giáp 
thấp nhất. Iceland là một nước nữa có lượng i-ốt cao, có tỷ lệ 
mắc bệnh bướu cổ và ung thư vú thấp. 


Cá có chứa ï-ốt, nhưng có thể bạn sẽ muốn hạn chế tiêu thụ cá 
do mức thuỷ ngân trong cá khá cao. Tuy nhiên, cá mòi có tuổi 
thọ ngắn nên chúng không bị nhiễm thủy ngân. Đề xuất của 
tôi là mua cá mồi xốt cà chua đóng hộp, như thế bạn có thể 
tránh được các chất béo chuyển hóa trong loại đầu ăn đùng để 
làm cá mòi đóng hộp. Ngoài ra, hãy nhớ rằng selen, vitamin C 
và magiê tăng cường hiệu quả của i-ốt. Cuối cùng, có thể bạn 
vẫn cần một chất bổ sung i-ốt như Iodoral®. Nếu vậy, hãy vào. 
xem trang web này: www.iodoral.org. 


IP6/Inositol 


IP6 còn được gọi là “inositol hexophosphate" hoặc “axit 
phytic” hợp thành bởi inositol (một trong các vitamin B) 
kết với sáu phân tử phốt pho và được tìm thấy trong tự nhiên 
ở các loại hạt, cám, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. IP6 là 
một trong những chiến sĩ chống ung thư hiệu quả nhất của tự 
nhiên. IP6 loại bỏ sắt một cách có chọn lọc ra khỏi các tể bào. 
ung thư, điểu này giúp lấy đi một cách hiệu quả yếu tố tăng 
trưởng chính của các tế bào này. Tuy nhiên, IP6 không loại bỏ 
sắt ra khỏi các tế bào hồng cầu. Khác với thuốc chống ung thư, 


các tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng bởi IP6 cho nên IP6 
có độc tỉnh rất thấp. (Deliiers GL, British Journal of 
Haematology, 117: 577-87, 2002) 


Tại sao thải độc sắt lại quan trọng như vậy? Bởi vì các tế bào 
ung thư cần sắt để tạo ADN mới. Ngoài ra, lượng sắt dư thừa. 
lưu trữ trong các mô thúc đẩy kháng insulin, dẫn đến nồng độ 
của cả glucose và insulin đều cao, điều này không có lợi cho 
kiểm soát ung thư. IP6 loại bỏ lượng đồng thừa, yếu tố cần 
thiết để sản xuất máu mới cho ung thư. 


1P6 cũng loại bỏ các kim loại nặng như thủy ngân, cadimi và 
chì, trong khi không loại bỏ những khoáng chất có lợi như kali 
và magiê. Nó kích hoạt các tế bào NK, thúc đẩy sự phân hóa tế 
bào (biển các tế bào ung thư thành các tể bào bình thường 
hơn), làm giảm kích thước khối u và giúp sức cho gen ức chế 
khối u p53, gen này ở các bệnh nhân ung thư thường bị suy 
yếu. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh thuyết phục rằng 
1P6 là phân tử chống ung thư không độc hại và hiệu quả. 


Từ cuối những năm 1980, bác sĩ Abulkalam Shamsuddin, một 
nhà khoa học tại trường Y Maryland, là người tiên phong 
nghiên cứu IP6. Ông phát hiện ra rằng khi kết hợp đúng cách 
với inositol, IP6 hình thành hai phân tử IP3 trong cơ thể, 
Inositol, là cấu trúc xương sống của IP6, có sáu nguyên tử 


carbon có khả năng liên kết các phân tử phốt phát; khi cả sáu. 
nguyền tử carbon bị sáu nhóm phốt phát chiếm, thì IP6 được 
hình thành. Tuy nhiên, khi chỉ ba trong số nhóm carbon được 
gắn phốt phát thì nó được gọi là IP3. 


Đặc tính hóa học này quan trọng vì mặc dù IP6 thu hút mọi 
chú ý, nhưng thực ra IP3 làm tất cả công việc. IP3 đóng vai trò 
quan trọng bên trong các tế bào của cơ thể chúng ta. Theo các 
nghiên cứu trong ống nghiệm, về cơ bản nó hoạt động như 
một công tắc “bật/tắt” đổi với các bệnh ung thư ở người. Khi 
mức IP3 thấp (như trong các tế bào ung thư), các tế bào nhân 
đôi ngoài tầm kiểm soát. Về cơ bản đó là những gì xảy ra ở ung 
thư. Khi các tế bào ung thư được tắm trong “nước xốt" IP3, thì 
chúng “tự tắt" theo đúng nghĩa đen. Tác động này phản ánh 
vai trò trung tâm của IP3 trong việc kiểm soát các chức năng 
cốt lõi của tế bào, bao gồm sao chép và lưu chuyển thông tin. 


Bác sĩ Shamsuddin khuyến cáo dùng liều mỗi ngày từ 800 đến 
1.200 mg IP6 cùng với 200-300 mg inositol như biện pháp 
phòng ngừa chung. Ở những bệnh nhân ung thư hoặc có nguy 
cơ ung thư cao, ông đề nghị liều trong khoảng 4.800 đến 
7.200 mg IP6 cùng với 1.200 đến 1.800 mg inositol. Uống khi 
dạ dày trổng rỗng. Sản phẩm đáng chú ý của bác sĩ 
Shamsuddin có tên là “IP6 Gold”. 


Melatonin 


Bạn có biết rằng nếu ngủ mà vẫn để đèn thì bạn đang gia tăng, 
nguy cơ mắc ung thư không? Người ta đã chứng minh được 
xăng tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm ức chế sẳn xuất 
melatonin. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung 
thư. 


Vậy, chính xác melatonin là gì? Melatonin là hoóc môn điều. 
chỉnh chất dẫn truyền thần kinh của chúng ta. Nó được tuyến 
tùng (tuyển có kích thước bằng hạt đậu trong não) sẳn xuất từ 
axit amin tryptophan khi tắt ánh sáng vào ban đêm. Đó là lý 
do bạn buồn ngủ khi trời tối. Melatonin cũng được sản xuất 
bởi võng mạc và bởi hệ tiêu hóa với số lượng lớn hơn rất 
nhiều. Nông độ melatonin đạt đỉnh trong đêm nhưng cũng 
tăng sau khi ăn, điều này giải thích tại sao bạn buồn ngủ sau 
khi ăn. Melatonin tan trong chất béo và tan trong nước, do đó 
cho phép nó dễ dàng thâm nhập vào màng tế bào, tế bào chất, 
và nhân tế bào. 


Theo bác sĩ Eileen Lynch: “Tỉnh chất vừa ưa vừa kị nước của 
melatonin - kết hợp với khả năng tác động như một chất 
chống ô-xy hóa yếu, chất thải độc ion kim loại yếu, và trong 
một số trường hợp, là kể ăn gốc tự do - cho phép nó chống lại 


áp lực ô-xy hóa bên trong vi môi trường hỗn loạn của khối 
u 


Do thực tế hơn 75% các tế bào ung thư có biểu hiện thương 
tổn dạng ADN bị ô-xy hóa, phát biểu trên của bác sĩ Lynch là 
rất quan trọng. Là yếu tố ăn gốc tự do, melatonin cạnh tranh 
với vitamin C về khả năng chống lại các hiệu ứng ô-xi hóa của 
các độc tố. Melatonin không những hoạt động như một kẻ ăn 
gốc tự do, mà nó còn là hoóc môn tiêu diệt các tế bào ung thư! 
Theo bác sĩ Lynch: “Melatonin đóng vai trò quan trọng trong 
hệ thống phòng thủ của vật chủ chống lại sự phát triển ung 
thư bằng cách kích hoạt hệ thống cytokine để tạo nên những 
đặc tính ức chế tăng trưởng, và bằng cách kích thích hoạt tỉnh 
gây độc tế bào của đại thực bào và bạch cầu đơn nhân.” 


Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những hiệu ứng gây độc tế bào của 
melatonin, trong đó có bài viết năm 2002 trong tờ Sinh học 
khối u (Tumor Biology) do bác sĩ K. Winczyk và các đồng 
nghiệp công bổ có tựa để “Khả năng tham gia của hạt nhân 
thụ thể RZR/ROR-alpha trong tác động chống khối u của 
melatonin trên ung thư đại tràng 38 ở chuột." Trong một bài 
viết khác của bác sĩ P. Lissoni và đồng nghiệp năm 1989 trên 
European Journal of Cancer & Clinical Oncology (Tạp chí châu. 
Âu về Bệnh ung thư & Ung thư học lâm sàng), melatonin cũng 


được chứng minh là thúc đẩy hệ miễn dịch. Trong báo cáo 
năm 2004 với Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (American 
Association for Cancer Research), bác sĩ David E. Blask đã để 
tới việc melatonin làm cho các tế bào ung thư vú “ngủ 
yên”, và nó cũng làm chậm phát triển ung thư vú đến 70%. 
Ung thư vú được “kích hoạt" bởi axit linoleic (omega 6); song. 
melatonin lại phẩn ứng với axit linoleic. 


Nhóm của bác sĩ Blask tiến hành thí nghiệm trên chuột được 
cẩy tế bào ung thư vú người dưới ánh sáng liên tục. Bạn đoán 
xem những gì xẩy ra: khối u phát triển tăng vọt. Bác sĩ Blask 
khẳng định: “Với ánh sáng liên tục, khối u phát triển nhanh 
hơn bẩy lần và axit linoleic tăng lên một lượng đáng kinh 
ngạc. Trong ngày, các tế bào ung thư thức tỉnh và axit linoleic 
kích thích sự tăng trưởng của chúng. Về đêm các tế bào ung 
thư đi vào giấc ngủ. Khi chúng ta bật đèn vào ban đêm trong, 
thời gian dài, chúng ta ức chế melatonin và quay trở lại tình 
trạng ban ngày” 


Nghiên cửu bổ sung chứng thực cho thực tế là melatonin có 
thể tiêu diệt rất nhiều loại tể bào khối u khác nhau ở người, 
trong đó có nghiên cứu đột phá năm 2000 được thực hiện bởi 
ba bác sĩ Nga, Riabykh, Nikolaeva, và Bodrova thực hiện. Một 
báo cáo của bác sĩ R.M. Sainz trong số ra năm 2003 tạp chí 


Cellular Molecular Life Science (Sinh học phân tử tế bào) chỉ rõ 
mnelatonin là sản phẩm gây độc tế bào tự nhiên có thể gây ra 
quá trình chết tự nhiên của tế bào khối u. Thật thú vị, bác sĩ 
1issoni còn phát hiện ra melatonin ức chế quá trình phát 
triển những mạch máu mới của khối u. (Bác sĩ P. Lissoni và 
cộng sự, Neuroendocrinology Letter, 2001). 


Việc ngày càng có nhiều bằng chứng về sự liên kết giữa gia 
tăng ánh sáng vào ban đêm với một số loại ung thư đã khiến 
các nhà nghiên cứu nghỉ ngờ rằng vấn để này có thể liên quan. 
tới sự gia tăng đều đặn các ca ung thư bạch cầu ở trẻ em. Các 
nhà khoa học trình bày nghiên cứu tại Hội nghị Khoa học 
Quốc tế Lẳn thứ nhất về Ung thư Bạch cầu Trẻ em (First 
International Scientifc Conference on Childhooh Leukemia) 
cho rằng ánh sáng vào ban đêm và làm việc ca đêm (phá vỡ 
sinh học của cơ thể, hay đồng hồ sinh học) đều gắn liền 
ăng nguy cơ ung thư vú và đại trực tràng. 


vị 


Bạn hẳn sẽ băn khoăn liệu sự phát triển nhanh chóng của 
truyền hình và trò chơi điện tử trong 30 năm qua có góp phần 
vào sự tăng trưởng ung thư bạch cầu ở trẻ em hay không. Trẻ 
em ngày càng thức khuya hơn và ánh sáng ban đêm này có 
thể ức chế quá trình sản sinh melatonin tự nhiên để chống lại 
các gốc tự do gây tổn hại ADN, dẫn đến ung thư. Liệu có phải 


chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ung thư bạch cầu trể em đã 
bùng nổ, đúng theo nghĩa đen, cùng lúc với sự leo thang của 
truyền hình và các trò chơi điện tử? 


'Wiliam Hrushesky thuộc Trung tâm Y tế các Vấn để Cựu. 
chiến binh Dorn (Dorn Veterans Affairs Medical Center ) ở 
Columbia, SC nói: “So với những phụ nữ khác, những nhân 
công nữ làm ca đêm có nguy cơ mắc ung thư vú nhiều hơn 
50%." Điều đó có lẽ giải thích lý đo tại sao nghiên cứu của 
Harvard về các nữ y tá, do Eva S. Schernhammer chỉ đạo, cho. 
thấy những người làm ca đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao 
(Science News, 17/01/2001, tr. 317). 


Gần đây hơn, Schernhammer và đồng nghiệp Harvard của bà 
là Susan E. Hankinson đã phát hiện ra rằng những phụ nữ có 
nồng độ melatonin trên trung bình gần như không bị ung thư 
vú. Schernhammer nói: “Những người có nồng độ cao hơn 
dường như có nguy cơ ung thư vú thấp hơn" Bà và 
Hankinson đã báo cáo các dữ liệu trong sổ ra ngày 
20/07/2005 của tạp chí National Cancer Institute (tạp chí của 
Viện Ung thư Quốc gia). 


Sẽ có người đặt giả thuyết rằng nếu quá trính sẵn sinh 
melatonin được kích hoạt bởi bóng tổi, những người mù sẽ có 
lượng melatonin sản sinh lớn nhất, phải vậy không? Một 


nghiên cứu năm 1998 của các bác sĩ Feychting và Osteriund. 
đã tìm thấy mức độ melatonin cao hơn ở người mù và người 
khiếm thị, tương ứng với tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn so với 
những người có thị lực bình thường, theo đó cho thấy vai trò 
của melatonin trong giảm bớt ung thư. (“Reduced cancer 
incidence among blind”, Epidemiology, 1998) 


Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịp sinh học có liên quan 
đến ức chế khối u ở các cấp độ khác nhau và đồng thời cũng. 
điều biến đáp ứng miễn dịch. Và như thế, sẽ là hoàn toàn hợp 
1ý nếu cho rằng gián đoạn trong nhịp sinh học có thể dẫn đến 
hệ miễn địch suy yếu và phát triển các khối u ung thư. Tuy 
nhiên, melatonin đã được chứng minh là hoạt động như một 
“trọng tài sinh học” và có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học, 
theo đó giữ khả năng giám sát của hệ miễn dịch ở mức cao 
nhất. Bác sĩ Russel J. Reiter, nhà thần kinh nội tiết học của. 
Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio nói: 
“Bản thân giấc ngủ không quan trọng cho melatonin... mà là 
bóng tối", trích dẫn trong số ra ngày 07 tháng 1 năm 2006, tạp 
chí Science News (Tin tức Khoa học), 


Những nghiên cứu gắn đây cho thấy mức độ 
trong dịch não tủy của bệnh nhân Alzheimer so với các đối 
tượng nghiên cứu cùng tuổi (H. Tohgi, 1992; DJ. Skene, 


1990). Do thực tế là nhịp sinh học bị phá vỡ ở bệnh Alzheimer, 
sẽ rất thú vị nếu suy đoán xem liệu việc phục hồi melatonin. 
độ bình thường cho những bệnh nhân này có giảm. 
nhẹ các triệu chứng khác không. Có lẽ nên uống melatonin 
30-45 phút trước khi đi ngủ. Bạn có thể tìm thấy melatonin 
trong bất kỳ cửa hàng thực phẩm dưỡng sinh nào. Cherry là 
nguồn cung cấp melatonin tự nhiên rất tốt, do đó chúng là 
món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi đi ngủ. 


Nấm dược liệu. 


Nấm đã được quý trọng ở cả vai trò thuốc lẫn thức ăn từ hàng 
ngàn năm nay. Trên toàn cầu, nhiều người vui thích tìm nấm. 
hoang dã, thưởng thức sự đa dạng của màu sắc, hình dáng và 
kích cỡ. Ở Nhật Bản, những người bán hàng trên phổ bán 
nhiều loại nấm được liệu cho những người có ý thức về sức 
khỏe sử dụng để duy trì sức khỏe và kéo đài tuổi thọ. Một sổ 
người dân Nhật Bản đi hàng trăm dặm để hái nấm hoang dã 
chỉ phát triển trên những cây mận cổ thụ. Tương tự như vậy, 
từ hàng nghìn năm, người Trung Quốc đã quý trọng nhiều 
loại nẩm vì những đặc tính chữa bệnh của chúng, đặc biệt là 
các chất tăng cường cho hệ miễn dịch. 


¡ nấm được liệu chứa một loại đường 
à “beta-glucan” có tác dựng tăng cường 


các tế bào miễn dịch (như đại thực bào và tể bào T) sản sinh. 
trong tủy xương. Tại Nhật Bản, trong 20 năm qua, các loại 
tỉnh chất chứa nhiều loại beta-giucans đã được sử dụng để hỗ 
trợ. thành công điều trị bệnh ung thư. Beta-; -glu tăng cường 
miễn dịch thông qua loạt các cơ chế rất giổng với các cơ 
chế ở cúc dại và hoàng kỳ. Các nhà nghiên cứu tại trung tâm 
Công nghệ Alpha-Beta ở Massachusetts đã kiểm tra những tác 
dụng của beta-glucans lên máu người. Khi cả hai được ủ cùng 
nhau, beta- Elucans tăng cường sự tăng trưởng của các tế bào 
tủy xương và tế bào đầu dòng của đại bào (sẽ phát triển thành 
các tế bào miễn địch) và tiêu diệt gốc tự do trong tế bào máu 
trắng, tăng cường hoạt tính kháng khuẩn của tế bào này. 
Đáng chú ý là, năng lực diệt khuẩn của các tế bào máu trắng 
tỷ lệ thuận với liều lượng beta-glucan. 


Trong số ra tháng 7 năm 1984 của tạp chí 
Immunopharmacology (Dược lý miễn địch học), bác 
(và đồng nghiệp) báo cáo rằng beta-glucan kích thích sản xuất 
các hợp chất protein nhỏ được gọi là các cytokine trong các 
đại thực bào. Tác động kích thích cytokine này làm gia tăng 
năng lực của đại thực bào nhằm ngăn chặn sự tăng trưởng tế 
bào khối u và tiêu điệt hoàn toàn khối u. Năm 1975, tờ Journal 
of the National Cancer Institute (Tạp chí của Viện Ung thư 


Quốc gia) công bố các kết quả nghiên cứu do bác sĩ P.W. 
Mansell tiến hành xem xét những tác động chống ung thư 


của beta-glucan trên chín bệnh nhân ung thư. Các bệnh nhân. 
(bị ung thư da, vú, hay phổi) được tiêm beta-glucan vào các 
khối u. Trong tất cả chín trường hợp, beta-glucan kích hoạt 
một đáp ứng miễn dịch tức thì và các khối u đã giảm trong 
vòng năm ngày. 


Nấm Linh chỉ (Reishi) đã được sử dụng làm thuốc chữa bệnh ở 
châu Á từ hơn 4.000 năm. Linh chỉ được biết là có tác dụng. 
tăng cường hô hấp và sức khỏe tim mạch cũng như cải thiện 
mức đường huyết. Theo tác giả Phyllis A. Balch và các chuyên. 
gia khác, trong nấm linh chỉ có một chất (gọi là 
canthaxanthin) làm chậm sự tăng trưởng của khối u. Vì 
những khả năng chống ung thư tuyệt vời này, chỉnh phủ Nhật 
Bản chính thức công nhận nấm linh chỉ là liệu pháp điều trị 
ung thư. Ở Mỹ, loại nấm đỏ cứng này có thể được tìm thấy ở 
gốc các loại cây rụng lá (đặc biệt là cây phong) từ tháng 5 đến 
tháng 11. 


Nấm "gà mái rừng” (Maitake) có tên như vậy là do hình dạng 
thú vị của chúng. Trong tiếng Nhật, “maitake" có nghĩa là 
“nấm nhảy múa” vì nghe nói người ta nhảy cẵng lên vui mừng 
khi tìm được nó. Loại nấm này được khuyên dùng đặc biệt cho 
dạ dày, đường ruột và được biết đến là có khả năng điều chỉnh 
đường trong máu và huyết áp. Maitake cũng chứa “grifolan" 


(một loại beta-glucan) đã. được chứng mình. là kích hoạt các 
đại thực bào trong hệ miễn dịch. Ở Trung Quốc, chiết xuất 
nấm maitake được chứng minh là có tác dụng chống ung thư 
ở những bệnh nhân ung thư đạ dày, ung thư phổi và ung thư 
bạch cầu. 


'Nấm hương hay nấm đông cô (Shitake) được sử dụng để điều. 
trị thiểu hụt dinh đưỡng, giảm huyết áp và làm thuyên giảm 
các bệnh về gan. Gần đây, người ta tìm thấy trong shiitake 
hàm lượng rất cao vitamin D khi sấy khô dưới ánh mặt trời. 
Tại Nhật Bản, các nghiên cứu lâm sàng cũng đã được tiến 
hành với “lentinan" (một loại beta-‡ -ølucan), tìm thấy trong 
shiitake. Những nghiên cứu này cho thấy, điều trị bệnh nhân 
ung thư giai đoạn cuối bằng cách truyền tĩnh mạch lentinan 
sẽ làm gia tăng số lượng và hoạt tính của các tế bào NK trong 
hệ miễn địch, đồng thời kéo dài thời gian sống (đôi khi là năm 
năm hoặc lâu hơn). 


Nẩm đuôi gà (Turkey Tail) được biết đến với những đặc tính 
kháng vi rút, kháng khuẩn và kháng u cực mạnh. Những đặc 
tính này được cho là do polysaccharide-K (PSK Krestin) và 
polysaccharide-P (PSP). Chỉnh phủ Nhật Bản đã phê duyệt sử 
dụng PSK vào những năm 1980 để điều trị một số loại ung 
thư, và hiện nó đang được sử dụng cùng với các phương, 


pháp điểu trị “Big 3”. Theo Julie Diaz, phóng viên tạp chí 
Natural News (Tin tức Tự nhiên): “PSK đã được chứng minh là. 
giúp kéo dài sự sống thêm năm năm ở bệnh nhân ung thư dạ 
dày, đại tràng/trực tràng, thực quản, vòm họng và phổi (dạng 
tế bào không nhỏ) trong các thử nghiệm ở Nhật Bản từ năm 
1970. Polysaccharide-P (PSP) được phát hiện gần đây hơn và 
được nghiên cứu chủ yếu ở Trung Quốc. Trong các thử 
nghiệm nghiên cứu khách quan độc lập, PSP kéo dài thêm 
năm năm sống ở các bệnh nhân ung thư thực quản. PSP cải 
thiện đáng kể chất lượng sống, giảm đau và tăng cường tình 
trạng miễn dịch ở 70-97% bệnh nhân ung thư đạ dày, thực 
quần, phổi, buồng trứng và cổ tử cung. Cả PSK và PSP đều tăng 
cường sản xuất tế bào miễn dịch và giảm bót các triệu chứng 
hóa trị. Nghiên cứu chỉ ra rằng PSP có thể làm chậm sự t 
trưởng của một sổ loại u và giúp bảo vệ hệ miễn dịch, đặc. 
là từ những tác động của điều trị ung thư. Ngoài Ta, một 
nghiên cứu bẩy năm được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia 
(National Institute o£ Health) và báo cáo trong, Số ra tháng 11 
năm 2010 cho thấy sử dụng nấm đuôi gà gia tăng đáng kể khả 
năng miễn dịch ở những phụ nữ đã bắt đầu điều trị ung thư 
vú." 


Một nghiên cứu của UCLA năm 2009 cho thấy những bệnh 
nhân ung thư vú ăn nấm được liệu hai lần mỗi ngày ngăn 


ngừa được ung thư tái phát. Kết luận này được cho là do hoạt 
tính kháng estrogen của nấm. Vậy thì, hãy ăn nấm, thêm ít 
dầu ô-lu và tỏi băm nhỏ... rất ngon! Và hãy nhớ tất cả các loại 
nấm phải được nấu chín để có được giá trị dinh dưỡng. Thành 
tế bào nẩm không thể được tiêu hóa trừ khi chúng đã được 
nhiệt làm mềm. 


Cây tầm gửi 


Thực ra, tầm gửi là một cây thuốc mạnh được sử dụng từ thời 
cổ đại. Các tài liệu về các đặc tính “chữa bách bệnh" của cây 
tầm gửi đã có từ thời Hy Lạp và Druid cổ đại. Nó đã được sử 
dụng từ nhiều thể kỷ để điều trị bệnh động kinh, viêm khớp 
và cao huyết áp. Ngoài rất nhiều ứng dụng, nó còn đặc biệt 
hiệu nghiệm cho việc tiêu diệt các khối u ung thư. 


Có hai loại tầm gửi: 


1. Tắm gửi Mỹ (thuộc loài Phoradendron) độc hại và không 
nên ăn. Gây tử vong trong vòng 10 giờ từ khi ăn vào. 


2. Tâm gửi châu Âu (Viscum album) đã được sử dụng để điều 
trị một số bệnh trong vài thập kỷ qua. 


Với những thông tin trên, tôi nghĩ hiển nhiên là chúng ta 


sẽ bàn về tác dụng y học của cây tầm gửi châu Âu trong phần. 
này của cuổn sách. Việc chú trọng sử dụng tẩm gửi điều trị 
ung thư ở thời hiện đại bắt đầu khoảng những năm 1920 và 
ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn. Ở một số nước châu 
Âu, các sản phẩm làm từ tầm gửi châu Âu là một trong những 
pháp được kê nhiều nhất cho bệnh nhân ung thư. Trên. 
thực tế, các bắc sĩ Đức điều trị cho trên 50% bệnh nhân ung 
thư bằng tầm gửi ở dạng này hay dạng khác. Nhiều trong số 
các liệu pháp này được nêu chỉ tiết trong báo cáo đặc biệt, 
“Đột phá ung thư ở Đức" (German Cancer Breatkthrough), 
một tài liệu hướng dẫn cho các phòng khám điều trị ung thư 
bằng các phương pháp thay thế tốt nhất ở Đức. 


Các dạng chiết xuất của tầm gửi được bán trên thị trường dưới 
các tên thương mại khác nhau ở châu Âu, nổi tiếng nhất trong 
số đó là Iscador®, Một trong những chức năng chính của 
1scador? là kích thích những thành phần của hệ miễn dịch (tế 
bào NK) có khả năng làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung. 
thư với rất ít tác dụng phụ. Tác dụng này dẫn tới một lợi ích 
khác nữa được báo cáo là gia tăng ẩn tượng chất lượng sống 
trong cuộc chiến chống ung thư. Vì thế, nếu bạn đang trải qua 
các phương pháp điều trị “Big 3”, tầm gửi sẽ làm giảm các tác 
dụng tiêu cực của hóa trị và xạ trị. 


Trong ấn bản ngày 01 tháng 5 năm 2001 của tài liệu 
Alternative Therapies (Các liệu pháp thay thế), bác sĩ R.G. 
Maticek (và các đồng nghiệp) đã công bố kết quả của nghiên 
cứu đài 30 năm (với hơn 35.000 người tham gia) kết luận 
chiết xuất tầm gửi (Iscador®) nâng cao tỷ lệ sống cho một loạt 
các loại ung thư khác nhau (gồm cả ung thư vú) nhờ tăng 
cường hệ miễn địch, ngăn chặn phát triển khối u và ngăn 
ngừa tiến trình đi căn ung thư. 


Phương pháp điều trị phổ biển nhất là tiêm dưới da chiết xuất 
tầm gửi. Tất nhiên, FDA không cho phép bán hoặc sử dụng 
chiết xuất tầm gửi dạng tiêm ở Mỹ, ngoại trừ cho nghiên cứu. 
Vì vậy, nếu bạn sống ở Mỹ, lựa chọn duy nhất của bạn là dùng, 
dạng uổng, nếu không, bạn phải sang các nước khác để tiêm. 
Cây chùm ngây 

Chùm ngây là món quà của Thượng Để dành cho con người. 
Nó đã được Viện Y tế quốc gia Mỹ (National Institutes of 
Health) công nhận là Thực vật của năm 2007 và được ca ngợi 
một lần nữa vào năm 2011 và 2012. Nó có giá trị trên toàn thế 
giới với khả năng điều trị hơn 300 bệnh. Nó có khả năng lưu 
giữ nồng độ cao các khoáng chất điện giải, cho phép nó duy trì 
được lượng nước bên trong ở những điều kiện khô hạn nhất. 


'Người dân châu Phi tôn vinh nó với những cái tên dịch ra là: 
“Bất tử"; “Thứ duy nhất mọc trong mùa khô” và “Sữa mẹ”. Cây 
này đã cứu được nhiều mạng sống ở các nước thể giới thứ ba 
hơn bất cứ thứ gì khác. 


Với 90 chất dinh dưỡng, 46 chất chống ô-xy hóa, 36 chất 
kháng viêm, và nhiều hơn nữa, cây chùm ngây đã chứng tổ nó 
chứa đậm đặc chất đinh dưỡng và là thực vật có hiệu lực 
enzyme mạnh nhất mà con người biết đến. Nó chứa toàn bộ 
chín axit amin thiết yếu (thành phần cấu tạo nên protein), 
được sắp xếp theo trình tự hợp lý với những tỷ lệ tối ưu. Chùm 
ngây còn chứa vitamin, khoáng chất, các axit béo, đinh dưỡng 
thực vật và chất chống ô-xy hóa cần thiết để duy trì sự sống. 
Nó cũng chứa hormone thực vật (các cytokinin, ví dụ như 
zeatin) với những đặc tính chống lão hóa ở người. 


Chế độ ăn uống phương Tây ngày nay đã tăng gấp đôi lượng 
calo của người tiêu dùng so với hồi năm 1965 và chúng ta 
đang tiếp nhận rất ít giá trị dinh dưỡng từ lượng calo tiêu thụ 
hiện tại. Bổ sung dinh dưỡng có chất lượng không còn là một 
lựa chọn nữa, mà đó là yêu cầu đổi với sức khỏe. Nếu mong 
muốn của bạn là có sức khỏe và giữ được sức khỏe, tôi khuyên. 
bạn dùng chùm ngây, cá nhân tôi dùng hằng ngày. Nó đã trở 
thành cốt lõi cho chế độ đinh dưỡng hằng ngày của tôi. Bạn có 


thể tìm hiểu thêm về một số sản phẩm đặc biệt từ chùm ngây 
tại www.MoringaMagicTeam.com. 


Dầu Oregano. 


Dầu oregano là sản phẩm thảo được được sử dụng từ thời có 
Kinh Thánh, được chiết xuất từ cây oregano hoang dã. Dầu. 
oregano đã được chứng minh là diệt ký sinh trùng, vi rút, vỉ 
khuẩn, một số loại nấm, và là chất kháng histamin. Dầu 
oregano đã được sử dụng Never forget to clean your HTML 
code and double check your content before publishing the 
articles! từ hàng thế kỷ để điều trị nhiễm trùng và nó có thể là 
vị cứu tỉnh cho người bị viêm đại tràng, viêm hệ dạ dày-ruột, 
Nó có nguồn gốc từ cây oregano hoang dã (thành viên họ bạc 
hà), mọc tự nhiên ở vùng núi Địa Trung Hải, thường được 
đóng chai và trộn với dầu dừa hoặc dầu ô-liu để phát huy tác 
dụng. 


Thành phần chính trong dầu oregano là carvacrol, một chất 
chống vi trùng mạnh được sử dụng để bảo quản thực phẩm và 
chống nấm mốc cùng các vi khuẩn thông thường khác, khiến 
nó trở thành yếu tổ có tác dụng chữa bệnh quan trọng nhất 
của loại đầu này. Thymol là hoạt chất quan trọng thứ hai, nó 
là chất diệt nấm và là thành phần chống hôi miệng chính 


trong nước xúc miệng Listerine. Các thành phần còn lại hỗ trợ 
kháng khuẩn nhiều hơn nữa, ngăn chặn tổn hại gây ra bởi gốc 
tự do, tác động như chất ngăn dị ứng và ức chế sự tăng trưởng 
của các tế bào ung thư. 


Dầu oregano cũng chứa đồng, canxi, niacin, kẽm, boron, 
betacaroten, các vitamin A, C, E, kali và sắt. Jean Valnet mô tả 
trong cuốn The Practice of Aromatherapy (Dùng chất thơm 
chữa bệnh) cách đầu oregano thay thế các loại thuốc chống 
viêm để giảm đau và viêm, và gần như mạnh ngang với 
morphine trong tác dụng giảm đau. Nó sở hữu sức mạnh 
chống ô-xy hóa đặc biệt, đồng thời kích thích đòng chảy của 
mật trong gan, điều này hỗ trợ rất nhiều cho tiêu hóa. 


Bắc sĩ Cass Ingram đã viết cuổn The Cure is in the Cupboard: 
How to Use Oregano for Better Health(Vị thuốc trong tủ bếp: 
Cách sử dụng Oregano để có sức khỏe tốt) về việc ông đã được. 
cứu sống bằng dầu oregano như thế nào. “Siêu đầu” này, ông. 
tuyên bổ, rất hữu ích trong làm dịu hoặc chữa hơn 170 bệnh 
khác nhau - tất cả mọi thứ, từ nấm chân đến giun, từ tiêu. 
chảy đến mẩn ngứa do bỉm, từ bị ong đốt đến khó thở. Điều 
này làm cho bạn muốn đi mua một ít đầu oregano ngay lập 
tức, phải không? 


Tuy nhiên, trước khi bạn lên mạng hoặc đến cửa hàng thảo 
được ở địa phương, hãy bảo đảm rằng bạn cũng đã tự nghiên 
cứu. Dù bạn quyết định mua thương hiệu nào, thì hãy chắc 
chẩn rằng dầu phải có ít nhất 70% carvacrol. Điều quan trọng. 
cần lưu ý là đầu oregano không khuyên đùng cho bất cứ ai bị 
đủ ứng với oregano, húng tây, húng quế, bạc -hà, hoặc xô thơm. 
Dầu oregano. cũng có thể làm giảm lượng sắt trong cơ thể, do 
đó bạn nên cân nhắc uống thêm chất bổ sung sắt. Do thực tế 
này, phụ nữ mang thai không nên dùng dầu oregano. Số lượng 
bằng chứng tích cực về việc đầu oregano là một kháng sinh 
mạnh đang gia tăng. Trong số 52 loại dầu thực vật được thử 
nghiệm, oregano được xem là có tác động “được lý" chống lại 
các vẩn để thường gặp như nẩm candida albicans (nấm men), 
khuẩn E. coli, khuẩnsaimonella enterica, và pseudomonas 
aeruginosa. (Journal of Applied Microbiology, số 86, tháng 6 
năm 1999). 


Ngoài ra, không nên nhầm lẫn đầu oregano với oregano phổ 
biến trong tủ gia vị, đó thường là kinh giới chứ không phải 
oregano thật. Nguồn cung cấp đầu oregano yêu thích của tôi 
(không pha loãng và chứa 85% carvacrol) là từ Kurt Wilson. 
Trang web của ông là www.se1.us, Dầu oregano của Kurt là 
100% tình chất. Thế nên, đừng bôi trực tiếp trên da hoặc vào 
miệng bạn. Nó rất nóng! Nếu điều này xảy ra, hãy xả bằng sản 


phẩm từ sữa như sữa, sữa chua, hoặc kem ngay lập tức. 
Nhưng đừng lo, nó sẽ không gây ra tổn hại lâu dài. 


Pau đarco 


Lapacho là cây tán xanh khổng lồ được tìm thấy trong các khu 
rừng nhiệt đới của Nam Mỹ, đặc biệt là Paraguay, Brazil và 
Argentina. Phần có tác dụng chữa bệnh của cây là màng lót 
bên trong vỏ cây (gọi là “phloem") có chứa các hợp chất gọi là 
“naphthaquinones" (còn gọi là nhân tổ N). Lapacho thường 
được biết đến nhiều hơn với tên Bồ Đào Nha của nó là “pau 
đarco”. Nó còn được gọf ằng các tên theo tiếng thổ dân như 
“taheebo” và “ipe roxo”. 


Khắp Nam Mỹ, các bộ lạc sống cách nhau hàng ngàn dặm đã 
sử dụng pau đarco để chữa nhiều loại bệnh từ hàng ngàn năm. 
nay, bao gồm điều trị sốt rét, củm, bệnh lupus, các vấn để về 
hô hấp, giang mai, viêm đại tràng, và nhiễm nẩm. Nó cũng 
được sử dụng để giảm đau (trong viêm khớp và thấp khớp), 
diệt vi trùng, làm tăng lưu lượng nước tiểu, và thậm chí còn là 
thuốc điều trị cho các chất độc và vết rắn cắn. Tuy nhiên, hồi 
đầu những năm 1960, chính những báo cáo về tác dụng chữa 
trị nhiều loại ung thư mới là yếu tổ chính thúc đẩy các nghiên 
cứu ban đầu. Các thành phần hóa học và thành phần hoạt 
tính của pau đ'arco đã được ghỉ lại đẩy đủ, và các nhà nghiên 


cứu đã kết luận một trong những hóa chất quan trọng nhất 
của nó là nhân tố-N “lapachol”. Quercitin, xloidone, và những, 
fiavonoid khác cũng hiện diện và góp phần cho hiệu quả của 
nó trong điểu trị các khối u và nhiễm trùng. Trong một 
nghiên cứu năm 1968, lapachol đã chứng tổ hoạt tính cực kỳ 
quan trọng trong việc chống lại các khối u ung thư ở chuột. 


Theo bác sĩ Daniel B. Mowry: “Một phần hiệu quả của lapacho. 
(pau đarco) có thể xuất phát từ khả năng kích thích sản xuất 
các tế bào máu đỏ trong tủy xương. Tăng lượng tế bào máu đổ 
sản xuất ra sẽ cải thiện khả năng vận chuyển ô-xy của máu. 
Theo đó dẫn đến những tác động quan trọng đổi với sự khỏe 
mạnh của các mô khắp trong cơ thể. Sắt cũng cần thiết cho sự 
vận chuyển ô-xy của tế bào máu. Điều này giải thích sự gia 
tăng những đặc tính chữa bệnh của lapacho khi kết hợp với 
yerbamate giàu sắt, một loại cây khác ở Nam Mỹ; thực tế, vii 
kết hợp hai loại thực vật này gần như đã trở thành tập quán 
bản địa... Mặc đù có thể chắc chắn lapacho rất độc hại đối với 
nhiều loại tế bào ung thư, vi-rút, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng 
và các loại vi sinh vật khác, chất này lại không có bất kỳ sự 
độc hại cụ thể nào đối với tế bào khỏe mạnh của con người. 


Pau đarco đã trở thành một phương thức tiêu chuẩn để điều 
trị một số loại ung thư và tất cả các loại viêm nhiễm trong các 


bệnh viện ở khắp Brazil, Argentina và các nước Nam Mỹ khác. 
Chẳng có gì ngạc nhiên, nước Mỹ không công nhận việc sử 
dụng pau đ'arco. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là các hãng được 
lớn thường xuyên thử nghiệm pau d'arco để tìm các chất (như 
lapachol) có thể là cơ sở cho các loại thuốc mới. Tất nhiên, một 
khi Big Pharma cổ gắng cô lập, sao chép, và lấy bằng sáng chế 
một chất có trong tự nhiên, nó không bao giờ công hiệu như. 
chất tự nhiên. Ngoài ra, không có thành phần biệt lập nào của 
'pau đ'arco có thể mon men sánh ngang được với tác động kết 
hợp của tất cả các thành phần (tức là toàn bộ cây). 


Pau đ'arco có bán trong các cửa hàng thực phẩm dưỡng sinh 
dạng viên nang, viên nén, rượu ngâm, vỏ khô và trà. Về nhiều 
mặt, pau đ'arco có những tác dụng tương đương với những 
đặc tính kích thích miễn địch trong cúc dại (echinacea) và 
nhân sâm. Nhiều thông tin trong phần này được thu thập từ 
bài viết tựa đề “Bước vào ánh sáng” (Into the Light) do bác sĩ 
Daniel B. Mowry viết và đăng tại wwwpau-d- 
arco.com/Dr.Mowry.html. 


Vi khuẩn Probiotic/SBO 
Ta thường tin rằng tất cả các vi khuẩn đều có hại. Nhưng 


không phải thế. Sức khỏe tối tu của đường tiêu hóa phụ thuộc 
vào sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và vi khuẩn gây 


bệnh. Tình trạng đau ốm thường là do các vi khuẩn có ích đã 
bị giảm đi (đôi khi do kháng sinh, chế độ ăn nhiều đường, 
steroid, hóa trị, hoặc các thuốc khác). Từ lâu ta đã biết, nhiễm 
trùng và trúng độc tố từ vi khuẩn gây bệnh, nấm, vi-rút là 
một trong những nguyên nhân gây ung thư. 


Chừng nào các vi khuẩn có ích còn phát triển mạnh mẽ thì 
chúng còn ngăn không cho vi khuẩn gây bệnh và nấm cư trú. 
Bằng cách này, các vi khuẩn có ích giúp giữ gìn sức khỏe của 
bạn bằng cách tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Chúng sản 
xuất kháng sinh tự nhiên, ức chế sự phát triển và hoạt động 
của vi khuẩn gây bệnh, đồng thời gia tăng sản lượng 
interferon gamma (phân t tử kháng \ vi-rút quan trọng được sản 
sinh từ các tế bào T) của cơ thể và gia tăng, sẩn xuất các 
enzyme như protease và lipase. Tuy nhiên, nếu môi trường 
trong ruột của chúng ta bị phá vỡ, vi khuẩn gây bệnh, nẩm và 
ký sinh trùng sẽ thâm nhập, sinh sôi nảy nở và tấn công các vi 
khuẩn có ích. 


Bất cứ ai đã từng dùng kháng sinh đều nên đọc điều này, Theo 
bác sĩ Joseph Mercola: "Thuốc kháng sinh tiêu điệt các vi 
khuẩn bảo vệ ruột thông thường, cho phép các loại men và 
nấm trong ruột phát triển bừa bãi. Những men ruột này cũng 
tạo ra độc tổ. Điều này có thể dẫn đến ức chế miễn dịch, các 


triệu chứng của bất kỳ bệnh tự miễn nào, hoặc thậm chí ung 
thư. 


Đúng thế. Thuốc kháng sinh không chỉ tiêu diệt kể thù của 
bạn (các vi khuẩn có hại), mà còn tiêu diệt các vệ sĩ của bạn. 
(các vi khuẩn có ích). Khi các vệ sĩ chết, bạn không còn được 
bảo vệ, theo đó tiêu hóa bị ảnh hưởng và cả sức khỏe tổng thể 
của bạn cũng thể. Bạn thấy đấy, chúng ta cần duy trì tỷ lệ cân. 
đối, khoảng 85% vi khuẩn có ích và 15% vi khuẩn có hại 
trong đường ruột. Nhưng hầu hết chúng ta ngày nay có tỷ lệ 
ngược lại, điều này tạo nên trạng thái không khỏe mạnh kinh 
niên. Nhưng kháng sinh không phải là thủ phạm duy nhất. 
Bạn có biết nước đã clo hóa không chỉ diệt vi khuẩn có hại 
trong nước uổng, mà còn giết chết các vi khuẩn có ích trong 
đường tiêu hóa của bạn hay không? Không có gì ngạc nhiên 
khi chúng ta cứ ổm đau suốt! Vậy, làm thể nào để bổ sung vi 
khuẩn bảo vệ lành mạnh trong ruột của bạn? Probiotic và 
sinh vật trong đất (soil based organisms - SBO) là khởi đầu tốt. 


Probiotic là những vi khuẩn tăng cường sức khỏe, khi được 
đưa vào đường ruột một cách hiệu quả, chúng bổ sung những 
vi khuẩn tốt và giúp cơ t hóa, hấp thụ thức ăn cũng 
như chống lại nhiều dạng bệnh tật khác nhau. Hấu hết các vi 
khuẩn thân thiện đểu thuộc nhóm Lactobacilius 


hayBifdobacterium. Năm 1908, Giáo sư Elie Metchnikoff đoạt 
giải Nobel cho công trình của ông về hệ miễn địch. Sau này 
ông phát hiện ra iactobacillus (một trong những vi khuẩn có 
trong sữa chua) và đã tuyên bố: “Cái chết bắt đầu ở đại tràng,” 


SBO là những vi khuẩn có ích sống trong đất. Trước thể kỷ 19, 
trước khi thực phẩm chế biến thay thế trái cây và rau quả tươi, 
các loại SBO đã là phần thường xuyên trong chế độ ăn của 
chúng ta. Vào khoảng năm 1900, sự có mặt của chúng trong 
thức ăn đã giảm đi nghiêm trọng. Cả phương pháp nông 
nghiệp hiện đại quá phụ thuộc vào thuốc trừ sầu mạnh, thuốc 
điệt nấm, hóa chất điệt khuẩn lẫn công nghệ chế biển thực 
phẩm dựa vào nhiệt đều làm hại cho SBO. Ruột của một người 
khỏe mạnh có chứa khoảng 1,6 kg vi khuẩn có ích sản xuất ra 
những vitamin và hormone thiết yếu. Những vi khuẩn này, 
trong đó SBO là nguồn quan trọng, giúp hệ tiêu hóa của bạn 
phân giải các protein, chất béo và carbohydrate, cũng như tiêu 
hóa chất thải. Quan trọng nhất là các vi khuẩn này cạnh tranh 
với các vi sinh vật không mong muốn, như men, nấm, vi 
khuẩn và ký sinh trùng, để giữ số lượng của chúng trong tầm. 
kiểm soát. 


Một sổ lợi ích của probiotic và SBO: 


- Chúng kích thích hoạt động trong tuyến ức và lách, giữ cho. 
hệ miễn dịch của chúng ta ở mức tối ưu bằng cách thúc đẩy cơ 
thể sẵn xuất kháng thể tự nhiên. 


~ Một số chủng probiotic chống lại sự hình thành các khối u và 
thúc đẩy sẵn xuất interferon (hoóc môn bảo vệ chống ung 
thư) của cả lympho bào và tuyến ức. [Journal of 
Tmmunotherapy, 1991, 7: 4] 


- SBO tiết ra những protein chuyên dụng, kích thích hệ miễn 
dịch sản xuất nhiều bạch cầu và kháng thể hơn, theo đó tăng. 
cường đáng kể khả năng miễn dịch của bạn. 


- Chúng giúp giảm lượng hóa chất độc hại trong cơ thể, đồng 
nghĩa với việc giảm các vi khuẩn gây bệnh, và các loại nấm tự 
sẵn sinh ra độc tổ. 


- Cả probiotic và SBO đều tạo ra hệ thực vật lành mạnh trong 
đường tiêu hóa và tăng cường phân giải thực phẩm, nhờ đó 
khiến môi trường mang tính kiểm nhiều hơn. 


Bổ sung thường xuyên probiotic và SBO sẽ giúp phục hồi lại sổ 
lượng vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, theo đó tối ưu. 
hóa hệ miễn địch và chống lại bệnh tật. Mọi chế độ ăn chồng. 
ung thư cẩn phải bổ sung cả hai thứ này. Probiotic tốt nhất 


trên thị trường hiện nay là “Healthy Trinity” của Natren. Bạn. 
có thể mua ở: www. natren.com. SBO tốt nhất mà tôi tìm thấy 
là Primal Defense® (www. gardenoflife.com). 


Protandim 


'Khi có tuổi, cơ thể chúng ta tràn ngập gốc tự do, và hiện tượng 
thường gặp là trạng thái mất cân bằng ô-xy hóa (oxydative 
stress) xuất hiện. Hầu hết mọi người đều tin rằng cách tốt 
nhất để cơ thể thoát khỏi gốc tự do và giảm mất cân bằng ô- 
hóa là tiêu thụ nhiều chất chống ô-xy hóa. Đó là những gì tất 
cả chúng ta được dạy phải không? Cơ thể chúng ta thực ra lại 
sở hữu một cơ chế tốt hơn rất nhiều để thoát khỏi trạng thái 
mất cân bằng ô-xy hóa: kích hoạt sản xuất các enzyme chống 
gốc tự do được gọi là superoxide đismutase (SOD), catalase và 
glutathione. Những enzyme này có sức mạnh loại bổ các gốc 
tự do nhanh hơn nhiều so với các chất chống ô-xy hóa. 
Protandim# là sự pha trộn độc đáo các loại đinh dưỡng thực 
vật [từ sâm Ấn Độ _(ashwagandha), rau đẳng biển (bacopa), 
nghệ, trà xanh và cây kể sữa], có tác dụng gia tăng khả năng 
bảo vệ chống ô-xy hóa tự nhiên của cơ thể bằng cách thúc đẩy 
sản sinh ba enzyme bảo vệ quan trọng nói trên. Theo bác sĩ 
Joe McCord: “Các chất chống ô-xy hóa thông thường rất hạn 
chế về khả năng. Trong khi đó, mỗi enzyme của cơ thể lại có 


thể loại bỏ khoảng một triệu gốc tự do trong một giây mà. 
không bao giờ bị tiêu hao hết. Lợi thế của các enzyme chống ô- 
xy hóa so với các loại vitamin là gần như ngoài sức tưởng 
tượng" 


Từ những màu sắc bạc dẫn trên vải hay những hoa văn bắt 
đầu bong tróc, chúng ta có thể thấy dấu hiệu của cái gì đó 
đang cũ dần đi. Song, cơ thể chúng ta cũng có cả những cách 
ghi nhận tuổi tác khác từ bền trong: các chất thiobarbituric 
acidreactive (TBARS). TBARS là những chất độc trong máu 
được sản xuất bởi gốc tự do trong tế bào của bạn và về cơ bản 
chúng là “dấu hiệu” cho thấy sự mất cân bằng ô-xy hóa trong 
cơ thể. Tổng lượng TBARS có mối tương quan trực tiếp đến tốc 
độ bạn già đi; khi chúng ta già đi, lượng TBARS tăng lên. Bác sĩ 
McCord tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với sản phẩm 
Protandim® bằng cách đo TBARS ở nam giới và phụ nữ ở một 
loạt các lứa tuổi. Lượng TBARS trong máu tương ứng với độ 
tuổi của họ (tức là, đổi tượng. càng lớn tuổi, số lượng TBARS 
trong máu càng cao). Các đối tượng thử nghiệm được cho 
dùng một viên Protandim® mỗi ngày trong 30 ngày. Các kết 
quả thật đáng ghi nhận. Nghiên cứu cho thấy chỉ sau 30 ngày, 
mức TBARS đã giảm trung bình 40%, lượng này tương đương 
với mức độ lão hóa của một người 20 tuổi 
www.raysahelian.com/protandim.html 


Mất cân bằng ô-xy hóa góp phần quan trọng vào phát triển 
ung thư, và mối liên hệ giữa viêm mạn tính và ung thư đã 
được biết đến từ lâu. Các enzyme bảo vệ chống ô-xy hóa (đặc 
biệt là SOD) đã được chứng minh là làm giảm hình thành các 
khối u, ức chế tế bào sinh sôi và đồng thời giảm viêm. Các đặc 
tính chống ung thư của Protandim® đã được công bố trong 
một nghiên cứu tháng 4 năm 2009 bởi các nhà nghiên cứu. 
Trường Đại học bang Louisiana (bác sĩ Jianfeng Liu và đồng, 
nghiệp) trên tạp chí PLoS ONE (www:plosone.org). 


Enzyme phân giải protein. 


Nguyên lý hóa học của quá trình tiêu hóa thực sự đơn giản, 
với tất cả ba loại thực phẩm chính là protein, carbohydrate và 
chất béo. Nhưng hãy nhớ, điểu quan trọng không phải là 
chúng ta ăn vào bao nhiêu, mà là chúng ta tiêu hóa được bao 
nhiêu thực phẩm. Và các enzyme là thành phần chính trong 
quá trình tiêu hóa thức ăn. Như tôi đã để cập, có ba loại 
enzyme tiêu hóa chính: protease (để tiêu hóa protein), 
amylase (tiêu hóa carbohydrate) và lipase (tiêu hóa chất béo). 


Chúng ta tiêu hóa protein thành các axit amin, carbohydrate 
thành glucose, và chất béo thành axit béo. 


Mỗi ngày, tuyến tụy tiết ra khoảng 1,7 lít địch tụy trong ruột 
non. Trong dịch này là các enzyrne (bao gồm lipase, protease 
và amylase) cần thiết cho tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Lipase, 
cùng với mật, giúp tiêu hóa chất béo. Amylase phân giải các 
phân tử tỉnh bột thành các loại đường dễ hẩp thu hơn, 
enzyme này được tiết ra bởi tuyến nước bọt cũng như tuyến 
tụy. Các loại protease được tiết ra bởi tuyển tụy (trypsin, 
chymotrypsin, và carboxypeptidase) phân giải các phân tử 
protein thành các axit amin đơn. Ngoài ra còn có hai protease 
thực vật - bromelain (từ thân cây dứa) và papain (từ đu đủ 
xanh). Giờ ta hay xem xét kỹ các loại protease được sản xuất 
bởi tuyến tụy, thường gọi là “proteolytic" (tiêu hóa protein). 
Khi một “tác nhân bên ngoài” xâm nhập vào cơ thể, bạch cầu 
lãnh trách nhiệm về đáp ứng miễn dịch của chúng ta. Tuy 
nhiên, các tể bào ung thư có một lớp phủ protein lại làm cho 
các bạch cầu không thể nhận ra và khiến chúng không thể 
phá hủy các tế bào này. Trong tình huổng như thể, liệu có ý 
nghĩa gì không nếu có thứ gì đó loại bỏ lớp phủ protein bên 
ngoài của các tế bào ung thư? Tất nhiên là có. Ý tưởng đó đã có 
vai trò quan trọng ở châu Âu và châu Á trong gần nửa thể kỷ, ở 
đó họ đưa các enzyme phân giải protein vào phá hủy mô sẹo 
(Rbrinolytic) hiệu quả cao vào tấn công ung thư và vô cùng 
thành công. Trong phần trước của cuốn sách này, chúng ta đã 
biết về bác sĩ William Kelly, người có phương pháp điều trị 


ung thư bằng enzyme phát huy hiệu quả trên hàng chục ngàn. 
bệnh nhân. 


Các enzyme phân giải protein tiêu diệt tế bào ung thư bằng 
cách phá vỡ lớp phủ protein quanh tế bào, và sau đó bạch cầu. 
tẩn công phần tể bào ung thư còn lại và tiêu diệt nó. Tuy. 
nhiên, khi chúng ta ăn chế độ ăn nhiều protein nấu quả chín 
(do đó thiểu enzyme thực phẩm), các enzyme phân giải 
protein của chúng ta sẽ được triệu tập để làm nhiệm vụ tiêu 
hóa protein. Chúng ta chỉ có một lượng giới hạn các enzyme. 
phân giải protein, và nếu lượng enzyme này bị cạn kiệt vì tiêu 
hóa protein trong thức ăn, thì sẽ còn rất ít hoặc không còn 
enzyme để phá vỡ lớp phủ protein quanh tế bào ung thư. Theo 
đó, các tế bào này bắt đầu phát triển và sinh sôi bởi vì bạch 
cầu của chúng ta không thể tiêu diệt chúng. Sự thực, ung thư 
đôi khi là căn bệnh của quá trình chuyển hóa protein vì “cỗ 
máy chống ung thư" của enzyme phân giải protein có thể bị 
quá tải do tiêu thụ những thực phẩm giàu protein vào những, 
thời điểm không phù hợp hoặc với số lượng quá nhiều. Cơ thể 
cẩn khoảng 12 giờ mỗi ngày không tiêu thụ protein để cơ chế 
chống ung thư của enzyme làm việc tối ưu. 


Khi bạn bước vào tuổi 30, hoạt động sản sinh enzyme của cơ 
thể bạn giảm mạnh, do đó nếu bạn đã qua tuổi 30, việc bắt 


đầu bổ sung ngay lập tức là vô cùng hệ trọng. Sản phẩm bổ 
sung enzyme tốt nhất là loại nào? Vợ tôi và tôi dùng Vitälzym. 
mỗi ngày. Vitälzym chứa serrapeptase, đó là enzyme sinh ra 
trong ruột con tằm để phá vỡ vỏ kén. Enzyme này được chứng 
minh là thay thể tuyệt vời các chất chổng viêm không steroid. 
(non-steroid anti-inflamatory agents - NSAIDs) vẫn thường 
được sử dụng để điều trị viêm khớp. Tuy nhiên, nếu bạn là 
bệnh nhân ung thư thì Wobenzyme chứa nhiều trypsin và 
chymotrypsin hơn bất kỳ loại enzyme nào khác, vì vậy loại 
này là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Theo tôi, bạn không thể sai 
lầm với Vitälzym hoặc Wobenzyme, cả hai đều có thể mua ở 
'wwwiherb.com. 


Resveratrol 


Resveratrol là một loại bioflavonoid (vitamin P) tìm thấy 
trong vỏ nho đen, sinh ra tự nhiên khi cây bị các tác nhân gây 
bệnh như vi khuẩn hoặc nấm tấn công. Vì chức năng chính 
của resveratrol trong thiên nhiên là bảo vệ trái cây chống lại 
tác nhân gây bệnh nên cỏ thể suy luận rằng nó sẽ có năng lực 
chống tác động của nấm trong cơ thể người, và đúng như vậy. 
Nó cũng tiêu điệt nấm candida albicans (nấm sinh dục). 
Resveratrol tạo ra hiện tượng được gọi là “nghịch lý Pháp” (có 


một thực tế không thể giải thích là mặc dù có mức cholesterol 
ngang người Mỹ, chỉ có 1/3 người Pháp bị bệnh tim). 


Vì sao? Bởi vì người Pháp uống rượu vang trong bữa ăn và 
rượu vang đỏ chứa nồng độ resveratrol cao. WHO đã khuyến 
nghị rằng resveratrol có thể giảm nguy cơ tìm mạch đến 40%, 
vì nó ngăn cần tiểu cầu “kết dính”, ngăn cần quá trình ô-xy 
hóa của LDL, giảm mức triglycerid, và (quan trọng nhất) làm 
giảm mức độ căng thẳng, theo đó nới lỏng và làm giãn các 
động mạch. Reseveratrol hầu như không độc hại vì sau khi 
uống, nó nhanh chóng được gan chuyển hóa, gắn với một 
phân tử khử độc gọi là “glucuronate” làm nó trở nên vô hại. 
Tuy nhiên, tại vị trí khối u, resveratrol được cởi khóa bởi một 
enzymae là "glucuronidase” giải thoát nó khởi glucuronate và 
cho phép cho nó sẵn sàng “xử lý" các tế bào ung thư. Trong số 
ra tháng 4 năm 2004 của tạp chí Aiternative and 
Complementary Medicine(Y học thay thế và bổ sung), các nhà 
nghiên cứu tại trường Y Weill của Đại học Cornell đã công bổ 
các kết quả thử nghiệm tế bào ung thư vú và ung thư não. 
Trong các thử nghiệm này, resveratrol cho thấy nó tạo ra quá 
trình chết tự nhiên của tế bào qua gen p53 (gen chỉnh sửa 
ADN). Trong các nghiên cứu công bổ trên sổ ra tháng 3 năm 
2004 của tạp chí Anticancer Research (Nghiên cứu chống ung 
thư), resveratrol và curcumin cần trở tăng trưởng tế bào khối 


tu và gây ra quá trình chất tự nhiên trong u nguyên bào thần 
kinh (ung thư não) bằng cách kích hoạt chuỗi phản ứng hóa 
sinh gen p53. Trong các nghiên cứu u nguyên bào thần kinh ở 
chuột, resveratrol làm ngưng sinh sôi tế bào và thay đổi cấu 
trúc tế bào của các tế bào khối u, dẫn đến quá trình chết tự 
nhiên. (Surgery, Tháng 7, 2004) 


Ngoài gây ra quá trình chết tự nhiên ở tế bào, resveratrol còn. 
chứng tổ khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư bằng khử từ 
màng ty thể (nguồn năng lượng) trong các tế bào khối u, làm 
giảm khả năng hoạt động của các tế bào này. Resveratrol là cả 
tá chất chống ung thư gói lại làm một. Đó là một sát thủ ung. 
thư tự nhiên nữa của Thượng Đế và nó chiến đấu chống ung 
thư theo nhiều cách đến nỗi các nhà nghiên cứu không thể 
tìm thấy chuỗi phần ứng sinh hóa thúc đẩy ung thư nào mà 
nó lại không ức chế được. Vào tháng 11 năm 2008, các nhà 
nghiên cứu tại trường Y Weill của Đại học Cornell đã công bổ 
rằng bổ sung resveratrol vào chế độ ăn uống sẽ làm giảm đáng 
kể sự hình thành mảng bám trong não động vật, một yếu tố 
cẩu thành bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh 
khác. Theo Đại học Basel, resveratrol làm tăng khả năng tổn 
tại của tế bào thông qua tác dụng “bảo vệ thần kinh” và chống 
ô-xy hóa bằng cách tăng cường khả năng sẳn xuất và đồng 
hóa glutathione, “chất chống ô-xy hóa bậc thầy”, của cơ thể. 


Một trong những phát hiện thú vị nhất liên quan đến 
resveratrol nằm ở lĩnh vực hạn chế calo. Những nghiên cứu. 
trên chuột cho thấy bớt calo làm tăng tuổi thọ; giảm 10% đến 
30% calo có thể gần như tăng gấp đôi tuổi thọ của chúng. 
Năm 2007, các nhà nghiên cứu trường Y Harvard công bổ 
rằng liều lượng lớn resveratrol có thể giúp cân bằng lại chế độ 
ăn nhiều calo không lành mạnh, theo đó có tác dụng tương tự 
như giảm calo: tăng tuổi thọ. 


Chẳng ngạc nhiên, resveratrol cũng đã lọt vào mắt xanh của 
một số công ty Big Pharma, những người vốn đã cố gắng tận 
dụng lợi ích của nó trong một loại thuốc tổng hợp, có thể cấp 
bằng sáng chế và đắt tiền. Dự đoán của tôi: Nó sẽ không hiệu 
quả. Bất cứ lúc nào con người cổ sửa đổi những gì Thượng Để 
đã nhào nặn ra và “cải thiện" sáng tạo của Người, sẽ không bao. 
giờ có kết quả! Cũng nên nhớ rằng, có khả năng những trái cây 
chứa đầy thuốc trừ sâu hoặc biến đổi gen sẽ không sản xuất ra 
lượng resveratrol đáng kể nào, vì chúng có ít nhu cầu khởi 
động chức năng tự bảo vệ tự nhiên khỏi sự tấn công của tác 
nhân gây bệnh. 


Tóm lại, resveratrol không chỉ bảo vệ chống lại vi khuẩn, nấm, 
xen và vi-rút, mà nó còn chổng lại ung thư, bệnh tim, tiểu 
đường và Alzheimer. Và nếu chừng đó còn chưa đủ, thì đây, nó 


còn giúp tăng tuổi thọ. Công ty Biotics Research bán một sản. 
phẩm tuyệt vời có tên là ResveraSirtHP® chứa 250 mg 
resveratrol cùng với quercetin và IP6. 

Đó là sản phẩm resveratrol tốt nhất mà tôi tìm thấy qua các 
nghin cứu của mình Bạn có thể mua nó ở 
www.bioticsresearch.com. 

Hải sâm 


'Đây là một sinh vật biển (cùng họ với nhím biển và sao biển) 
sống dưới đáy đại dương ở khắp nơi trong thể giới và đã được 
sử dụng trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm 
năm. Năm 2011, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên 
cứu ung thư Robert H. Lurie (ở Chicago) đã nghiên cứu các tác 
dụng của chiết xuất hải sâm trên các tế bào ung thư tuyển tụy 
ở người và nhanh chóng phát hiện ra chiết xuất tuyệt vời này 
có thể ngăn chặn các tế bào ung thư lan truyền và thậm chí 
kích hoạt quá trình tế bào chết tự nhiên. Thật ngạc nhiên, các 
tế bào ung thư tuyến tụy đã thực sự chết trong vòng năm. 
phút sau khi tiếp xúc với chiết xuất này! Kể từ đó, các nghiên 
cứu trong ổng nghiệm đã chỉ ra rằng các axit béo và saponin 
tìm thấy trong hải sâm ngăn cản ung thư di căn và tạo các 
mạch máu mới, đồng thời gây nên quá trình chết tự nhiên 
'www.www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/12712407. 


'Ngoài ra hải sâm còn có khả năng kích hoạt các tế bào NK của 
hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư vú. Theo Ethan 
Evers, tác giả cuốn The Eden Prescription (Đơn thuốc Vườn 
Địa đàng), nghiên cứu trước đây cho thấy hải sâm có hiệu quả 
trong tiêu điệt các tế bào ung thư phổi, da, đại tràng, tuyến 
tiền liệt và gan. Frondoside A (một thành phần của hải sâm) 
được cho là thành phần quan trọng trong cuộc chiến chống 
ung thư. Một nghiên cứu gần đây công bố trên PLoS One, đã 
xác nhận frondoside A sức mạnh của frondoside. Theo nghiên 
cứu này, frondoside A “có thể tiêu điệt 95% tế bào ung thư vú 
ER+, 959 tế bào ung thư gan, 90% tế bào u ác tính, và 85-88% 
ba loại ung thư phối." Khi được đưa vào những con chuột mắc 
ung thư phổi đạng tế bào không nhỏ, frondoside A đã thu nhỏ 
40% các khối u chỉ trong 10 ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng frondoside A hiệu quả ngang với hóa trị trong tiêu điệt tế 
bào ung thư... nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. 


Mặc dù bác sĩ chưa chắc đã đưa chiết xuất hải sâm vào điều trị 
ung thư cho bạn, bạn có thể tìm thấy hải sâm dạng bột khô ở 
cửa hàng dưỡng sinh và trên wwwiherb.com. Hoặc bạn có 
thể dùng phương thuốc này như một thành phần bổ sung đơn 
lễ hoặc pha trộn với các thành phẩn khác trong một công 
thức. Chiết xuất lỏng thường được dùng trong công thức 


(dùng cho viêm và/hoặc đau khớp), còn viên nén có chứa hải 
sâm xay khô thì thường có sẵn trên thị trường. 


CẢNH BẢO: Không dùng hải sâm dưới mọi hình thức nếu bạn 
ø dùng 

dị ứng với hải sản, hoặc nếu bạn đang dùng thuốc chống đông 

vì nó có thể tác động như chất làm loãng máu. 


Selen 


Từ những nghiên cứu của mình, tôi bắt đầu nhận ra rằng 
selen có thể là chất đinh dưỡng chống ung thư mạnh nhất. Tôi 
chắc chắn rằng không phải chỉ một mình tôi ca ngợi selen. Bác 
sĩ E. J. Crary nói: “Selen là chất chống các tác nhân gây ung thư 
phổ rộng mạnh nhất vẫn chưa được khai thác.” Đúng vậy. 
Selen được chỉ ra trong nhiều nghiên cửu là công cụ hiệu quả 
trong ngăn ngừa nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú, 
thực quần, đạ dày, tuyến tiền liệt, gan, và bàng quang. Tài 
khoa học và y tế có đây các nghiên cứu chứng minh những tác 
dụng chống ung thư của selen ở người. Ví dụ, trong một 
nghiên cứu dịch tễ học, bác sĩ Raymond Shamberger phân loại 
các tiểu bang và thành phổ ở Mỹ theo các chế độ ăn có mức 
selen cao, trung bình, hoặc thấp. Ông chứng minh mổi mối 
quan hệ nghịch đảo giữa selen và tuổi tử vong cho tất cả các 
loại ung thư. Nói đơn giản, càng nhiều selen, càng ít ung thư. 


Trong một nghiên cứu toàn cấu, tiến sĩ, bác sĩ Gerhard 
Schrauzer (giáo. sư hóa y tại Đại học California ở San Diego) đã 
phân tích các số liệu ngân hàng máu từ 27 quốc, gia trên thế 
giới. Ông soạn ra một danh mục theo thứ tự nồng độ selen 
trong máu và phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch của chỉ số 
này với mức độ mắc bệnh ung thư, thể hiện rõ ràng rằng 
những khu vực có mức độ selen thấp trong chế độ ăn uống sẽ 
có mức ung thư bạch cầu, ung thư vú, đại tràng, trực tràng, 
tuyển tiền liệt, buồng trứng, và phổi cao hơn. Nói cách khác, 
quốc gia số 1 về lượng selen có trong máu (Nhật Bản) có mức 
ung thư thấp nhất (và tương thích với tỷ lệ tuổi thọ cao nhất) 
trong khi quốc gia số 2 về mức selen có tỷ lệ ung thư thấp thứ 
hị 


Ban đầu, selen được sử dụng trong. yhọc cổ truyền để điều trị 
gàu, nhưng hiểu biết của chúng ta về khoáng chất này đã tăng, 
lên đáng kể trong 20 năm qua. Nó là thành phần thiết yếu của 
một chất chống ô-xy hóa mạnh do cơ thể sản xuất ra. Chất 
chống ô-xy hóa này, gọi là glutathione peroxidase, đặc biệt 
chống lại peroxide, một loại gốc tự do tấn công các chất béo. 
Giống như các chất chống ô-xy hóa khác, glutathione 
'peroxidase cũng làm giảm nguy cơ phát triển ung thư và bệnh 
tim, đồng thời kích thích đáp ứng miễn dịch đối với nhiễm 
trùng. Enzyme quan trọng này là loại phụ thuộc selen, mỗi 


phân tử enzyme có chứa bốn nguyên tử selen. Nghiên cứu cho. 
thấy selen (đặc biệt là khi sử dụng kết hợp với vitamin C, E và 
beta- carotene) có tác dựng ngăn chặn nhiều phẩn ứng hóa 
học tạo ra gốc tự đo trong cơ thể. Hãy nhớ rằng, các gốc tự do. 
có thể gây tổn hại cho ADN của tế bào chúng ta, và cuối cùng 
có thể dẫn đến các bệnh thoái hóa như ung thư. Selen cũng 
giúp ngăn chặn các phân tử ADN hư hỏng sinh sôi nảy nở, quá 
trình này gọi là nguyên phân. Nói cách khác, selen đóng vai 
trò ngăn chặn các khổi u phát triển. 


Theo bác sĩ quá cố James Howenstine trong cuốn 4 PhysicianS 
Guide to Natural Health Products That Work (Cẩm nang cho 
bác sĩ về các sản phẩm y tế tự nhiên có hiệu quả): “Nó góp 
phần tiêu điệt các tế bào ung thư và tiền ung thư. Cái chết của 
chúng dường như xảy ra trước khi chúng nhân đôi, theo đó 
giúp ngăn chặn ung thư trước khi nó bắt đầu." Những nghiên 
cứu về selen trong hơn 20 năm qua tập trung mạnh vào một 
dạng mới lạ của selen: methylselenocysteine (MSC). Một hợp 
chất selen hữu cơ tương đối đơn giản, MSC được hình thành 
một cách tự nhiên trong nhiều loại thực vật, bao gồm tỏi, 
bồng cải xanh, tỏi tây, và hành mọc trên đất có lượng selen. 
cao. MSC có thể dễ dàng được chuyển hóa thành 
methylselenol nhờ một enzyme gọi là beta-lyase phân bổ rộng 
rãi trong cơ thể. 


Theo bác sĩ Daniel Medina (Trường Y Baylor, Khoa phần tử và 
sinh học tế bào), methylselenol đã được chứng minh là dạng 
selen chống ung thư hiệu quả, nó tiêu diệt tế bào ung thư 
thông qua quá trình chết tự nhiên của tế bào 
(“Semethylselenocysteine: Một hợp chất mới để ngăn ngừa 
ung thư vú bằng tác nhân hóa học", Nutrition & Cancer, 2001, 
40: 12-17). Methylselenol cũng được biết là có tác dụng ức chế 
tạo mạch máu mới ở những khối u ung thư mới hình thành và 
là phương thuốc chống ung thư an toàn nhất và hiệu quả nhất 
của selen ngày nay. Một trong những nghiên cứu khách quan 
quan trọng nhất về selen và ung thư là thử nghiệm can thiệp 
khách quan độc lập tiến hành bởi bác sĩ L.C. Clark (và cộng sự) 
tại Trung tâm Ung thư Đại học Arizona. Khi tất cả các kết quả 
được xếp vào một bẳng, rõ ràng là nhóm được điều trị selen có 
tỉ lệ phát triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 66%, ung thư 
đại trực tràng thấp hơn 50%, và ung thư phổi thấp hơn 
khoảng 40% so với nhóm dùng giả được (placebo). 


Có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Sẽ mất gần 100 năm với 
gần 800 mcg selen mỗi ngày thì mới hết một pound. Bổ sung 
200 mcg selen hằng ngày được ghi nhận là làm thuyên giảm 
đáng kể tỷ lệ mắc ung thư. Bác sĩ Schrauzer khuyến cáo dùng 
400 mcg hằng ngày, như đã nói trước trong bài viết này. 
Lượng dùng hãng ngày 600 mcg được ghi nhận trong chế độ 


ăn uổng truyền thống của Nhật Bản, nơi có tỷ lệ ung thư thấp 
nhất và tuổi thọ cao nhất thế giới. Nếu mỗi người đàn ông, 
đàn bà và trẻ nhỏ bổ sung 200 mcg selen, chúng ta gần như có 
thể quét sạch “địch” ung thư chỉ sau một đêm! Việc bổ sung 
selen không gây nên tác dụng trái chiểu nào, có lẽ ngoại trừ 
đối với Big Pharma và mafñia y tế, vì phương thuốc này chắc 
chẳn sẽ cắt giảm nguồn thu nhập của họt 


Một số nguồn tự nhiên tốt nhất của selen là hạt hạch Brazil, 
tổi, mầm bông cải xanh, và cải brussel. Tất cả những thực 
phẩm này đều chứa selen dưới dạng MSC. Mặc đù tôi có nồng 
độ MSC cao nhất, nhưng chắc hẳn bạn sẽ không ăn đủ tỏi để 
có được các kết quả mong muốn, do đó hạt hạch Brazil, mầm 
bông cải xanh, và cải brussel là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. 
Gia đình tôi dùng selen “lnnate Response” ở 
www.choosetobehealthy.com, theo lời khuyên của bạn tôi là 
Chris Barr. 


Bạc 


Keo bạc (Colloidal silver ) là một chất lỏng sệt gồm những hạt 
bạc nguyên chất cực mịn lơ lửng trong nước. Các hạt lơ lửng 
khắp trong nước bởi vì các hạt tích dương đẩy nhau với một 
lực lớn hơn trọng lực. Keo bạc là cách gọi chung, thường chỉ 
các dạng bạc chứa muối, protein hoặc các chất ổn định khác 


cho phép các nhà sẩn xuất cho nhiều bạc hơn vào nước. 
Nhưng nhiều bạc hơn không nhất thiết có nghĩa là tốt hơn. 


Có tác dụng sát trùng rất mạnh, bạc là kim loại đặc biệt không 
độc hại cho các tế bào khỏe mạnh của động vật có vú nhưng 
có khả năng tiêu điệt 650 loại vi khuẩn, vi-rút, nấm, ký sinh 
trùng và nấm mốc gây bệnh. Hằng ngày uống một lượng nhỏ 
keo bạc cũng giổng như có thêm “hệ miễn dịch thứ hai”. Tôi 
nhớ ông nội nói với tôi rằng trước khi có tủ lạnh, người ta 
từng cho đồng bạc vào sữa để giữ cho sữa tươi lâu hơn. Hầu 
như ai cũng biết rằng người Hy Lạp cổ đại đã biết giá trị y tế 
của bạc. Họ nhận ra rằng những gia đình sử dụng đồ dùng 
bằng bạc hiếm khi bị bệnh và rất ít bị nhiễm trùng. 


Kiển thức này được truyền lại cho các vị vua, hoàng đế, quốc. 
vương Hồi giáo, gia đình họ và các thành viên khác trong. 
triểu đình. 


Họ ăn bằng đĩa bạc, uống bằng ly bạc, sử dụng đổ dùng bằng 
bạc, và trữ thực phẩm trong thùng bằng bạc. Lý do của việc 
này là các hạt bạc thoát ra và trộn lẫn với đồ ăn và thức uống 
của họ. Kết quả tất yếu là, họ khỏe mạnh hơn nhiều so với 
những người nông đân ăn bằng đĩa làm từ đất nung và sử 
dụng đồ dùng bằng sắt. Đây là lý do tại sao hoàng cung trở 
nên nổi tiếng với đặc tỉnh “máu xanh", vì da họ có sắc xanh 


xám do tích lũy một ít bạc tỉnh khiết. Đây cũng là nguyên 
nhân ra đời của câu thành ngữ “Sinh ra với chiếc thìa bạc 
trong miệng”. 


Trong khi nghiên cứu tái tạo chân tay, cột sống và các cơ quan 
vào cuối những năm 1970, bác sĩ Robert O. Becker, tác giả 
cuốn The Body Electric (Thân điện), phát hiện ra rằng các ion. 
bạc thúc đẩy phát triển xương và tiêu diệt vi khuẩn xung 
quanh. Số tháng 3 năm 1978 của tạp chí Science Digest (Tiêu 
hóa Khoa học), bài báo *Our Mightiest Germ Fighter” (Chiến sĩ 
chống mầm bệnh mạnh nhất của chúng ta) có viết: “Nhờ có 
nghiên cứu khai sáng ẩy, bạc đang nổi lên như một điều kỳ 
diệu trong y học hiện đại. Một loại kháng sinh có thể tiêu diệt 
khoảng nửa tá các loại sinh vật gây bệnh, nhưng bạc tiêu diệt 
được những 650 loại. Không thể có sự kháng cự nào hết. Hơn. 
nữa, bạc hầu như không độc hại." Bài báo kết thúc bằng 
trích dẫn của bác sĩ Harry Margraf, nhà hóa sinh và ngườ 
nghiên cứu bạc tiên phong: “Bạc là chiển sĩ chống tất cả các 
loại vi trùng tốt nhất mà chủng ta có.” 


Keo bạc hoạt động như thể nào? Sự hiện diện của keo bạc bên. 
cạnh một vi-rút, nấm, vi khuẩn hay bất kỳ mầm bệnh đơn bào 
nào khác sẽ vô hiệu hóa enzyme chuyển hóa ô-xy của nó. Nói 
cách khác, keo bạc vô hiệu hóa “buồng phổi hóa học” của 


mầm bệnh, làm nó không thở được. Trong vòng vài phút, 
mnầm bệnh ngạt thở, chết và được loại khỏi cơ thể qua hệ miễn 
dịch, hệ bạch huyết và hệ bài tiết. Không như các dược phẩm 
kháng sinh (tiêu diệt cả vi khuẩn có ích và enzyme), các ion 
bạc điện tích dương trước tiên nhắm đến vi sinh vật điện tích. 
âm (mầm bệnh phổ biến nhất). Đây là lý do tại sao khi sử 
dụng chất này, thường sẽ có chút ít gián đoạn trong sinh thái 
đường ruột. Rất khó khẳng định liệu keo bạc do các đơn vị sản. 
xuất tại gia có tạo được những hạt tỉnh khiết đủ nhỏ để tương 
tác thành công với thế giới vi sinh vật hay không, chưa kể đến 
tính chất mang điện tích đương cực kỳ quan trọng nữa. Để cơ 
thể sử dụng và bài tiết thành công, bạn nên tìm bằng chứng 
hình ảnh về kích thước hạt bằng kinh hiển vi điện tử. 


Khi ta uống, keo bạc, đặc biệt là hydrosol bạc có hoạt tính sinh 
học (hạt nhỏ hơn 10 nanomet), được hp thụ từ miệng vào 
bạch huyết và mạch máu, sau đó được vận chuyển nhanh 
ào. Súc chất lỏng dưới lưỡi một chút trước 
khi nuốt có thể giúp cho việc hấp thụ qua niêm mạc được hiệu 
quả hơn. Bạc hoạt động rất nhanh với chu kỳ bán rã ngắn ngủi 
trong bạch huyết và thậm chí ngắn hơn trong máu, do đó cần 
dùng lặp lại trong những tình huổng cấp tính. Trong các 
trường hợp rối loạn miễn dịch mạn tính, cần phải dùng kéo 


dài, các liều cách xa nhau hơn so với trong tình huống cấp 
tính. 


Keo bạc dạng hydrosol đào thải qua gan và ra ngoài qua đại 
tràng cùng với phân. Cơ thể khó chấp nhận và bài tiết những 
dạng keo bạc ít tỉnh khiết hơn (bao gồm các hợp chất muối. 
hoặc các kết hợp với protein). Mặc dù thận sẽ cố gắng loại bỏ 
các hợp chất mà gan không bài tiết được, bạc không được đào. 
thải triệt để sẽ tích tụ trong các cơ quan và da (bệnh da xanh — 
hiện tượng da bị đổi màu lành tính). Ngoài ra, bạc có lực hút 
cực lớn đối với ô-xy. Bạc càng ấm, khả năng mang ô-xy càng 
lớn, gấp 10 lần trọng lượng nguyên tử của nó! Tại sao điều này 
lại quan trọng? Tế bào ung thư ghét cay ghét đẳng ô-xy và bạc 
khiến các tể bào của cơ thể bạn ngập trong lượng ô-xy đồi đào. 


Trước năm 1938, keo bạc đã được các bác sĩ sử dụng như 
phương pháp điều trị kháng sinh chủ đạo và được coi là 
phương pháp điểu trị “tiên phong" cho nhiều loại bệnh. 
Không hề ngạc nhiên, Big Pharma đã vào cuộc và phá ngang 
việc nghiên cứu keo bạc nhằm ủng hộ cho thuốc kháng sinh 
mang lại lợi nhuận, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh có. 
giấy phép độc quyền. Bạc tốt nhất sẵn có trên thị trường theo. 
thiển ý của tôi là “Sovereign Silver” do Natural Immunogenics 
Corporation sản xuất. Ở mức 10/1.000.000, keo bạc cỏ hiệu 


quả tốt hơn nhiều so với nồng độ cao hơn, vì thế an toàn để sử 
dụng lâu dài Trang web của họ là 
'www-www.Sovereignsilver.com/, 


Vitamin D 


Tia cực tím từ mặt trời có hai bước sóng chính - tỉa cực tím A. 
(UVA) và tia cực tím B (UVB). Hãy coi UVA là “kể xấu" và UVB. 
là “người tốt", vì UVA xuyên qua da sâu hơn và gây ra tổn hại 
đo gốc tự do nhiều hơn, trong khi UVB giúp làn đa của bạn sản 
xuất vitamin D. Cơ bản mà nói, bản thân vitamin D không, 
thực sự là một loại vitamin, sẽ thích hợp hơn nếu xếp loại nó 
vào “prohormone”. Vitamin D đã được chứng minh là rất quan 
trọng trong ngăn ngừa ung thư. Những cơ chế làm giảm nguy. 
cơ ung thư của vitamin D đã được hiểu khá rõ. Chúng bao 
gồm: tăng cường khả năng hấp thụ canxi, kích thích phân 
chia tế bào, thúc đẩy quá trình chết tự nhiên của tế bào, giảm 
đi căn và phân chia tế bào, giảm sự hình thành mạch máu. 
mới. 


Vậy, tôi mua vitamin D bổ sung tốt nhất ở đâu? Thành thật 
mà nói, hầu hết các sản phẩm bổ sung vitamin D đều vô giá 
trị. Đây là lý do: Vitamin D trong sữa và trong hầu hết các chất 
bổ sung vitamin là vitamin D2và là chất tổng hợp. Vitamin 
D2còn được gọi là “ergocalciferol". Đó không phải là dạng 


vitamin D mà bạn cẩn để ngăn ngừa ung thư và các bệnh 
thoái hóa. Trong thực tế, dạng vitamin D mà bạn cần là 
vitamin D3(còn gọi là “cholecalciferol”) và được sinh ra từ các. 
tia UVB trong ánh nắng mặt trời. Đó là lý do tại sao tôi thường. 
xuyên nói ánh nắng mặt trời là “dinh đưỡng chồng ung thư có 
giá phải chăng nhất trên thế giới." Nghĩ mà xem, bạn có thể có 
nguồn cung miễn phí cả đời! 


Đừng bị “huyển thoại về kem chống nắng” lừa phỉnh. Bất kể 
chúng ta nghe được những gì từ mafia y học, ánh nắng mặt 
trời thực sự tốt cho bạn (đặc biệt là tia UVB), và kem chống 
nắng lại lọc UVB ra! Hóa chất chính được sử dụng trong kem 
chống nắng để lọc UVB là methoxycinnamate octyl (còn gọi là 
“OMC") đã được chứng minh là tiêu diệt các tế bào chuột ngay 
cả ở liều thấp. Thêm nữa, nó cũng trở nên đặc biệt độc hại khi 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và hãy đoán thử xem? OMC có 
trong 90% các loại kem chống nắng! 


Các loại kem chống nắng phổ biến nhất cũng chứa những hóa 
chất độc hại khác (như dioxybenzone và oxybenzone) được 
hấp thụ qua da rồi thâm nhập vào máu, tạo ra các gốc tự do, 
tàn phá hệ miễn dịch, gây tổn hại cho gan và tim, thậm chí 
thúc đẩy ung thư di căn. Thời gian cẩn thiết dưới mặt trời có 
lẽ là 15-30 phút mỗi ngày. Thời gian tổi ưu để UVB sản xuất 


vitamin D là vào ban ngày, khi tỷ lệ UVB trên UVA đạt cao 
nhất và thời gian tiếp xúc cần thiết là ngắn nhất. Tuy nhiên, 
điều này chỉ đúng khi mặt trời lên đủ cao. Trong những tháng 
mùa đông, đôi khi ánh sáng mặt trời không đủ thể sản xuất 
vitamin D, tùy thuộc vào việc bạn sống cách xích đạo bao xa. 
về phía bắc. 


'Nhưng bạn không muốn bị cháy da! Nếu phải đi ra ngoài dưới 
ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian dài, bạn cần phải 
bảo vệ làn da khỏi bị sạm đen. Kem lô hội là kem chống nắng, 
tự nhiên (nếu bạn có làn da nhạy cảm), và nó cũng giúp chữa 
lành da bị cháy nắng. Chúng tôi sử dụng sản phẩm “Natural 
Sunscreen with Greentea" của bác sĩ Mercola nếu ra ngoài 
nắng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi không có ánh nắng, 
mặt trời, nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời và cung cấp cả 
các axit béo omega-3 có ích DHA và EPA (yếu tổ then cốt trong. 
ngăn ngừa bệnh tim, ung thư và rất nhiều bệnh khác) là dầu 
gan cá tuyết. Dầu gan cá tuyết chất lượng tốt nhất và ngon 
nhất (với mức thấp nhất giá) là dầu gan cá tuyết Carlson có 
bán tại www.iherb.com. 


Bạn cẩn thận trọng khi sử dụng dầu gan cá tuyết, vì nó có thể 
chứa quá nhiều vitamin D. Do vậy, chỉ nên dùng dầu gan cá 
tuyết trong những tháng thời tiết mát mẻ, trừ khi bạn có thể 


xét nghiệm để đảm bảo nồng độ vitamin D không quá cao. 
Trong thời tiết ấm, phần lớn mợi người có đủ vitamin D từ 
ánh nắng mặt trời, do đó đừng đùng đầu gan cá tuyết trong. 
những tháng hè. Các nhà nghiên cứu Bỉ là những người đầu 
tiên chỉ ra vitamin D làm giảm C-reactive protein (CRP), thước 
đo tình trạng viêm trong cơ thể ở những bệnh nhân bị bệnh 
nặng. CRP tăng cao khi có viêm trong cơ thể, và viêm mạn 
tính là yếu tố nguy cơ đối với một số bệnh như tim mạch 
vành, tiểu đường và ung thư. 


Nước 


Nước có lẽ là chủ để quan trọng nhất. Không có thức ăn, hầu. 
hết mọi người sẽ chết trong vòng một tháng. Không có nước, 
chúng ta sẽ chết trong chưa đến mười ngày. Nước chiểm trên 
70% cơ thể, khoảng 90% máu và chừng 85% bộ não. Vấn đề 
với phần đông chúng ta là chúng ta vẫn đang bị lừa phỉnh 
ngon ngọt - khi bạn khát, hãy uống một lon soda, hoặc nước 
giải khát mới nhất (chứa rất nhiều đường). Chúng ta uổng cà 
phê, soda, bia và bất cứ thứ gì khác đã quen mua, nhưng hầu 
hết quên uổng đủ nước. 


Nhiều người uống nước chưng cất hoặc nước lọc thẩm thấu, 
nhưng theo ý kiển của tôi, đấy là nước chết. Vâng, hầu hết các 
hóa chất độc hại đã được tẩy bỏ, nhưng cả các khoáng chất 


kiểm và ô-xy... cũng vậy, đặc biệt là trong trường hợp nước 
chưng cất, vì nó “có tính axit”. Gia đình tôi uống nước máy 
được lọc bằng bộ lọc nước Big Berkey, nó lọc chì, thạch tín, clo, 
florua,... Tất cả những gì còn lại là nước tỉnh khiết. Chúng tôi 
đã từng uống nước đóng chai, nhưng vỏ nhựa làm chúng tôi 
không yên tâm, vậy nên chúng tôi chuyển sang nước lọc. 


Nếu bạn khát nước, có nghĩa là tế bào của bạn đã bị mất nước. 
Khô miệng nên được coi là đấu hiệu cuối cùng của tình trạng 
thiểu nước. Đó là bởi vì cảm giác khát không xuất hiện cho 
đến khi chất lỏng trong cơ thể bị cạn kiệt đến dưới mức cần 
thiết để hoạt động tối ưu. Một sổ thổng kê cho thấy có đến. 
90% trong chúng ta đang trong tình trạng thiếu nước mạn 
tính. Một cách kiểm tra xem liệu bạn có bị mất nước không là 
xem màu nước tiểu. Nếu nó có màu sẫm, có lẽ bạn đang bị 
thiểu nước. 


Các bác sĩ hiếm khi quảng bá các đặc tính chữa bệnh của nước, 
nhưng bác sĩ quá cổ Fereydoon Batmanghelidj (còn được gọi là 
“bác sĩ Batman") đã nghiên cứu tác dụng của nước lên cơ thể 
người và thấy rằng nó là một trong những liệu pháp phòng 
ngừa và giảm đau tốt nhất. Công trình tiên phong của ông cho 
thấy tình trạng thiểu nước mạn tính không chủ ý (UCD - 
Unintentional Chronic Dehydration) góp phần gây đau và gây 


nhiều bệnh thoái hóa đáng ra có thể ngăn ngừa và điều trị nhờ 
tăng uống nước. 


'Bác sĩ Batman sinh năm 1931 tại Iran, ông hành nghề y ở Anh 
trước khi trở về Iran, nơi ông đóng vai trò quan trọng trong 
việc mở mang các bệnh viện và trung tâm y tể. Khi Cách mạng 
Iran bùng nổ năm 1979, bác sĩ Batman bị đẩy vào nhà tù Evin. 
trong 31 tháng. Tại đó ông đã phát hiện những sức mạnh 
chữa bệnh của nước. Một đêm, bác sĩ Batman phải điều trị cho 
một bạn từ bị đau do loét đường tiêu hóa. Không có thuốc cần. 
thiết, bác sĩ Batman cho bệnh nhân hai ly nước. Sau vài phút, 
cơn đau biển mất hoàn toàn. Anh ấy được hướng dẫn uống 
hai ly nước mỗi ba giờ và hoàn toàn hết đau trong bổn tháng 
còn lại trong tù. Trong thời gian ở tù, bác sĩ Batman đã điều trị 
thành công cho hơn 3.000 tù nhân bị bệnh loét đường tiêu 
hóa đo stress chỉ nhờ nước. 


Trong thời gian ở tù, ông đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng 
những ảnh hưởng y học của nước trong ngăn ngừa và thuyên 
giảm rất nhiều bệnh thoái hóa gây đau đớn. Nhà tù Evin 
chứng tỏ là một “phòng thí nghiệm stress” lý tưởng, và mặc 
dù ông được cho ra tù sớm, nhưng bác sĩ Batman đã quyết 
định ở lại thêm bổn tháng trong tù để hoàn thành nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa mất nước và bệnh viêm loét đường tiêu 


hóa. Báo cáo về những phát hiện của ông được công bổ trên 
Tạp chí Clinical Gastroenterology (Vị tràng học lâm sàng) số 
tháng 6 năm 1983. 


Khi được ra tù năm 1982, bác sĩ Batman trốn khỏi Iran và đến 
Mỹ. Ông đã viết cuốn sách mang tính đột phá: Your Bodys 
Many Cries for Water (Những tiếng kêu than đòi nước của cơ 
thể bạn) vào năm 1992. Cuốn sách đã được dịch ra 15 thứ 
tiếng và truyền cảm hứng cho độc giả trên toàn thế giới. 

Trong cuổn sách của mình, ông nói rằng miệng khô không 
phải là dấu hiệu đáng tìn cậy của hiện tượng mất nước. Cơ thể 
báo hiệu tình trạng thiểu nước bằng cách gây đau. Mất nước 
thực sự gây ra đau đớn và nhiều bệnh thoái hóa, bao gồm hen. 
suyễn, viêm khớp, cao huyết áp, đau thắt ngực, tiểu đường ở 
người trưởng thành, lupus, và đa xơ cứng. Thông điệp bác sĩ 
Batman gửi đến thế giới là: "Không phải bạn bị bệnh, mà bạn 
đang khát. Đừng điều trị khát bằng thuốc." 


Zeolite 


Zeolite là khoáng chất núi lửa tự nhiên có cấu trúc tỉnh thể 
phức tạp và độc đáo. Nói chung zeolite đã được sử dụng từ gần 
1.000 năm nay như một phương thuốc truyền thống ở khắp 
châu Á để gia tăng sức khỏe tổng thể. Một đặc tính tuyệt vời 
của zeolite là nó có kết cấu khung tổ ong, các lỗ rỗng và rãnh 


(giống như lồng) của nó hoạt động ở cấp độ tế bào để “bẩy” các 
kim loại nặng và các chất độc. Như bạn đã biết, các chất độc 
đầu độc không khí, nước, thực phẩm và cơ thể chúng ta. Theo. 
EPA, có 80.000 hóa chất được sử dụng cho mục đích thương 
mại ở Mỹ, và 75.000 trong số đó có khả năng gây nguy hại cho. 
sức khỏe của chúng ta. Theo Hội đồng bảo vệ môi trường Mỹ, 
có hơn 4 tỷ pound (khoảng 1,8 tỷ kg) các hóa chất độc hại này 
được thải vào môi trường mỗi năm, bao gồm cả 72 triệu 
'pound (khoảng 32 triệu kg) chất được biết là có gây ung thư. 


Zeolite là một trong sổ ít các khoáng chất tích điện âm trong 
tự nhiên. Về cơ bản, chất này hoạt động như nam châm, hút 
các kim loại nặng và các chất độc mang điện tích đương, bắt 
lấy và tổng khứ chúng ra khỏi cơ thể. Chúng là tác nhân thải 
độc kim loại cực kỳ hiệu quả. Đây là nguyên lý: trong cẩu trúc 
của zeolite, có một số “lồng” nhất định, bên trong là các ion 
dương. Các ion đương hoán đổi vị trí với các kim loại nặng, 
thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ, chúng cũng là các ion đương, 
và sau đó cấu trúc lổng của zeolite giữ chặt chúng lại. Chất 
lượng tuyệt vời của hiệu ứng “lồng trới” này là các độc tố và 
kim loại nặng bị bài tiết 100%. Nói cách khác, chúng không 
“đi chuyển” đến điểm khác trong cơ thể, thực sự là chúng bị 
tống khứ rat 


Zeolite chống lại một cách hiệu quả các vi sinh vật nguy hiểm 
như trực khuẩn, nấm, mốc, tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn. 
Chúng hoạt động như một tác nhân chống vi-rút phổ rộng, 
giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm dị ứng, giải độc kim 
loại nặng, trung hòa axit, tăng nồng độ ô-xy, chống lại vi sinh 
vật, và hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch. Vấn đề chính của 
zeolite là chúng “đẩy” cả nhôm và chì vào axit đạ dày, vì vậy 
phải có những sản phẩm bổ trợ khác sử dụng cùng với zeolite 
để giảm thiểu “dầu vết kim loại nặng” của chúng. Để tìm hiểu 
thêm về các sản phẩm này, vui lòng truy cập www. 
'TToxinsAway.com. 


Chương 10 
“MƯỜI HAI CHẤT DƠ DÁY” 


“Khi thấy những vòm cổng vàng, có lề bạn đang trên đường đến 
những cánh cửa ngọc của thiên đường." 


~ Bác sĩ William Castelli 


ấy chương trước đã để cập đến những loại thảo mộc, 
M thực phẩm, và thực phẩm bổ sung bạn nên sử dụng. 


Giờ là những mục bạn cần tránh. Tôi đặt tiêu để cho 
chương này là “Mười hai chất đơ đáy” vì nó mô tả chỉ tiết 12 
loại thực phẩm/độc tổ có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe 
nghiêm trọng nếu tiêu thụ hoặc ăn thường xuyên. Trên thực 
tế, một vài trong sổ chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm 
trọng kể cả nếu chỉ thỉnh thoảng hấp thụ/ăn. 


Có thể loại bỏ hoàn toàn các chất này được không? Chắc là 
không, nhưng ít nhất bạn sẽ biết những chất nào là tồi tệ 
nhất, bởi thực phẩm và độc tố là những thành phần liên quan 
mật thiết tới ung thư. Thực tế, một báo cáo của trường Y tế 
Cộng đồng đại học Columbia đã ước tính 95% các loại ung thư 
là do chế độ ăn uống và môi trường độc hại. Tạp chí 
Pharmaceutical Research (Nghiên cứu Dược) năm 2008 đã. 
Ig tốc độ gia tăng ung thư phụ thuộc 90-95% vào 
cuộc chiến hằng ngày giữa chất gây ung thư trong môi trường 
và các tác nhân chồng ung thư tự nhiên - những yếu tố làm. 
giảm bớt ảnh hưởng của chất gây ung thư trong cơ thể của. 
bạn. 


Dưới đây là một vài sổ liệu thống kê đáng chú ý: 
~ Có hơn 80.000 hóa chất được sản xuất ở Bắc Mỹ. 


- Hơn 3.000 hóa chất được cho vào thực phẩm của chúng ta. 


- Hơn 10.000 dung môi hó: , chất nhũ hoá và chất bảo. 
quản được sử dụng trong chế biển thực phẩm. 


~ Hơn 1.000 hóa chất mới được đưa ra mỗi năm. 


Chương này thực sự là một dạng “buffet" các loại thực phẩm 
và các chất độc cần tránh thật xa nếu bạn bị ung thư! Phần 
đầu mang tên “Thực phẩm Franken” và phần cuối mang tên 
“Độc tố kinh hoàng”. 


Thực phẩm Franken 


Phần này được mang tên “Thực phẩm Franken” bởi vì nếu bạn 
để ý, tất cả các loại thực phẩm được nói tới đều đã bị thay đổi 
trạng thái tự nhiên hoặc chứa những thành phần đã bị thay 
đổi. Các thành phần của năm loại thực phẩm trong phần này 
không chỉ chứa rất ít giá trị dinh dưỡng, mà còn đưa vào cơ 
thể bạn một lượng rất lớn các độc tố gây ung thư. Thực tế này 
sẽ khiến chúng ta thấy chúng thực sự “khó nuốt”. 


1. “Chất béo giả” 
(Chất béo chuyển hóa & Dầu hydro hóa) 


“Chất béo chuyển hóa” được sẵn xuất bằng cách cho thêm 
hydro vào dầu thực vật để tạo ra chất béo dạng rắn, vì thế còn 
được gọi là dầu “hydro hóa” hoặc “hydro hóa một phần”. Chất 
béo chuyển hóa có trong thực phẩm chiên rán, bơ thực vật, đồ 
nướng, bim bim, bánh quy, và bánh rán. Ngay cả bánh xốp 
nướng “lành mạnh" ít béo và các sản phẩm ngũ cốc ăn liền 


cũng có thể chứa chất béo chuyển hóa. Rắc rồi là, ngay cả với 
số lượng nhỏ, chất béo chuyển hóa cũng không tốt cho chúng 
ta. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng liên quan đến việc làm 
trầm trọng thêm bệnh tim, mức cholesterol, và cả ung thư 
nữa. 

Theo bác sĩ Brian Olshansky, giáo sư tại đại học Iowa: “Vấn đề 
của các axit béo chuyển hóa là cơ thể bạn không biết phải làm 
gì với chúng. Axit béo chuyển hóa có thể giúp bảo quản thực 
phẩm để giữ vị ngon, nhưng cơ thể bạn không thể phá vỡ và 
sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chất béo bình thường rất 
mềm và dễ tác động, nhưng các axit béo chuyển hóa lại là loại 
chất béo cứng đầu có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra rối 
loạn. Công thức hóa học của axit béo chuyển hóa liên quan 
đến việc đưa các nguyên tử hydro vào vị trí sai khác. Giống 
như chế tạo nhựa.” 


Để sẵn xuất hàng loạt và phân phổi các loại thực phẩm dùng 
nhiều đầu, các nhà sản xuất thực phẩm cổ tình làm thay đổi 
thành phần hóa học của dấu, nhằm mang lại “thời hạn sử 
dụng” đài hơn. Một vấn để khác đối với nhiều thực phẩm chế 
biến là chúng không chỉ được chiếu xạ, mà còn được làm ra từ 
thực phẩm biển đổi gen. Xét đến bim bim ngô, chúng ta biết 
sẵn phẩm này chắc chắn được làm từ ngô biển đổi gen, sau đó 


được chế biến bằng chất béo chuyển hóa, rồi tiếp nữa là chiếu. 
xạ. Sau tất cả các bước này, món ăn được đóng gói trong túi 
bên ngoài ghỉ: “Hoàn toàn Tự nhiên” (All Natural). Xin đừng 
bị lừa... chẳng có gì là “tự nhiên" trong bim bim ngô. 


Trong những năm 1950, bác sĩ Johanna Budwig đã chứng 
minh rằng những chất béo hydro hóa bị thay đổi hóa tính này 
(mà bà gọi là chất béo “giả tạo”) tiêu diệt màng tế bào. Bà đã. 
chứng minh rằng các loại chất béo và dầu ăn được hydro hóa 
này làm ngưng điện trường của tế bào và làm chúng ta dễ mắc 
các bệnh giai đoạn cuối và mãn tính. 


'THỰC TẾ: TUYÊN BỐ “HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN” TRÊN 
NHÂN MÁC THỰC PHẨM LÀ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA. 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Trong chất béo lành mạnh có mây điện tử quan trọng cho 
phép các chất béo liên kết với ô-xy. Chất béo ô-xy hóa lành 
mạnh có khả năng liên kết với protein và nhờ quá trình đó, 
chúng trở nên tan được trong nước. Tỉnh chất tan trong nước 


này rất quan trọng cho tất cả các quả trình tăng trưởng, phục 


hồi tế bào tổn thương, tái tạo tế bào, hoạt động của não và hệ 
thần kinh, chức năng thần kinh cẩm giác, và tăng cường năng 
lượng. Trên thực tế, toàn bộ quá trình sản xuất năng lượng 
của chúng ta dựa trên chuyển hóa lipid. Hydro hóa phá hủy. 
đám mây điện tử quan trọng, và kết quả là những chất béo. 
“giả tạo" không còn liên kết với ô-xy hoặc với protein được 
nữa. Những chất béo này ngăn chặn tuần hoàn, gây tổn hại 
cho tim, ức chế tái tạo tế bào, và cản trở dòng chảy tự do của 
mầu và bạch huyết. 


Ba trong số các loại thực phẩm phổ biển nhất có chứa chất béo. 
chuyển hóa là các loại bánh rán, khoai tây chiên. Bánh rán 
chẳng khác gì những cục toàn đường, chất béo chuyển hóa và 
bột mì. Chúng không có giá trị đỉnh đưỡng. Hầu hết khoai tây 
chiên đều ngập trong chất béo chuyển hóa đến độ gần như 
không còn lại chất đỉnh đưỡng nữa. Một vài công ty cổ gắng 
làm cho chúng “lành mạnh" hơn bằng cách loại bỗ các chất 
béo chuyển hóa, nhưng tất cả bánh rán, khoai tây chiên đều 
được nấu chín trong dầu ăn chứa acrylamide gây ung thư. Hóa 
chất acrylamide được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất 
một số loại nhựa và cũng được hình thành khi gia nhiệt tỉnh 
bột. Và hãy đoán xem... ba loại thực phẩm có tỉ lệ acrylamide 
đặc biệt cao là bảnh rán, khoai tây chiên miếng và khoai chiên 
lát. Theo EPA (Cục bảo vệ môi trường Mỹ), chỉ được phép có 


0,12 microgam acrylamide trong nước uống cho mỗi khẩu 
phần. Đáng báo động là 6 ounce (170 gam) suất khoai tây 
chiên tại tiệm ăn nhanh chứa đâu đó khoảng 50-70 microgam 
acrylamide. Tức là từ 400 đến 600 lắn giới hạn của EPA! Tôi 
nghe nhiều bác sĩ nói rằng khoai tây chiên tệ cho sức khỏe của 
bạn hơn cả thuốc lá. Và tôi đồng ý. 


Với thực tế chúng đã được chứng minh là gây ra rất nhiều vấn 
đề về sức khỏe, tại sao các nhà sản xuất thực phẩm vẫn tiếp 
tục sử dụng các chất béo chuyển hóa? Câu trả lời dễ hiểu và 
đơn giản: tiền. Các chất béo chuyển hóa kéo dài đáng kể thời 
hạn sử dụng của các loại thực phẩm chế biến. 


2. Đường, Xi-rô và Nước ngọt có ga 


Tôi quyết định gộp ba món này lại vì chúng thường "đi cùng 
nhau" trong xã hội “nuốt chửng" của chúng ta, bất chấp 
những gì bạn nghe được từ ngành công nghiệp đường và 
những nỗ lực của họ để ngăn cẩn sự phát tán các thông tin kết 
nối chính xác đường tỉnh chế với bệnh mạn tính. Đường, xi-rô 
đường ngô nhiều fructose (high-fructose corn syrup - HFCS) 
và nước ngọt có ga đều phải nằm trong danh mục ï 
nếu bạn muốn có sức khỏe tối ưu. 


Hãy nhớ rằng, các tế bào ung thư phát triển nhờ hô hấp ky, 
khí. Nói cách khác, chúng lên men đường. Nếu bạn từng làm 
rượu vang, bạn sẽ biết quá trình lên men đòi hồi có đường. Có 
rất nhiều liệu pháp đỉnh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, 
nhưng không có một liệu pháp nào cho phép thực phẩm giàu. 
carbohydrate hay cho phép đường, bởi vì đường nuôi dưỡng tế 
bào ung thư. 


Tôi đã chứng kiến HFCS đột chiếm các kệ thực phẩm của 
chúng ta. Nó có mặt trong hầu hết mọi thứ chúng ta ăn ngày 
nay, bao gồm bánh mì, bánh kẹo, nước ngọt có ga, bột yến 
mạch, nước xốt thịt nướng, nước xốt cả chua, mứt, sữa chua, 
sô-cô-]a sữa, bánh nhân mứt, ngũ cốc, và vân vân. Nhưng 
HFCS có phải là một sự thay thế tốt cho đường không? Nói 
ngắn gọn là “Không.” Một vài tháng trước, tôi nhớ đã nhìn 
thấy quảng cáo về HFCS, thông điệp chính trong đó là HFCS 
được làm từ ngô, không có thành phần nhân tạo, có cùng 
lượng calo như đường, và ăn được. Quảng cáo đó thật lố bịch 
vì xuyên tạc toàn bộ sự thật và hoàn toàn thiếu sự tôn trọng 
chỉ số IQ của người đọc. 


Sự thật là HFCS không thực sự tồn tại ở bất cứ đâu trong tự 
nhiên. Nó là sản phẩm được làm ra bằng cách sử dụng các 
enzyme (hai tự nhiên, một tổng hợp) để tăng hàm lượng 


đường fructose của xi-rô ngô đến khoảng 90%. Siêu HFCS này 
sau đó được pha “loãng” với xi-rô ngô glucose 100% để thêm 
vào thực phẩm của chúng ta. Khi nuốt HFCS vào, nó đi thẳng 
vào gan, bộ phận biến chất lỏng chứa đường thành chất béo. 
Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, HFCS làm suy giảm crôm của cơ thể, 
một chất quan trọng trong việc vận chuyển glucose từ máu 
vào tế bào. Sự suy giảm này kết hợp với việc tuyến tụy quá tải 
thường xuyên sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. 


Có phải HFCS được làm từ ngô không? Đúng, hoàn toàn đúng 
là HFCS được làm từ ngô, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. 
Dầu diesel sinh học cũng được làm từ ngô, nhưng bạn không 
muốn ăn dầu diesel sinh học! Điểm mấu chốt là khởi đầu từ 
một chất tự nhiên an toàn không đương nhiên tạo ra các sản 
phẩm phái sinh an toàn. Hãy ngẫm nghĩ về điều này một 
chút. Nông dân cho bò ăn gì khi họ muốn vỗ béo chúng để 
bán? Đó là ngô, tất nhiên rồi! Vậy, nếu bạn muốn trông giống, 
như một con bò, điểu bạn phải làm là ăn nhiều ngô và phụ 
phẩm của ngô, kể cả HFCS. 


'Và vấn để còn tồi tệ hơn, có hai nghiên cứu độc lập gần đây - 
công bổ trên Tạp chí Environemental Health (Sức khỏe 
môi trường) và một được thực hiện bởi Viện Nông nghiệp và 
Chính sách Thương mại của Mỹ (Institute for Agriculture and. 


Trade Policy - LATP) - đã tiết lộ thực tế là HFCS có thể có chứa. 
thủy ngân. Và nếu vẫn còn chưa đủ, thì đây, hơn 86% ngô ở 
Mỹ hiện nay là ngô biển đổi gen (xem chương kế tiếp về biển. 
đổi gen -GMO)I 


“Nhưng tại sao bác sĩ không cảnh báo tôi về HFCS?” Nên nhớ 
là cách đây không quá lâu, các bác sĩ còn được các công ty 
thuốc lá trả tiền để chấp thuận thuốc lá. Thế nên, không có gì 
ngạc nhiên khi một sổ bác sĩ không biết gì về sự nguy hiểm 
của HFCS, mặc dù thực tế đó là kiến thức vô cùng cơ bản. 


Một lon nước ngọt có ga chứa gần 13 muỗng cà phê đường, 
hầu hết trong đó là fructose từ HFCS. Một lý do khác nữa để 
tránh nước ngọt có ga là chúng có độ pH khoảng 2,0, điều này 
sẽ góp phần làm tăng tính axit. Theo bác sĩ James Howenstine 
trong cuốn A Physicians Guide to Natural Health Products 
That Work: “Trong một thí nghiệm thú vị, đường từ nước giải 
khát có khả năng làm tổn hại năng lực ăn và tiêu điệt vi 
khuẩn lậu của tế bào máu trắng trong bẩy 
còn chứa một lượng lớn phốt pho, và khi được bài tỉ 
pho lại rút canxi trong xương. Những người sử dụng nhiều 
nước ngọt sẽ bị loãng xương và tổn thương động mạch.” 


'Vào năm 1951, bác sĩ Clive MeCay, nhà đỉnh đưỡng học Hải 
quân tại Viện nghiên cửu Y học Hải quân đã phát hiện răng 


người bị mềm đi và tan trong một thời gian ngắn sau khi nhấp 
uống một ngụm Coca Cola. Ông khẳng định tính axit của nước 
giải khát cola gần giống như dầm, chỉ có điểu được che đậy 
bằng hàm lượng đường. 


Và nếu bạn cho rằng nước ngọt ăn kiêng sẽ tốt hơn, hãy nghĩ 
lại. Nước ngọt kiêng thường có độ pH thấp hơn nước ngọt 
bình thường, và chúng cũng chứa chất ngọt nhân tạo có hại 
như đường hóa học Aspartame. Nếu bạn muốn làm ngọt thực 
phẩm, tôi khuyên dùng cổ ngọt stevia, đó là loại thảo mộc 
ngọt hơn đường 300 lần. Tác dụng y dược của nó gồm điều 
hòa lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng huyết áp, điều 
trị các rối loạn về da, và ngăn ngừa sâu răng. Các nghiên cứu 
khác cho thấy nó cũng là tác nhân kháng khuẩn và chống vi- 
rút tự nhiên. Vì vậy, không những làm cho thực phẩm ngon 
hơn, stevia còn thực sự tốt cho bạn! Đối với bệnh nhân ung. 
thư, đường đứt khoát là "cấm kị”. Nếu bạn ghét ung thư, hãy 
bổ đói nó. Nếu bạn thường xuyên uổng nước ngọt có ga, hãy 
cố thay thể bằng nước. Loại bỏ đường, HFCS§, và nước ngọt có 
ga ra khỏi chế độ ăn uống là một trong những cách đễ nhất để 
cải thiện sức khỏe của bạn ngay lập tức. 


3. Các excitotoxin. 


(Bột ngọt - MSG & Đường hóa học - Aspartame ) 


Excitotoxin là gì? Đây là những chất, thường là các axit amin, 
phản ứng với các thụ thể đặc hiệu (nơ-ron) trong não, dẫn đến. 
sự hủy diệt của. số loại tế bào não. Con người thiếu hàng. 
rào máu-não ở vùng dưới đổi, điểu này cho phép các 
excitotoxin đi vào não và gây tổn thương. Như mô tả trong 
cuốn sách của bác sĩ Russell Blaylock, Excitotoxins: The Taste 
that KiIls (Excitotoxin: Vị ngon chết người) thì tính chất của 
chúng đúng như cái tên: độc tố kích thích tế bào não đến 
chết!. 


Không có giống chuột béo phì tự nhiên, nên các nhà khoa học 
phải tạo ra chúng. Họ tạo ra sinh vật béo phì này bằng cách 
tiêm monosodium glutamate (MSG) cho chúng khi chúng vừa 
được sinh ra. Lượng MSG làm tăng gấp ba lượng insulin mà 


tuyển tụy tạo ra, khiến cho chuột bị béo phì. MSG tạo ra 
thương ở vùng dưới đổi, điều này dẫn tới những sự phát triển. 
bất thường, bao gồm béo phì, vóc đáng thấp bé và các vấn để 
về sinh sản. MSG cũng cho thấy nó giết chết tế bào não cũng 
như gây đau đầu, buồn nôn, đau nửa đầu, trầm cảm, và các 
vấn đề về tim. Thật không may, MSG thường được ngụy trang 
dưới những tên gọi khác; do đó, có thể bạn sẽ không phát 
được nó trong danh sách thành phần. 


Một số từ đồng nghĩa với MSG là “protein glutamate” hoặc 
“chiết xuất men axit glutamic" hoặc “men dinh đưỡng 
gelatin” hay “protein rau quả thủy phân”. Chúng che dấu MSG 
đưới nhiều cái tên khác nhau để đánh lừa người tiêu dùng. 
Các công ty thực phẩm biết MSG có thể làm tăng hương vị, 
mùi thơm và tăng mức độ chấp nhận đối với các sản phẩm. 
thực phẩm thương mại, do đó, thật khó tin là họ sẽ ngừng sử 
dụng phụ gia tiêu diệt não này trong thực phẩm cung cấp cho 
chúng ta. Hãy lướt nhanh vào bếp của bạn và kiểm tra chạn 
thức ăn và tủ lạnh. Bạn sẽ nhận thấy MSG có trong tất cả mọi 
thứ: xúp, đổ chiên, mì khô, hamburger, nước xốt, nước rưới 
salad, đầu ngô, nước dùng, 


Aspartame (đường hóa học) cũng là một excitotoxin, và nó đã. 
được chứng minh là làm giảm trí thông mỉnh và ảnh hưởng 
đến trí nhớ ngắn hạn. Tìn hay không tùy bạn, aspartame đã 
một lần nằm trong danh sách hóa chất chiến tranh sinh học 
mà Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ! Nó được tạo thành từ 
hai axit amin và methanol (cồn gỗ). Mặc dù các nghiên cứu 
thử nghiệm cho thẩy nó vô cùng độc hại cho não, chính phủ 
Mỹ đã Ïm đi thực tế này, và nó đã chính thức được phê chuẩn 
như một phụ gia thực phẩm sử dụng trong nước ngọt năm. 
1983. FDA đã phớt lờ những khiếu nại về các cơn đau đầu, 


chóng mặt, buồn nôn, co giật, rối loạn, nhìn mờ, và một loạt. 
các phản ứng tiêu cực khác với aspartarme. 


Một vài năm trước đây, chúng ta được xem một phim tài liệu. 
về aspartame nhan đề Sweet Misery (Bất hạnh ngọt ngào). 
Thật tuyệt vời... và đáng lo ngại. Bạn có thể xem đoạn quảng 
cáo và xem năm phút đẩu tin ở đây: 
www.aspartamekills.com. Phần sau của cuốn sách này sẽ 
dành nguyên một chương phơi bày sự gian lận xung quanh 
aspartame. 


4.rBGH/ Natri Nitrat 


Năm 1994, Monsanto và FDA giới thiệu rBGH (recombinant 
bovine growth hormone - hoóc môn tăng trưởng tái tổ hợp 
cho bò) vào thị trường. Đây là loại thuốc có tác dụng mạnh về 
mặt di truyền học, thuốc này khi tiêm vào bò sữa sẽ buộc 
chúng phải sản xuất nhiều sữa hơn đến 25%. Khi bò được 
tiêm rBGH, việc sản xuất sữa được kích thích, nhưng không 
trực tiếp. Sự hiện diện của rBGH trong máu bò kích thích sản 
xuất hoóc môn khác gọi là Insulin-Like Growth Factor (IGE). 
Chính IGF này kích thích sản xuất sữa. 


IGF là một hoóc môn protein tự nhiên xuất hiện trong cả bò 
và người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng IGF ở bò có tính 


chất hóa học giống hệt với IGF ở người. Việc sử dụng rBGH 
làm tăng nồng độ IGF trong sữa bò, nhưng IGF không bị phá 
hủy qua thanh trùng. Vì IGF năng động ở người và làm cho 
các tế bào phân chia, nên việc tăng IGF trong sữa đặt ra câu 
hồi rõ rằng là liệu nó có gây phân chia và tăng trưởng tế bào 
không thích hợp, dẫn đến sự tăng trưởng của các khối u hay 
không. 


Kể từ khi rBGH xuất hiện trên thị trường vào năm 1994, mọi 
nước công nghiệp phát triển trên thế giới (trừ Mỹ) đều cấm sử 
dụng chất này. Thực tế là rBGH chưa bao giờ được thử nghiệm. 
thỏa đáng trước khi FDA cho phép nó ra thị trường. Một thử 
nghiệm tiêu chuẩn của các sản phẩm sinh hoá và thuốc cho 
thú mới sẵn xuất đòi hỏi 24 tháng thử nghiệm với vài trăm 
con chuột. Nhưng rBGH đã thử nghiệm chỉ trong 90 ngày trên 
30 con chuột. Nghiên cứu trên chuột trong thời gian ngắn này 
đã được trình lên FDA nhưng chưa bao giờ được công bố. FDA. 
từ chối cho phép bất cứ ai bên ngoài cơ quan xem xét các đữ 
liệu thô từ nghiên cứu cắt xén này, với lý do việc đó sẽ “làm 
tổn hại vô phương cứu chữa” cho Mosanto. 


Vào tháng 2 năm 1997, hai phóng viên tin tức kỳ cựu của Fox 
TV tại Tampa, Florida, đã bị sa thải vì từ chổi làm nhẹ đi báo 
cáo điều tra rằng rBGH có thể thúc đẩy ung thư ở những người 


uống sữa bò được xử lý rBGH. Monsanto đã ép Fox TV giảm 
nhẹ nội dung chương trình truyền hình nhiều kỳ này, để nghị 
trả tiền cho hai phóng viên nếu họ rời khỏi đài và giữ im lặng 
về báo cáo của mình, nhưng họ đã từ chối và bị sa thải. Ngày 2 
tháng 4 năm 1998, họ nộp đơn kiện đài truyền hình này. Sau 
năm tuần xét xử và sáu giờ nghị án, tòa kết thúc ngày 18 
tháng 8 năm 2000, bồi thẩm đoàn tòa án bang Florida nhất trí 
xác định Fox "đã hành động có chủ định và cố ý làm sai lệch 
hoặc bóp méo thông tin của nguyên đơn về rBGH.” Bồi thẩm. 
đoàn quyết định phạt 425.000 USD Mỹ cho những thiệt hại. 

Tại sao Monsanto quyết tâm bắt các phóng viên im lặng đến 
như thế? 


Đây là lý do. Năm 1998, lần đầu tiên các nhà khoa học Canada 
đã thu thập được đầy đủ các nghiên cứu của Monsanto. Họ 
choáng váng khi nhận ra FDA thậm chí chưa bao giờ nhìn đến 
các dữ liệu gốc của Monsanto, mà đây là tài liệu cơ quan này 
dựa vào để thẩm duyệt. Khi xem xét các dữ liệu, các nhà khoa 
học mới biết các nghiên cứu “bí mật” của Monsanto cho thấy 
rBGH gây ra ung thư tuyển tiền liệt và ung thư tuyển giáp ở 
chuột trong phòng thí nghiệm! 


Vào tháng 8 năm 2008, hãng được phẩm quốc tế Eli Lilly đã 
đồng ý mua rBGH từ Monsanto. Đây dường như là một quyết 


định đặc biệt vào thời điểm đó. Quái lạ, tại sao bộ phận thú y 
của Eli Lilly (Elanco) lại trả 300 triệu USD cho một loại thuốc 
mà các công ty khác chắc chắn sẽ không muốn dính líu tới? 
Khi đó, tôi bắt đầu kết nối các đầu mối lại với nhau. Thời còn 
đi học, tôi đã đọc được câu chuyện về chủ một cửa hàng bán 
vỗ xe ô-tô bị bắt vì “vạch xước" hàng trăm xe. Đúng là một 
cách tăng trưởng kinh doanh đặc biệt! Eli Lilly đã thực hiện 
chiến lược bán thuốc tương tự như việc vạch xước ô-tô và sau 
đó được trả tiền để sửa chữa chúng! 


Bạn thấy đấy, Eli Lilly cũng bán thuốc ung thư. Vì vậy, trong 
khi Eli Lilly bán ra thuốc kích sữa (rBGH) là nguyên nhân gây 
ung thư, họ cũng đang lên kế hoạch “đến giải cứu" với các 
thuốc khác để "điều trị” ung thư do rBGH vừa gây ra. Đúng là 
một kiểu kinh doanh “hai mang" hoàn hảo. Nhưng đó chưa 
phải là tất cả... mọi chuyện thậm chí còn tốt hơn nữa cho Eli 
Lilly. Bò được cho dùng rBGH có tỷ lệ bị viêm vú cao hơn 
nhiều. Bạn đoán thử xem. Eli Lilly hớn hở bán thuốc kháng 
sinh điều trị nhiễm trùng. Cùng lúc đó, Eli Lilly cười sung 
sướng suốt đoạn đường đến ngân hàng. 

Natri nitrat (NaNO3) và họ hàng gần của nó là natri nitrit 


(NaNO2) là chất bảo quản bạn thấy có trong rất nhiều các loại 
thịt chế biến. Những thứ như salami; các loại xúc xích 


'pepperoni, hot dog, bologna; thịt đùi lợn muối, thịt lợn xông. 
khói (thậm chí gà tây xông khói); thức ăn chăn nuôi (một lý 
do nữa để chỉ ăn thịt bò ăn cổ) và thịt heo đóng hộp đều. 
thường chứa natri nitrit. Đó là thành phần giúp cho thịt có 
màu “đổ hồng” thay vì màu xám tự nhiên khi bị ôi. Nó làm 
thịt trông “tươi” ngay cả khi ở trên kệ hàng tháng trời. 


Hầu như tất cả các loại thịt chế biển đều được sản xuất với 
natri nitrit, bất chấp thực tế nó là tiền chất của hóa chất gây 
ung thư gọi là nitrosamine. Rất nhiều bằng chứng cho thấy 
nitrosamine là chất gây ung thư cho người. Ví dụ, nitrosamine 
trong thuổc lá là một trong những hóa chất gây ung thư chính. 
trong các sản phẩm thuốc lá. Hãy nhớ rằng, khi ăn xúc xích 
'hun khói (bologna) hay xúc xích có tiêu (pepperoni) hoặc thịt 
xông khói (bacon) là bạn cũng đang ăn natri nitrit, nó sẽ hình. 
thành nitrosamine, thúc đẩy phát triển tế bào ung thư. Trở lại 
những năm 1970, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cố gắng c; 
natri nitrit nhưng thất bại do những nỗ lực vận động hành 
lang của ngành công nghiệp chế biến thịt. 


Bạn có cần các con số thống kê không? Đại học Hawaii đã tiển 
hành một nghiên cứu kéo đài bảy năm trên gần 200.000 
người. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu 
thụ thịt chế biến có 67% nguy cơ gia tăng ung thư tuyển tụy. 


so với những người tiêu thụ ít hoặc không ăn thịt 
(www.naturalnews.com/007024.htm]).Tôi không nói các sản 
phẩm từ thịt là xấu, như tôi đã trao đổi về thịt bò ăn cỏ. Thế 
nhưng hầu như tất cả thịt chế biển và thịt từ bò được tiêm. 
rBGH... là rất kinh khủng! Một trong những nguyên nhân là 
natri nitrit. Và đây mới chỉ là phần nổi của tầng băng trôi. 


5. Đậu nành 


Theo hầu hết các chuyên gia y tế, đậu nành là thực phẩm tự 
nhiên, đa năng, tốt cho tìm, cải thiện sức khỏe hiệu quả nhất 
trên Trái đất. Đậu nành là cây trồng thu hoa lợi lớn nhất ở Mỹ, 


hại. Chấm hết! Trong bài viết nhan đề: “Soy: The Poison Seed” 
(Đậu nành: Hạt độc hại), bác sĩ Wong đưa ra một số lý do tại 
sao đậu nành lại độc hại. Đậu nành chứa hai isoflavone (chất 
giống như estrogen), về cơ bản là chất diệt sâu bọ có sẵn trong 
đậu nành. Ông đặt câu hỏi: “Nếu chúng giết bọ rệp, liệu chúng, 


có tốt cho người không?” Một câu hỏi hay. 


Theo chuyên gia đinh dưỡng, tiển sĩ Mary Enig: "Lý do có quá 
nhiều đậu nành ở Mỹ là vì họ (ngành công nghiệp đậu nành) 
bắt đầu trồng đậu nành để chiết xuất dầu, và dầu đậu nành đã 
trở thành một ngành công nghiệp rất lớn. Và khi đã đạt đến 


nguồn cung đầu lớn như hiện nay, họ còn lại rất nhiều protein. 
đậu nành tồn đọng, và vì không thể cho động vật ăn hết, nên 
người ta đã phải tìm một thị trường khác.” Thị trường khác 
mà họ đã tìm thấy chính là: công chúng Mỹ vô cùng ngây thơ. 
Sau hàng chục triệu USD đành cho quảng cáo, một chiến dịch 
tuyên truyền khiến cho Hitler cũng chỉ là tay mơ, cùng hoạt 
động vận động hành lang dữ dội với FDA, xấp xỉ 759 người 
tiêu dùng Mỹ giờ đây tin rằng các sản phẩm từ đậu nành là tốt 
lành. 


Nếu bạn cho rằng những phát biểu về sức khỏe liên quan tới 
đậu nành có về tốt đến không tưởng thì có lẽ bạn đúng, Đậu 
nành chứa phytin, là chất loại bỏ các khoáng chất thiết yếu 
như sắt, kẽm, magiê trước khi chúng được hấp thụ. Đậu nành 
còn chứa chất ức chế trypsin - nên nhớ trypsin rất thiết yếu 
trong việc nhận ra và tiêu hóa cả protein lẫn tế bào ung thư. 
Đậu nành cũng chứa hemagglutinin là chất thúc đẩy hiện 
tượng vón cục làm cho các tế bào máu đỏ kết lại với nhau. 
Những tế bào máu kết tụ không thể hấp thụ ô-xy đúng cách 
để phân phổi đến các mô của cơ thể, Ngoài ra, mộ 
phẩm từ đậu nành còn có hàm lượng nhôm cao, 
nhân gây bệnh Alzheimer. 


số sản. 


Điểm mấu chốt về đậu nành là: đậu nành không phải là một 
dạng protein hoàn chỉnh, nó có chứa một số chất độc hại và 
thậm chí các chất gây ung thư, và hầu hết đậu nành ở Mỹ là 
sản phẩm biến đổi gen. Theo bác sĩ Wong: “Mọi ý kiến trái với 
những thực tế nêu trên đều được những người khổng lồ trong 
kinh doanh nông sẵn Monsanto và Archer Daniels Midland trả 
tiền. Khi hiểu biết của công chúng về sự thao túng của họ đối 
với công luận và FDA được mổ toang, hy vọng sẽ có những vụ. 
kiện cỡ lớn chống lại những kể này. Họ ngàn lần xứng đáng bị 
như thế!" Xem chương 20 để có thêm thông tin về những mối 
hiểm họa từ đậu nành. 


“Độc tổ kinh hoàng” 


Những độc tổ liệt kê trong phần này có ở khắp mọi nơi, nên 
hãy cẩn thận! Thực tế là, có thể viết cả một cuốn sách để nói 
về những chất độc hại trong môi trường và thực phẩm, nhưng 
tôi quyết định chỉ để cập đến một số các độc tổ phổ biến nhất. 

6.Amiăng 

Hơn 30 triệu tấn amiăng dưới các dạng khác nhau đã được 
khai thác trong thế kỷ trước. Amiăng là một trong những 
hiểm họa cho môi trường phổ biến nhất trên thế giới và có 
trong hơn 3.000 sản phẩm được sản xuất ra. Nó được sử dụng 


rộng rãi từ những năm 1950 đến những năm 1970. Amiăng 
thực ra là một họ các khoáng chất có thể se thành sợi và sau. 
đó dệt thành dạng vải. Do không cháy, nên nó được sử dụng. 
rất nhiều trong công nghiệp cách nhiệt ở vai trò vật liệ 

chống cháy. Vẩn đề phát sinh khi vật liệu cũ đi và giòn, thải 
sợi vào không khí, sau đó chúng ta hít phải các sợi này vào 
phổi. Amiăng sẽ không cháy, cũng không hòa tan khi vào 
trong cơ thể. Sợi bị vướng trong phổi và các cơ quan khác, sau 
đó kích thích các mồ, gây thương tích và cuổi cùng để lại sẹ 


Có ba bệnh phát sinh do hít phải sợi amiăng: bệnh bụi phổi 
amiăng (asbetosis), u trung biểu mô (mesothelioma) và ung 
thư phổi. 


Bệnh bụi phổi amiăng phát sinh khi sợi amiăng được hít vào 
và bị giữ lại trong phổi. Đáp lại, cơ thể cổ gắng hòa tan sợi 
bằng cách sản xuất ra một loại axit. Không những không phá 
hủy được sợi, axit lại tạo sẹo ở mô phổi. Rốt cuộc sẹo có thể trở 
nên nghiêm trọng đến nỗi phổi không thể hoạt động được 
nữa. U trung biểu mô là ung thư mô bên ngoài của phổi. Ung 
thư này chỉ liên quan đến amiăng. Thời gian từ lúc tiếp xúc 
đến khi các bệnh này biểu hiện là 15 đến 40 năm. 


Các nguồn amiăng chính là tẩm cách nhiệt sàn nhà, trần nhà, 
ống dẫn khi sưởi và ống dẫn nước từ những năm 1950 đến 


năm những 1970. Mặc dù việc sử dụng amiăng trong các tòa. 
nhà văn phòng đã chấm dứt từ hơn 30 năm trước, hàng triệu 
nhân viên văn phòng vẫn đang phải làm việc trong những tòa. 
nhà cũ có chứa amiăng cách nhiệt. Ước tính hơn 50% các tòa 
nhà chọc trời ở Mỹ vẫn còn chứa amiăng. Cả hai tòa Tháp đôi 
bị sập vào ngày 9/11/2001 cũng có đẩy amiăng. 


Thực tế, Mỹ là một trong số ít các quổc gia chưa đặt lệnh cẩm 
amiăng - nó vẫn còn là thành phẩn trong hàng ngàn sản 
phẩm. Đúng thế, thật đáng ngạc nhiên, bất chấp đã biết rõ 
những rủi ro về sức khỏe, amiăng vẫn không bị cấm ở Mỹ. Ủy 
ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đã từ bỏ nỗ lực cẩm. 
các sản phẩm amiăng vào năm 1979, chuyển trách nhiệm 
sang EPA. Năm 1989, EPA đã cố gắng ra một lệnh cẩm, nhưng 
đến năm 1991, tòa án phúc thẩm lưu động Mỹ lần thứ năm lật 
lại quyết định này. Âm ï và nguy hiểm, amiăng len lỏi qua 
“những vết nút" của hệ thống bảo vệ người tiêu dùng trong. 
gần 30 năm. 


Kết quả là amiăng vẫn cư trú sâu trong nền thương mại Mỹ và 
hầu như không ai để ý. Mặc dù thực tế các chuyên gia y tế cho. 
rằng amiăng gây tổn hại cho thêm 250.000 nhân mạng nữa ở 
Mỹ trong vài thập kỷ tới bởi amiăng vẫn đang được sử dụng 
như một thành tố trong vô số các sản phẩm hẳng ngày khác 


nhau, từ má phanh cho đến tấm lợp trần nhà. Nhập khẩu các 
sẵn phẩm có chứa amiăng cũng đang gia tăng. Điểm mẩu chốt 
là hầu như tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính đều tiếp 
xúc với amiăng do sự phổ biến của nó. Chỉ có thời gian sẽ cho. 
biết những ảnh hưởng độc hại cho sức khỏe xuất phát từ chất 
gây ung thư nguy hiểm này. 


7.Florua 


Đầu năm 2010 có một vụ phun trào núi lửa lớn ở Iceland. 
Hiện nay, động vật ở miền nam Iceland có nguy cơ bị ngộ độc. 
fiorua nếu chúng hít hoặc ăn phải tro từ núi lửa phun trào. 
Ngộ độc florua có thể dẫn đến xuất huyết nội, tổn thương 
xương đài hạn, và rụng răng. Theo BBC News (ngày 
19/4/2010): “Florua trong tro tạo nên axit trong dạ dày động 
vật, bào mòn ruột và gây xuất huyết. Nó cũng bám vào canxi 
trong máu và sau khi tiếp xúc nhiều trong khoảng thời gian 
mấy ngày sẽ làm cho xương để vỡ, thậm chí gây ra vỡ răng.” 


Phần đông mọi người không bao giờ “kết nị 
những con vật này bị ngộ độc do một sự kiện tự nhiên, với 
việc chúng bị ngộ độc do chủ ý của con người vì hằng ngày 
tiếp xúc quá nhiều florua. Việc cho thêm florua vào nước máy 
bắt đầu vào những năm 1940, nhưng trái với quan niệm phổ 
biến, florua không hẻ chấm đút hiện tượng sâu răng. Các 


nghiên cứu khoa học thực sự chứng minh florua gây độc thần 
kinh và gây ra những vấn để như dị tật bẩm sinh, ung thư và 
loãng xương. Florua cũng hủy hoại hệ miễn địch, tiêu hóa, hô 
hấp cũng như thận, gan, não, và tuyến giáp. 


Số ra năm 1936 của tạp chí American Dental Association 
(Hiệp hội Nha khoa Mỹ) đã khẳng định nồng độ florua 1 ppm 
(1 phần triệu) độc hại như thạch tín và chì. Hiện có hơn 500. 
nghiên cứu đã được bình duyệt ghi nhận những tác động bất 
lợi của florua, từ ung thư đến tổn thương não. Chưa hết, các 
thành phổ trên khắp nước Mỹ mua sản phẩm này và đưa vào 
hệ thống cấp nước công cộng. Bác sĩ Charles G. Heyd, cựu chủ 
tịch AMA, tuyên bổ: “Tôi kinh hoàng trước viễn cảnh sử dụng 
nước như một dạng chất dẫn thuốc. Florua là chất độc có tính 
än mòn sẽ gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài. 
Mọi nỗ lực sử dụng nước theo cách này đều rất đáng trách." 


Cảm ơn David Dees về bức ảnh trên. 


Không có bằng chứng khoa học florua là phụ gia có lợi cho 
nước, và trong thực tế có quá nhiều bằng chứng khoa học 
chứng minh chắc chắn florua có hại. Nó thực sự làm cho răng 
sâu và vỡ! Điểm mấu chốt là tất cả các cơ quan y tế liên bang. 
của Mỹ đã biết những thực tế này từ nhiều năm rồi, nhưng bị 
những quyển lợi chính trị của các nhà sẳn xuất vũ khí hạt 
nhân, nhôm, và phốt-phát phong tỏa, buộc phải giữ bí mật. 
(Xem Chương 16 để biết thêm thông tin về những hiểm họa 
từ florua.) 


8. Thủy ngân 


Bạn có biết hầu hết cá chúng ta ăn đều chứa thủy ngân? Tại 
sao? Vì mỗi năm có hàng ngàn tấn thủy ngân được thải vào 
không khí do ô nhiễm và chất thải. Cuổi cùng, nó tích tụ trong 
hơi nước, nước và đất. Nó cũng tích tụ trong chuỗi thức ăn, vì 
vậy mỗi con cá hấp thụ thủy ngân ở những con cá khác và các 
sinh vật nó ăn. Cá càng lớn, thủy ngân mà nó hấp thụ càng 
nhiều. Cá mập, cá kiểm, cá kình, cá thu, cá chẽm, cá cờ, cá bơn, 
hàu, cá hồi, và cá ngừ là những loại chứa lượng methyl thủy 
ngân cao nhất. 


Theo bác sĩ Joseph Mercola: “Độc tố methyl thủy ngân có thể 
dẫn đến đị cảm, trầm cảm, và mờ mắt. Ở bào thai và trẻ sơ 
sinh, nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập 


trung, ngôn ngữ, kỹ năng thị giác-không gian, trí nhớ và điều 
phối. Ước tính có gần 6.000 trẻ em mỗi năm sinh ra có nguy 
cơ về vấn để thần kinh do tiếp xúc với methyÌ thủy ngân trong 
bụng mẹ.” 


Do hiện tượng nhiễm thủy ngân, Cục bảo vệ môi trường (EPA) 
đã ban hành những cảnh báo y tế về lượng cá tiêu thụ. Tài liệu 
*Got Mercury? Calculator” (Tính hàm lượng thủy ngân) tại 
wwt gotmercuryorg có thể giúp bạn xác định lượng và loại 
hải sẵn an toàn cho. bạn và gia đình. Chỉ cần nhập trọng lượng 
của bạn, loại hải sẵn, số lượng và nhấn nút tính. Công cụ tính 
toán trực tuyến sẽ cho bạn biết liệu mức tiêu thụ của bạn có 
vượt quá giới hạn an toàn EPA quy định cho thủy ngân hay 
không. 


Thế còn loại thủy ngân được trám trong miệng bạn thì sao? 
Hỗn hợp thủy ngân trám răng có chứa khoảng 50% thủy 
ngân. Ban đầu, Hiệp hội Nha Khoa Mỹ (ADA) phủ nhận việc 
thủy ngân trám răng bay hơi, sau đó được hấp thụ vào cơ thể 
chúng ta. Nhưng trong những năm gần đây, khi phải đối mặt 
với rất nhiều nghiên cứu cho kết quả ngược lại, ADA thừa 
nhận rằng thủy ngân trám răng giải phóng ra hơi thủy ngân 
cực kỳ độc hại. 


Bạn có biết thủy ngân mà các nha sĩ sử dụng để sản xuất vật 
liệu trám răng amalgam được xếp vào loại vật liệu nguy hiểm 
cho phòng khám nha khoa không? Bạn có biết, vì được xem. 
như chất thải nguy hại, nên thủy ngân trám răng khi được gỡ 
bổ bắt buộc phải được xử lý phù hợp với các quy định của 
OSHA liên bang Mỹ? Mấy năm vừa qua, Charlene và tôi đã gỡ 
bỏ tất cả các trám răng thủy ngân. Tôi khuyên bạn nên làm. 
như vậy. Giống như thủy ngân, các kim loại nặng khác (như 
thạch tín, chì, nhôm, và catmi) rất phổ biển trong nhiều khu 
vực môi trường có thể tích tụ trong các mô mềm của cơ thể và 
có thể gây ra vô số các bệnh thoái hóa, kể cả ung thư. Những, 
kim loại nặng này có trong nước uống của chúng ta, trong cá, 
vắc xin tiêm chủng, thuốc trừ sâu, kem chống mồ hôi, vật liệu 
xây dựng, và hợp chất trám răng, vân vân. Xem chương 18 để 
biết thêm thông tin về sự nguy hiểm của thủy ngân. 


9. Độc tố nấm 


Độc tổ nẩm là các chất độc sinh ra từ một sổ loại nẩm mốc 
nhất định có chủ yếu trong ngũ cốc và hạt, gây ra một loạt các 
vần để về sức khỏe ở người. Ngô thường bị nhiễm fumonisin 
và aflatoxin (cả hai được biết đến vì tác động gây ung thư). 
Một nghiên cứu năm 1993 cho thấy 24 loại nấm khác nhau 
được tìm thấy trong lạc, bao gồm cả aflatoxin. (Costantini, A. 


Etiology and Prevention o£ Atheroscler-Osis, Fungalbionics 
series, 1998-1999). Cây nấm cũng chứa độc tố nấm. 


Tôi không khuyên bạn loại bỏ đậu phộng (lạc) hoàn toàn, vì 
chúng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin E, kali, axit folic, 
kẽm và magiê rất tốt. Lạc cũng chứa resveratrol (chất có trong. 
nho đen), flavonoid, và các chất chống ô-xy hóa, tất cả đều có 
lợi cho sức khỏe và ngày càng được chứng minh giúp bạn 
ngăn chặn nhiều loại bệnh. Điều cốt lõi trong tiêu thụ lạc là 
phải đảm bảo chúng là hữu cơ và được trồng ở vùng đất khô 
và không có lịch sử sử dụng aflatoxin, chẳng hạn như ở New 
Mexico. Gia đình tôi rất thích bơ lạc, vì thể chúng tôi mua 
Maranatha Peanut Butter, đây là sản phẩm hữu cơ và sử dụng 
lạc Valencia từ đất khô cằn của New Mexico; do đó, chúng 
không nhiễm aflatoxin, thuốc trừ sâu, và hóa chất. 


Nấm linh chỉ, nấm hương và nấm gà mái rừng đã được chứng 
minh là sở hữu các đặc tính chống ung thư, vì vậy tôi không 
phẩn đổi nấm ăn. Thành phần hoạt tính chống ung thư ở 
những loài nấm này là một loại đường đa phân tử 
polysaccharide gọi là beta-glucan - phân tử đường lớn được 
tạo thành từ nhiều phân tử đường nhỏ nổi chuỗi với nhau gắn 
với axit amin. Loại đường phức này kích thích hoặc điều 
chỉnh hệ miễn dịch bằng cách kích hoạt các tế bào miễn địch 


như đại thực bào và tế bào T hỗ trợ (helper T-cell), cũng như 
gia tăng mức globin miễn địch để tạo ra một đáp ứng miễn 
địch tăng cường đối với các tế bào lạ, dù là vi khuẩn, vi-rút, 
hay các tế bào khối u. 


Thành thật mà nồi, tất cả mọi thứ là động vật hoặc thực vật 
đều có thể bị mốc. Ngũ cốc, hạt, trái cây, trà, cà phê, thảo được, 
và rau, tất thấy đều có thể bị mốc. Khi các sinh vật đang sống, 
các loại nấm mốc có thể bị giữ không cho thâm nhập, nhưng 
ngay sau khi chúng chết thì hiện tượng lên mốc bắt đầu. 
Trước tiên là lên mốc và sau đó là hoạt động của vi khuẩn; đây 
là nhân tổ làm mọi thứ phân hủy sinh học. Nếu không có quá 
trình mốc và phân rã, đường phố Fort Worth vẫn sẽ chất đầy 
phân ngựa từ thời còn ngựa và xe ngựa, còn ao hồ của chúng 
ta thì sẽ chẳng thể bơi được vì đầy cá chết. Tuyệt đối không 
cách nào bạn có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố nấm ra khỏi chế 
độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, dưới ánh sáng công trình 
tiên phong của bác sĩ Tullio Simoncini, liên quan đến mổi liên 
kết có thể có giữa nấm với ung thư, tôi khuyên bạn giảm tối đa 
lượng độc tổ nấm bạn ăn vào. Điều này chắc chắn là tốt cho 
bạn. Và đây là tin tốt lành cho các đầu bếp: nếu bạn tự nướng 
bánh, bạn có thể kéo dài thời gian bánh mì không mốc bằng 
cách thêm một chút vitamin € vào bột nhào. Nó cũng sẽ làm. 


bánh mì nở nhiều hơn. Bạn cũng có thể làm tương tự khi nấu. 
cơm. 


10. Hợp chất clo hữu cơ (sản phẩm phụ của clo) 


Khí clo là vũ khí sử dụng trong cả hai cuộc chiến tranh thế 
giới và là chất độc thần kinh rất độc đã bị cẩm bởi các điều. 
luật về chiến tranh quốc tế. Phổi không thể lọc được clo, nó đi 
vào nhanh hơn ô-xy, ngay lập tức ngấm vào máu khi được hít 
vào, và nếu đủ nồng độ sẽ gây tử vong tức thời. Như nhà sinh 
học phân tử Joe Thornton giải thích: “Không có công dụng 
nào của clo được coi là an toàn.” Tuy nhiên clo hóa lại được coi 
là một trong những tiến bộ lớn nhất từng có trong y tế cộng 
đồng và vệ sinh, hầu như được chấp nhận rộng rãi là phương 
pháp ưa chuộng để làm sạch nước. 


Hầu hết nước uống ở Mỹ đến từ nguồn nước mặt, tức là nước 
hồ hoặc sông. Những hồ và sông này thường giàu chất hữu cơ 
vô hình sinh ra từ lá mục và tảo. Trong lúc khử trùng, clo gắn 
ngẫu nhiên với vật chất hữu cơ này, tạo thành hàng ngàn hóa 
chất mới gọi là “clo hữu cơ" (organochlorine). Các hợp chất clo 
hữu cơ không được tìm thấy trong tự nhiên tại bất cứ nơi nào 
trên thế giới, nhưng một khi chúng được hình thành bằng 
cách kết hợp clo với chất hữu cơ, chúng cực kỳ độc hại và rất 


vững chắc. Phần lớn trong số chúng không phân hủy sau 


Các clo hữu cơ đễ dàng được hấp thu vào cơ thể chúng ta và 
được lưu trữ trong các tế bào chất béo, nơi chúng tích tụ. Theo 
nhà sinh học phân tử Joe Thornton: “Khử trùng bằng clo hầu. 
như luôn luôn gia tăng độ độc hại” Ngày càng có nhiều các 
nghiên cứu phát hiện ra mối liên hệ giữa nước uổng khử 
trùng bằng clo và ung thư ở người. Nghiên cứu ung thư giá trị 
nhất là tuyển tập 10 nghiên cứu dịch tễ riêng rẽ về nước uống 
khử trùng bằng clo và ung thư, được biết đến với tên gọi 
nghiên cứu Morris. Những nghiên cứu này phát hiện các sản 
phẩm phụ trong nước khử trùng bằng clo là nguyên nhân cho 
9% ung thư bàng quang và 15% ung thư trực tràng ở Mỹ. Điều 
này có nghĩa là thêm 10.000 ca tử vong mỗi năm chỉ từ bệnh 
ở hai bộ phận cơ thể đó. 


Theo Hội đổng Chất lượng Môi trường Mỹ (U§ Council o£ 
Environmental Quality): “Nguy cơ ung thư ở những người 
uống nước khử trùng clo cao hơn những người uống nước 
không chứa clo 939.” Tiếp xúc kéo đài cũng cho thấy dẫn đến 
những đị tật bẩm sinh, các vấn đề về hệ miễn dịch, và rối loạn 
sinh sản. 


Mặc dù khử trùng nước góp một tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng clo 
hữu cơ hình thành trên toàn cầu, nhưng ảnh hưởng của nó tới 
sức khổe con người lại chiếm tỷ lệ lớn hơn vì thời gian tiếp 
xúc với nước khử trùng bằng clo thường kéo dài và liên tục. 
Nước khử trùng clo được dẫn thẳng vào nhà người sử dụng. 
Nhưng các clo hữu cơ trong nước uống của chúng ta chỉ là 
đỉnh của tẳng băng trôi! Clo hữu cơ độc hại nhất là đioxin, đó 
là hóa chất ăn mòn nhân tạo khủng khiếp nhất được biết đến. 
*Dioxin" là thuật ngữ chung cho hàng trăm hóa chất sinh ra 
trong các quá trình xử lý công nghiệp có sử dụng clo và biện 
pháp đốt. Thật đáng lo ngại, nó có chu kỳ bán rã hơn một 
trăm năm khi rỉ vào đất hoặc ngấm vào hệ thống nước. Dioxin 
là thành phần gây hại nhất trong chất độc da cam, chịu trách 
nhiệm cho hơn nửa triệu ca dị tật bẩm sinh ở Việt Nam! 


Một dự thảo báo cáo do EPA Mỹ công bổ ra quần chúng vào. 
tháng 9 năm 1994 đã mô tả rõ dioxin là mối đe dọa sức khỏe 
cộng đồng nghiêm trọng. Năm 1997, Cơ quan Nghiên cứu. 
Quốc tế về Ung thư (một bộ phận của Tổ chức Y tế Thế giới) 
công bố loại dioxin có tác dụng mạnh nhất hiện được coi là 
chất gây ung thư Nhóm 1, tức là “chất đã xác định có gây ung 
thư cho người." Tất nhiên, EPA cho rằng ở mức thấp dioxin 
vẫn “an toàn”. 


Cho phép tôi đặt một câu hỏi. Nếu dioxin rất an toàn, tại sao 
các Ban quản lý Cựu chiến binh lại phải thanh toán tự động 
cho một loạt những đời hỏi bồi thường, trong đó bao gồm 
nhiều trường hợp với các loại ung thư, máu trắng, bệnh gan, 
bệnh tìm, bệnh tiểu đường và Parkinson? Người nộp thuế Mỹ 
đang thanh toán hóa đơn cho cựu chiến binh bị ảnh hưởng 
chất độc da cam với chỉ phí ước tính lên tới trên 40 TỶ USD. 
trong thập kỷ tiếp theo! Tôi trịnh trọng để nghị Dow và 
Monsanto (hai nhà sẩn xuất chất độc da cam hàng đầu) phải 
trả tiền cho tất cả các thiệt hại... chứ KHÔNG phải người nộp 
thuế Mỹ. 


Ngoài ung thư, dioxin có thể gây ra những rối loạn về sinh sẵn 
và phát triển, tổn thương gan, mụn da, phát ban da, rối loạn 
sắc tổ đa, v.v. 93% lượng phơi nhiễm dioxin của một người Mỹ 
điển hình đến từ các sản phẩm thịt và sữa. Ở cá, các chất độc 
này tích tụ sinh học theo chuỗi thức ăn, thế nên nổng độ 
đdioxin trong cá cao gấp 100.000 lần so với môi trường xung. 
quanh. Các nguồn dioxin chính là ngành công nghiệp sản 
xuất giấy, công nghiệp sản xuất nhựa, và các lò đốt chất thải 
clo hóa. 


Nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh rõ ràng mối liên 
hệ giữa các clo hữu cơ và ung thư vú. Những phân tích chất 


béo ở vú của phụ nữ bị ung thư vú phát hiện ra rằng DDT, 
cùng các chất phái sinh của nó - DDE và PCB, và các chất ô 
nhiễm clo hữu cơ khác quả thực tập trung trong chính các mô 
ung thư, trái ngược với các mô không ung thư xung quanh. 
Các loại clo hữu cơ thường không chỉ rõ ràng là độc hại, mà 
chúng còn sở hữu cả hoạt tính giống như của estrogen. Nói 
cách khác, chúng bắt chước estrogen. Những hóa chất hoạt 
động giống estrogen gọi là xenoestrogen (nghĩa là “estrogen 
lạ") và tàn phá theo nhiều cách. Tiếp xúc đầu tiên và nguy 
hiểm nhất của nữ giới với chúng có thể là ở trong bụng mẹ. 
Xenoestrogen có liên quan đến ung thư vú cũng như gia tăng 
những bất thường về sinh dục ở nam giới, trong đó có ung thư 
tuyển tiền liệt và ung thư tỉnh hoàn. 


11. Các chất gây ô nhiễm đạng nhựa 


Khi bạn ăn hoặc uổng những thứ đựng trong đổ nhựa, hay 
nếm, ngửi, mặc, ngồi lên... những vật dụng ấy, nhựa sẽ thâm 
nhập vào bạn. Thực tế, nhựa nhiễm vào thức ăn, thức ăn 
nhiễm vào cả nhựa và cơ thể bạn. Vì vậy, đúng theo nghĩa đen, 
bạn là những gì bạn ăn, uổng và hít thở. Chúng ta trở thành 
“người nhựa". 


Chai nước được làm từ nhiều loại nhựa, chẳng hạn như 
polycarbonate (PC), polyethylene terephthalate (PET), 


polypropylene (PP), polyethylene mật độ cao (HDPE), 
polyethy-lene mật độ thấp (LDPE), polyvinyl clorua (PVC hoặc 
nhựa vinyl), và những thứ khác. Bisphenol-A (BPA) là một 
monome được sử dụng trong quá trình tổng hợp nhựa PC, keo 
epoxy, nó cũng là vật liệu tổng hợp và chất ổn định nhiệt 
trong PVC. 


Danh sách các sản phẩm có chứa BPA rất dài, vì nó đã đi sâu 
vào các sản phẩm của xã hội hiện đại. Nhựa PC nền BPA được 
sử dụng làm lớp phủ răng cho trẻ em để ngăn ngừa sâu răng, 
lớp phủ lon kim loại để ngăn chặn kim loại tiếp xúc với thực 
phẩm; nó còn được dùng làm hộp đựng thức ăn, giá kệ tủ 
lạnh, bình sữa cho bé, chai nước, đồ đựng nước trái cây, sữa, 
nước, bình đựng có thể tái sử dụng chứa nước trái cây, sữa, 
nước, đĩa chịu nhiệt trong lò vi sóng, và dụng cụ ăn uống. 


Khi nhựa cũ dẫn đi, thì BPA bị rỉ ra. Những thí nghiệm với 
chuột chứng minh rằng tiếp xúc ở mức độ thấp với BPA trong 
thời kỳ bào thai dẫn đến ung thư vú ở những con trưởng 
thành cũng như gây kháng insulin. Trong một nghiên cứu 
nhỏ về sau, các nhà nghiên cứu Nhật Bẵn phát hiện mức BPA 
cao hơn ở phụ nữ có tiền sử sảy thai lặp đi lặp lại. 


BPA chỉ là một trong danh sách đài các chất gây ô nhiễm có 
trong nhựa, danh sách này dài đến mức phải có riêng một 


cuốn sách mới có thể nghiên cứu thấu đáo. Điểm mẩu chốt là 
'BPA (và các chất ô nhiễm dạng nhựa khác) vô cùng độc hại và 
có mặt ở khắp mọi nơi! Điều này có nghĩa là, gần như cả cuộc 
đời, bạn nằm trong tầm ảnh hưởng của BPA hoặc một hình 
thức nhựa độc hại khác. 


Phthalate là chất làm dẻo dùng để làm cho các sản phẩm nhựa 
mềm đềo hơn và cũng để kéo đài tuổi thọ của nước hoa. Mỗi 
năm, có khoảng bốn triệu tấn phthalate được sản xuất trên 
toàn thế giới. Phthalate được công nhận là chất độc hại theo 
luật môi trường, nhưng các công ty lại được tự do sử dụng 
trong mỹ phẩm. 


Một sổ phthalate phổ biển và những sản phẩm chứa chúng: 


~ Di-ethyl Phthalate (DEP): bàn chải đánh răng, chỉ tiết trong ô 
tô, công cụ, đổ chơi, bao bì thực phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc. 
điệt muỗi, aspirin, sơn móng tay, nước hoa, keo xịt tóc. 


~ Di-n-butyl phthalate (DBP): nhựa tổng hợp, dung môi cho 
thuốc nhuộm, dung môi cho Mỹ phẩm, sơn móng tay, vỏ đóng. 
gói thực phẩm, nước hoa, kem làm mềm da, keo xịt tóc, thuốc 
điệt côn trùng. 


~ Benzyl butyl phthalate (BBP): chất làm dẻo trong keo, ván 
sàn PVC, đồ đánh bóng gỗ,... 


Cái mùi xe mới, đặc biệt mạnh sau khi xe để ngoài nắng trong 
một vài giờ, là mùi của phthalates tỏa ra từ bằng đồng hỗ 
nhựa bị nóng. Sau đó, khi nguội đi vào buổi tối, phthalate 
ngưng tụ, tạo thành một lớp phủ dầu trên mặt trong của kính 
chắn gió. Theo luật Superfund, chỉ cần thải vào môi trường 10 
pound DBP (khoảng bốn kg) là đã phải báo cáo với cơ quan 
môi trường. Song, ngành công nghiệp Mỹ phẩm bỏ hàng ngàn 
tấn DBP vào sơn móng tay mỗi năm mà không có thủ tục kiểm 
tra an toàn hay báo cáo cho bất cứ ai. 


Nhưng “Tại sao?", bạn có thể thắc mắc. Nhiều quyết định then 
chốt của tòa án nhằm thi hành Đạo luật Kiểm soát Chất độc 
hại 1976 (TSCA) đã cơ bẩn khóa tay EPA. Bạn thấy đấy, EPA. 
phải chứng minh được “nguy cơ gây hại bất hợp lý” tới sức 
khỏe con người trước khi có thể loại bỏ một hóa chất ra khỏi 
thị trường. Tuy nhiên, họ không thể chứng minh nguy cơ gây 
hại bất hợp lý mà trước đó không tiến hành các nghiên cứu về 
an toàn, nhưng việc này lại bị nghiêm cẩm cho đến khi chứng 
minh được là phơi nhiễm “có thực” hoặc “đáng kể", đang xảy 
ra. Vì vậy, nó là cái vòng luẩn quần, người ta gần như không 
bao giờ có thể chứng minh phơi nhiễm là đáng kể hoặc đang 


xẩy ra bởi vì có được các dữ liệu phơi nhiễm là điều vô cùng 
khó khăn. Nói đơn giản, EPA không thể kiểm soát một hóa 
chất cho đến khi phát hiện ra rủi ro dựa trên những dữ liệu 
mà pháp luật Mỹ gần như cẩm thu thập. Điều này thật vô lý, 
phải vậy không? 


Phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc đang định mang thai 
cần quan sát và tránh tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 
có chữ phthalate trên nhãn. Các nguồn chính của phthalate là 
bao bì nhựa, chai nhựa, hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, sơn 
móng tay, và Mỹ phẩm. Phthalate đã được chứng minh là chứa 
Tượng estrogen có tác dụng tai hại lên tinh hoàn và gây dị tật 
bẩm sinh. Chúng cũng có thể gây ung thư, gây tổn hại hệ nội 
tiết, và đặc biệt nguy hiểm cho trễ em. 


Bạn đã nghe nói về benzen chưa? Gần 300.000 người mỗi năm 
tiếp xúc với benzen ở nơi làm việc. Benzen là hydrocarbon 
thơm và là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (volatile organnic 
compound - VOC) sinh ra do đốt cháy các sản phẩm tự nhiên. 
Nó là thành phần của các sản phẩm có nguồn gổc từ than đá 
và đầu mỏ và có trong xăng cùng các nhiên liệu khác. Phần 
lớn benzen được làm ra để sử dụng trong sẳn xuất một số sản. 
phẩm, chẳng hạn như các loại hoá chất, nhựa, cao su, keo, vải 
tổng hợp, và thuốc nhuộm trong y tế và công nghiệp. 


'Nghiên cứu đã cho thấy benzen là chất gây ung thư cực mạnh; 
nó là một trong những nguyên nhân chính của ung thư bạch. 
cầu ở Mỹ. Nhìn chung, phơi nhiễm benzen đến từ khói thuốc 
lá, xăng dầu và khí thải ô tô. Benzen còn được sử dụng làm 
dung môi trong sáp, sơn, nhựa, và mực. 


Tuy nhiên, còn có một nguồn cung benzen rất đáng lo ngại: 
nước ngọt có ga. Hai chất bảo quản thường được thêm vào 
nước ngọt có ga (axit ascorbic và natri benzoate) phẩn ứng với 
nhau tạo thành, bạn đoán xem là gì: benzen. Soda càng ấm, 
'benzen càng sinh ra nhiều hơn. FDA và các nhà sẳn xuất nước 
ngọt đã biết về “bí mật nhơ bẩn" này từ năm 1990 nhưng đã 
không cảnh báo cho cộng đồng. Vì vậy, trong gần hai thập kỷ, 
người ta đã vô tình uống nước ngọt có ga chứa chất đã được 
xác định là có gây tung thư cho người. Năm 2007, đã xẩy ra vụ 
nhiều nguyên đơn, một số nhà sản xuất Tước ngọt (gồm 
Coca Cola, _PepsiCo, và Sunny Delight) đã dàn xếp hòa giải và 
thống nhất giảm lượng benzen trong đồ uống của họ. Tuy 
nhiên, nhiều nhà sản xuất nước ngọt vẫn sử dụng axit 
ascorbic (vitamin C) và muổi benzoate trong rất nhiều sản 
phẩm soda đang được bán trên toàn thế giới. Số người dân bị 
phơi nhiễm là rất lớn, có thể là cả tỷ người. 


Lưu ý, nhiều thương hiệu bát đĩa đồ ăn nhựa làm bằng nhựa. 
mmelamine, vì nó cứng, mịn và giữ hình dạng tốt. Bạn có biết 
rằng có đến 90% sữa công thức cho trẻ sơ sinh bán ở Mỹ có thể. 
bị nhiễm lượng nhỏ melamine không? Theo các thí nghiệm. 
gần đây (kết quả mà FDA đã giẩu công chúng), các sản phẩm 
sữa công thức cho trễ sơ sinh của Nestle, Mead Johnson và 
Enfamil đều bị nhiễm melamine. 


Sự thật về melamine chỉ được công khai sau khi hãng thông 
tấn Associated Press đệ trình yêu cầu, đòi hỏi kết quả kiểm. 
chứng của FDA. Tất nhiên, FDA tuyên bố rằng ở nồng độ thấp, 
melamine hoàn toàn an toàn cho trể sơ sinh sử dụng với số 
lượng không hạn chế. Chắc chắn là vậy rồi! Tôi đồ rằng BPA. 
cũng an toàn? Thế còn những aspartame, MSG, florua, natri 
nitrit, và các độc tố khác thì sao? Nếu bạn tin FDA thì tất cả 
các chất độc hại này đều an toàn. Tuy nhiên, đọc đến đây, tôi 
hy vọng bây giờ bạn đã nhận ra FDA (và maña y tế) chẳng. 
khác gì một băng đẳng hợp pháp của những gã tội phạm 
không bị truy tổ, tham gia vào các chiến thuật đe dọa, kiểm 
duyệt và áp bức. Chẳng khác nào “chủ nghĩa khủng bố" trong 
ytế. 


12. Thuốc trừ sâu, thuốc điệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc 
điệt nấm 


'Bạn vẫn nghĩ trái cây bạn đang ăn là an toàn sao? Hãy nghĩ lại 
đi. Một nghiên cứu mới đây của Anh cho thấy dư lượng thuốc 
trừ sâu trên một số trái cây phổ biến là cao bất thường. Một sổ 
quả như táo, lê, mâm xôi và nho chứa dư lượng thuốc trừ sâu. 
vượt quá giới hạn cho phép. Dư lượng thuốc trừ sâu độc hại 
trong anh đào, rau diếp và bí ngô cũng đều ở mức nguy hiểm. 
tiểm tàng. Và các sản phẩm này không chỉ đến từ một khu vực 
~ nó bắt nguồn từ khắp nơi trên thế giới, từ Brazil tới Tây Ban 
'Nha đến Canada. 


Vì vậy, hãy nhớ rằng khi bạn với tay lấy trái cây ngon tại các 
cửa hàng, có thể bạn đang vô tình cho con mình ăn cả thuốc 
trừ sâu. Trái cây và rau củ được phun rất nhiều thuốc bao gồm 
đâu tây, dưa hấu, ớt chuông, đào, xuân đào, cần tây, khoai tây, 
cà rốt, và nho nhập khẩu. Với các loại trái cây và rau củ, tôi 
khuyên bạn nên mua đồ hữu cơ (sạch). Nếu bạn không thể tìm 
được sản phẩm hữu cơ, hãy trộn hai mươi giọt tỉnh dầu hạt 
bưởi, một muỗng canh bicarbonate soda, một chén dẩm, và 
một chén nước với nhau trong bình phun. Phun lên sản phẩm, 
để đọng khoảng mười phút và sau đó rửa sạch. Quá trình này 
sẽ loại bỏ một lượng đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu. Quả việt 
quất, bưởi, chuối, bông cải xanh, xoài, xúp lơ trắng, quả bơ, 
măng tây, hành tây, nho California, cam quýt, dứa, và dưa hấu 
thường không chứa lượng lớn thuốc trừ sâu. 


Theo EPA, 60% thuốc diệt cỏ, 90% thuốc điệt nấm và 30% 
thuốc trừ sâu rõ ràng là chất gây ung thư. Đáng báo động là dư 
lượng thuốc trừ sâu đã được tìm thấy trong hơn một nửa thực 
phẩm Mỹ. 


Hầu hết thuốc trừ sâu chứa rất nhiều độc tổ và không có loại 
thuốc trừ sâu nào mà không có tiểm năng gây ung thư. Bằng 
chứng thuyết phục nhất về thuốc trừ sâu gây ung thư là từ các 
nghiên cứu địch tễ học. Thuốc điệt cỏ phổ biến 2,4-D (còn gọi 
là “Weed-B-Gone") đã được chứng minh làm tăng nguy cơ ung 
thư bạch huyết ở nông dân gấp sáu lần tỷ lệ bình thường, theo 
báo cáo của Viện Ung thư Quốc gia. (Sinclair, W. 18, “Studies 
Show Why Pesticides Are More Dangerous than Previously 
Realized" (Những nghiên cứu cho thấy tại sao thuốc trừ sâu 
nguy hiểm hơn nhận thức trước đây )). Hầu hết mọi người 
không nhận ra 2,4-D chiếm một nửa công thức của chất độc 
da cam, và là một trong những nguồn dioxin hàng đầu tại Mỹ. 
Dow Chemical là nhà sản xuất 2,4-D lớn nhất. 


Các nhà khoa học tin rằng việc sử dụng các hóa chất điệt cỏ 
(như Weed-B-Gone) là yếu tổ quan trọng làm gia tăng 50% tu 
1ympho ác tính không Hodgkin trong vòng 20 năm qua ở dân 
chủng Mỹ (Tổ chức Y tế Thể giới, 2,4-D Environmental 
Aspects. Geneva, Thụy Sĩ, 1989). 2,4-D cũng có quan hệ đến 


bệnh u lympho ác tỉnh ở chó. Thú cưng bị tiếp xúc với thuốc 
diệt cỏ nhiều hơn, vì chúng gần sát hơn với mặt đất, nơi có 
nồng độ cao nhất. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ u lympho 
tăng gấp đôi ở những con chó mà chủ của chúng xử lý cỏ bốn 
lẩn mỗi năm. 


Xét đến thực tế 2,4-D là độc tố và chất gây ung thư đã rõ ràng, 
hẳn người ta cho rằng EPA sẽ muốn ngăn cẩm bán sản phẩm 
này. Không hể! Tháng 11 năm 2013, EPA đã từ chổi đơn yêu. 
cầu cẩm bán 2,4-D trong nước. Và Dow Chemical tin rằng 
doanh số bán hàng sẽ tăng vọt trong những tháng tới, vì họ 
đang chờ chính phủ Mỹ phê duyệt loại cây trồng công nghệ 
biến đổi gen kháng được 2,4-D mà họ tạo ra. Nếu được chấp 
thuận, nông dân sẽ có thể trồng “ngô Franken” và dội thuổc 
diệt cổ xuống cả cánh đồng để loại bổ cổ dại không mong 
muốn. Mặc dù 2,4-D. chưa được sử dụng nhiều trên các 
cánh đồng ngô, mọi thứ có thể sớm thay đổi vì vụ mùa thành 
công nhất của Mỹ nếu “ngô Franken” của họ được chấp thuận. 


Tờ New York Times cho biết, Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên (The National Resources Defense Counsil), một nhóm. 
giám sát môi trường, tranh luận rằng việc tiếp xúc với 2,4-D 
đã gây ra một số ca ung thư, rối loạn nội tiết tố, đột biển gen. 
và nhiễm độc thần kinh. Tuy nhiên, khi biểu quyết không 


xem xét kiến nghị chống lại thuốc trừ sâu, EPA cho biết họ tin 
rằng không có đủ bằng chứng đáng kể để dấy lên nghỉ ngờ. 
Năm 1983, Viện Ung thư Quốc gia đã nghiên cứu 3.827 công 
nhân phun thuốc trừ sâu ở Florida có thời gian hành nghề 
hơn 20 năm. Họ thấy rằng những công nhân này có nguy cơ 
phát triển ung thư phổi cao gấp gần ba lần và nguy cơ phát 
triển ung thư não gấp hai lần. Không có sự gia tăng nguy cơ ở 
những công nhân phun thuc trừ sâu mới có thâm niên năm 
năm (Tạp chí NCI, tháng 7, 1983). 


Nói về thuốc diệt côn trùng thì DEET là hóa chất được Quân 
đội Mỹ cấp bằng sáng chế vào năm 1946 và vẫn được công 
nhận rộng rãi như một loại thuốc diệt muỗi hiệu quả. Trong 
thực tế, hầu hết các thuốc điệt côn trùng thương mại được sản 
xuất với các nồng độ DEET khác nhau. Hiện nay, DEET được 
sử dụng trong 230 loại sản phẩm. Tuy nhiên, chẳng có gì là 
tốt đẹp với DEET. Khi kết hợp với các hóa chất hay các thuốc 
khác, DEET có thể có tác dụng ộ hại lên não và cơ thể. DEET 
đã được chứng minh là gây co giật, tổn thương thần kinh, mất 
trí nhớ, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và khớp, run, và khó thở. Trẻ 
em thậm chí còn dễ bị những thay đổi rất nhỏ ở não do tiếp 
xúc với hóa chất độc hại trong môi trường, vì làn đa của các bé 


dễ hấp thụ chúng hơn. Vì vậy, bạn không bao giờ được sử 
dụng bất kỳ sản phẩm chứa DEET nào cho trễ sơ sinh! 


Từ những năm cuối 1970, đã có rất nhiều báo cáo về mối liên 
hệ giữa thuốc trừ sâu với ung thư bạch cầu ở trẻ em. Một 
nghiên cứu năm 1987 của NCI cho thấy trẻ em sống trong 
những gia đình sử dụng thuốc trừ sâu có nguy cơ phát triển 
ung thư bạch cẩu cao gấp gắn bổn lần. Với những bé sống 
trong những gia đình có phun thuốc trừ sâu lên bãi cổ và 
vườn, nguy cơ ung thư bạch cầu cao gấp 6,5 lần (bác sĩ John 
Peters, USC, Tạp chí NCI, tháng 7 năm 1987). 


Bạn đã bao giờ nghe nói về atrazine chưa? Atrazine là một loại 
thuốc diệt cỏ mạnh được dùng trên hơn 70% các cánh đồng 
ngô của Mỹ. Dấu vết của hóa chất này thường xuất hiện ở suối 
và giếng và thậm chí cả trong nước mưa ở Mỹ, và dư lượng 
atrazine cũng thường được tìm thấy trong thực phẩm của 
chúng ta. Thế thì sao? Vâng, hóa chất độc hại này, gần đây đã 
bị Liên minh châu Âu cẩm, là một chất nghỉ ngờ gây ung thư 
và rối loạn nội tiết có liên quan đến vấn đề số lượng tỉnh trùng 
thấp ở nông dân. Thực tế là Tyrone Hayes, nhà nghiên cứu 
động vật bò sát tại UC Berkeley, trong khi làm nghiên cứu thay 
mặt cho Syngenta (nhà sản xuất atrazine), đã phát hiện ngay 
cả ở nồng độ thấp đến 0,1 phần tỷ, atrazine vẫn có thể làm 


mất khả năng sinh sản của một con ếch đực, làm cho tuyển. 
sinh đục của nó sinh ra trứng, tức là, biến con đực thành. 
lưỡng tỉnh. Không biết bạn thể nào, chứ tôi thì không bao giờ 
cho con trai tôi tiếp xúc với atrazine! 


Trong bài báo số ra tháng 6 năm 2006 trên New York Times 
tựa để “The Way We Live Now” (Cách chúng ta sống ngày 
nay), tác giả Michael Pollen chỉ trích: “Atrazine thường xuất 
hiện trong các đường dẫn nước ở Mỹ với nỗng độ cao hơn 0,1 
phần tỷ nhiều lần. Nhưng giới chức Mỹ nhìn chung không 
cẩm thuốc trừ sâu cho đến khi các xác chết hoặc các ca ung 
thư bắt đầu đồn đồng lên - nghĩa là, cho đến khi các nhà khoa 
học có thể chứng minh mối liên hệ giữa phân tử tình nghĩ với 
bệnh tật ở người hay thảm họa sinh thái. Vì vậy atrazine, ít 
nhất là trong hệ thống thực phẩm của Mỹ, sẽ vẫn được coi là 
vô can cho đến khi tội lỗi được chứng minh - một tiêu chuẩn 
về bằng chứng vô cùng khó đạt được, vì việc này đòi hỗi kết 
quả của những xét nghiệm hoá học trên người mà lương tâm 
không cho phép chúng ta thực hiện. Không biết bạn thế nào, 
còn tôi, là cha của một cậu bé vị thành niên, tôi khá thích ý 
tưởng giữ cho phân tử đó tránh xa chế độ ăn uổng của con trai 
mình..." 


*CÁC LOẠI 'DIỆT' TRONG NGÀNH SẲN XUẤT THỰC PHẨM” 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Chương 11 
NÓI “KHÔNG” VỚI GMO 


“Kiểm soát được dầu, anh có thể kiểm soát toàn bộ các châu lục. 
Kiểm soát được thực phẩm, anh có thể kiểm soát người đân.” 

- Henry Kissinger 

Cảm giác an toàn giả tạo 


a số người tiêu đùng Mỹ tin tưởng một cách mù quáng 
rằng FDA phê chuẩn thực phẩm biến đổi gen thông 
qua các nghiên cứu dài hạn, có chiều sâu và nghiêm 
ngặt. Không gì sai sự thật hơn thế. Cẩn phải hiểu thật đẩy đủ 
những ngoắt nghoéo ghê gớm trong việc ăn cái gọi là “thực 
phẩm” trong phòng thí nghiệm. Công nghệ gen hay kỹ thuật 
biển đổi gen thực phẩm liên quan đến việc đưa các gen nhân 


tạo vào ADN của cây trồng hay động vật làm thực phẩm. Kết 
quả được gọi là sinh vật biến đổi gen (genetically modified. 
organisms “GMO"). GMO có thể được tạo nên bằng kỹ thuật di 
truyền học với các gen từ vi khuẩn, vi-rút, côn trùng, động 
vật, hoặc ngay cả con người. Lý do chính các cây trồng được 
cải tạo là để chúng chịu được thuốc độc. Chúng được truyền 
gen ngoại để có thể sống sót, nếu không chúng sẽ chết vì liều. 
lượng cao đến nguy hiểm của thuốc diệt cổ, thuốc diệt nấm, 
và thuốc trừ sâu độc hại. 


“Thử nghiệm" an toàn duy nhất được yêu cầu là các nhà sản 
xuất GMO nộp báo cáo tự viết về sự an toàn của GMO mới. 
Mánh khóe này do Michael Taylor nghĩ ra, ông ta là cựu luật 
sư của FDA, người đã thiết lập chính sách "không kiểm 
chứng" với lập luận rằng GMO “căn bản là tương đương” với 
thực phẩm và thực phẩm thì đã được xác định là an toàn. 
Taylor (cháu gọi bằng bác của Tipper Gore) n tiếng với việc 
làm thuê "hai mang” cho cả chính phủ Mỹ và Monsanto và 
được Obama lựa chọn làm Phó Ủy viên FDA về thực phẩm 
(còn gọi là “ông hoàng an toàn thực phẩm") vào tháng 7 năm. 
2009. Trong khi tại Monsanto, trách nhiệm chính của Taylor 
là làm sao đểrBGH gây ung thư sản xuất bằng công nghệ GMO 
được phê duyệt. Kết quả là, lĩnh vực an toàn thực phẩm Mỹ 
hiện đang có “cáo canh chuồng gà”. 


'Bạn thầy đẩy, chúng ta nhận được cảm giác an toàn giả tạo về 
độ an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm. Thiếu hiểu biết là 
điểm mẩu chốt trong chiến dịch lừa đổi này, thậm chí chỉ có 
khoảng 25% người Mỹ biết họ đã từng ăn thực phẩm GMO hay 
chưa! Năm loại thực phẩm GMO chính là đậu nành, ngô, bông, 
cải dầu và củ cải đường. Các sản phẩm phái sinh từ chúng 
chiếm hơn 75% thực phẩm tại các cửa hàng. Vẩn đề là GMO có 
liên quan đến các độc tổ và các phản ứng dị ứng, bệnh, hiện 
tượng vô sinh, chết ở gia cẩm, và việc hầu như tất cả các cơ 
quan trong cơ thể của động vật được nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm đều bị hủy hoại. Thực phẩm GMO đã bị cẩm bởi 
các nhà sẳn xuất thực phẩm ở châu Âu và ở hầu hết mọi quốc. 
gia f trên thế Ẹ ới, nhưng GMO có mặt trong phần lớn các thực 
phẩm chế biến tại Mỹ và Canada. 


Theo Jeffrey M. Smith, tác giả và nhà làm phim nổi tiếng, thì: 
“Các loại thực phẩm biến đổi gen đặc biệt nguy hiểm cho các 
bà mẹ mang thai và trẻ em. Sau khi cho chuột cái ăn đậu nành 
biển đổi gen, hầu hết những con con của chúng đều chết - 
trong khi tỉ lệ chết ở những con được cho ăn đậu nành tự 
nhiên là 10%. Khi được nuôi bằng đồ biến đổi gen, chuột sơ 
sinh sẽ nhỏ hơn, và có thể bị vô sinh. 


Tỉnh hoàn của chuột được cho ăn đậu nành biến đổi gen thay 
đổi từ màu hồng bình thường sang màu xanh đậm. Những 
con chuột được cho ăn đậu nành biến đổi gen cũng có tỉnh 
trùng bị biến đổi. Phôi của chuột cha mẹ ăn đậu nành biến đổi 
gen cũng có ADN bị thay đổi. Những con chuột ăn ngô biển 
đổi gen để chuột con ít hơn và nhỏ hơn. ở Haryana, Ấn Độ, 
hầu hết trâu ăn hạt bông biển đổi gen đều biểu hiện những 
vấn đề về sinh sẳn như để non, sẩy thai, và vô sinh; nhiều bê 
chết. Khoảng hai chục nông dân Mỹ cho biết hàng ngàn con 
heo trở thành vô sinh do một số giống ngô biến đổi gen. Một 
sổ có thai giả; sổ khác sinh ra túi nước. Bò cái và bò đực đều trở 
thành vô sinh. Tại Mỹ, tỷ lệ bò sinh nhẹ cân, vô sinh, và tử 
vong sơ sinh đều đang gia tăng.” 


Bác sĩ Joseph Mercola khẳng định: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ 
rằng một trong những dấu hiệu hiển nhiên nhất về mối nguy 
hiểm tiểm tàng của thức ăn từ GMO là gần như TẤT CẢ các 
loài vật khi được đưa cho cả thức ăn GMO và thức ăn không- 
GMO đều tránh xa thức ăn GMO, Chúng liên tục làm như vậy 

šn khi gần chết đói, vì bản năng của chúng mách bảo sự 


Monsanto là công ty chịu trách nhiệm chính cho việc đưa 
'GMO độc hại vào nguồn cung cấp thức ăn cho chúng ta. Vâng, 


trong 15 năm qua, cũng Monsanto đã mang tới cho chúng ta 
chất độc da cam, dioxin, và “nhồi nhét” rBGH vào cây trồng 
GMO cung cấp cho công chúng Mỹ bị bịt mắt. Hiện nay, ở Mỹ, 
hạt giống đột biến gen của Monsanto chiếm hơn 93% đậu. 
nành, 86% ngô, và tiếp đến là lúa mì theo chương trình của 
họ. 


Trước khi chúng ta khép lại vấn đề này, tôi muốn làm rõ sự 
khác biệt giữa biến đổi gen và lai ghép cây. Nông dân và người 
làm vườn đã trồng được nhiều loại cây mới trong hàng ngàn 
năm qua nhờ chọn lọc trong nuôi trồng. Họ đã làm việc này 
bằng cách thụ phẩn chéo hai loại cây khác nhau (nhưng có 
liên quan) trải qua nhiều thế hệ, từ đó tạo ra nhiều giống cây 
trồng mới. Các hạt giổng lai cũng tự nhiên như các cây lai 
ghép của chúng, vì chúng chỉ đơn thuần là thụ phấn chéo từ 
hai cây khác nhau (nhưng có liên quan). 


Mặt khác, công nghệ biến đổi gen có liên quan đến quy trình 
phòng thí nghiệm đưa gen nhân tạo vào ADN của cây trồng 
hoặc động vật làm thực phẩm. Công nghệ di truyền tạo ra sự 
kết hợp của các loại gen từ cây cối, động vật, vi khuẩn, và vi- 
rút, đó là những điều không xảy ra trong tự nhiên. Các nhà 
khoa học đang đưa gen cá vào cà chua và dâu tây, gen người 


vào ngô và lúa, và gen mía, gen sứa vào ngô, và thậm chí gen 
nhện vào đê! 


Ngoại trừ “nhện - đê" nói trên, những kỹ thuật này tạo ra 
những đặc tính khác nhau trong “cây trồng Franken", như 
kháng lại hóa chất Roundup® (glyphosate). Khi glyphosate 
được phun trên cây trồng biến đổi gen, những cây này chống 
lại thuốc diệt cổ. Thuốc giết chết cỏ dại, nhưng không giết 
được cây trồng. Nông dân hài lòng bởi vì họ có thể thu hoạch 
được năng suất cao hơn. Nhưng các cây trồng này ảnh hưởng 
thế nào đến những người ăn chúng? Đây là câu hỏi trị giá 64. 
nghìn USD. 


Ngô nhiễm bẩn. 


Hãy hình dung bạn phun thuốc trừ sâu lên cây, nhưng lại 
không thể rửa sạch trước khi ăn, bởi vì thuốc đã trở thành 
một phần của cây! Hãy đoán những øì sẽ xảy ra khi bạn ăn 
vào. Bạn ăn thuốc trừ sâu đó. Ví dụ điển hình: Monsanto đã lai 
giống vật liệu di truyển từ vi khuẩn gọi là Baccilus 
thuringiensis (Bt) với ngô. Đây là một trong những đặc tính 
'GMO phổ biến nhất, và cây trồng có chứa độc tổ Bt được thiết 
kế để tiêu diệt côn trùng và sâu bệnh bằng cách phá vỡ đạ đày 
chúng. 


Bản thân cây GMO hình thành sau quá trình này (gọi là “ngô. 
Bt") được EPA ghi nhận là thuốc trừ sâu, vì độc tổ Bt thực sự đã 
trở thành một phần của mỗi tế bào cây. Nói cách khác, nếu 
bạn cho vật nuôi ăn ngô này, gà của bạn hoặc chính bạn sẽ 
thực sự ăn thuốc trừ sâu, chứ không phải chỉ một chút dư 
lượng thuốc trừ sâu. Ngô Bt liên quan đến cái chết của bò ở 
Đức, và ngựa, trâu, gà ở Philippines. 


Nói về đường ruột, sự phát triển nhanh chóng của GMO tương 
tứng với sự gia tăng các bệnh đường ruột như viêm túi thừa, 
viêm đại tràng, và hội chứng kích thích ruột (IBS), bệnh. 
Crohn, rò ruột, và đặc biệt ở trẻ em là dị ứng. Trùng hợp ngẫu 
nhiên chăng? Tôi không nghĩ vậy. Đó là một thử nghiệm quy 
mô lớn ở người, và tất cả chúng ta là những chú chuột bạch. 
Hội chứng rò ruột xảy ra khi những vết nứt mở ra giữa các tế 
bào lót đường tiêu hóa. Một phần thức ăn được tiêu hóa thấm. 
qua những khe nứt vào trong cơ thể và xuất hiện như vật thể. 
ngoại lai. Hệ miễn dịch kích hoạt để phát huy sở trưởng của 
mình: tìm kiếm và tiêu diệt. Đây là một trong những vấn để 
chính với GMO - chúng đưa vào cơ thể chuỗi gen mà cơ thể. 
chưa bao giờ thấy trước đây. Hệ miễn dịch của chúng ta theo 
đó tấn công GMO như thể đó là một tác nhân gây bệnh (mà 
thực sự nó là vậy). 


Monsanto đang trong quá trình đưa ra thí nghiệm “thực 
phẩm Franken" mới nhất, một phiên bản ngô GMO mới với 
tám đặc tính gen bất thường gọi là ngô “Genuity SmartStax"”. 
Đúng vậy, SmartStax có không dưới tám “gen chuyển hóa” 
(tức là các gen đột biến) kết hợp hoặc “xếp chồng” lên nhau ~ 
sáu để kháng sâu bệnh và hai để chịu đựng thuốc trừ cỏ. Để 
bạn có cái nhìn đúng đắn, mỗi loại cây trồng GMO hiện nay 
chỉ có nhiều nhất là ba đặc điểm dị thường. Ngô Smarstax là 

“nổi lẩu thập cẩm” các gen chuyển hóa có khả năng kiểm soát 
vật gây hại cả trên và dưới mặt đất. Genuity, công ty con của 
Monsanto, sử dụng sự kết hợp thuốc trừ nấm cùng với 
clothianidin (một loại thuốc trừ sâu) trong, hạt giống GMO. 
Clothianidin là thuốc trừ sâu ngẩm qua rễ, có thể đi vào tất cả 
các bộ phận của cây ngô, bao gồm cả các râu sẵn xuất phẩn và 
phẩn hoa mà ong tới lấy mật. Lựa chọn clothianidin để xử lý 
hạt giống là khá “bất cẩn" vì nó liên quan đến hiện tượng suy 
giảm quấn thể ong (Chemicals & Engineering News, 
26/5/08). Nếu GMO xóa sạch những thợ thụ phấn của Trái đất 
(như ong chẳng hạn), thì chúng không chỉ đơn thuần là mổi 
đe dọa đối với con người và các động vật có vú khác. 


Ủy ban Nghiên cứu và Thông tin về kỹ thuật đi truyền 
(Committee of Research and Information on Genetic 
Engineering - CRIIGEN) cùng các trường đại học Caen và 


Rouen (Pháp) đã nghiên cứu ba loại ngô GMO khác nhau của. 
Monsanto. Các dữ liệu “nhấn mạnh rõ những ảnh hưởng bất 
lợi đến thận và gan, các cơ quan giải độc chế độ ăn, cũng như 
các mức độ khác nhau của tổn hại tim, tuyến thượng thận, lá 
lách và hệ thổng tạo huyết", Gilles-Eric Séralini ~ nhà sinh học 
phân tử tại Đại học Caen, báo cáo. 


Nhân nói đến Séralini, một nghiên cứu năm 2009 của 
Benachour và Séralini công bố trên tạp chíChernical Research 
in Toxicology (Nghiên cứu hóa học về Chất độc) xem xét độc 
tính của bốn công thức thuốc diệt cỏ gốc glyphosate thông 
dụng đổi với các tế bào nhau thai người, các tế bào thận, các tế 
bào phôi thai, và các tế bào dây rốn trẻ sơ sinh. Những gì họ 
khám phá được thật sự choáng váng: Tế bào chết toàn bộ 
trong vòng 24 giờ. Trong cuộc phỏng vấn tại Nghị viện Châu. 
Âu, giáo sư Andrés Carrasco (nhà khoa học chính phủ 
Argentina) báo cáo: ung thư ở trẻ em đã tăng 300% và trẻ sơ 
sinh bị đị tật bẩm sinh, tăng 400% trong thập kỷ qua ở một số 
khu vực của Argentina, nơi đậu nành GMO được trồng để 
cung cấp cho nông dân châu Âu thức ăn gia súc biến đổi gen 
rẻ tiền. Ông cũng lưu ý rằng trẻ em Argentina tiêu thụ quá 
nhiều đậu nành GMO và chúng đã bắt đầu phát triển ngực do 
tác động của estrogen. Những nghiên cứu của ông cho thấy 
tiếp xúc với gÌyphosate có thể sinh ra những đị tật trong não, 


đường ruột và tìm ở thai nhi. Ngoài ra, lượng Roundup® sử 
dụng trên những cánh đồng đậu nành GMO cao gấp 1.500 lần. 
so với mức gây đị tật! 


Thế mà hiện nay Monsanto lại đang thúc đẩy loại ngô GMO có. 
tám gen đị thường! Đây không còn là chuyện đùa. Nếu sống ở 
Mỹ, sức khỏe của bạn và các con cháu bạn đang bị đe dọa. 
Trông có về giổng như cảnh trong một bộ phim kinh đị hơn là 
những gì đang xảy ra ở nước Mỹ hiện đại hôm nay. 


Đậu nành gây vô sinh 


Trong một nghiên cứu gần đây của Nga (đồng tiến hành bởi 
'Viện Sinh thái và Tiển hóa thuộc viện Hàn lâm Khoa học Quốc 
gia Nga và Hiệp hội Quốc gia về An toàn gen) các nhà khoa 
học đã phát hiện đậu nành GMO gây vô sinh ở chuột hamsters 
thế hệ thứ ba! Những chủ chuột hamster được cho ăn đậu 
nành GMO trong thời gian hai năm, và trong thời gian đó, các 
nhà nghiên cứu đã đánh giá ba thế hệ chuột hamster. Trong 
nghiên cứu này, thể hệ chuột hamster thứ hai ăn đậu nành 
GMO có tỷ lệ chuột sơ sinh chết cao hơn năm lần so với “chuột 
hamster không ăn đậu nành GMO." Nhưng sau đó, một vấn đề 
còn lớn hơn bắt đầu lộ diện, vì gần như tất cả (trên 90%) 
chuột hamster thế hệ thứ ba đều vô sinh! Thật đáng lo ngại, 
nghiên cứu này của Nga sử dụng loại đậu nành GMO tương tự 


nành có mặt trên hơn 90% diện tích trồng đậu nành 


Trở lại năm 2005, bác sĩ Irina Ermakova (cũng ở Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia Nga) đã báo cáo rằng hơn 50% chuột sơ 
sinh từ chuột mẹ ăn đậu nành GMO đã chết trong vòng ba. 
tuần. Bà muốn thực hiện thêm các thí nghiệm để phân tích. 
các nội tạng bà thu thập được, nhưng không bao giờ có cơ hội. 
Theo Jeffrey Smith (tác giả của cuốn sách bán chạy Seeds of 
Deception and Genetic Roulette (Hạt giống của sự lừa đổi và 
tròi cờ bạc gen di truyền)): “Bà ấy nói với tôi khi chúng tôi. đang 
ngồi tại trụ sở Nghị viện châu. Âu sau khi thuyết trình ở đó, 

rằng sếp của bà đã bị áp lực từ sếp của ông ấy. Vì thế, bà được. 
lệnh không làm thêm nghiên cứu thực phẩm GMO trên động 
vật nữa, tài liệu nghiên cứu bị đốt ngay trên bàn của bà, các 
mẫu bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm, và một trong những, 
đồng nghiệp của bà đã cổ găng an ủi bà rằng: 'Có lẽ đu nành 
biển đổi gien sẽ giải quyết vấn để quá tải dân sổ trên Trái đất”. 
Bà không tỏ thái độ gì." 


Trong nghiên cứu duy nhất trên những người sử dụng thực 
phẩm GMO từng được công bố, bảy tình nguyện viên đã ăn cái 
gọi là đậu nành “sẵn sàng cho Roundup" (tức là đậu nành 
được đưa gen kháng thuốc trừ cổ vào để vẫn tổn tại được khi 


bị phun liểu mạnh thuốc điệt cỏ Roundup). Ở ba trong số bảy 
tình nguyện viên, gen đưa vào đậu nành đã chuyển vào ADN 
vi khuẩn đường ruột của họ, và tiếp tục hoạt động lâu sau khi 
họ ngừng ăn đậu nành GMO! Hãy tưởng tượng đường tiêu hóa. 
của bạn biến thành một “nhà máy Roundup”, còn những tín 
hiệu đi truyền lệch lạc khác ngày càng làm suy kiệt sức khỏe 
của bạn. Một trong những chức năng chính của gan là thải 
độc. Chuột được cho ăn đậu nành GMO có những thay đổi rõ 
rệt Ở gan. Trong một số trường hợp, gan bị nhỏ đi và teo một 
phần. Một số lại nặng hơn đáng kể và bị viêm. 

“Công nghệ hủy diệt” 

Kể từ đầu những năm 1980, chính phủ Mỹ và các công ty như 
Monsanto đã âm thẩm làm việc để hoàn thiện kỹ thuật GMO, 
theo đó nông dân sẽ buộc phải tìm đến nhà cung cấp hạt 
giống của họ sau mỗi vụ thu hoạch để mua hạt giống mới. Các 
hạt giống sẽ chỉ cho một vụ thu hoạch. Sau đó những hạt 
giống từ vụ thu hoạch này sẽ “tự chết" và không sử dụng 
được. 


Thứ này gọi là “công nghệ hủy diệt” (còn gọi là Công nghệ hạn 
chế sử dụng di truyền “Genetic Use Restriction Technology - 
GURT"). Điều này vi phạm nghiêm trọng quyền tiết kiệm và 
tái sử dụng hạt giống của người nông dân. Và thông qua hoạt 


động thụ phấn hoa trong thế hệ đầu tiên, các gen hủy diệt có 
thể gây “ô nhiễm chéo” cây trồng của nông dân. Gen phát tán 
ra từ cây trồng GMO gây ô nhiễm chéo và đặt ra những mối đe 
đọa cho đa đạng sinh học nông nghiệp và sinh kế của nông. 
dân. Chẳng ngạc nhiên về việc Monsanto đã mua Delta & Pine 
Land (DPL), công ty hạt giống bông lớn nhất thể giới, công ty 
này và Bộ Nông nghiệp Mỹ đồng nắm giữ ba bằng sáng chế 
của Mỹ về “công nghệ hủy điệt". 


Công nghệ GURT là một mối đe dọa cho an ninh lương thực 
khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và bất cứ nơi nào mà 
Monsanto cùng các tập đoàn đổi tác kinh doanh nông nghiệp 
GMO của nó tham gia vào thị trường. Rafael Alegría của Via 
Campesina (một tổ chức đại điện cho hơn 10 triệu nông dân 
trồng trọt trên toàn thế giới) nhận định: “Công nghệ hủy diệt 
là cuộc tấn công trực tiếp vào nông dân, các nền văn hóa bản 
xứ và chủ quyền lương thực. Nó đe dọa hạnh phúc của tất cả 
người dân nông thôn, về cơ bản là những người nghèo nhất.” 


Công nghệ GURT là lời giải cho ước mơ kiểm soát sản xuất 
thực phẩm thế giới của Big Agra (các tổ chức nông nghiệp 
khổng lề). Họ không còn cần phải tốn tiền thuê thám tử để do 
thám liệu nông dân có tái sử dụng hạt giống của Monsanto. 
hoặc GMO khác không. Ngô hoặc đậu nành hay hạt bông hủy 


điệt có thể sửa đổi đi truyền để “tự vẫn" sau một mùa thu 
hoạch. Theo lời Henry Kissinger: “Kiểm soát được thực phẩm, 
bạn sẽ có thể kiểm soát người dân.” 


Công nghệ này có khả năng quét sạch thực phẩm trên hành 
tỉnh trong một mùa. Thực phẩm có thể được sử dụng như vũ. 
khí. Thẩm phán Tòa án tối cao Scalia đã nhận xét rằng lây 
nhiễm chéo không phải là “tận cùng thể giới”. Vâng, điều ấy có 
thể đúng, nhưng nó có thể là dấu chấm hết của nước Mỹ. 


Nuôi cả thể giới? 


Trong hai thập kỷ qua, GMO đã thâm nhập hoàn toàn vào các 
cánh đồng, cửa hàng tạp hóa, và bếp ăn của chúng ta đến mức 
nhiều người không biết họ thực sự tiêu thụ bao nhiêu GMO 
hằng ngày. Nếu bạn ăn thực phẩm chế biến, bánh mì, mì ống, 
bánh quy giòn, bánh ngọt, dầu canola, mayonnaise, sữa đậu 
nành, bánh mì kẹp thịt, bánh ngô, bim bim ngô, dầu ngô, xỉ- 
rô ngõ, hoặc bất cứ thứ gì làm từ ngô, đậu nành, hoặc bông, 
tức là bạn thường xuyên tiêu thụ GMO, Thực phẩm GMO đầu. 
tiên được tung ra thị trường vào năm 1994 (cà chua “Flavr 
Savr"). Kể từ đó, củ cải đường, khoai tây, ngô, bí, gạo, đậu 
nành, dầu thực vật và thức ăn gia súc, tất cả đều đã bị can 
thiệp. Mỗi năm, nông dân Mỹ trồng hơn 200 triệu mẫu cây 


trồng GMO. Người ta ước tính rằng mỗi người ở Mỹ ăn khoảng 
200 pound (~91 kg) thực phẩm GMO mỗi năm! 


Nhưng này, it nhất các loại cây trồng GMO cho năng suất cao 
hơn nên chúng ta có thể “nuôi cả thế giới” đúng không nào? 
Xin hãy nghĩ lại. Trong một nghiên cứu năm 2013 do Bộ Nông 
nghiệp Mỹ tài trợ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học 
'Wisconsin đã bác bỏ lập luận “năng suất cao hơn” của GMO. 
Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu so sánh sản lượng cây 
trồng từ các giống ngô GMO. trong khoảng năm 1990 đến 
2010. Một số giống GMO cho năng suất thấp, vài giống khác 
thì không. Ngoại trừ một đặc điểm gen dị thường hay được sử 
dụng, các tác giả kết luận:"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi không 
thể tìm thẩy những hiệu ứng tích cực về sản lượng nhờ gen 
chuyển hóa." Cho phép tôi giải thích: Cả khả năng chịu đựng 
glyphosate (Roundup?) và độc tổ Bt (đối với sâu hại rễ ngô) 
đều gây ra giảm sản lượng. Đúng thể. Họ phát hiện ra rằng cây 
trồng GMO sản xuất thực phẩm ít hơn thay vì nhiều hơn! 


Trong một bài viết trên trang web Cornucopia, Maria Rodale 
đã trích dẫn một sổ nghiên cứu độc lập chỉ rõ những nguy 
hiểm của GMO. Trong một nghiên cứu được bà trích dẫn từ 
tạp chí Nature Biotechnology (Công nghệ sinh học tự nhiên) 
có câu: “Sau khi ăn đậu nành GMO, một số gen GMO được vận 


chuyển vào hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta và những, 
gen GMO đó vẫn đang hoạt động.” Bà tiếp tục nhấn mạnh rằng 
một nghiên cứu đăng trên tạp chí Reproductive Toxicology 
(Độc tố học sinh sản) “đã tìm thấy Bt toxin (sử dụng trong ngô 
biến đổi gen Bt) trong máu của 93% phụ nữ mang thai tham. 
gia nghiên cứu và con của họ." 


Thôi nào... công bằng chút đi! 


Tôi có công bằng không? Tôi chỉ nói đến một phía của câu. 
chuyện phải không? Thượng Để cẩm làm thểt Vậy, hãy kiểm. 
tra trang web của chính Monsanto và xem họ nói gì về GMO. 
Xét cho cùng, họ là một trong những nhà sẳn xuất GMO lớn 
nhất. Trên trang web của mình (www.Monsanto.com), họ 
viện dẫn “có nhiều thử nghiệm khoa học xác nhận cây trồng 
GM là an toàn” thông qua một cơ quan gọi là Trung tâm đánh 
giá rủi ro môi trường (Center of Environment Risk 
Assessment - CERA). Họ thậm chí còn tốt bụng đến mức cung, 
cấp đường dẫn đến trang web của CERA. Cảm ơn Monsanto! 


Khi vào trang web của CERA. {www.CERA-gme.orp) tôi tìm 
thấy danh sách những người thành lập nên Hội đồng Cổ vấn 
cho CERA mà trang web của họ nói “là để hành động trong vai 
trò cố vấn và tư vấn cho giám đốc và nhân viên của CERA.” 
Một trong những thành viên của hội đồng cổ vấn này là Tiến 


sĩ bác sĩ Jerry Hjelle. Hãy đoán ông ấy làm việc cho ai. Bạn 
đoán được không? Đổ bạn đẩy. Đoán xem. Vâng. Monsanto! 
Tiển sĩ Hjelle là phó chủ tịch Chính sách Khoa học của 
Monsanto. Vậy, cho phép tôi nói thẳng. Một trong các cố vấn. 
cho tổ chức “nghiên cứu” sự an toàn của GMO lại cũng làm 
việc cho một trong những công ty sẳn xuất GMO lớn nhất. Các 
ông đùa tôi phải không? Đẩy là “cáo canh chuồng gà” ở cấp độ 
khác! 


Tất nhiên, cách làm này khá điển hình ở Monsanto. Sự thật là, 
chính nhờ Monsanto mà “thử nghiệm” an toàn duy nhất theo 
yêu cầu đổi với nhà sản xuất GMO là nộp báo cáo tự viết về độ 
an toàn của GMO mới. Bạn còn nhớ câu chuyện về vị luật sư 
của FDA, Michael Taylor mà tôi có đề cập bên trên chứ? 


Rồi ta lại có Margaret Miller, cựu nghiên cứu viễn của 
Monsanto, người đã viết báo cáo về việc liệu rBGH có an toàn 
không. Ngay sau khi báo cáo được hoàn thành, FDA đến gõ 
cửa nhà bà. Họ mời bà về cộng tác. Miller được FDA thuê làm 
Phó Giám đốc Cơ quan về Thuốc thú y mới. Bạn có thể phỏng 
đoán “nhiệm vụ" đầu tiên của bà tại FDA là gì không? Vâng, 
quả thật, nhiệm vụ đầu tiên của bà là “phê duyệt” báo cáo mà 
bà là tác giả khi ở Monsanto. Thật hiệu quả! 


'Quá choáng váng! Đặc biệt là dưới ánh sáng của sự thật rằng 
Monsanto đồng thời cũng là công ty sản xuất DDT, chất độc da 
cam, PCB, và dioxin. Ung thư có mối liên hệ với phơi nhiễm 
PCB. Hàng ngàn binh lính Mỹ cũng như thường dân Việt Nam 
bị ung thư vì phơi nhiễm chất độc da cam trong thời gian 
chiến tranh Việt Nam. Những con người ấy đang quần quại 
bởi những hậu quả khủng khiếp vì những thứ hóa chất được 
phun trong rừng, khiến nước, đất và không khí ngẩm đẩy độc 
tổ nguy hiểm. Biết bao trẻ em dị tật bẩm sinh, và hàng ngàn 
em chết vì ung thư do phơi nhiễm. Truyền thông chính thống 
bị kiểm soát và maña y tế vừa tham gia che. đây, vừa nói đối về 
những tác động độc hại của những hóa chất này. Nhưng bạn. 
mong đợi điều gì? Rất nhiều trong bọn họ là tội phạm! Và 
truyền thông chính thống đã từ lâu được “mua và trả tiền" bởi 
những kể cướp lịch sự (banksters) sở hữu Fed. 


Mặc dù 93% người Mỹ tin rằng GMO cần được dán nhãn, 
những người để xuất ghỉ nhãn GMO đang phải bẩm dập đối 
mặt với “cuộc chiến thực phẩm", cụ thể là các Big Agra và 
ngành công nghiệp sinh học đã chi những khoản tiền lớn để 
chống lại những để xuất ghi nhãn GMO. Ví dụ, “Dự luật 37" 
của California đã suýt bị hủy bỏ vào năm 2012 sau khi các 
công ty như Monsanto, Pepsico, và Kraft đổ 46 triệu USD vận 
động hành lang chống lại nó. Sau đó, vào năm 2013, cũng các 


công ty đó đã chỉ hơn 27 triệu USD. vận động hành lang. chống 
lại “Sáng kiến 522” (Sáng kiến này để nghị đán nhãn các thực 
phẩm biến đổi gen, và nó cũng bị hủy bỏ). Vậy, xin đặt câu hỏi: 
Nếu GMO rất “tốt cho bạn", thì tại sao Big Agra lại phải chỉ 
hàng chục triệu USD để che giấu việc trên đĩa ăn của chúng ta 


hay trong hộp cơm của con cái chúng ta có GMO hay không? 


'Thử nghiệm GMO. 


Như tôi đã để cập ở trên, GMO không được thử nghiệm đầy đủ. 
Một trong những lỗi rõ ràng nhất trong quy định về chế độ 
“thử nghiệm" GMO hiện hành là thời gian quá ngắn cho các 
nghiên cứu thử nghiệm thức ăn trên động vật. Họ giới hạn 
thử nghiệm 90 ngày là tổi đa, một số còn chưa tới hơn một 
tháng. Nghiên cứu ngắn như vậy có thể đễ đàng bỏ qua những 
ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi gen. Điều đã được biết 
từ lâu là một sổ loại thuốc trừ sâu và thuốc bệnh có thể gây ra 
những ảnh hưởng truyền qua nhiều thế hệ, và chỉ lộ ra sau đó 
hàng thập kỷ. Gần như tất cả các loại cây trồng GMO đều được 
mô tả như một loại “cây trừ sâu" vì chúng hoặc chịu đựng 
được thuốc diệt cỏ đại (như Roundup®), hoặc sản sinh ra chất 
diệt côn trùng như độc tố Bt. Khi các nhà quần lý đánh giá ảnh 
hưởng độc hại của thuốc trừ sâu, họ thường yêu cầu nghiên 
cứu phải sử dụng ba loại động vật, với ít nhất một loại thử 


nghiệm cho ăn kéo dài hai năm trở lên. Thông thường, ít nhất. 
là 1/3 các tác dụng phụ sinh ra bởi các độc tố này sẽ chỉ biểu 
hiện trong các nghiên cứu đài hơn, chứ không phải ngắn hơn. 


Ví dụ điển hình: Các nhà khoa học Pháp, đứng đầu là Séralini 
(đã nêu ở trên) của Đại học Caen, gần đây đã tiến hành thử 
nghiệm cho chuột ăn trong thời gian hai năm. Họ cho chúng 
ăn ngô GMO được phun Roundup°. Cuối hè năm 2012, tôi còn. 
nhớ những kết quả nghiên cứu (cùng các bức ảnh chụp lũ 
chuột với những khối u kỳ cục) đã được công bổ trên tạp chí 
Food and Chemical Toxicology (Thực phẩm và Độc tổ hóa 
học). Một sổ khổi u lớn đến nỗi những con chuột bị khó thở. 
Các tác giả nêu rõ: “Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngay 
cả những con chuột tiếp xúc với những lượng nhỏ nhất cũng 
đã phát triển khối u vú, đau gan và tổn hại thận ngay từ bốn. 
tháng ở con đực và bảy tháng ở con cái...". Theo bác sĩ Michael 
Antoniou (nhà sinh học phân tử): “Nghiên cứu này cho thấy 
một sổ lượng bất thường các khối u phát triển sớm hơn và 
mạnh hơn - đặc biệt là ở những con cái. Tôi choáng váng bởi 
những tác động hết sức tiêu cực lên sức khỏe." 


Không, nghiên cứu Séralini chưa bóc trần hết. Nên nhớ, bất cứ 
khi nào bạn thách thức giáo điều chính thổng, bạn sẽ bị tấn 
công. Và Séralini cũng thể. Vậy, ta hãy cùng tìm hiểu người 


tiết lộ xem sao? Theo Mike Adams bạn tôi (Hiệp sĩ sức khỏe): 
“Không lâu sau khi được công bổ, nghiên cứu Séralini đã bị 
xâu xé một cách ác ý bởi 'những kẻ hoài nghỉ, giới truyền. 
thông và nhiều tổ chức công nghiệp hậu thuẫn, họ đổng 
thanh tuyên bố đó là một nghiên cứu ung thư tổi. Nhưng thật 
ra, nghiên cứu của Séralini mới thực sự là một nghiên cứu độc 
tính sâu sắc, đáp ứng được hoặc vượt quá mọi tiêu chuẩn 
khoa học được chấp nhận... Những điệp khúc Ï ôi theo sau đó 
về việc quy cho nghiên cứu của Séralini là mâu thuẫn với tất 
cả những nghiên cứu tương tự khác cũng vô giá trị, vì chưa có 
nghiên cứu tương tự nào khác từng được thực hiện - nghiên. 
cứu Séralini là nghiên cứu dài hạn duy nhất từng được tiến 
hành liên quan đến ngô GM NK603 của Monsanto. Một ý kiển 
chỉ trích phổ biến khác liên quan đến loài chuột cổng trắng 
Sprague-Dawley (SD) mà Séralini sử dụng trong nghiên cứu. 
Chủng loại này cũng đã được Monsanto sử dụng nhiều lần 
trong những nghiên cứu 'an toàn' 90 ngày về GMO.” 


Nói đơn giản, Séralini sử dụng cùng loại chuột và cùng loại 
ngô GMO đã được sử dụng trong các thử nghiệm trước của 
Monsanto, Khác biệt duy nhất là thay vì ngừng ở 90 ngày 
giống như Monsanto đã làm, Séralini tiếp tục nghiên cứu 
trong một năm. Và đoán thử xem. Vào khoảng từ 120 đến 150 
ngày, lũ chuột bắt đầu phát triển các khối u. Hmmm... bạn có 


nghĩ Monsanto biết điều này có thể xảy ra không? Bạn có nghĩ 
đấy là lý do tại sao họ luôn luôn ngừng ở 90 ngày không? 


Không thể tin được, nhiều người vẫn không muốn biết sự thật 
về GMO. Tôi cho rằng họ thà sống với cõi mộng xây bằng cát 
còn hơn là tin vào các nghiên cứu. Vậy, nếu bạn là một trong 
số những người vẫn muốn dùng sản phẩm GMO, xin... đừng. 
nghe tôi. Đừng nghe Séralini. Đừng nghe Mike Adams, Liam. 
Scheff, Robert Scott Bell, bác sĩ Joseph Mercola hay Jefrey 
Smith. Giải pháp là giáo dục gia đình bạn, giáo dục bạn bè, và 
đặc biệt, giáo dục người nông dân là điều vô cùng quan trọng. 
Cách đễ nhất để tránh bỏ thực phẩm GMO vào giỏ hàng là lên 
kế hoạch trước bằng cách sử dụng hướng dẫn mua sắm đồ 
không GMO miễn phí có tại trang web: 
ww.NonGMOshoppingGuide.com. 


Cám ơn Jeffrey Smith, người chiển sĩ đấu tranh kiên cường 
nhất và người phơi bày GMO, người đã thực hiện những thông 
tin hướng dẫn miễn phí này. Bạn có thể tìm thẩy vô số thông 
tin về GMO tại www.ResponsibleTechnology.org, 


Một quy tắc chung là bạn nên tránh các sản phẩm làm từ bất 
kỳ loại cây trồng GMO nào, chẳng hạn như: 


~ NGÔ - bột ngô, đầu, tỉnh bột, gluten, và xi-rô 


- ĐẬU NÀNH - bột đậu nành, lecithin, protein phân lập, và 
isoflavones 


- CÂY CẢI DẦU (CANOLA) - đầu canola (còn gọi là đầu hạt cải 
dầu) 


9$. )%, 
®,s%vJ@< 


- BÔNG - Dầu hạt bông 


~- ĐƯỜNG - tránh bất cứ thứ gì không được để là 100% đường 
mnía, nước mía đặc, hoặc đường hữu cơ. 


~ ĐU ĐỦ - trên 80% đu đủ là GMO. 


Các sản phẩm hữu cơ có chứng chỉ không được phép chứa bất 
kỳ thành phần GMO nào. Thế nên, khi mua các sản phẩm đán 
nhãn “100% hữu cơ”, “hữu cơ”, hoặc “làm bằng nguyên liệu. 
hữu cơ”, các sản phẩm này hoàn toàn không biến đổi gen. 


Phần IV 
SỰ THẬT, HƯ CẤU & GIAN 
LẬN 


Chương 12 


ĐƯỜNG HÓA HỌC 
ASPARTAME 


GIAN LẬN 

Aspartame giúp giảm cân và không có các tác đụng phụ. 

SỰ THẬT 

Aspartame là chất độc thân kinh, có liên quan đến ung thư não, 


động kinh co giật, và một số rối loạn hệ thần kinh trung ương 
khác. 


ước ngọt cho người ăn kiêng (điet soda) thì thế nào? 
N Nước ngọt cho người ăn kiêng là vô hại phải không? 
Nước ngọt cho người ăn kiêng sẽ giúp bạn giảm cân 


phải không? Sai. Một địch bệnh toàn cầu đang hoành hành đữ 
đội. Nguyên nhân là hóa chất ngọt độc hại gọi là aspartame 
(bán trên thị trường dưới tên NutraSweet, Equal, và 
Aminosweet®), đó là phụ gia thực phẩm gây tranh cãi nhất 
từng được phê duyệt. Chúng ta vẫn được trấn an rằng phụ gia 
này hoàn toàn an toàn, thực tế đó là một loại thuốc tương tác 
với các thuốc khác và thay đổi hóa tỉnh trong não, gây ra 
nhiều loại bệnh mạn tính, kể cả ung thư. 


Tôi đã để cập vẫn tắt tới aspartame một đôi lần trong cuốn. 
sách này, nhưng do thực tế là nó vô cùng độc hại, là thành 
phần trong rất nhiều loại thực phẩm và đồ uống, cùng với lịch. 
sử nhơ nhớp về cách nó được FDA chấp thuận, tôi xin dành cả 
một chương của cuốn sách cho vẩn để này. Như tôi đề cập, 
aspartame là một excitotoxin, nghĩa là nó kích thích các tế 
bào não bạn cho đến chết. Bác sĩ Russell Blaylock nói: “Các 
thành phần (trong aspartame) kích thích các tế bào thần kinh 
của não cho đến chết gây ra tổn thương não ở các mức độ khác 
nhau" (Excitotoxins: The Taste that Kills - Excitotocin: Vị 
ngon chết người, năm 1994). 


Vậy, trong aspartame có những gì? Aspartame gồm ba thành 
phẩn: 50% phenylalanine, 40% axit aspartic, và 10% 
methanol. Methanol phân bố rộng khắp trong cơ thể, nó có 


mặt ở não, cơ bắp, chất béo và mô thần kinh. Đáng lưu ý là: 
khi nhiệt độ của aspartame vượt quá 86°F (30°C), methanol 
chuyển đổi thành formaldehyde (chất ướp lỏng) và axit 
formic. Nhiệt độ bình thường của cơ thể là bao nhiêu? Nếu tôi 
nhớ chính xác thì là 98,6 °F (37°C), đúng không? Vậy nên khi 
bạn ăn aspartame, nó sẽ bị nóng lên trên 86 °F và methanol 
chuyển đổi thành formaldehyde, chất này sẽ đi vào các tế bào. 
và liên kết với các protein và ADN. 


Phenylalanine là axit amin điển hình tìm thấy trong não. 
Những người bị rối loạn di truyền phenylketonuria (PKU) 
không thể chuyển hóa phenylalanine. Điều này dẫn đến nồng 
độ phenylalanine trong não cao đến mức nguy hiểm, đôi khi 
gây tử vong. Điều đã được chứng minh là ăn aspartame (nhất 
là cùng với carbohydrate) có thể dẫn đến dư thừa mức 
phenylalanine trong não thậm chí ở những người không bị 
PKU. Trong lời chứng thực trước Quốc hội Mỹ, bác sĩ Louis J. 
Elsas chỉ ra rằng phenylalanine cao trong máu có thể tập 
trung ở các bộ phận của não và đặc biệt nguy hiểm đổi với trẻ 
sơ sinh và thai nhỉ. Ông cũng chỉ ra rằng vì nó được chuyển 
quả hơn nhiều ở động vật gặm nhấm so với ở người, 
'hử nghiệm và nghiên cứu trên chuột là không đủ để 
dự báo mối nguy hiểm của aspartame cho người. 
Phenylalanine cũng làm suy kiệt serotonin; theo đó, gây nên 


các vấn để về tâm thần và hành vi, kể cả trắm cảm. Tôi nghe 
nói nhiều bệnh viện tâm thần đầy bệnh nhân chỉ là nạn nhân 
của aspartame. Bạn còn nhớ nhân vật Marty McFly trong loạt 
phim Back to the Future (Trở lại tương lai) không? Nếu không, 
phải do phenylalanine trong aspartame cẩn trở sự hấp thu L- 
Dopa của não, có lẽ Michael J. Fox, người từng đại diện cho sản 
phẩm Pepsi cho người ăn kiêng, đã không mắc Parkinson ở 
tuổi 30. Rất có khả năng hôm nay anh ấy vẫn khỏe mạnh và 
vẫn làm phim (Back to the Future phần 27) nếu anh ấy không 
uống Pepsi kiêng. 


Axit aspartic cũng là một thành phần của aspartame. Bạn tôi, 
bác sĩ Russell L. Blaylock, là giáo sư phẫu thuật thần kinh tại 
Đại học Y Mississippi, gần đây đã xuất bản một cuổn sách nêu 
rất chỉ tiết những tổn hại gây ra do tiêu thụ quá nhiều axit 
aspartic trong aspartame. Bác sĩ Blaylock sử dụng gần 500 tài 
liệu tham khảo khoa học để chỉ ra rằng, dư thừa các axit amin 
kích thích tự đo như axit aspartic và axit glutamic (khoảng 
99% MSG là axit glutamic) trong thực phẩm có thể gây ra 
những tối loạn thần kinh mạn tính nghiêm trọng và vô số các 
triệu chứng cấp tỉnh khác như thế nào. Rất giống nitrat và 
MSG, axit aspartic có thể gây mất cân bằng axit amin trong cơ 
thể và dẫn đến gián đoạn quá trình chuyển hóa dẫn truyền 
thần kinh bình thường của não. 


Methanol là thuốc độc. Một số người có thể còn nhớ methanol 
là chất độc đã khiến một vài người nghiện rượu ở các khu ổ 
chuột đi đến kết cục mù lòa hay chết. Methanol được tiết ra từ 
từ ở ruột non khi nhóm methyl của aspartame gặp enzyme 
chymotrypsin. Methanol phân hủy thành axit formic và 
formaldehyde (chất ướp lỏng) trong cơ thể. Theo EPA, 
methanol “được coi là chất độc tích tụ đo tốc độ bài tiết chậm 
một khi nó được hấp thụ. Trong cơ thể, methanol được ô-xy 
hóa thành formaldehyde và axit formic; cả hai chất chuyển 
hóa này đều độc.” 


EPA khuyến cáo giới hạn mức tiêu thụ methanol là 7,8 
milligam mỗi ngày, nhưng một chai nước giải khát một lít 
chứa aspartame có hơn 50 mg methanol. Bạn biết bao nhiêu 
người uống một lít nước ngọt mỗi ngày? Chết tiệt, tôi biết 
nhiều người uống hai hoặc ba lít mỗi ngày! Theo một báo cáo 
năm 1990 của Kathleen Nauss và Robert Kavet tựa để “The 
Toxicity of Inhaled Methanol Vapor" (Độc tính của hơi 
methanol hít phải - xuất bản trên Critical Reviews in 
Toxicology) thì tiếp xúc với methanol ở mức độ thấp nhưng 
lâu đài được ghi nhận là gây đau đầu, choáng, buồn nôn, đăng 
trí, mờ mắt, tai ù, rối loạn tiêu hóa, suy nhược, chóng mặt, ớn 
lạnh, tê liệt, rối loạn hành vi, mất ngủ, viêm đây thần kinh, 
hoa mắt, trầm cảm, đau tim, và viêm tụy. 


Nhưng chẳng phải nhiều trái cây và rau cũng chứa một chút 
methanol đó sao? Đúng, nhưng chúng cũng chứa một lượng 
lớn ethanol, tác động như một tẩm đệm và vô hiệu hóa 
methanol, theo đó ngăn ngừa sự chuyển đổi methanol thành 
formaldehyde. Trong aspartame không có đệm như vậy. 


Diketopiperazine (DKP) là một sản phẩm phụ của quá trình 
chuyển hóa aspartame và có liên quan đến sự xuất hiện của 
các khối u não. Công ty G.D. Searle đã tiến hành các thí 
nghiệm trên động vật về tính an toàn của DKP. FDA đã phát 
hiện rất nhiều lỗi trong thí nghiệm, có cả “sai sót khi biên 
chép, lẫn lộn động vật, động vật không cho thuốc lẫn với đã 
cho thuốc, mất mẫu bệnh phẩm do cách xử lý không đúng”, 
và còn rất nhiều lỗi khác. Những quy trình phòng thí nghiệm 
cẩu thả này có thể giải thích cho việc các con vật thuộc cả 
nhóm thử nghiệm lẫn kiểm soát đều có u não gấp 16 lắn so 
với dự đoán trong các thi nghiệm với thời lượng này. 


Aspartame được James Schlatter tình cờ phát hiện vào năm. 
1965, ông là nhà hóa học tại Công ty Searle G.D. (Searle). Ông 
này đã liếm phải một ít loại thuốc chổng loét mới dính ở các 
ngón tay và phát hiện ra vị ngọt của aspartame. Eurekal Bán 
hóa chất này như một phụ gia thực phẩm cho hàng trăm hàng 
triệu người khỏe mạnh mỗi ngày có nghĩa là thu được nhiều. 


tiền hơn so với lượng bán hàng giới hạn trong nhóm nhỏ đổi 
tượng khách hàng bị loét. Vậy nên, trong năm 1967, Searle đã 
bắt đầu những xét nghiệm kiểm tra an toàn cần thiết với 
aspartame để xin FDA chấp thuận nó là phụ gia thực phẩm. 
Những thử nghiệm ban đầu của chất này cho thấy nó sinh ra 
những lỗ và khổi u cực nhỏ trong não chuột thí nghiệm, 
chứng động kinh ở loài khi, và biển đổi thành các chất độc hại 
trong cơ thể động vật, bao gồm cả formaldehyde. 


'Năm 1969, công ty Searle đã thuê bác sĩ Harold Waisman, nhà 
sinh học tại Đại học Wisconsin, tiến hành kiểm tra an toàn. 
aspartame trên bẩy con khỉ sơ sinh được cho ăn aspartame 
trộn với sữa. Sau 300 ngày, năm trong số những con khỉ đó bị 
co giật động kinh mạnh và một con chết. [Bạn có nhớ Flo Jo, 
người đã uống Cocacola cho người ăn kiêng (Diet Coke) và tử 
vong vì cơn co giật động kinh mạnh không?] Bác sĩ Waisman 
mất trước khi tất cả các nghiên cứu của ông được hoàn thành. 
Vào mùa xuân năm 1971, bác sĩ John Olney (một nhà thần 
kinh học) đã thông báo cho Searle rằng các nghiên cứu của 
ông cho thẩy aspartame gây ra lỗ hổng trong não của những 
con chuột sơ sinh. Cuối năm đó, một trong những nhà nghiên 
cứu của Searle đã xác nhận những phát hiện của bác sĩ Olney 
trong một nghiên cứu tương tự. Thế nhưng Searle không 
quan tâm... họ theo đuổi con bò để ra tiền của mình! 


Năm 1973, Searle nộp đơn xin FDA phê duyệt và nộp hơn 100 
nghiên cứu mà họ quả quyết là xác nhận sự an toàn của 
t trong những nhà khoa học FDA đầu tiên xem. 
an toàn aspartame đã tuyên bố rằng “thông tin 
cung cấp (bởi Searle) không đủ để cho phép đánh giá độc tính 
tiểm tàng của aspartame.” Theo bác sĩ quá cố Andrian Gross, 
Searle “. đã bổ nhiều công sức để ngụy trang những thiểu sót 
của các nghiên cứu. Như tôi đã nói, sàng lọc và chỉ trình bày 
với FDA những gì họ muốn FDA biết, và họ đã làm những điều. 
tồi tệ khác. Ví dụ, những con vật phát triển khối u trong quá 
trình nghiên cứu. Vâng, họ loại bỏ các khối u này khỏi những 
con vật đó." Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 7 năm 1974, FDA. 
chấp thuận cho sử dụng hạn chế aspartame trong thực phẩm 
khô, lần đầu tiên công bố các dữ liệu hỗ trợ cho quyết định của. 
họ. Dữ liệu này sau đó đã được xem xét lại bởi nhà nghiên cứu 
não nổi tiếng John Olney của Đại học Washington ở St. Louis, 
người đã nộp đơn phản đổi đầu tiên chống lại việc phê duyệt 
aspartame. 


Hai năm sau, vào năm 1976, xuất phát từ sự phản đối của 
Olney, FDA bắt đầu một cuộc điều tra những việc làm của 
phòng thí nghiệm Searle. Cuộc điều tra đã phát hiện quy trình 
thử nghiệm không đủ chất lượng của họ, đầy những đữ liệu 
thử nghiệm “chế tác” và không chính xác. Các nhà điều tra 


báo cáo rằng họ “chưa từng thấy điều gì tệ như thử nghiệm 
của Searle." Sau đó, vào năm 1977, lực lượng chuyên trách của 
chính phủ lại phát hiện ra Searle đã làm sai lệch dữ liệu bằng. 
cách trình nộp những xét nghiệm máu không chính xác. 
Trong một nghiên cứu khác, việc xem xét kỹ hơn đã hé lộ các 
khối u tử cung phát triển ở rất nhiều các con vật thử nghiệm, 
và Searle thừa nhận những khổi u này có liên quan đến việc 
tiêu thụ aspartame. FDA chính thức yêu cầu Văn phòng Luật 
sư Mỹ tiến hành tổ tụng ở cấp đại bồi thẩm đoàn để điều tra 
xem có nên đệ trình các cáo trạng chống lại Searle do cố ý làm. 
sai kết quả và “che giẩu dữ kiện thực tế và lập các báo cáo sai 
sự thật" trong kiểm tra an toàn aspartame hay không. 


Trong khi bồi thẩm đoàn tiến hành điều tra, Sidley & Austin ~ 
công ty luật đại điện cho Searle đã bắt đầu đàm phán với luật 
sư Mỹ phụ trách điểu tra là Samuel Skinner. Tháng 7 năm 
1977, Skinner từ chức và về đầu quân cho công ty luật của 
Searle. Hành động từ chức của Skinner đã làm đình trệ quá 
trình điều tra quá lâu, khiển cho thời hạn thực hiện tố quyển 
hết hiệu lực. Cuổi cùng, việc điều tra bị bổ đở. 


Năm 1979, FDA đã thành lập một Hội đồng Điều tra Công khai 
(Public Board of Inquiry - PBOI) để đưa ra phán quyết về các 
vấn để an toàn xung quanh aspartame. Một năm sau đó, PBOI 


kết luận đổi với aspartame, không nên cho phép trì hoăn lâu 
hơn nữa hoạt động điều tra về các khối u não ở động vật, và 
dựa trên những thông tin ít ỏi có được, PBOI ngăn cấm tiếp. 
aspartame cho đến khi các nghiên cứu về các khối u được giải 
thích rõ ràng. Trừ khi EDA phủ quyết hội đồng, vấn đề sẽ được. 
khép lại. Nhưng năm 1980, Ronald Reagan được bầu làm. 
Tổng thổng Mỹ, và nhóm chuyển giao của ông có Donald 
Rumsfeld - CEO của G.D.Searle.Theo một cựu nhân viên bán. 
hàng của G.D. Searle là Patty 'Wood-/ -Allott, Rumsfeld đã nói với 
đội bán hàng của ông rằng, nếu cần thiết "ông ấy sẽ viện đến 
tất cả những người mang ơn mình và rằng không có vấn đề gì, 
ông sẽ đảm bảo aspartame được phê duyệt trong năm đó" 
(Gordon, 1987). Không có gì ngạc nhiên, nhóm chuyển giao. 
chọn bác sĩ Arthur Hull Hayes Jr. làm ủy viên mới của FDA. 
Theo nhiều mô tả, Hayes là người tin rằng việc phê duyệt các 
loại thuốc mới và các chất phụ gia diễn ra quá chậm vì “FDA. 
đòi hỏi quá nhiều thông tin.” 


AI CÓ BẤT CỬ XUNG 
ĐỘT LỢI ÍCH TÀI 
CHÍNH NÀO TRONG. 
QUYẾT ĐỊNH NÀY XIN 
'GIØ TAY LÊN... 


AN HỘI THẦM 
QUYẾT ĐỊNH VỀ 
THUỐC FDA 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


'Vào tháng 5 năm 1981, ba trong sổ sáu nhà khoa học nội bộ 
EDA chịu trách nhiệm xem xét các vấn để u não đã tuyên bố 
phần đối phê chuẩn aspartame, tuyên bố ghi rằng các thử 
nghiệm của Searle là không đáng tin cậy và không đủ để xác 
định độ an toàn của aspartame. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 


đó, tại một trong những hoạt động chính thức đầu tiên của 
mình, bác sĩ Hayes, ủy viên FDA mới đã bác bổ các PBOI và 
chính thức phê chuẩn aspartame cho tất cả các sản phẩm khô. 
Năm 1982, Searle đã đệ đơn kiến nghị để aspartame được 
chấp nhận là chất tạo ngọt trong đồ uống có ga và các dung 
địch khác. 


Gần như ngay lập tức, Hiệp hội Nước ngọt Quốc gia (National 
Soft Drink Association - NSDA) thúc giục FDA trì hoãn phê 
duyệt việc sử dụng aspartame cho đồ uống có ga và cần thêm 
thử nghiệm vì aspartame rất không ổn định ở dạng lỏng. Như 
tôi đã để cập, khi aspartame lỗng được lưu trữ ở nhiệt độ trên 
86°F, nó bị phân rã thành axit formic và formaldehyde, cả hai 
đều đã được xác định là độc tố. Mặc dù công chúng phản đối 
kịch liệt, năm 1983 FDA đã chấp thuận cho sử dụng 


aspartame trong nước giải khát và đổ uống có ga đầu tiên 
chứa aspartame đã được bán cho công chúng. 


Một thời gian ngắn sau khi aspartame được phê duyệt sử 
dụng trong đồ uống, các khiếu nại bắt đầu được gửi đến FDA. 
Những phản ứng như chóng mặt, mờ mắt, mất trí nhớ, nói 
lắp, nhức đầu, và co giật trở nên phổ biển với những người 
tiêu thụ đồ uống có chứa aspartame. Các khiếu nại về vấn để 
này nghiêm trọng hơn nhiều so với những khiếu nại mà cơ 
quan này nhận được về bất kỳ phụ gia thực phẩm nào khác. 
Chỉ trong vài năm đầu sau khi aspartame được phê duyệt cho. 
đổ uống, FDA đã nhận được hơn 10.000 khiếu nại về 
aspartame. Tháng 2 năm 1994, Bộ Y tế Mỹ phát hành danh 
mục các phản ứng bẩt lợi đã báo cáo cho FDA. Thật ngạc 
nhiên, aspartame chịu trách nhiệm cho hơn 75% các phản 
ứng bất lợi được báo cáo cho Hệ thổng Giám sát Phản ứng Có 
hại của FDA (FDAS Adverse Reactions Monitoring System). 
Như chính FDA đã thừa nhận, chưa tới 1% người tiêu dùng 
gặp phần ứng bất lợi với sản phẩm có thông báo tới FDA. Điều 
này làm tăng 10.000 khiểu nại lên thành khoảng một triệu! 


Năm 1985, bác sĩ Adrian Gross nói trước Quốc hội rằng, vì 
aspartame có khả năng tạo ra u não và ung thư não, FDA 
không nên “cho phép" tiêu thụ hằng ngày chất này ở mọi cấp 


độ. Những lời cuối cùng của ông trước Quốc hội là: “Và nếu 
FDA vi phạm luật của chính mình, thì ai sẽ là người bảo vệ 
công chúng?" (ngày 01 tháng 8 năm 1985, Congressional 
Record, SID835: 131). 


Từ năm 1985 đến năm 1995, các nhà nghiên cứu đã thực hiện 
khoảng 400 nghiên cứu về aspartame. Bác sĩ Ralph G. Walton. 
xem xét tất cả các nghiên cứu về aspartame và tìm thẩy 166 
nghiên cứu có liên quan đến độ an toàn cho người. Trong số 
166 nghiên cứu này, 74 được tài trợ bởi Searle, 85 độc lập, và 
bẩy được FDA tài trợ. Các kết quả sẽ khiến bạn phải nhướn 
mày, nhưng có lẽ sẽ không làm bạn ngạc nhiên. Trong số 74 
nghiên cứu được tài trợ bởi Searle, tất cả đều chứng nhận 
aspartame tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong sổ 85 nghiên 
cứu không được tài trợ bởi Big Pharma hoặc FDA, có 84 
nghiên cứu phát hiện aspartame gây nguy hiểm cho sức khỏe. 
Những nghiên cứu này đã báo cáo một loạt các tác dụng phụ 
bao gồm đau cơ xơ, u não, mất trí nhớ, u lympho, ung thư 
bạch cầu, và ung thư thần kinh ngoại biên. 


Trong nghiên cửu toàn diện nhất, kéo dài nhất từ trước đến. 
nay về aspartame như mộ 


tác nhân gây ung thư cho người 
(hơn hai triệu năm-người), các nhà nghiên cứu đã phân tích 
dữ liệu từ cuộc Nghiên cứu Sức khỏe Điều dưỡng (Nurses' 


'Health Study) và Nghiên cứu theo đõi Chuyên gia Y tế (Health. 
Professionals Follow-Up Study) trong thời gian 22 năm. 
Nghiên cứu cực kỳ quan trọng này được công bổ vào cuối năm. 
2012. Hơn 77.000 phụ nữ và hơn 47.000 đàn ông được đưa. 
vào phân tích, cho tổng cộng gần 2,3 triệu năm- người dữ liệu. 
Ngoài quy mô đồ sộ, điều làm cho nghiên cứu này vượt trội so 
với các nghiên cứu khác trong quá khứ là sự thấu đáo với 
lượng aspartame đưa vào đánh giá. Cứ hai năm, người tham 
gia nhận được một câu hỏi chỉ tiết về chế độ ăn uống, và chế 
độ ăn của họ được đánh giá lại mỗi bốn năm. Các nghiên cứu. 
trước đó không cho thấy sự liên kết với ung thư do chỉ đánh 
giá lượng aspartame ăn vào của người tham gia tại một thời 
điểm, chứ không phải hai năm một lần (trong hai thập kỷ) ở 
nghiên cứu này. 


Những phát hiện thật đáng báo động, tổi thiểu một lon nước 
ngọt cho người kiêng mỗi ngày làm tăng 42% nguy cơ ung 
thư bạch cầu (ở nam giới và phụ nữ), 102% nguy cơ đa u tủy 
(chỉ ở nam giới), và 31% nguy cơ u lympho không Hodgkin 
(chỉ ở nam giới). 


Một nghiên cứu năm 2012 của Đại học Miami được công bổ 
trên Journal o£ General Internal Medicine (Tạp chí Nội khoa 
Tổng hợp), đã thừa nhận rằng uống một lon nước ngọt ăn 


kiêng mỗi ngày làm tăng nguy cơ cơn đau tìm và đột quy tới 
con số khổng lổ 44%. Đây là nghiên cứu không hề nhỏ. 
Nghiên cứu thu hút hơn 2.500 người tham gia trong khoảng 
thời gian 10 năm. Tất nhiên, điều này đã được biết đến từ 
nhiều thập kỷ và được thảo luận trong tài liệu của bác sĩ H.J. 
Roberts: 4spartame Disease: An Ignored Epidemic (Bệnh 
Aspartame: Bệnh dịch bị bổ qua). Bây giờ bạn có còn thèm. 
uống nước ngọt kiêng nữa không? Hoặc ghê hơn, mời bạn ăn 
một túi phân nhé? Tại sao tôi để cập đến phân? Bởi vì bằng 
sáng chế aspartarme có sẵn trên mạng và khẳng định chất làm. 
ngọt này được làm từ các chất thải (tức là “phân") từ vi khuẩn. 
E. coli biển đổi gen! Khiếp quá! 


Cứ như thể “vấn để phân” vẫn chưa đủ làm bạn buồn nôn, 
aspartame còn được coi là một “excitotoxin". Vì con người 
thiểu một hàng rào máu-não ở vùng dưới đổi, excitotoxin có 
thể thâm nhập vào não và gây tổn hại bằng cách phẳn ứng với 
các thụ thể đặc dụng (tế bào thần kinh) theo cách dẫn đến sự 
hủy diệt một số loại tế bào não nhất định. Nói cách khác, 
chúng kích thích các tế bào não của bạn cho đến chết! 
Aspartame chịu trách nhiệm cho hơn 75% phẩn ứng bất lợi 
trong phụ gia thực phẩm đã báo cáo cho FDA. Một sổ những 
phần ứng này rất nghiêm trọng, bao gồm cả co giật và tử 
vong. 


Sự thật của vấn đề là FDA vẫn luôn biết aspartame là một chất. 
gây ung thư. Bác sĩ quá cổ Adrian Gross (chuyên gia chất độc 
DA) nói trước Quốc hội rằng không còn chút nghỉ ngờ gì về 
việc aspartame gây ra u não và ung thư não và vi phạm Luật. 
sửa đổi Delaney nghiêm cẩm bỏ bất cứ thứ gì biết là sẽ gây ra. 
ung thư vào thức ăn. Như bác sĩ James Bowen đã nói với FDA, 
các nhà sẳn xuất aspartame làm tổn hại cả một thể hệ trẻ em. 
và phải bị truy tố hình sự vì tội diệt chủng với các vụ ngộ độc 
lớn ở Mỹ và hàng trăm vụ ở các nước khác trên thế giới. 


'Vào đầu năm 2010, nhà sẳn xuất aspartame Ajinomoto đưa ra 
một sáng kiến mới để tái lập thương hiệu chất làm ngọt độc 
hại này thành “AminoSweet®", để nhắc nhở chúng ta rằng nó 
được làm từ các axit amin, vật liệu cấu thành protei: 
thế chẳng đặc biệt sao? Mọi người sẽ cảm thấy ấm áp và yên. 
tâm tin rằng hẳn nó phải là lành mạnh lắm. Xét cho cùng, axit 
amin là tốt, đúng vậy không? 


Đừng mắc bẫy các thủ đoạn tiếp thị xảo trá. Đây là sự lừa đối 
tỉnh vi nhất: Hãy bắt đầu với một mẩu của sự thật, và sau đó 
“xoay nó" cho phù hợp với những vấn để của riêng bạn, mà 
trong trường hợp này dường như là để thuyết phục chúng ta 
rằng đây chỉ là “chất tạo ngọt lành mạnh” được làm từ các axit 
amin vốn đã hiện diện trong cơ thể chúng ta. Nhưng cho đù 


bạn gọi nó là NutraSweet hoặc Equal® hay AminoSweet®, thì 
axit aspartic trong aspartame vẫn là “excitotoxin" với đầy đủ. 
tài liệu dân chứng. Và như tôi đã để cập trước đó, aspartame 
đã một lần nằm trong danh sách các hóa chất chiến tranh 
sinh học Lầu Năm Góc trình Quốc hội! 


Nói cho đúng, aspartame gây nên tất cả các loại dị tật bẩm 
sinh từ tự kỷ đến hở hàm ếch, và nó cũng là thứ “gây sẩy thai”, 
được xác định như thuốc phá thai. Thông thường các cô gái 
trẻ mong muốn được kết hôn và có con. Tuy nhiên, nhiều cô 
gái trể uống nước ngọt ăn kiêng không nhận ra rằng 
aspartame là tác nhân gây ảnh hưởng nội tiết làm thay đổi kỳ 
kinh nguyệt và gây ra vô sinh. Đáng buồn thay, nhiều phụ nữ 
tăng cường uổng nước ngọt kiêng chẳng bao giờ biết tại sao 
họ không thể có con. Và nếu đó còn chưa đủ là lý do để tránh 
aspartame, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng aspartame gây độc 
cho gan, làm bạn thèm carbohydrates, đưa đến bệnh tiểu 
đường, và thực sự làm cho bạn tăng cân! www.mpwhi.com 


Vậy nên khi FDA nói với chúng ta rằng aspartame đã được 
chứng minh là an toàn, hãy tin rằng những phát hiện đó được 
căn cứ trên những nghiên cứu gian lận của Searle (tức là, họ 
đang “nói đổi trắng trợn"). Sau đó, khi JAMA kiểm tra những 
phát hiện của FDA (đựa trên các nghiên cứu gian lận của 


Searle) tuyên bố rằng “tiêu thụ aspartame không có nguy cơ 
về sức khỏe cho hầu hết mọi người” thì đừng tin điều đó! 


Aspartame - chất tạo ngọt giết người 


Tôi nhiệt liệt khuyên bạn nên xem bộ phim tài liệu về 
aspartame Sweet Misery. Bạn có thể xem đoạn giới thiệu năm 
phút đầu tiên ở đây: www.aspartamekills.com. Mặc dù thực tế 
FDA tuyên bổ aspartame an toàn, nhưng tác dụng độc hại của. 
aspartame vẫn được ghỉ nhận bằng các dữ liệu của chính FDA. 
Năm 1995, dưới Đạo luật Tự do Thông tin (Freedom of 
Information Act), FDA đã buộc phải phát hành một danh sách 
gồm 92 triệu chứng do aspartame từ báo cáo của hàng ngàn 
nạn nhân. Có vẻ như nó mới chỉ là đỉnh của tẳng băng trôi. 
Bắc sĩ H.J. Roberts đã công bố tài liệu y khoa Aspartame 
Disease: An Ignored Epidemic (Bệnh Aspartame: Bệnh địch bị 
bổ qua), trong đó có hơn 1.000 trang về các triệu chứng và các 
bệnh gây ra bởi loại excitotoxin này, bao gồm cả lịch sử xám 
xịt về quá trình phê duyệt nó. 


À, phải rồi, suýt nữa thì tôi quên mất “lớp kem phủ trên chiếc 
bánh tham nhũng.” Năm 1985, G.D. Searle được sát nhập vào 
Monsanto. Theo như đưa tin, Donald Rumsfeld nhận được 
tiến thưởng 12 triệu USD. Ai bảo kể ác không bao giờ giàu có? 


'Nếu bạn ưa thích đồ ngọt thì sao? Tôi khuyên bạn đùng stevia, 
chất làm ngọt thảo được, là một thay thế lành mạnh. 


Chương 13 
FLORUA (FLUORIDE) 


LỪA GẠT 


Florua là chất phụ gia vô hại có trong kem đánh răng và nguồn 
cung cấp nước của chúng ta. Nó ngăn ngừa sâu răng, giúp duy trì 
hàm răng khỏe mạnh, và là một khoáng chất thiết yếu... 


SỰ THẬT 


Florua là chất thải độc hại tích tụ, bị cấm ở ít nhất 13 quốc gia. 
Florua có thể gây ra các khuyết tật bẩm sinh, ung thư, loãng 
xương, và nhiều vấn để về sức khỏe khác. 


bạn. Nhưng lần tới khi mở vòi máy nước, có thể bạn sẽ 


K hông gì bằng ly nước sạch, mát làm địu cơn khát của 
muốn hỏi liệu nước này thực tế có quá độc hại để uống 


không. Nếu nước có florua thì câu trả lời là “Có". Nhiều thập 
kỷ qua, chúng ta bị nghe nói đối, lời nói đối đó đã dẫn đến cái 
chết của hàng trăm ngàn người Mỹ và sự suy yếu hệ miễn dịch 
của hàng chục triệu người nữa. Lời nói đối này được gọi là 
florua hóa. Một quá trình mà chúng ta bị dẫn dắt để tin đó là 
phương pháp an toàn và hiệu quả để bảo vệ răng khỏi sâu, 
nhưng thực tế là lừa gạt. Theo lời của bác sĩ Robert Carton, 
nguyên nhà khoa học của EPA: “Florua hóa là vụ gian lận khoa 
học lớn nhất của thế kỷ này, nếu không phải là trong mọi thời 
đại" 


Florua là gì? 


Florua là bất kỳ hợp chất nào của các yếu tố có chứa ion 
florua. Trong dạng nguyên tổ, flo là chất khí màu vàng nhạt, 
rất độc hại và có tác dụng ăn mòn. Trong tự nhiên, flo được 
tìm thấy kết hợp với các khoáng chất ở dạng “các florua”. Các 
hợp chất flo (các florua) được Cơ quan đăng ký Chất độc và 
Bệnh tật của Mỹ (US Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry) đưa vào danh sách top 20 trong 275 chất đe dọa lớn 
nhất đối với sức khỏe con người. Chúng là các độc tổ tích tụ. 


Thực tế rằng các florua tích tụ trong cơ thể là lý đo luật pháp 
Mỹ yêu cầu Bộ trưởng Y tế thiết lập “mức nhiễm tối đa" 
(maximum contaminant level ~ MCL) cho lượng florua trong. 


hệ thống cung cấp nước công cộng được EPA xác định. Tôi vô 
cùng ngỡ ngàng bởi hàng ngàn nha sĩ đã bị tẩy não hãnh diện. 
tuyên bổ florua là "đinh dưỡng điệu kỳ” ngăn ngừa sâu răng, 
giúp răng và nướu khỏe mạnh. Cho tối hồi bạn một câu: Làm 
'thế nào mà một sản phẩm thải độc hại và tích lũy độc tổ lại có 
thể được mô tả là một “chất đinh dưỡng?” 


Rõ ràng là florua ngăn cẩn sự hấp thụ i-ốt và gây ra các rối 
loạn tuyến giáp. Bạn có biết những khu vực có địch cục bộ 
“fluorosis răng” được mô tả giổng như những khu vực bị ảnh 
hưởng bởi thiếu i-ốt không? Thiếu i-ốt gây ra các rối loạn ở 
não, sẩy thai và bướu cổ, cùng rất nhiều bệnh khác. 


Lịch sử dơ đáy của Florua 


Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phát hiện ra florua là chất thải công 
nghiệp độc tố thần kinh? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phát hiện 
ra nó làm tổn hại các hệ miễn dịch, tiêu hóa, và hô hấp cũng 


như thận, gan, não và tuyến giáp? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn 
phát hiện ra không có bằng chứng khoa học về việc florua là 
phụ gia có lợi cho nước, và thực tế có quá nhiều bằng chứng 
khoa học chứng minh chắc chắn florua có hại? Điều gì sẽ xảy 
ra nếu bạn phát hiện ra tất cả các cơ quan y tế liên bang Mỹ. 
đều biết những thực tế này từ nhiều năm, nhưng đã bị kiểm 


soát bởi các lợi ích chính trị của các nhà sản xuất vũ khí hạt 
nhân, nhôm, và phosphate nên phải giữ bí mật? 


Florua hỏa nước công cộng của chúng ta là điều đã được tranh 
luận nhiều trong hàng thập kỷ, nhưng hôm nay thói quen ấy 
vẫn tiếp tục, mặc đù có bằng chứng vững vàng cho thấy florua 
hóa gây ra bệnh tật và đau khổ cho con người. Lịch sử florua. 
hóa nước bắt đầu gần 90 năm về trước. Trong những năm 
1920, sản xuất nhôm bùng nổ phần lớn là do ngành công 
nghiệp đóng hộp phát triển mạnh. Nhưng đó cũng là nguồn 
sẵn xuất lớn chất thải florua độc hại. Tình trạng khó xử lớn 
nhất là chỉ phí để xử lý an toàn chất thải nguy hại này là vô 
cùng tốn kém. Một công ty ở Pittsbureh là ALCOA đã có một 
số ý tưởng mang tính cách mạng về cách cắt giảm chỉ phí xử 
lý. Vào thời điểm đó, Sở Y tế Mỹ (US Public Health Service — 
PHS) thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tài chính Andrew W. 
Mellon, ông này cũng là sáng lập viên và cổ đông lớn của 
ALCOA. 


Năm 1931, một nha sĩ của PHS tên là H. Trendley Dean (còn 
gọi là “cha đẻ của florua hóa") đã được cử đến hơn 300 thị trấn. 
nhỏ ở Texas, nơi các giếng nước chứa nông ộ florua cao, chủ 
yếu là florua canxi (CaF2). Nhiệm vụ của ông là xác định con 
người có thể chịu đựng được bao nhiêu florua mà không bị 


tổn hại rõ ràng về răng. Những gì ông tìm thấy thật đáng ngạc 
nhiên: răng trong những thị trấn có florua cao ấy thường bị 
đổi màu và lốm đổm. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra giả thuyết 
“đường như" tỷ lệ sâu răng thấp hơn trong cộng đồng có 
khoảng một phần triệu (1 PPM) florua trong nước. 


Dean viện đến chiến lược gọi là “sử dụng dữ liệu có chọn lọc” 
để cố chứng minh cho lý thuyết của mình. Ông chọn chỉ sử 
dụng đữ liệu của 21 cộng đồng để “quay về con số của ông ấy.” 
Đó là cách nói trong giới kể toán khi bạn biết câu trả lời mong. 
muốn và chỉ sử dụng những con số hỗ trợ cho câu trả lời bạn. 
mong muốn, và sau đó đạt tới kết luận đã định trước. Dean 
hoàn toàn bổ qua hơn 270 địa phương khác không thể hiện. 
mổi sự tương quan nào giữa florua và sâu răng. 


Sau này vào năm 1955, Dean thừa nhận (tuyên thệ) florua 
không tác động như một phương pháp khắc phục sâu răng 
(Fluoride, Vol. 14, No. 3, tháng 7 năm 1981). Sau đó, vào năm 
1957, ông phải thừa nhận tại phiên điều trần AMA (Hiệp hội Y 
học Mỹ) rằng thậm chí nước chứa chỉ 0,1 (1/10) PPM cũng có 
thể gây bệnh fluorosis răng. Hơn nữa, không hề có lẩy một 
nghiên cứu khách quan độc lập để chứng tỏ florua hóa có hiệ 
quả trong giảm sâu răng. Không hề! 


Thế nhưng ALCOA đã không để cho sự thật được phơi bày! 
'Nhà khoa học được ALCOA tài trợ Gerald J. Cox nắm lấy những. 
phát hiện của Dean, và nghĩ ra cách để ALCOA thực sự kiếm 
lợi từ florua. Ông ta đề xuất rằng “sản phẩm phụ vô giá trị” 
này có thể giảm sâu răng ở trẻ em (mặc dù không có bằng, 
chứng). Ông ta ngạo nghễ tuyên bố florua tốt cho răng bạn, và 
năm 1939 ông đề xuất Mỹ nên cho florua vào hệ thống cung 
cấp nước. Đúng vậy, không phải do một bác sĩ, không phải do 
một nha sĩ, mà do một nhà khoa học đang làm việc cho nhà 
sẵn xuất florua lớn nhất trên toàn nước Mỹ. 


Ngành công nghiệp nhôm đã tiếp thị chất thải độc hại florua 
của họ như thuốc diệt côn trùng và bả chuột, nhưng họ còn 
mong muốn có thị trường lớn hơn nhiều. Tuy nhiên họ đã gặp 
phẩi một rào cản nhỏ. Trong năm 1944 Tạp chí American 
Dental Association (Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ - ADA) đã cảnh 
báo rằng “tiểm năng gây hại (từ florua hóa) vượt xa những 
mặt tốt." Năm 1945, hai thành phố của Michigan được lựa 
chọn cho một nghiên cứu so sánh chính thức “15 năm" để xác 
định xem có phải florua có thể giảm sâu răng ở trẻ em một 
cách an toàn không, và florua được bơm vào hệ thống nước ăn 
của Grand Rapids. Năm 1946, mặc dù thực tế thí nghiệm 
chính thức 15 năm ở Michigan mới chỉ bắt đầu, đã có thêm 
sáu thành phố nữa của Mỹ được phép florua hóa nước. Hai 


thành phố thí nghiệm của Michigan đã bị hủy bỏ trước khi 
qua nửa thời gian với kết quả “không có kết luận”. Đây là thử 
nghiệm khách quan duy nhất thực hiện một cách khoa học về 
độ an toàn và những lợi ích của florua hóa. 


Năm 1947, một luật sư lâu năm của ALCOA là Oscar R. Ewing 
được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (Federal 
Security Agency), vị trí phụ trách PHS. Dưới quyền Ewing, 
chiến dịch quốc gia florua hóa nước bắt đầu. Người lập chiến 
lược quan hệ công chúng cho chiến dịch florua hóa nước 
không ai khác hơn là cháu trai của Sigmund Freud, Edwin L. 
Bernays, nổi tiếng với bật danh “Father of Spin”. Bernays đi 
tiên phong việc áp dụng các lý thuyết của Freud để quảng cáo 
và chỉ đạo “một nửa sự thật”. Trong cuốn Propaganda (Tuyên 
truyền), Bernays lập luận rằng khoa học thao túng ÿ kiến công. 
luận là điều then chốt. Ông tuyên bố: “Một lượng người tương 
đối nhỏ giật những sợi dây kiểm soát suy nghĩ của công 
chúng." Chiến địch florua hóa của chính phủ là một trong 
những thành công lâu dài nhất của ông. 


Kỹ thuật của Bernays rất đơn giản. Giả bộ như có một số 
nghiên cứu triển vọng bằng cách sử dụng các cụm từ như 
“Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra..” hoặc “Nghiên cứu đã chứng 
minh..." hay “Các nhà nghiên cửu khoa học đã tìm thấy..." 


nhưng sau đó không bao giờ thực sự trích dẫn bất cứ cái gì (vì 
họ chẳng có nghiên cứu khoa học nào để trích dẫn). Nói cho. 
đủ cao giọng và đủ dài, rồi cuối cùng mọi người sẽ tìn điều đó. 
Nếu ai đó nghỉ ngờ hay thắc mắc những điều dối trá, thì tấn 
công nhân cách và/hoặc trí tuệ của họ. Một lưu ý ngoài lề là, 
một vài năm sau đó, Bernays giúp phổ biến quan điểm phụ nữ 
hút thuốc lá. Vốn không phải là người đễ đầu hàng trước thử 
thách, Bernays thiết kế ra một phương thức quảng cáo tồn tại 
suốt gần 50 năm để “chứng minh” rằng thuốc lá “có lợi” cho. 
sức khoẻ. 


Bernays không bao giờ đi lạc khỏi tiên để cơ bản của ông ta để 
“kiểm soát quần chúng mà họ không hề biết." Ông cho rằng 
quá trình tẩy não hiệu quả nhất xảy ra khi mọi người không 
biết rằng họ đang ao túng. Vì vậy, dưới bùa mê của 
Bernays, hình ảnh phổ biển của loại thuốc trừ sâu và bả chuột 
này đã được chuyển đổi thành yếu tố mang đến nụ cười lấp 
lánh, hoàn toàn an toàn và tốt cho trẻ nhỏ. Đây là động thái 
tiếp thị nổi bật của ALCOAI 


Thay vì phải trả phí rất cao để xử lý an toàn các chất thải độc 
hại này, ALCOA (và các nhà sản xuất nhôm khác) giờ đây có 
thể bán cho các thành phổ tự trị với lợi nhuận khổng lồ! Mọi 


đổi thủ phản đối đều nhanh chóng và vĩnh viễn bị khắc vào 
tâm trí công chúng là lập dị, lang băm, và mất trí. 


'Nhử mồi và lật lọng 


Florua canxi (CaF2), còn gọi là fluorit, được tìm thấy trong tự 
nhiên ở thực vật và nước. Tuy nhiên, florua được đưa thêm. 
vào hệ thống cấp nước (và kem đánh răng) không phải là 
florua canxi. Phụ gia bổ sung vào nước và kem đánh răng là 
hoặc florua natri (NaF), hoặc axit hydrofluorosilicic (H2S¡F6), 
hoặc silicoflorua natri (Na2SiF6), cả ba đều là chất thải độc 
hại. Một chất có để chữ “fluor” không có nghĩa là nó giống như 
florua canxi có trong tự nhiên. Nhưng mafa y tế lại nói với 
chúng ta rằng florua trong nước và kem đánh răng là tốt cho 
chúng ta. Bạn thấy đấy, họ tranh thủ trò “nhử mồi và lật lọng” 
(bait & switch) cổ điển với chúng ta, dựa vào bẩy “cừu” Mỹ tin 
bất cứ điều gì họ nói. Bạn đã bao giờ đọc nhãn trên kem đánh 
răng chưa? tôi để nghị bạn thử đọc xem. Có phần cảnh báo là 
để xa trẻ em. Tôi tự hỏi tại sao. Có lẽ đó là bởi vì nếu cả ổng 
kem đánh răng chui vào ruột một đứa trẻ nhỏ, thì liều đó có 
khả năng gây tử vong! 


Theo CDC (Trung tâm phòng chống bệnh tật của Mỹ), "florua" 
được sử dụng rộng rãi nhất trong hệ thống cung cấp nước ở 
Mỹ là axit hydrofluorosilicic (63%), tiếp đến là silicofluoride 
natri (289) và florua natri (99%). Theo quy định EPA thì axit 
hydrefluorosilicic là chất thải độc hại sinh ra trong ống khói 
của các nhà sản xuất hóa chất công nghiệp khác nhau. Dạng 
*florua" này điển hình cho mối nguy hại cho sức khỏe đã được 
EPA quy định, và phải được xử lý như một chất thải độc hại, 
Nói cách khác, ở Mỹ, sẽ là bất hợp pháp nếu chôn hoặc đổ axit 
hydroftuorosilicic này xuống sông suối, thể nhưng nó lại hoàn 
toàn hợp pháp (thậm chí bắt buộc) khi được bán cho các 
thành phổ để đưa vào nguồn nước mà mọi người uổng. Theo 
bác sĩ William Hirzy của EPA: “Nếu vào không khí, đó là một 
chất gây ô nhiễm. Nếu vào nước địa phương, đó là ô nhiễm. 
Nhưng nếu dịch vụ cấp nước công cộng mua và đổ vào nước 


uống của chúng ta, thì nó không còn là một chất gây ô nhiễm. 
nữa. Bỗng dưng, như có phép màu, nó lại trở thành một biện 
pháp có lợi cho sức khỏe cộng đồng.” 


Tất nhiên, những gì vào thì phải ra, vì thế cuối cùng chúng ta 
cho florua (ft nhất là một sổ) đi qua cơ thể mình và trực tiếp 
đổ vào sông suối. Theo đó, nó đưa chúng ta đến với hiện thực 
kỳ lạ này của florua: chất độc hại nguy hiểm với môi trường 
này là bất hợp pháp nếu đổ xuống sông, suối, trừ phi trước 
tiên nó đi qua cơ thể người, trong trường hợp này nó không 
chỉ hoàn toàn hợp pháp, mà thực ra còn được các nha sĩ bắt 
buộc dùng. Khá khó hiểu, phải không? Tất nhiên, họ cũng 
chính là những người đang đặt thủy ngân vào miệng chúng 
ta, thể nên bạn mong đợi gì? 


Florua độc hại hơn chì, và có hơn 500 nghiên cứu bình duyệt 
ghỉ nhận những tác động bất lợi của florua lên các bệnh từ 
ung thư đến tổn thương não. Tuy nhiên, các thành phố tự trị 
trên khắp nước Mỹ thực sự mua sản phẩm này và sau đó đưa 
vào hệ thống cấp nước công cộng. Florua không những không 
bảo vệ răng chúng ta, mà nó còn được chứng minh là gây 
nhiễm fluorosis răng và suy giảm chỉ số IQ. Nhiều nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng florua gây tổn thương gen ở nồng độ thấp đến 
mức một phần triệu. Bạn đoán xem mức florua trung bình 


được thả vào hệ thống cung cấp nước của chúng ta là bao 
nhiêu? Đúng rồi đó... một phần triệu. 


Nước uống được florua hóa xuất hiện lần đầu ở các trại tập 
trung của Đức. Gestapo chẳng lo ngại gì mấy về tác động của 
florua lên răng trẻ em. Lý do họ cho đại trà florua natri vào 
nước là để khử trùng người và buộc mọi người trong các trại 
tập trung im lặng khuất phục (Joseph Borkin, The Crime and 
Punishment của 1G. Farben). Cũng rất thú vị khi lưu ý rằng, 
florua natri cũng là một trong những thành tổ cơ bản trong cả 
Prozac° (FLUoxetene Hydrochloride) và Sarin Nerve Gas 
(Isopropyl-Methyl-Phosphoryl FLUORIDE). 


Mổi liên kết quốc xã~ Ung thư - Alzheimer 


Nhà nghiên cứu khoa học Charles Elliot Perkins, người được 
chính phủ Mỹ giao phụ trách tìm hiểu về các nhà máy 
thuốc/hóa chất I.G. Farben tại Đức, đã xác nhận thực tế này 
khi ông phát hiện ra “mục đích thực sự đẳng sau việc florua 
hóa nước là nhằm giảm sức kháng cự của quần chúng trước 
sự thống trị, kiểm soát và tình trạng mất tự do." Trong báo cáo 
cho Quỹ Nghiên cứu dinh dưỡng Lee (Lee Foundation for 
Nutritional Research) tháng 10 năm 1954, ông nói: “Lặp đi 
lặp lại những liều lượng cực nhỏ florua sớm muộn cũng sẽ 
làm suy giảm năng lực chống lại sự thống trị của cá nhân 


bằng cách gây nhiễm độc từ từ và gây mê một khu vực nhất 
định của não, từ đó khiến anh ta ngoan ngoãn phục từng ý 
muổn của những người muốn cai trị” 


Một số thuộc tính có hại nhất của florua là ức chế hoạt tính 
của enzyme, làm tê liệt các tế bào máu trắng, và phá vỡ 
collagen. Enzyme, bạch cầu của hệ miễn dịch và collagen đều 
là nền tẳng trong chiển đấu chống ung thư. Cả ba đều chịu 
ảnh hưởng bất lợi từ florua. Bác sĩ John Yiamouyiannis, nhà 
hóa sinh và chủ tịch của Quỹ Nước An toàn (Safe Water 
Foundation), là một trong hai nhà nghiên cứu đầu tiên xác 
định mổi liên kết giữa florua và ung thư. Yiamouyiannis cảnh 
báo: “Florua là một chất độc!... Nó đã được sử dụng làm thuốc 
điệt chuột và thú nhỏ khác. Một trẻ sơ sinh 10-pound (khoảng 
4,5 kg) có thể tử vong với 1/100 ounce (gần 0,3 g), và một 
người lớn nặng 100 pound (khoảng 45 kg) có thể bị giết bởi 
1/10 ounce (gần 3 g) florua. Trung tâm Độc tố Akron (The 
Akron Poison Regional) chỉ ra rằng một ống kem đánh răng 7- 
ounce (khoảng 198 g) có chứa 199 mg florua, thừa đủ để giết 
chết một đứa trể nặng 25-pound (11 kg).” 


Năm 1977, các nghiên cứu dịch tế học của bác sĩ Dean Burk, 
cựu trưởng bộ phận hóa học tế bào thuộc Viện Ung thư Quốc 
gia và bác sĩ Yiamouyiannis đã chỉ ra rằng florua hóa có liên 


hệ tới khoảng 10.000 ca tử vong ung thư hàng năm. Theo bác 
sĩ Burk: “Florua gây ung thư ở người nhiều hơn, và nhanh hơn 
so với bất kỳ hóa chất nào khác.” (Fluoride, The Aging Factor, 
1986). 


ÂN, ĐỨNG 
Có LÀM ĐỔ, KHÔNG LÀ ĐI 


4 jwu 


"§ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHÍNH 


=_-<=—--- -=—= 
THỰC TẾ: FLORUA ĐỘC ĐẾN NỔT. EPA 
Ec XẾP VÀO CHẤT THÁI NGUY HIẾM ; 
(ÒAEeYT-MWE ROAN, MẶ{-OM\ 9€6ZŒ _VMiMNEMISTAŒEVCDM, 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Tlorua cũng liên quan đến bệnh Alzheimer, vì nhôm gắn với 
florua để tạo thành florua nhôm có khả năng vượt qua hàng 
rào máu não. Tháng 1 năm 1987, các thí nghiệm thực hiện tại 
Khoa Nghiên cứu Nội tiết (Medical Research Endocrinology 
Department), Newcastle, Anh và Khoa Vật lý của Đại học 
Ruhana, Sri Lanka đã cho thấy nước ở nồng độ florua một 
phần triệu (khi sử dụng nẩu ăn bằng nổi chảo nhôm) sẽ tập 
trung nhôm đến 600 lần, trong khi nước không có florua thì 
không (Science News, 131: 73). 


“Chuyên gia" Florua 


Một trong những điều tôi thẩy rất thú vị trong cuộc tranh 
luận về florua là các nha sĩ và bác sĩ sẽ nhao vào bảo vệ bẩt cứ 
khi nào có thể. Tại sao? Có phải vì có bằng chứng khoa học tin 
cậy rằng florua hóa bằng cách nào đó có ích cho công chúng 
không? KHÔNG. Đó là bởi vì họ đã được maña y tế yêu cầu 
ủng hộ việc đó [đặc biệt là AMA (Hội Y học Mỹ) và ADA (Hội 
Nha khoa Mỹ)]. Tất cả những điều này kỳ lạ tới mức một người 
hiểu biết chỉ có thể kết luận những bác sĩ và nha sĩ này đang 
hành động như cái máy tự động. Họ đang nhắc lại như vẹt bất 
cứ “luận cứ" nào được giao cho họ. 


'Và trên cả, họ thường cực kỳ kiêu ngạo. Họ hành động như thể. 
chỉ có họ là đủ khả năng nói về vấn đề thiếu dinh dưỡng này 
và những ảnh hưởng của nó lên toàn bộ cơ thể người bởi vì họ 
là bác sĩ nha khoa. Thực tế, các nha sĩ không có đủ trình độ để 
nói về những ảnh hưởng của florua lên hệ thống thần kinh 
của người, nguồn cung cấp máu, bệnh mạn tính, các rối loạn. 
hành vi, hoặc các tác động sinh lý khác. Các nha sĩ thực ra chỉ 
đủ năng lực nói về những gì đang xảy ra với răng của bạn - 
không phải thuốc hay hóa chất bạn uống vào và tắc dụng toàn 
thân. Cả các bác sĩ cũng không đủ năng lực để nói về dinh 
dưỡng. Như tôi đã đề cập, nhiều nhất là họ có một vài giờ học 
về dinh đưỡng còn phần lớn là mù tịt về mối quan hệ giữa 
thiếu hụt dinh dưỡng và bệnh mạn tính. Điểm mẩu chốt là 
bạn có cả nhóm gọi là “chuyên gia" mà không biết gì về chủ để 
này, nhưng lại hùng hồn tuyên bổ mình là người có thẩm 
quyền về nó. 


Những nghiên cứu về Florua 


Vào giữa những năm 1980, nghiên cứu lớn nhất xưa nay về 
florua hóa và sâu răng đã được tiến hành, sử dụng dữ liệu từ 
39.000 em học sinh trong 84 khu vực trên toàn nước Mỹ. Các 
kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào về tỷ lệ 
sâu răng giữa các thành phố có florua hóa và không florua 


hóa. Ngạc nhiên không? Tôi thì không. Nhưng đó không phải 
là tất cả. Một nghiên cứu năm 1989 của Viện Quốc gia Nghiên 
cứu Nha khoa kết luận 12% trẻ em sống trong các khu vực. 
fiorua hóa nhân tạo (từ một đến bốn phần triệu) phát triển 
bệnh fluorosis răng, khiến răng liên tục đổi màu và đễ vỡ. 


Một nghiên cứu năm 2005 của Trường Nha khoa Harvard 
(Harvard School of Dental Health) cho thấy florua trong nước 
máy trực tiếp góp. phần gây sarcoma xương (ung thư xương), ở 
trẻ em trai; “trẻ trai tiếp xúc với florua trong độ tuổi từ 5 đến 
10 sẽ có tỷ lệ sarcoma xương - ung thư xương - gia tăng trong 
khoảng tuổi từ 10 và 19”, theo bài viết trên London Observer. 
Điều thú vị là Giáo sư Harvard Chester Douglass ban đầu đã 
coi nhẹ mối liên kết này, và nói rằng “không có quan hệ”. 


Tuy nhiên, Douglass bị điều tra về hành vi sai trái trong khoa 
học khi người ta phát hiện thực tế ông là tổng biên tập Bản tin 
Oral Health Report (Sức khỏe Răng miệng) của Colgate, một 
bản tin ra hàng quý được tài trợ bởi Công ty Colgate Palmolive, 
công ty sẵn xuất kem đánh răng có florua. Hoàn toàn là trùng 
hợp thôi, tôi biết mà. Không có xung đột lợi ích ở đó, phải 
không? Cuối cùng, Douglass công bổ một lá thư nói: “Chúng 
tôi cũng tìm ra một số liên đới rõ ràng giữa florua và sarcoma 
xương." Chà, ngược lại hoàn toàn với “không có quan hệ”, phải 


vậy không? Tôi đoán ông buộc phải nói sự thật khi sắp bị “sờ 
ấy" 

Đầu năm 2010, có hai trường hợp riêng biệt ở Ấn Độ làm hé lộ 
rằng trẻ em bị mù và liệt một phần là hậu quả của việc cho. 
florua vào nước uống. Trong ngôi làng Gaudiyan ở Ấn Độ, hơn 
một nửa dân số bị dị tật xương và tật nguyền. Trẻ em sinh ra 
bình thường, nhưng sau khi bắt đầu uổng nước có chất florua, 
chúng bắt đầu gia tăng các khuyết tật ở tay và chân. 


Bác sĩ thần kinh Amit Shukla nói: “Do có quá nhiều florua 
trong nước uống, lượng canxi đưa vào không hấp thụ được 
trong cơ thể, gây ra khuyết tật và dị tật." Tuy nhiên, với thái 
độ kiêu mạn để làm cho mañia y tế hài lòng, các bác sĩ công Ấn 
Độ đã phủ nhận florua hóa nước uống có bất kỳ mổi liên quan 
nào với các khuyết tật và từ chối thử nghiệm nước, họ khăng 
khăng các xét nghiệm như vậy là “không cần thiết”. Cùng lúc 
đó, ở làng Pavagada, trễ em bị mù sau khi được chẩn đoán mắc 
đục màng thủy tỉnh thể bẩm sinh (bệnh thủy tỉnh thể mắt bị 
hư hồng). Các bác sĩ địa phương, cho rằng trẻ em mù là do hai 
yếu tổ - hôn nhân cùng huyết thống và “hàm lượng florua” 
trong nước. cí - - 
crippled-by-ftuoride-in-water 


Xin được trích lời của cháu trai Albert Einstein, bác sĩ E.H. 
Bronner (nhà hóa học từng là tù nhân chiến tranh trong Thế 
chiến II) trong một lá thư trên tạp chí The Catholic Mirror ( 
Tẩm gương Công giáo, của giáo hội Springfeld, 
Massachusetts, tháng 1 năm 1952: “Có một mạng lưới nham 
hiểm của các kể âm mưu phá hoại, những ký sinh 'thông 
minh' vô thần, hiện đang làm việc tại nước ta, các nhánh rẽ 
của họ mỗi năm mới lại phát triển càng rộng lớn hơn, càng, 
thành công hơn và càng đáng báo động hơn, mục đích thực 
của họ là phá hoại đạo đức, làm tê liệt và tiêu diệt nền Cộng 
hòa — từ bên trong nếu có thể, theo kể hoạch của họ - để chiểm 
hữu riêng cho họ... Florua hóa hệ thống nước của cộng đồng 
có thể trở thành vũ khí tỉnh vi nhất làm suy giảm thể chất và 
tỉnh thần của chúng ta... Là một nhà nghiên cứu hóa học có 
chỗ đứng vững vàng, tôi đã xây dựng trong 22 năm qua 3 nhà 
máy hóa chất Mỹ và được cấp phép 6 trong số 53 bằng sáng 
chế của mình. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực tể của 
bản thân trong lĩnh vực thực phẩm bổ dưỡng và hóa học, tôi 
xin cảnh báo: florua hóa nước uống là tội ác điên rồ, là tự sát 
tầm quốc gia. Đừng làm điều đó... Ngay cả với lượng nhỏ, natri 
florua cũng là chất độc nguy hiểm chưa tìm ra thuốc giải độc 
hiệu quả. Kế hủy diệt nào cũng đều biết rằng đó là thứ bả 
chuột hiệu quả nhất... Natri florua hoàn toàn khác với canxi- 
flo-phosphate hữu cơ cần thiết cho cơ thể và được thiên nhiên 


ban phát, trong 1 tình yêu và sự phù hộ cao cả của Thượng Đế, 
để xây nên và củng cố xương và răng của chúng ta. canxi-flo- 
phosphate hữu cơ này có nguồn gốc từ các loại thực phẩm 
thích hợp, là loại muối ăn được, không hòa tan trong nước mà 
cơ thể người có thể tiêu hóa, trong khi natri florua phi hữu cơ 
sử dụng trong florua hóa nước là chất độc trực tiếp đối với cơ 
thể và hoàn toàn tan trong nước. Cơ thể lại không thể tiêu hóa 
được nó." 


Bác sĩ Bronner tiếp tục: “Những thử nghiệm cẩn thận, chân 
thật của các nhà nghiên cứu hóa học yêu nước có lương tâm, 
và kinh nghiệm y tế thực tể, đều cho thấy thay vì bảo vệ hay. 
tăng cường 'sức khỏe răng miệng”, nước uống có florua phá 
hủy răng trước và sau tuổi trưởng thành, bẳng các tạo các vết 
lốm đổm tàn phá và các bệnh lý khác mà florua gây ra, và 
cũng tạo ra rất nhiều tình trạng bệnh lý nghiêm trọng khác 
bên trong các cơ quan tiêu thụ nó... Những người được gọi là 
"bác sĩ lại đi thuyết phục cả một dân tộc văn minh tự nguyện 
cho thêm chất độc chết người vào hệ thống nước uống là điều 
không thể tin được. Đó là đỉnh cao của tội ác điên rổ... Các cơ 
quan và tổ chức Bảo vệ Công dân (civil defense) của chúng ta 
có nhận thức được những mổi hiểm họa của nước bị nhiễm 
độc vì florua hóa không? Việc sử dụng florua đã được ghỉ 
nhận ở các nước khác. Dung địch nước natri florua là rẻ nhất 


và là bả chuột hiệu quả nhất được các nhà hóa học biết đến: 
không màu, không mùi, không vị; không có thuốc giải độc, 
không có biện pháp khắc phục, không có hy vọng: hủy điệt 
chuột hoàn toàn và ngay lập tức... florua hóa hệ thống cấp 
nước có thể là một sự tự sát quốc gia từ từ, hoặc nhanh chóng. 
thủ tiêu quốc gia. Thật là tội ác điên rổ - tội phản quốc!” 
(www.rense.com/general79/hd3.htm) 


'Vào năm 1950, mặc dù không có bằng chứng khoa học hỗ trợ 
cho việc sử dụng florua trong hệ thống cấp nước công cộng, 
chính phủ Mỹ đã chính thức chấp thuận florua. Kể từ đó, hơn 
759 các hồ chứa nước quốc gia đã được florua hóa và 150.000 
tấn florua độc hại được bơm hàng năm để duy trì trạng thái 
đó. Mặt khác, bất chấp sức ép từ các nha sĩ bị tẩy não, hơn 
90% châu Âu đã từ chối, cấm, hoặc chấm dứt florua hóa do 
những quan ngại về môi trường, y tể, pháp lý, hoặc đạo đức. 


Ngày 12 tháng 4 năm 2010, tạp chí Time đưa florua vào danh 
sách “Top Ten độc tổ gia dụng phổ biển” và mô tả florua vừa là 
“độc tổ thần kinh vừa có khả năng gây khối u nếu nuốt phải." 
Nói thật, ở hầu hết các quốc gia trên thể giới (kể cả Mỹ), “điều 
trị công" cho toàn bộ đân số bằng chất mà mọi người thừa 
nhận là độc hại là trái pháp luật. Tuy nhiên, tại nước Mỹ, điều 
đó vẫn cứ tiếp diễn... 


Trong một bài báo được công bố trên NaturalNews.com vào. 
tháng 9 năm 2013, Mike Adams tiết lộ một số thông tin gây 
sốc về florua. Có một câu chuyện được công bổ trên tờ The 
Independent (Độc lập) của Anh tựa đề “Revealed: Government 
let British company export nerve gas chemicals to Syria” (Tiết 
lộ: Chính phủ cho công ty Anh xuất khẩu các hóa chất khí ga 
thần kinh cho Syria). Trong bài viết này, “Chính phủ bị cáo 
buộc 'sao nhãng ngoạn mục' việc kiểm soát đêm qua sau khi 
có tin các quan chức đã cho phép xuất khẩu sang Syria hai hóa. 
chất có thể được sử dụng để chế chất độc thần kinh như sarin 
một năm trước đó." Chính xác thì hai hóa chất nguy hiểm cần 
được kiểm soát thông qua các quy định “kiểm soát vũ khi” để 
ngăn chặn sẵn xuất khí sarin là gì? Vâng... ừm... chúng có thể 
là... cho xin một hồi trống... natri florua (sodium fluoride) và 
kali florua (potassium fluoride)L 


Vâng, hóa ra là chúng ta đang thực sự sống trong “ma trận y 
tế”, bởi vì chính hóa chất độc hại (natri florua) được cung cấp 
cho dân chúng Mỹ trong cái mà CDC và FDA gọi là “chiến 
thắng sức khỏe cộng đồng” lại thường được gọi công khai là 
“vũ khí hóa học” khi bán cho Syria. 


Bạn cần làm gì để tự bảo vệ khỏi florua? Trước hết, bạn không 
bao giờ nên sử dụng sẵn phẩm có chứa florua, chẳng hạn như 


kem đánh răng hoặc nước súc miệng có florua. Ngoài ra, 
không mua nước đóng chai có thêm florua trong đó. Và không 
uống nước từ nguồn cấp nước công cộng trừ khi bạn có bộ lọc 
florua tốt. Hãy ghé thăm trang 
'www.apps.nccd.cdc,gov/MWE/Index.asp để xem nguồn nước. 
của bạn có bị đầu độc bằng chất florua chết người không. 


Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn The Florua Deception (Sự lừa 
gạt mang tên florua) của Christopher Bryson. Trong cuốn 
sách này, Bryson (nhà báo đoạt giải thưởng và cựu nhà sản 
xuất BBC) mô tả cách mà mạng lưới lợi ích chồng chéo đã tồn 
tại trong những năm 1940 và 1950 giữa ngành công nghiệp 
nhôm, chương trình vũ khí hạt nhân Mỹ và công nghiệp nha 
khoa đưa đến việc florua được công bổ không chỉ an toàn, mà 
còn “có lợi cho sức khỏe con người". Tôi cũng giới thiệu bài 
viết “50 Reasons to Oppose Fluoridation" (50 lý do để chống 
lại florua hóa) tại www.fluoridealert.org/5Oreasons.htm. 


Chương 14 
THỦY NGÂN & ALZHEIMER 


LỪA GẠT 


Vật liệu trám răng amalgam được chứng mình là 100% an toàn. 
Không có mối liên hệ nào giữa trám răng, thủy ngân, và bệnh 
Alzheimer. 
SỰ THẬT 
Amalgam dùng trong nha khoa tạo ra “răng độc hại”. Như đã 
biết từ nhiều thập kỷ, các kim loại nặng, bao gồm cả thủy ngân, 


là nguyên nhân của bệnh Alzheimer và nhiễu bệnh mạn tính 
khác, 


rong nhiều thập kỷ, phẩn lớn mọi người đều thấy đến 
nha sĩ và hàn lỗ sâu răng là thủ thuật cẩn thiết và 


thường xuyên. Các tác dụng phụ thường không được nêu ra, 
vì vậy ít người có thắc mắc gì về thực trạng hiện tại. Tuy 
nhiên có bằng chứng cho thấy thủ thuật đường như rõ ràng là 
vô hại này lại có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng. 


Bạn có biết vật liệu trầm răng amalgam (thường gọi là “trám 
bạc”) thực ra có 50% thủy ngân, chất cực độc tàn phá cơ thể 
con người? Thủy ngân trong vật liệu trám răng amalgam là 
chất thải nguy hiểm cho sông ngòi, thế mà nó lại được đặt 
trong miệng bạn, thủy ngân từ đó từ từ thoát ra và thâm nhập. 
vào hệ thống cơ thể bạn. Một miếng trám thủy ngân tương đối 
lớn chứa liều lượng thủy ngân đủ để giết một đứa trẻ! 

Có điều gì sai ở đây? 

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét kỹ mối liên hệ giữa vật 
liệu trám răng “bạc” (tức là thủy ngân) và bệnh Alzheimer. 
Cơn điên Thủy ngân 


Bạn đã đọc cuốn Alice in Wonderiand ( Alice ở xứ sở Thần 
tiên) chưa? Bạn có nhớ “Mad Hatter" (thợ mũ điên điên) 
không? Bạn có biết thuật ngữ “mad as a hatter” (điên điển như 
thợ mũ) có nguồn gốc từ một căn bệnh kỳ lạ xuất hiện trong 
giới làm mũ vào những năm 1800 không? Cần có cả một tổ 


hợp phức tạp các quy trình để biển bộ lông thú thành mũ. Với 
những loại lông rẻ tiền hơn, thì khâu đầu tiên là chải một 
dung dịch hợp chất thủy ngân lên lông để làm xù sợi. Việc này 
khiến những người thợ làm mũ hít phải hơi kim loại có độc 
tính cao này, dẫn đến tích tụ thủy ngân trong cơ thể họ. Từ đó 
dẫn đến các triệu chứng như run rẩy (gọi là “run lắc thợ mũ”), 
nói líu lưỡi, mất phối hợp, lo âu, thay đổi tính cách, trầm cảm, 
và mất trí nhớ. Điểu này cuối cùng được biết đến là “Hội 
chứng Mad Hatter” và ngày nay vẫn được sử dụng để mô tả 
ngộ độc thủy ngân. 


ADA (Hiệp hội Nha khoa Mỹ) tiếp tục duy trì phủ nhận sự độc 
hại của thủy ngân. Trong một thông cáo báo chí của ADA vào 
ngày 13 tháng 6 năm 2001, Chủ tịch ADA Robert Anderton 
nói: “Không có bằng chứng khoa học vững chắc cho mối liên 
kết giữa vật liệu trám răng amalgam và các bệnh toàn thân 
hay bệnh mạn tính." Đây là lời nói đối trắng trợn. Mọi bằng 
chứng đều chỉ ra hỗn hợp trám “bạc” (thường chứa gần 50% 
thủy ngân) là vô cùng độc hại cho cơ thể con người. 


Bác sĩ quá cổ Patrick Störtebecker, nhà văn và nhà thần kinh 
học nổi tiếng thế giới ở Stockholm, Thụy Điển, viết trong cuổn 
AMercury Poisoning from Dental Amalgam - a Hazard to 
Human Brain (Ngộ độc thủy ngân do Amalgam nha khoa - 


Mối nguy cho não người): “Hỗn hợp trám răng là kim loại rất. 
không ổn định, hơi thủy ngân đễ dàng thoát ra. Đường vận 
chuyển nguy hiểm nhất của hơi thủy ngân thoát ra từ hỗn 
hợp nha khoa là từ màng nhầy khoang mũi trên, trực tiếp tiến 
vào não, nơi hơi thủy ngân đễ đàng thâm nhập màng cứng 
(tức là hàng rào máu não). Thủy ngân (hơi) có thể tác động tập 
trung trực tiếp mạnh hơn nhiều lên tể bào não.” 


'Bạn sẽ không đặt một chiếc nhiệt kế thủng vào miệng và để đó 
24 giờ một ngày phải không? Theo bác sĩ Michael Ziff, Giám. 
đốc điều hành Học viện Quốc tế Y học về Miệng và Độc học. 
(IAOMT - International Academy of Oral Medicine and 
Toxicology), đó "chỉnh xác là những gì sẽ xảy ra khi một 
miếng trám amalgam được đặt trong miệng bạn." Theo Tom 
'Warren: “Trên thế giới có hơn 4.000 tài liệu nghiên cứu cho 
thấy thủy ngân là một chất có độc tính cao. Làm thế nào mà 
các nha sĩ lại có thể quá thiểu suy nghĩ đưa một trong những 
chất độc nguy hiểm nhất vào cách não chúng ta có vài cm?” 
(www.whale.to/a/toxic_dentistry.html) 


Bằng chứng hiện nay cho thấy vật liệu trám răng amalgam 
liên tục bị phá vỡ và sau đó được giải phóng vào miệng. 
Những hạt nhỏ hợp chất trầm bằng thủy ngân khi đó sẽ chịu 
tác động bởi miệng và vi khuẩn đường ruột để tạo ra methyl 


thủy ngân (một đạng độc hơn của thủy ngân so với thủy ngân. 
nguyên tố) với khu vực mục tiêu chính là tuyến yên, tuyến. 
giáp, và não. Phải rồi, chính là não! Sau khi chất trám răng. 
được đưa vào miệng, những thay đổi vi tế về hóa học máu đã 
được quan sát thấy qua các bệnh mạn tỉnh cụ thể, ví dụ như 
ung thư, bệnh đa xơ cứng (MS), và Alzheimer. Khó khăn trong 
việc nhận ra “mối kết nổi của hỗn hợp trám” với bệnh mạn 
tính là các triệu chứng lâm sàng không biểu hiện cho đến khi 
hệ miễn dịch của bệnh nhân sụp đổ, có thể là 40 hoặc 50 tuổi. 


“CẢNH BÁO THỦY NGÂN TRONG HẢI SẢN" 


Cảm ơn Mike Adams và www.NaturalNews.com về tranh biếm 
họa trên. 


Vậy có bao nhiêu thủy ngân trong miệng bạn? Có khoảng 1⁄2 
gam thủy ngân mỗi lần trám răng. Bạn sẽ cho rằng vì bạn chỉ 
trám thủy ngân vài lần nên không có vấn để gì lớn. Hãy nghĩ 
lại. Theo bác sĩ Richard Fischer, cựu chủ tịch IAOMT: 
“Amalgam nha khoa (bạc) đóng góp nhiều thủy ngân vào 
gánh nặng cơ thể người hơn tất cả các nguồn khác (chế độ ăn 
uống, không khí, nước, vắc-xin, vx.) gộp lại. Chất trám này 
chứa 50% thủy ngân - độc hại cho thần kinh hơn cả chì, 
cadmium, hay thậm chí thạch tín.” Hãy cân nhắc, lượng thủy 
ngân chứa trong một miếng trám cỡ trung bình vượt quả tiêu 
chuẩn EPA về mức tiếp xúc của người trong hơn 100 năm. Ở 
góc độ khác, chỉ cần 1/2 gam thủy ngân (lượng trong một 
miếng trám) là đủ làm ô nhiễm toàn bộ cá trong hồ 10 mẫu. 
(gần 40.500 m2). 


Theo Pam Floener, cựu phát ngôn viên IAOMT: “Thủy ngân 
kim loại được các nha sĩ sử dụng làm amalgam nha khoa được 
xếp vào loại vật liệu nguy hại cho phòng khám nha khoa. Khi 
các miếng amalgam được loại bỏ, vì bất cứ lý do gì, chúng 
được xử lý như chất thải nguy hại và cẩn phải được xử lý phù 
hợp với quy định của OSHA. Thật không thể tưởng tượng nổi. 


miệng có thể được coi là nơi lưu giữ an toàn cho vật liệu độc 
hại này." (www.mercola.com/2001/ apr/21/mercury.htm) 


Bác sĩ Dietrich Klinghardt, chuyên gia độc tính thủy ngân Học 
viện thần kinh trị liệu Mỹ (American Academy of Neural 
Therapy), nói: "Ngay khi ai đó bị bất kỳ đau ốm hoặc triệu 
chứng gì, dù thuộc về thể chất hay tỉnh thần, thì cần phải loại 
bỏ ngay chất trám răng 2malgam, và dư lượng thủy ngân phải 
được loại bổ khổi cơ thể, đặc biệt là não bộ... Hầu hết - nếu 
không phải tất cả - các bệnh truyền nhiễm mạn tỉnh không. 
phải là đo sự yếu kém của hệ miễn địch, mà do sự thích nghỉ 
có ý thức của hệ miễn dịch với môi trường kim loại nặng độc 
hại chết người." 


Nhưng đừng mong đợi nha sĩ đứng về phía bạn nếu bạn yêu 
cầu gỡ bỏ lớp trám răng. Theo quy tắc đạo đức của ADA, khi 
một nha sĩ thừa nhận hỗn hợp trám thủy ngân amalgam là 
độc hại và để nghị loại bỏ chúng, người đó đã hành động 
không đúng quy tắc. Theo Nghị quyết 42H-1986 của ADA, 
“Việc gỡ bỏ chất trám răng amalgam khỏi bệnh nhân không bị 
¡ ứng với lý do biện hộ là nhằm loại bỏ độc chất khỏi cơ thể, 
mà việc đó thực hiện chỉ do khuyến cáo của nha sĩ thì sẽ là 
không đúng và thiểu đạo đức... Cái gì vậy? Phi đạo đức khi 


loại bỏ chất độc từ miệng bạn ư? Lại thêm một bằng chứng 
nữa chứng tổ ADA hãy còn ở thời kỳ tăm tối... 

'Bạn có biết nha sĩ có tỷ lệ tự tử cao nhất so với bất kỳ nghề nào 
không? Họ cũng có tỷ lệ cao bệnh trầm cảm và rối loạn trí 
nhớ. 


Hai trong số những ảnh hưởng của ngộ độc thủy ngân là mất 
trí nhớ và trầm cảm. Bạn có nghĩ tỷ lệ tự tử cao (do trầm cảm). 
và rối loạn trí nhớ ở nha sĩ có liên quan đến tiếp xúc với thủy 
ngân mức độ thấp qua nhiều năm không? Đây là tác dụng độc 
hại của thủy ngân, rõ ràng và đơn giản. 


Mối liên quan của bệnh Alzheimer 


Có thể bạn đã nghe nói rằng nhiễm độc chì bị nghỉ ngờ là 
nguyên nhân gây ra Alzheimer, nhưng theo bác sĩ Marcia 
Basciano : “Lượng thủy ngân tối đa cho phép tiếp xúc mà Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường quy định nhỏ hơn 5.000 lần so với 
mức cho phép tiếp xúc với chì; nói cách khác dường như EPA 
coi thủy ngân độc hơn chì 5.000 lần.” Rất có khả năng nguyên 
nhân thường gặp nhất của bệnh Alzheimer là do thủy ngân 
độc hại thoát ra từ vật liệu trám răng amalgam. 


Theo lời của bác sĩ Charles Williamson, đổng giám đốc Viện 
Nghiên cứu Độc tố và nhà phê bình thẳng thắn hỗn hợp thủy. 
ngân: “Có những nghiên cứu từ các viện nghiên cứu nổi tiếng 
thế giới cho thấy rõ ràng có mối quan hệ nhân quả giữa thủy 
ngân và bệnh tật; điểu này đặc biệt đúng với bệnh Alzheimer. 
Thủy ngân là độc tố tế bào (chất gây độc tế bào). Sao nó lại 
không làm bạn bị bệnh?” (www. 
leforg/magazine/mag2001/may2001_report_mercury_1.html.) 


Theo bác sĩ Murray Vimy, nhà nghiên cứu của Đại học Calgary, 
Canada, thành viên của WHO: “Ngày 09 tháng 3 năm 1995, 
một người bạn fax cho tôi báo cáo khám nghiệm tử thi của mẹ 
cô ấy từ Phòng khám Mayo. Mẹ cô ấy chết vì AD (bệnh 
Alzheimer ). Người phụ nữ khốn khổ ấy có lượng thủy ngân 
trong não cao gấp 53 lần so với những người chết vì các 
nguyên nhân khác." Năm 1991, bác sĩ Boyd Haley, nhà nghiên 
cứu chất độc tại Đại học Kentucky, phát hiện ra một số bằng 
chứng vững chắc làm thay đổi cuộc tranh luận thủy ngân mãi 
mãi. “Gần như vô tình... tôi đã phát hiện ra hỗn hợp thủy 
ngân gây hại như thể nào cho não trong khi nghiên cứu mô 
chịu tác động của bệnh Alzheimer.. Tôi đã làm một thí 
nghiệm. 


Tôi cho hỗn hợp thủy ngân vào nước. Sau đó, cho một mẫu mô 
não vào trong nước đó và kiểm tra. Sau khoảng thời gian vài 
tuần, tôi nhận thấy sự tiếp xúc với thủy ngân đã ức chế mô 
não tiết ra tubulin - enzyme chính thực hiện chức năng quan 
trọng trong não. Phát hiện này phù hợp cả với độc tính của 
thủy ngân lẫn với mô não chị ảnh hưởng bởi bệnh 
Alzheimer. Từ đó, tôi kết luận. rẳng. có sự rò rỉ rõ ràng từ chất 
trám thủy ngân amalgam và rất có thể những người có hợp 
chất hàn trám trong răng đang phơi nhiễm với rò rỉ thủy ngân 
liều thấp và kinh niên... (các nha sĩ) cứ khăng khăng hỗn hợp 
thủy ngân an toàn, không độc hại và không bị rò rỉ.. (nhưng) 
thủy ngân là chất độc thần kinh. Nó rỉ ra từ lớp trám răng, 
chắc chắn là thể... Điều đó gia tăng nguy cơ Alzheimer và bệnh 
Parkinson cũng như các rối loạn thần kinh khác. Các nha sĩ 
bảo vệ việc họ sử dụng hỗn hợp thủy ngân, nhưng đó là điều. 
không thể biện bạch. Tôi cảm thấy như mình đã tranh cãi với 
những gã say từ tám, chín năm nay. Kết luận của tôi thật đơn 
giản và trực diện: thủy ngân là chất độc ẩn sau bệnh 
Alzheimer." (www.leforg/magazine/mag2001) 


Các nhà khoa học khác đã chỉ ra rằng một lượng nhỏ thủy 
ngân có thể gây ra dạng tổn thương thần kinh đặc trưng như 
tổn thương tìm thấy ở bệnh Alzheimer. Mức độ phơi nhiễm. 
thủy ngân sử dụng trong thí nghiệm thấp hơn nhiều so với 


mức ở nhiều người có sử dụng vật liệu trám răng thủy ngân/ 
amalgam. Nghiên cứu này được giáo sư Fritz Lorscheider và 
'Naweed Syed tiến hành tại Khoa Y Đại học Calgary. Các giáo sư 
đã phát hiện ra việc phơi nhiễm thủy ngân gây ra sự hình 
thành “vùng sợi xoắn trong não”, đó là một trong hai dấu hiệu. 
chẩn đoán bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 
rằng thủy ngân có thể gây ra sự hình thành dấu hiệu 
Alzheimer khác: “mắng bám dạng tỉnh bột”. 


Bác sĩ Lorsheider và bác sĩ Syed lưu ý rằng không có vật liệu 
hoặc kim loại nào khác từng được thử nghiệm, kể cả nhôm, lại 
sẵn sinh ra những phản ứng tương tự dù chỉ một chút. Chúng 
cũng tạo ra những tài liệu hình ảnh của cơ chế hóa sinh thể 
hiện việc đưa thủy ngân vào gây ra dấu hiệu chẩn đoán không 
thể phân biệt được với những dấu hiệu nhìn thấy trong não 
người bị bệnh Alzheimer. Khi bác sĩ Lorscheider gửi tài liệu. 
cho tạp chí Anh NeuroReport, tạp chí này về sau đã công bổ 
nó, ông ấy đưa thêm các video tham khảo khiển nó trở thành 
một trường hợp hiếm hoi mà một mẩu phim hoạt hình lại là 
đổi tượng cho quá trình bình đuyệt. Xem video ở đây: 
'WWw.Commons.ucalgary.Ca/mercury 


Hãy gỡ bỏ thủy ngân và đảo ngược Alzheimer 


Theo bác sĩ Richard H. Casdorph: "Ở phạm vi rộng, những 
người bị đọa đẩy bởi bệnh mất trí nhớ đang cho thấy những 
hậu quả của nhiễm độc thủy ngân, nhôm, chì, cađmium, 
thạch tín và các kim loại nặng khác. Tế bào thần kinh của họ 
đã bị đầu độc. Họ trở thành những nạn nhân Alzheimer trực 
tiếp từ những nỗ lực của các nha sĩ đã mù quáng đi theo 
đường lối tổ chức của họ là ADA. Từ 1952 ngành y tế đã có 
những biện pháp giảm hoặc đảo ngược các đấu hiệu và triệu 
chứng của bệnh Alzheimer." Tôi xin khuyển nghị bạn đọc báo 
cáo của Tom Warren nhan đề “Reversing Alzheimer's Disease” 
(Đảo ngược Alzheimer). 


Liệu pháp thải độc kim loại (chelation) là biện pháp thuyên 
giảm hoặc đảo ngược các dấu hiệu bệnh Alzheimer. Lẩy từ 
tiếng Hy Lạp "chele” có nghĩa là “móng vuốt”, từ “chelation” 
hàm ý phương cách điều trị trói chặt các kim loại nặng, chất 
độc, và chất thải chuyển hóa trong máu. Theo các bác sĩ H. 
Richard Casdorph và Morton Walker, tác giả cuốn Toxic Metal 
Syndrome: How Metal Poisoning Can Affect Your Brain (Hội 
chứng kim loại độc: Ngộ độc kim loại có thể tác đến não 
bạn như thế nào), lệu pháp thải độc cho thấy đã giúp được ít 
nhất 50% người cao tuổi bị bệnh Alzheimer áp dụng nó. 
Chúng được ghi nhận là cho thấy tỉnh thần sáng suốt hơn, 
tăng 1Q, và cải thiện trí nhớ. Trong cuốn sách, các tác giả nói 


rằng bệnh nhân Alzheimer “được người thân chăm sóc đã trở 
lại hoạt động bình thường, hoặc gần bình thường. Đó là một 
trải nghiệm mãn nguyện đối với tất cả mọi người tham gia 
vào thử nghiệm và điều trị: bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ lâm sàng, 
kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân, cùng với gia 
đình và bạn bè.” 


Bước đầu tiên trong việc loại bỏ thủy ngân ra khỏi hệ thổng cơ 
thể bạn là gỡ bỏ vật liệu trám răng amalgam! Tuy nhiên, có 
những cách an toàn để làm điều này và cũng có những cách 
không an toàn. Nếu nha sĩ thực hiện gỡ bỏ lớp trám của bạn 
mmà không có sự phòng ngừa, thì kết quả cuối cùng sẽ còn tồi 
tệ hơn trước. Loại bỗ bất cẩn hỗn hợp trám thậm chí có thể 
giải phóng nhiều thủy ngân hơn vào cơ thể bạn so với lượng, 
rò rỉ trước khi gỡ bỏ. 


Khi chúng tôi sống ở Dallas, nha sĩ của tôi là bác sĩ Ellis 
Ramsey. Ông ấy biết về những nguy hiểm của thủy ngân từ 
gần ba thập kỷ qua. Năm 2007, ông loại bỏ tất cả các lớp | trắm. 
thủy ngân của tôi. Ông là chuyên gia loại bỏ thủy ngân an 
toàn, và tôi mạnh dạn khuyến nghị bạn đến ông ấy nếu bạn 
đang ở khu vực Bắc Texas (DFW). Nếu bạn sống ở nơi khác, 
hãy tìm một “nha sĩ sinh học”, tốt nhất là một thành viên của 


IAOMT, người hiểu rõ các vấn để xung quanh vật liệu trám 
răng. 


Hai biện pháp phòng ngừa an toàn: 1) Yêu cầu có ô-xy trong 
quá trình xử lý - điều này sẽ đảm bảo bạn thổ ô-xy sạch thay 
vì hơi thủy ngân độc hại khi khoan miếng trám ra. 2) Yêu cầu 
có miếng chặn cao su - việc này giữ những miếng hàn trám 
không rơi xuống cổ họng hoặc lên lưỡi bạn. 


Sau khi bạn đã loại bỏ miếng trám, bước tiếp theo là giải độc 
(chelate) các kim loại nặng. Phương pháp giải độc nhanh nhất 
và mạnh nhất hiện có là liệu pháp giải độc tiêm tĩnh mạch 
EDTA. Tác nhân giải độc EDTA là một axít amin mang điện 
tích âm. Khi ở bên trong cơ thể, nó tìm kiếm các phân tử tích. 
điện dương như chì, sắt, thủy ngân, và cadmium. Số lần điều 
trị truyền EDTA cần thiết nói chung là khoảng 20 đến 50 buổi, 
tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn. Liệu pháp này có 
giá từ 2.000 USD đến 5.000 USD. 


Theo Webster Kehr: “Phương pháp điều trị này đã được biết từ 
hàng chục năm rồi, nhưng vì giải độc EDTA không mang lại 
đủ lợi nhuận cho y học chính thổng, nên phương pháp điều trị 
này đã bị ïm đi. Không phải giải độc EDTA rẻ tiền, nó đắt. Vấn 
để là nó chữa cho bệnh nhân quá nhanh, và không chữa triệu 
chứng của Alzheimer. Tóm lại, nó không mang lại đủ lợi 


nhuận cho Big Pharma và không đủ 'phức tạp, nghĩa là nó quá 
đơn giản cho Big Medicine. Big Pharma và Big Medicine thích 
điều trị triệu chứng, chứ không thích điều trị nguyên nhân.” 
(www.cancertutor.com) 


EDTA dạng uống có chỉ phí thấp hơn EDTA dạng truyền đáng 
kể, khoảng 20 USD đến 50 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào 
lượng bạn uống. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy uống giải 
độc EDTA cung cấp nhiều, nhưng không phải tất cả, ích lợi của 
liệu pháp truyền. Chỉ 5 đến 10% liều uống EDTA được hấp thụ 
vào máu (so với 100% liểu IV). Tuy nhiên, do. lượng uống vào. 
liên tục hằng ngày, số lượng tăng lên và có thể đạt được lợi ích 
tương tự. Nhìn chung, sự khác biệt 'h chủ yếu là ở mức độ, 
sự tiện lợi, tốc độ, và chỉ phí cho mỗi liều hơn là chất lượng. 


Thứ vũ khí khác nữa trong “kho vũ khí 'giải. độc" là chlorella. 
Liểu cao chlorella (10-20 gam) cho thấy rất hiệu quả trong 
việc loại bỏ thủy ngân. Đây là phần quan trọng của chương 
trình loại bỏ thủy ngân khổi cơ thể, bởi vì khoảng 90% thủy 
ngân được thải qua phân, và chlorella giúp bài tiết phân. Hãy 
nhớ, chlorella là thực phẩm, do đó, bạn không thể ăn nó quá 
nhiều! Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải từ từ tăng liều lượng đến 20 
gam vì nó có thể gây tiêu chảy. 


Chlorella nên được sử dụng cùng với cilantro. Bác sĩ Omura, 
nhà nghiên cứu người Nhật Bản, đã phát hiện cilantro có thể 
vận động nhanh chóng thủy ngân và các kim loại độc hại khác 
ra khỏi hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, một mình. 
cilantro thường không loại bỏ được thủy ngân ra khổi cơ thể. 
Nó thường chỉ chuyển đổi vị trí kim loại từ nơi tàng trữ sâu. 
trong cơ thể đến những cấu trúc bề nổi hơn. Cilantro sẽ giúp 
vận động thủy ngân ra khỏi mô để rồi chlorella có thể trói 
chặt nó lại và cho phép thải ra khổi cơ thể. Cùng với chlorella 
và cilantro, bạn có thể ăn tỏi tươi hằng ngày. Điều. nầy ‹ sẽ đẩy 
mạnh lượng tích trữ lưu. huỳnh. Khoảng 2-3 nhánh mỗi ngày 
là tuyệt vời. Hãy ép tỏi để giải phóng những thành phần hoạt 
tính của nó, Jon Barron có một sản phẩm xuất sắc gọi là "kìm 
loại thần kỳ” chứa cả chlorella và cilantro. Bạn có thể mua nó 
tại: www.baselinenutritionals.com 


Ngoài ra, tôi khuyên bạn cũng nên dùng MSM. MSM, chúng ta 
đã thảo luận trong chương điều trị ung thư, là một dạng lưu 
huỳnh tác động lên màng tế bào và điểu này sẽ giúp cơ thể 
loại bổ thủy ngân. Dưới đây là giải thích của Karl Loren về 
cách MSM giải ại: “Bộ não được tạo thành 
từ hàng tỉ tế bào thần kinh, kết nổi với nhau phức tạp. giống 
như các điện tử trong mạch điện. Khi bạn nghĩ - tức là bạn gửi 
các xung lực điện đi khắp nơi trong não. Bệnh Alzheimer là 


tình trạng rất nhiều tế bào này bị nhôm bao phủ, làm chúng 
bị đoắn mạch và gửi các xung lực não đến liên hợp thần kinh. 
sai và tạo ra sự lẫn lộn. MSM mở các lớp màng có chứa nhôm 
này và cho phép những cặn bám không mong muốn được tỏa 
vào đòng máu. Tắm nước nóng với clorox làm cơ thể toát mổ 
hôi và giải phóng nhôm. Sau đó, clorox hút nó ra khổi cơ thể 
bạn” (www. 
bulkmsm.com/research/msm/msm6.htm#alzheimer) 


Theo bác sĩ Andrew H. Cutler: “Đau ốm do chất trắm răng 
amalgam tương tự như một cuộc chiến. Kể thù của bạn, thủy 
ngân, chiếm vị trí cứ điểm trong răng và củng cổ nó bằng 
amalgam. Sau đó, nó bắt đầu cuộc tấn công. Từ phần này sang 
phần khác. Từ cơ quan này sang cơ quan khác. Từ tế bào này 
sang tế bào. Dần dần chiếm đoạt cơ thể bạn. Bạn giành phần 
thắng trong cuộc chiến này với một cuộc - phẫu thuật. Phẫu 
thuật nha khoa. Khoan ra những lớp trầm ấy. Hành động loại 
bổ hỗn hợp trám là một tuyên bổ đình chiến. Cuộc chiến đừng 
lại, nhưng các nguyên tử thủy ngân vẫn đào sâu vào bất cứ nơi 
nào chúng chạm tới. Giải độc kim loại (chelation) gửi những 
đội quân làm sạch đến đọn đẹp kẻ thù và tống khứ chúng ra 
ngoài. Trong khi đó các tế bào còn sống trong cơ thể của bạn 
làm việc và khắc phục tổn hại chiến tranh." 


Chương 15 
XỬ LÝ ỐNG TỦY RĂNG 


LỪA GẠT 


Xử lý ống tủy răng là biện pháp an toàn và thường là cần thiết để 
tránh nhổ răng. 


SỰ THẬT 


Răng được lấy tủy luôn bị nhiễm trùng bất kể nhìn bể ngoài thế 
nào và không có triệu chứng gì. 


ó thể bạn nghĩ thủy ngân là vẩn để “răng độc hại” duy 
nhất và rằng bạn không còn bị nữa! Đúng, nhưng 
không phải vậy nếu bạn đã xử lý ổng tủy răng (root 
canal). Hàng năm, có khoảng 20.000.000 ca xử lý ống tủy 
răng được thực hiện tại Mỹ. Gần như tất cả các nha sĩ đểu 


không biết về những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà thủ 
thuật này tạo ra. Trong khi nhiều nha sĩ thông mình từ chối 
đặt lớp trám thủy ngân vào miệng các bệnh nhân, thì cũng, 
các nha sĩ này sẽ sẵn sàng thực hiện xử lý ống tủy răng, mà 
không hể biết rằng thủ thuật này gây tổn hại khủng khiếp cho 
các bệnh nhân. Theo bác sĩ James Howenstine: “Rất nhiều 
bệnh mạn tỉnh, có lẽ phần lớn, là kết quả của phẫu thuật xử lý 
ống tủy răng.” 


Phương pháp điều trị xử lý ống tủy răng là để bảo vệ răng khỏi 
phải nhổ bỏ, thường được thực hiện khi nhiễm trùng nặng đã 
lan đến chân răng. Ống tủy răng là một ống nhỏ kéo dài từ 
giữa răng xuống chân răng, được chôn trong xương hàm. 
Trong quy trình xử lý tủy răng, một lỗ được khoan vào răng 
để tiếp cận ống tủy răng, các dây thần kinh và mô đã chết 
hoặc nhiễm trùng được lấy ra, và khu vực ống tủy răng được 
làm sạch, khử trùng, tiêu độc. Sau đó, răng được trám đầy, và 
lỗ khoan thường được gắn lại bằng mão răng. 


Mỗi năm, hàng triệu ca xử lý ống tủy răng được thực hiện với 
tỷ lệ thành công rõ rệt trên 90%. Nói cách khác, biện pháp này 
không đau, và x-quang cho thấy răng đã được “chữa lành". 
Thật không may, việc này che đậy một vấn để vẫn còn có thể 
xảy ra. Nhiều nha sĩ hiện công nhận không thể làm sạch tất cả 


các mô chết hoặc khử trùng hoàn toàn một chiếc răng. Trong 
mỗi chiếc răng có hơn 3 dặm (4,8 km) tiểu quản (ổng nhỏ), và 
chỉ có nha sĩ nào quá kiêu ngạo (hoặc mất trí) mới nhận là có 
thể làm sạch hoặc khử trùng sạch 100% 3 đặm tiểu quản. 
Điều này cho phép những vùng mô hoại tử (chết) trong răng 
tiếp tục phân hủy và bị nhiễm trùng. Các tế bào máu trắng 
của hệ miễn địch của chúng ta không đi vào tiểu quản, mà 
cũng chẳng xử lý lọc kháng sinh bên trong những khu vực 
này. Theo đó, các tiểu quản trở thành “thiên đường an toàn” 
cho vi sinh vật (vi-rút, nấm men, nấm, mốc, vi khuẩn, v.v). Và 
vì mô thần kinh, mạch máu, và mô sống trong răng đã bị hút 
ra, giờ đây nó đã chết. 


Năm 1993, bác sĩ Hai Huggins giẳng bài cho Hiệp hội Kiểm. 
soát Ưng thư (Cancer Control Society). Với phong cách hài 
hước, bác sĩ Huggins nói: “Thế rồi chúng ta tiến vào lĩnh vực 
dịch vụ xử lý ống tủy răng, và đó là bi kịch nhất. Chẳng phải là 
có thứ gì đó an toàn để bạn đặt vào giữa ống tủy răng hay sao? 
Vâng, có lẽ thế, nhưng vấn để không phải là ở đỏ. Vấn để của 
ống tủy răng là nó đã chết. Hãy làm một phép so sánh nhé. Giả 
sử, bạn bị thủng ruột thừa, thế nên bạn lấy cuốn danh bạ điện 
thoại, và bạn tìm kiểm ai đây? Hãy xem, chúng ta có một bác 
sĩ phẫu thuật và một người nhồi thú bông, bạn gọi cho ai? Bạn 
định mạ đồng cho nó ư? Đó chính là tất cả những gì chúng ta 


làm cho chiếc răng chết. Chúng ta chụp một thân răng vàng 
lên, trông như đã được mạ đồng. Thực ra bạn ướp răng chết 
với cái gì không thành vấn đề, nó vẫn chết, và bên trong chiếc 
xăng chết đó là vi khuẩn, và những vi khuẩn này ở trong tình 
trạng thiếu ô-xy. Trong môi trường không có ô-xy, hầu hết 
mọi thứ đều chết trừ vi khuẩn. Chúng trải qua quá trình gọi là 
thay đổi đa hình... giống như một sự đột bi‡ 
cách sống trong môi trường không có ô-xy... và giờ đây sản 
sinh ra các thioether, thuộc vào những chất độc mạnh nhất 
trên hành tinh mà không phải phóng xạ." 


Nên nhớ ung thư và rất nhiều các bệnh khác có liên quan đến 
vi sinh vật (microbes). Để chữa ung thư, các vi Ính vật phải bị 
loại bổ khỏi toàn bộ cơ thể, tạo điều kiện để hệ miễn dịch khôi 
phục cơ thể về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, ống tủy 
răng là “cái nôi phát sinh” hoàn hảo cho vỉ sinh vật. Như bác sĩ 
Huggins đã nói ở trên, một vài trong số những sản phẩm nguy 
hiểm nhất của các vi sinh vật này là các thioether, trong đó có 
đimethy] sulfate. Bác sỹ chuyên khoa ung thư người Đức Jose£ 
1ssels đã xác nhận các thioether giải phóng ra từ các vi sinh 
vật trong ống tủy răng có liên quan rất gần gũi với các hóa 
chất được người Đức sử dụng trong Thể chiến 1 để tạo khí mù 
tạt. Theo EPA, dimethyl sulfate đã được xếp vào nhóm chất 
gây ung thư người B2. Người ta đã phát hiện những khổi u 


trong đường mũi, phổi, và ngực của động vật tiếp xúc với 
dimethyl sulfate. 


Theo bác sĩ Karen Shrimplin, thioether rất độc hại vì chúng là 
hòa tan trong chất béo và do đó tập trung trong cấu trúc mỡ 
lipid (chất béo) của tế bào, đặc biệt là ty thể. Ty lạp thể là 
những “trạm sẵn xuất năng lượng của điện tế bào” và chịu 
trách nhiệm sản xuất năng lượng. Nếu các ty lạp thể bị hư 
hồng, thì tế bào không thể tạo ra năng lượng qua hô hấp hiểu. 
khí, và chúng buộc phải chuyển sang chế độ lên men (hô hấp 
ky khi) để sản xuất năng lượng. Nên nhớ, tất cả các tế bào ung. 
thư đều sử dụng lên men làm phương cách sản xuất năng 
lượng. 

'Về cơ bản, những gì bác sĩ Shrimplin nói là các vi sinh vật đa 
hình (pleomorphic) ở trong tiểu quản của ống tủy răng ban 
đầu là vi khuẩn hiểu khí bình thường, nhưng khi chúng bị 
nhốt kín trong răng, môi trường thay đổi, chúng trở thành ky 
khí và sản xuất các độc tổ như thioether. Những thioether này 
sau đó được giải phóng vào phần còn lại của cơ thể và làm tổn 
hại ty thể của tế bào chúng ta, theo đó làm chúng trở thành ky, 
khí. Đó là cái vòng luẩn quẩn, tất cả bắt đầu bằng ống tủy 
răng! Những vi sinh vật ky khí này phát triển mạnh bên trong 
ống tủy răng, thải ra chất độc từ việc tiêu hóa mô hoại tử, điểu 


này dẫn đến nhiễm trùng mạn tính và bệnh thoái hóa. Hãy 
nghĩ mà xem... nếu một cơ quan hay chân tay chết trong cơ 
thể, chúng ta sẽ loại bỏ nó. Nhưng không phải vậy với những, 
chiếc răng đã chết! 


Giả sử bạn đã đi khám bác sĩ và nói với ông ấy rằng bạn đau 
ruột thừa, nếu ông ấy nói với bạn rằng ông ấy sẽ cắt các dây 
thần kinh dẫn đến ruột thừa để bạn không cảm thấy đau đớn 
nữa, rồi sau đó tách động mạch khỏi ruột thừa để nó chết đi, 
tôi nghĩ bạn sẽ đi tìm một bác sĩ khác. Theo hiểu biết của tôi, 
nha sĩ là những bác sĩ duy nhất cố tình để lại mô đã chết trong 
cơ thể. Nha sĩ Frank Jerome nói: “Chỉ có giới nha sĩ coi việc giữ 
lại cơ quan nhiễm bệnh, đã chết trong cơ thể là ý tưởng tốt. Xử 
lý ổng tủy răng luôn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch của 
bạn." Theo ví dụ trên, nếu ruột thừa chết và bạn không loại bỏ 
nó, thì bạn sẽ chết vì viêm phúc mạc. Thực tế y tế là thế này: 
TẤT CẢ MÔ CHẾT ĐỀU NHIÊM TRÙNG. 


Trong một nghiên cứu được công bổ trên tạp chí 
Endodontists Journal (Endodontists nghĩa là chuyên gia về 
ống tủy răng), người ta chọn những người chuẩn bị nhổ răng 
khôn và tiến hành xử lý ống tủy răng một bên và sau đó loại 
bỏ tất cả răng khôn sau ba tháng. Kết quả là, những răng 
không xử lý gì cả chỉ có 1,1% tiểu quản bị viêm nhiễm (tức là 


98,9% khỏe mạnh). Tuy nhiên, chiếc răng bị xử lý ống tủy ba 
tháng trước đó có 39% tiểu quản bị nhiễm bệnh và chỉ có 61%. 
khỏe mạnh. 


Trở lại những năm 1920, bác sĩ Weston A. Price thực hiện các 


thí nghiệm mà lúc đầu đã được Hiệp hội Nha khoa Mỹ hoan 
nghênh, nhưng sau này bị phớt lờ. Bác sĩ Price nghỉ ngờ rằng 
nhiễm khuẩn gắn liền với nhiều bệnh thoái hóa. Ông nghỉ ngờ 
những hiện tượng nhiễm trùng này phát sinh từ răng. Ông 
quyết định cấy một chỉ: răng đã lấy tủy vào dưới đa một con 
vật. Ông đã phát hiện ra rằng vì cấy răng đã lấy tủy, bệnh của 
bệnh nhân đã chuyển sang con vật. Bất kể bệnh nhân bị bệnh. 
gì, con vật với chiếc răng gắn đưới da cũng phát triển bệnh y 
như thể. Ông cũng quan sát thấy khi răng đã xử lý tủy được 
lấy ra bằng kỹ thuật chính xác thì sau đó, một loạt các vấn để 
sức khỏe được cải thiện, từ viêm khớp đến thận, đến ung thư. 

Điều này đã được thực hiện với hàng trăm bệnh nhân. 


Bác sĩ Price đã phát hiện ra rằng trong sổ 100 chất khử trùng, 
không chất nào có thể xâm nhập và khử trùng được ngà răng, 
chất chiếm 959% trong cẩu trúc răng. Cũng có bất kỳ loại 
thuốc kháng sinh nào cũng có khả năng khử trùng ống tủy 
răng. Rất ít nha sĩ nhận thức được hoặc sẵn sàng thừa nhận 
tiểu quản ngà răng luôn luôn nhiễm bệnh sau khi phẫu thuật 


ổng tủy. Những vi khuẩn này thoát vào máu và dần dần khởi 
tạo rất nhiều các bệnh thoái hóa. Hầu hết các nha sĩ tin rằng, 
các chất khử trùng được sử dụng để nhét vào ổng tủy sau khi 
phẫu thuật có hiệu quả khử trùng ống tủy răng, tiếc là điều đó 
không đúng sự thật. Những gì bác sĩ Price báo cáo và tìm thấy 
với những thử nghiệm có liên quan đến 5.000 con vật trong. 
thời gian 25 năm là răng được lấy tủy, dù trông khỏe mạnh 
đến đâu, hoặc không có triệu chứng gì, chúng vẫn luôn bị 
nhiễm trùng. Bác sĩ Price ghỉ nhận những phát hiện của ông 
trong hai bộ sách đổ sộ mang tên Dental Infection Oral & 
Systemic (Nhiễm trùng răng miệng & toàn cơ thể) và Dental 
Infection and the Degenerative Diseases (Nhiễm trùng răng 
và các bệnh thoái hóa). Không ngạc nhiên khi những cuổn 
sách đó bị vùi đập trong 50 năm cho đến khi bác sĩ George 
Meinig, một endodontist nghỉ hưu, phát hiện ra những cuốn 
sách này. Ông tái bản phiên bản rút gọn của những cuốn sách 
này trong cuốn Root Canal Cover-up (Che đậy trong xử lý tủy 
răng). Meinig, thực ra là người phát minh ra thủ thuật xử lý 
ống tủy răng, đã đành những năm cuối của sự nghiệp cổ gắng 
để các nha sĩ ngừng thực hiện thủ thuật do chính ông phát 
minh ra. 


Nếu răng bạn từng được xử lý ống tủy, bạn cần khám nha sĩ 
đặc biệt gọi là “nha sĩ sinh học” hay “nha sĩ toàn điện". Những 


nha sĩ này đôi khi bị ADA bức hại, thế nên đừng mong đợi tìm 
thấy một người trong danh bạ điện thoại. Có thể khó tìm thấy 
họ. Bill Henderson có phương pháp điều trị ung thư thay thế 
quan trọng, trong đó yêu cầu loại bỏ răng đã xử lý ống tủy. 
Ông sẽ cùng bệnh nhân của mình tìm ra một nha sĩ sinh học. 
Trang web của ông là www.beating-cancer- gently.com. 


Hãy xem xét công việc của Josef Issels tại Đức, ông điều trị 
bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã hơn 40 năm. Hệ miễn 
dịch của các bệnh nhân này đã bị phá hủy bởi các phương 
pháp điều trị truyền thống “Big 3”. Tuy nhiên, bác sĩ Issels 
chữa khỏi 24% trong 16.000 bệnh nhân giai đoạn cuổi trong. 
suốt 40 năm đó. Việc đầu tiên ông làm là gì? Ông yêu cầu nha 
sĩ nhổ bỏ những chiếc răng đã xử lý ống tủy! 


Tuy nhiên, khi nhổ những răng đã xử lý ống tủy, có thể sinh 
Tả) rắc rối khác. Đó là tạo ra lỗ hổng trong. xương (vì nhổ răng) 
nếu không xử lý đúng. Các mô trong lỗ hổng (chẳng hạn như 
những dây chẳng cổ định răng) bị nhiễm trùng. Vi khuẩn có 
độc tính cao sinh ra có thể gây hoại tử xương (xương chết), 
làm suy yếu sức khỏe tổng thể và dẫn đến các bệnh thoái hóa 
như ung thư... mà nhiều khi không có đau đớn rõ ràng nào ở 
vùng xương hàm! 


'Nếu bạn bị đau tủy răng, có lỗ hổng răng, hoặc bệnh nha chu 
(nướu răng), tôi khuyên dùng những thực phẩm bổ sung sau 
đây: 


~ ORAL GUARD - Đây là sản phẩm tốt nhất có trên thị trường 
'nh nha chu. Với danh mục các thành phần ấn 
tượng và hiệu quả như Wort St. John, CoQ-10, axit folic, chiết 
xuất trà xanh, axit Hpoïc, và vitamin K1, thì ORAL GUARD. 
đơn giản là chất bảo vệ tiểm năng nhất chống lại bệnh nướu. 
răng. Chúng tôi sử dụng sản phẩm này hằng ngày và mua nó 
trên trang web sau đây: www.naturalhealthteam.info. 


~ DMSO - “DMSO 25% trong nước (tùy chọn). Một muỗng cà 
phê súc miệng, hai lần mỗi ngày. Súc từ từ qua các nướu. 
Ngậm vài phút. Nuốt để đạt hiệu quả tối đa. Việc này “đẩy! 
thực phẩm bổ sung vào các mô. Nó cũng giúp kéo chất độc ra 
khỏi các lỗ hổng. Có thể cho thêm vài giọt dầu lộc để 
(wintergreen) vào nước súc miệng. Dùng 50% DMSO thì tốt 
hơn, nếu được. Nhưng phải là DMSO dùng trong y tế." (trích 
từ Cure for All Advanced Cancer, trang 198) 


~ Co-enzyme Q10 - Thực phẩm bổ sung này mang tác động 
bảo vệ và củng cố của nó đến tất cả các mô. Hoạt động từ cấp 
độ tế bào, làm vững chắc nướu cũng như cơ tìm. Nhiều nhà 


khoa học tin rằng bệnh nha chu là dấu hiệu đáng tin cậy cho 
tình trạng thiếu Co-enzymne Q10 ở các mô. 


- Vitamin C - Tôi biết một người sống ở Waco, Texas bị bệnh 
nướu răng. Ông ấy uống 15.000 mg vitamin C mỗi ngày 
(5.000 mg mỗi bữa ăn) và khỏi bệnh! 


Hiển nhiên là có khả năng nhiều người xử lý tủy răng mà 
không có các tác động xấu. Vẩn để là chúng ta không có cách 
nào biết được mức độ độc hại có chạm ngưỡng không hay khi 
nào, hoặc nó sẽ tổn hại đến hệ miễn dịch tới đâu. Khi hệ miễn 
dịch của chúng ta yếu kém, vi sinh vật hoặc độc tổ do vi 
khuẩn sinh ra sẽ đi chuyển đễ đàng hơn tới cơ quan đích trong, 
cơ thể dựa trên các đường kinh mạch. Nếu bạn không đau ốm 
và khỏe mạnh, thì các độc tổ từ ổng tủy sẽ bị cách ly và ít khả 
năng tác động lên cơ thể hơn. 


Điểm mẩu chốt là những phương pháp điều trị ung thư thay 
thể vẫn có thể thất bại nếu bệnh nhân tiếp tục ủ tình trạng. 
nhiễm trùng trong miệng. Dạng nhiễm trùng gây tổn hại kinh 
niên cho hệ miễn địch có thể đến từ tủy răng như thảo luận ở 
trên, những cũng có thể xuất phát từ răng bị nhiễm trùng, lỗ 
hổng, và bệnh nha chu (nướu). Điều rất quan trọng đối với 
bệnh nhân ung thư là phải tích cực điều trị nguy cơ nhiễm 
trùng phát sinh từ miệng. Nếu bạn quan tâm đến việc điều trị 


đau tủy răng của bạn và/hoặc điều trị ung thư có thể sinh ra 
đo vấn để về răng, tôi khuyên bạn nên ghé thăm trang web: 
'www.breastcancercured.com. 


Tôi xin kết thúc chương này bằng một trích dẫn từ một trong. 
những người hâm mộ facebook của tôi, người đó đã gửi nhận 
xét này sau lời khuyên về sức khỏe hằng ngày của tôi (về tủy 
răng): “Tôi đã từ chối xử lý tủy ở chiếc răng đầu tiên cần xử lý. 
Thay vào đó, tôi đã chọn nhổ răng và tôi nghĩ vị nha sĩ đã phát 
rồ lên vì quyết định của tôi. Tôi khá sốc nhìn ông ấy hành xử 
kiểu rất 'trẻ con'. Tôi đoán ông ấy quên mất là ông ấy làm việc 
cho tôi; sau đó tôi thôi ông ẩy và đi nơi khác.” 


Chương 16 
ĐẬU NÀNH: “ĐẬU THẦN”? 


LỪA GẠT 


Đậu nành là “thực phẩm kỳ diệu” giúp bảo vệ chống lại tung thư. 
vú và bệnh loãng xương. Đậu nành là một protein tự nhiên hoàn 
hảo. 


SỰ THẬT 
Sản phẩm đậu nành chưa lên men rất khó tiêu hóa. Đậu nành 
không phải là protein hoàn hảo, không phải là thực phẩm tự 


nhiên, có chứa một số chất gây ung thư, và hẳu hết đậu nành ở 
Mĩ đêu đã được biển đổi gen.. 


heo hầu hết các phương tiện truyền thông chính 
| thống và “phong cách sống mới”, thì đậu nành là thực 


phẩm có nhiều tác dụng nhất, tự nhiên, tốt cho tim, tăng 
cường sức khỏe, ngừa béo, thúc đẩy tăng trưởng và nói chung 
là thức ăn “tốt toàn diện" từng được trồng trên trái đất xanh 
của Thượng Đế. Các kệ hàng tràn ngập hàng trăm sản phẩm từ 
đậu nành, trong đó có protein đậu nành, bánh ăn sáng đậu. 
nành, bánh kẹp thịt đậu nành, kem đậu nành, và vô sổ đổ 
uống đậu nành, vậy thì liệu bia đậu nành có sớm là sản phẩm. 
tiếp theo không? 


Thực tế, nó đã có rồi! Các bác sĩ, vận động viên, nhà đỉnh 
dưỡng, nông dân, quan chức chính phủ và các công ty được 
trọng vọng đều tìm cách nói với chúng ta đậu nành an toàn và 
tuyệt vời như thế nào cùng vô số lợi ích sức khỏe của nó. Họ 
nói với chúng ta rằng nó tuyệt vời và rất an toàn, thậm chí 
không cần phải được liệt kê như một thành phần trong nhiều 
thực phẩm chế biến. Nhưng chúng ta không phiển gì, phải 
không? Ý tôi là ai cũng biết nó an toàn, đúng chứ? 


Cùng với việc là thực phẩm bổ đưỡng mới, đậu nành cũng trở 
thành con bò để ra tiền cho các công ty như Monsanto. Trên 
thế giới, hàng tỷ mẫu Anh được dành để trồng đậu nành, theo 
đó cung cấp hoa lợi chắc chắn cho hàng triệu nông dân và họ 
sẵn lòng giao nộp một khoản “thuế” cho Monsanto ~ nhà phát 


triển đậu nành biến đổi gen. Cái gì là nguyên tắc chủ đạo của 
nền sẵn xuất thực phẩm hiện đại? “Đậu nành tốt cho bạn." 


Thế ư? Đáng buồn là trong nhiều thập kỷ qua, các công ty đã 
biết (và ngăn cản) bằng chứng cho thấy ăn đậu nành gây ung 
thư, phá hủy xương, và tạo ra sự tàn phá hệ nội tiết của chúng 
ta. Sự thật đằng sau sự hội nhập thương mại rành rành của 
đậu nành vào chế độ ăn uống của chúng ta là câu chuyện đau. 
buồn của gian lận, tham lam, tuyên truyền, đàn áp, sự thiếu 
trách nhiệm của doanh nghiệp, tham nhũng, phản khoa học, 
và chủ nghĩa cơ hội chính trị. 


Bạn đã bao giờ nhìn thấy “con bò đỗ tương” làm ra sửa đậu 
nành chưa? Không chắc bạn biết được điều này, nhưng bạn 
không thể vắt sửa từ đỗ tương! Theo Elaine Hollingsworth. 
trong cuốn sách của bà Soy - The.Abominable Bean (Đậu nành 
~ Đậu tôi tệ): “Để trông tỉnh khiết như thế, người ta đưa dòng 
chất lỏng trắng trông hấp dẫn vào các quảng cáo với rất nhiều 
quy trình cần thiết. Phải nghiền đậu ở nhiệt độ cao, và sau đó 
tách dầu còn lại bằng các dung môi nguy hiểm, một vài dung 
môi vẫn còn trong bột nghiền. Sau đó, bột được trộn với dung 
dịch kiểm và đường trong quá trình phân tách để loại bỏ xơ. 
Sau đó, nó được làm kết tủa và tách ra nhờ quá trình rửa axit. 


;Ở mỗi giai đoạn chế biến, một lượng nhỏ chất độc vẫn tồn lại 
trong đậu nành." 


Bà tiếp tục: “Các nhà quần lý nói độc tổ quá nhỏ không đáng 
kể. 


Tôi muốn biết ai bảo họ thế? Và tại sao họ không xem thông. 
báo của các nhà khoa học nói rằng nó đáng kể, do tích lũy 
trong cơ thể trong thời gian đài ăn uổng đậu nành? Bạn có 
bằng lòng chấp nhận sự bảo đẳm của nhà sản xuất rằng sẽ là 
an toàn khi ăn một lượng nhỏ chất độc hằng ngày, có lẽ nhiều 
lần trong ngày, cho đến khi bạn gặp vấn đề sức khỏe nghiêm. 
trọng?” 


Một trong nhiều mánh khóe tiếp thị cho đậu nành là nó có 
chứa isoflavone, cơ bản đó là hormone thực vật (hay còn gọi là 
“phytoestrogens"). Mặc dù có thể không biết isoflavone là gì, 
nhưng người uổng sữa đậu nành điển hình sẽ lặp đi lặp lại câu. 
thần chú họ nghe được trên bản tin đêm về isoflavones. 
Những gì bạn không nghe thấy trong các bản tin là các nhà 
khoa học đã từ lâu biết isoflavone trong sản phẩm đậu nành 
có thể làm giảm chức năng tuyển giáp, gây ra bệnh tự miễn 
tuyển giáp và thậm chí là ung thư tuyến giáp. Các nhà khoa 
học đã biết từ hơn nửa thể kỷ nay rằng đậu nành tác động tiêu. 
cực lên tuyến giáp. 


Nghiên cứu tại Nhật Bản đã kết luận việc một người tiêu thụ 
hằng ngày chỉ 1 ounce (28,35 gam) đậu nành trong khoảng 
thời gian 90 ngày sẽ gây ra phì đại tuyến giáp và cẩn trở chức 
năng tuyến giáp. Một số đối tượng thậm chí còn phát triển 
bướu cổ. Các đối tượng này trở lại bình thường khi họ ngưng 
ăn đậu nành. (Y. Ishisuki và cộng sự, “The effects on thyroid. 
gland of soybeans administered experimentally in healthy. 
subjects" 1991). Isoflavone genistein trong đậu nành ức chế 
chức năng tuyến giáp mạnh hơn thuốc kiểm soát cường giáp. 
Theo báo cáo NIH/NCI 1996, người Nhật (và người châu Á nói 
chung) có tỷ lệ mắc ung thư thực quản, dạ dày, tuyển tụy, 
tuyến giáp, và gan cao hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng sự thật 
của những dữ kiện trên, điều này cũng hợp lý thôi, phải vậy 
không? 


Trở lại những năm 1950, người ta đã liên hệ phytoestrogens 
với sự gia tăng các trường hợp ung thư, vô sinh và ung thư 
bạch cầu. Theo bác sĩ William Wong: “Đậu nành là chất độc, 
thể thôi!" 


Trong bài viết của ông mang tựa đề “Soy: The Poinson Seed” 
(Đậu nành: Hạt thuốc độc), bác sĩ Wong mô tả một sổ nguyên 
nhân tại sao đậu nành độc hại. Hai trong sổ các 
phytoestrogens isoflavone của đậu nành (genistein và 


daidzein) về cơ bản là chất điệt sâu bọ có sẵn trong đỗ tương. 
Ông hỏi: “Nếu chúng giết sâu bọ, liệu chúng có tốt cho con 
người không?” 

Bác sĩ Mike Fitzpatrick, nhà nghiên cứu đáng kính về chất độc, 
người đi tiên phong trong chiến dịch New Zealand phản đối 
đậu nành, đã viết bài năm 1998 trích dẫn nhiều công bố về sự 
nguy hiểm của isoflavone đậu nành, và ông đã nộp cho FDA. 
Bài viết này cũng đã được công bố vào tháng 2 năm 2000 trên 
New Zealand Medical Jurnal với tựa đề tên “Soy Formulas and 
the Effect on the Thyroid" (Sữa bột đậu nành và tác động lên. 
tuyển giáp). Trong bài báo này, bác sĩ Fitzpatrick nói: “Độc 
tính của isoflavone cho động vật lần đầu tiên đánh động sự 
chú ý của giới khoa học với thực tể rằng isoflavones đậu nành 
là nhân tố gây rối loạn nội tiết... Có những tác động tiêu cực 
sâu sắc lên tuyến nội tiết ở tất cả các loài động vật được 
nghiên cứu cho đến nay... isoflavones đậu nành làm tăng 
nguy cơ ung thư vú... Isoflavone đậu nành phá vỡ chu kỳ kinh 
nguyệt trong khi, và cho đến ba tháng sau khi sử dụng... Thức 
ăn có nồng độ genistein cao có thể kích thích các tế bào vú đi 
vào chu kỷ tế bào... Mối quan ngại được đặt ra là phụ nữ chỉ ăn 
protein đậu nành gia tăng tỷ lệ mắc tăng sản biểu mô." 


Charlotte Gerson ở Phòng khám Ung thư Gerson (Gerson 
Cancer Clinic), đã công bố nghiên cứu chỉ tiết chứng minh 
genistein là chất gây ung thư mạnh hơn cả DES, một loại 
thuốc estrogen tổng hợp cấp cho hàng triệu phụ nữ mang thai 
chủ yếu giữa những năm 1938 và 1971 (Gerson Clinic: Cancer 
Research, 01 tháng 6 năm 2001 - 61). DES gây ra cái chết và 
đau khổ cho vô số chị em và con gái họ trong giai đoạn này. 
Trong một bài viết mang tựa đề “Dietary estrogens stimulate 
human breast cells to enter the cell cycle” (Thức ăn estrogen. 
kích thích các tế bào vú ở người tiến vào chu kỳ tế bào) được 
công bổ trên số ra năm 1997 của tạp chí Environmental 
Health Perspective, bác sĩ Craig Dees đã phát hiện isoflavones 
đậu nành làm tế bào ung thư vú phát triển! 


Như để có bằng chứng kết tội mạnh hơn, đậu nành còn chứa 
axit phytic. Sự hiện diện của axit phytic trong đậu nành phá 
sập hoàn toàn uy tín của những lời tuyên bổ từ phía các nhà 
sẵn xuất rằng đậu nành là nguồn cung canxi tốt và giúp ngăn 
ngừa loãng xương. Lý do là: axit phytic chặn đứng sự hấp thu 
các khoáng chất thiết yếu (canxi, magiê, đồng, sắt và kẽm) 
trong đường ruột. Vì đậu nành chứa axit phytic nhiều hơn bất 
kỳ loại hạt nào khác, nó thực sự hút các chất dinh dưỡng ra 
khỏi cơ thể bạn! Chỉ có một quãng thời gian dài lên men mới 
làm giảm đáng kể hàm lượng axit phytic trong đậu nành. Các 


nhà khoa học đều thống nhất là thức ăn nhiều axit phytic 
đóng góp vào sự thiếu hụt khoáng chất phổ biến ở các nước 
thuộc thế giới thứ ba. 


Đậu nành không phải là protein hoàn hảo, vì nó thiểu các axit 
amin thiết yếu methionine và cystine. Và protein đậu nành. 
khó tiêu hóa bởi nó chứa một lượng đáng kể các chất ức chế 
trypsin. Hãy nhớ lại, trypsin rất thiết yểu. trong quá trình tiêu 
hóa protein, và các tế bào ung thư được bảo vệ bởi một lớp bao. 
phủ protein làm chúng “không bị phát hiện” bởi hệ miễn dịch. 
Đậu nành còn chứa hemagglutinin, một chất tăng cường 
huyết khổi làm cho các tế bào máu đồ kết khối lại với nhau. 
Những ‹ cụm tế bào máu này không thể hấp thụ ô-xy đúng 
cách để phân phối đến các mô trong cơ thể, và có thể gây tổn 
thương tim và dẫn đến ung thư. Chúng ta đều biết về mối 
quan hệ giữa ô-xy và ung thư, đúng không nào? 


Theo bác sĩ Tim O'Shea: “Còn một độc tổ nữa có trong một số 
sản phẩm đậu nành chế biển là nhôm, người ta cho rằng hàm 
lượng nhôm ở sữa bột đậu nành cho trẻ sơ sinh cao hơn gấp 
10 lần so với trong sữa bột thông thường cho trẻ sơ sinh - và 
gấp 100 lần so với sữa chưa qua chế biến. Mức độ chỉ còn 
cao hơn khi các sản phẩm đậu nành được hydro hóa. Nhôm là 
nguyên nhân của bệnh Alzheimer, cũng có thể gây tổn hại cho 


thận mới được hình thành ở trẻ sơ sinh uống sữa đậu nành. Tệ 
hơn nữa, nhôm có thể gây tổn hại trực tiếp cho não trẻ sơ sinh 
vì hàng rào máu não chưa hình thành. Đậu nành chế biến. 
cũng có thể chứa chất gây ung thư đã được biết đến gọi là 
1ysinoalanine. Đó là sản phẩm phụ của bước xử lý ngâm kiểm, 
được thực hiện để loại bỏ các chất ức chế enzyme. Mặc dù đậu. 
được rửa kỹ, nhưng phụ phẩm lysinoalanine vẫn có thể tồn tại 
do tương tác của đậu nành với dung dịch kiểm.” 


Và ngay khi bạn nghĩ vấn đề không thể tồi tệ hơn được nữa, 
thì một nghiên cứu gắn đây về đàn ông Nhật Bản (sống tại 
Hawaii) cho thấy việc tiêu thụ hai hoặc nhiều hơn khẩu phần 
đậu phụ mỗi tuần có liên quan đến sự phát triển của chứng 
mất trí (LR White: “Brain aging and midlife tofu 
consumption",Journal of American College of. Nutrition, 
tháng 4 năm 2000). Nhưng người Trung Quốc và Nhật Bản ăn. 
nhiều đậu nành phải không? Câu trả lời là “không, họ không 
ăn nhiều." Và phần lớn các sản phẩm đậu nành họ ăn đều đã 
được lên men [bánh đậu tương lên men (tempeh), xi-dầu 
(tamari), tương sổi Nhật (natto), và miso]. Từ lâu, họ đã phát 
hiện ra quá trình lên men làm cho protein tiêu hóa để dàng 
hơn, axit phytic, độc tổ, và các “anti- nutrient” (chất cẩn trở 
hấp thu đỉnh dưỡng) bị phá hủy. Đúng vậy, các sản phẩm đậu 


nành lên men có thể chấp nhận được, nhưng chỉ với số lượng 
nhỏ. 


Về đậu nành, các nước khác đi trước Mỹ nhiều. Tháng 7 năm 
1996, Bộ Y tế Anh đã ban hành cảnh báo rằng phytoestrogen 
tìm thấy trong sữa công thức gốc đậu nành cho trẻ sơ sinh có. 
thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trễ sơ sinh. Cảnh báo chỉ rõ 
chỉ nên cho trẻ dùng sữa công thức gốc đậu nành theo lời 
khuyên của chuyên viên y tế. Họ khuyên những bé không thể 
bú sữa mẹ hoặc bị dị ứng với các sữa công thức khác mới được 
chọn thay thế bằng sữa công thức làm từ đậu nành. 


Trước nguy cơ nguồn lợi bị đe dọa, thị trường đậu nành phải 
được duy trì. Nông dân trồng đậu nành Mỹ "đóng góp" gần 80 
triệu USD mỗi năm để giúp tài trợ cho cái có thể được xem 
như một trong những chiến địch tẩy não hiệu quả nhất trong 
lịch sử. Kết quả là cuộc oanh tạc truyền thông chớp nhoáng 
rầm rộ đảm bảo những câu chuyện “thời sự" về vô số lợi ích 
của đậu nành được phát nhan nhản khắp nơi, từ đài phát 
thanh đến truyền hình đến internet. Nhưng đừng lạc vào mê 
cung của đối trái nành không phải là loại protein hoàn 
hảo, không phải thức ăn tự nhiên, chúng có chứa một số chất 
gây ung thư, và hầu hết đậu nành tại Mỹ là biển đổi gen. 


Trong trường hợp bạn cẩn một lý do nữa để tránh xa đậu 
nành, thì các nhà sản xuất thực phẩm “tự nhiên” hiện đang sử 
dụng loại hóa chất độc hại gọi là hexane để xử lý đậu nành. 
trong sản phẩm của họ. Vâng, hexane cũng là chất trong keo. 
làm bạn kích động và trong xăng làm phát nổ. Khói từ hexane 
đi thẳng vào não bạn và gây tổn hại gần như ngay lập tức. 
Hexane rất độc, bị EPA liệt vào dạng hóa chất độc hại gây ung. 
thư, dị tật bẩm sinh và thậm chí bệnh Parkinson. 


Năm 2009, một phòng thí nghiệm độc lập cho thấy mức dư 
lượng hexane cao đến 21 phần triệu trong dầu đậu nành, 
trong bột đậu nành sử dụng làm sữa công thức cho trẻ sơ sinh. 
và bánh protein (www.naturalnews.com/026303.htm]). 
Nhưng tất cả mọi người đều “giữ kín" bí mật xấu xa này vì 
ngành công nghiệp đậu nành rất mạnh và FDA không yêu cầu 
'thử nghiệm hexane trong thức ăn hoặc sữa công thức cho trẻ. 
Sữa công thức đậu nành là một trong những loại thực phẩm 
tồi tệ nhất mà bạn có thể cho trẻ ăn. Nó không chỉ có những 
tác động hormone bất lợi sâu xa như trình bày ở trên, cùng 
nồng độ cao đến nguy hiểm của hexane, mà còn có hàm lượng 
nhôm cao hơn 1000% so với sữa công thức thông thường 
đành cho trẻ. 


Nhưng đó chưa phải là tất cả! Theo Compass GMO, thánh địa 
trên mạng về thông tin công nghiệp biến đổi gen, 91% đậu. 
nành trồng ở Mỹ là GMO. Trong một nghiên cứu gần đây tại 
'Nga, các nhà nghiên cứu tìm thấy đậu nành biến đổi gen gây 
vô sinh ở chuột thế hệ thứ ba! Năm 2005, bác sĩ Irina 
Ermakova báo cáo hơn 50% chuột con từ chuột mẹ được cho. 
ăn đậu nành biến đổi gen đã chết trong vòng ba tuần. Khi 
muốn tiếp tục điều tra, tài liệu của bà đã bị thiêu hủy. 


Biết rõ nhận thức ngày càng tăng của công chúng về những 
nguy hiểm của GMO và thể hiện ra một kiểu “sáng tạo lá mặt 
lá trái, tập đoàn Monsanto có gần 50 triệu mẫu Anh đậu 
tương biến đổi gen trồng tại Mỹ. 


Mánh khóe ở đây là: luật pháp Mỹ cho phép những loại cây 
trồng này, được trộn với một lượng nhỏ đậu nành hữu cơ, và 
kết quả của sự kết hợp này sau đó được đán nhãn “hữu cơ"! 
Bạn vẫn nghĩ chính phủ Mỹ sẽ không để cho họ nói đối bạn 2 
“Thực phẩm” nguy hiểm này thuộc về bãi chứa chất thải độc 
hại, nhưng các tập đoàn đa quốc gia như Monsanto đang thải 
nó cho bạn, gia đình bạn, và vào trong sữa công thức cho trẻ 
nhỏ! Đối với những ai hỏi đậu nành hữu cơ có an toàn không, 
tôi nói “Bạn có ăn bệnh than hữu cơ không?” 


Chương 17 


TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM 
QUỐC TẾ 


LỪA GẠT 


Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế là “hài hòa” sản 
xuất với phân phối thực phẩm bổ sung dinh đường để bảo vệ 
người tiêu dùng. 

SỰ THẬT 

Codex sẽ lấy đi tất cả những gì còn lại của tự do sức khỏe và đẩy 
chúng ta sâu hơn nữa vào sự cai trị độc đoán... 


odex Alimentarius (tiếng Latin, nghĩa là “Tiêu chuẩn 
thực phẩm") là tập hợp những hướng dẫn quốc tế 


được đề xuất về thực phẩm bổ sung, xử lý thực phẩm, sản 
xuất, và thương mại. Bộ tiêu chuẩn này hiện đang dẫn dần 
được phê chuẩn ở các nước trên thế giới, bắt đầu từ Liên minh 
châu Âu (EU). Codex là một dự án phối hợp của Liên Hợp Quốc 
(UN), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và 
'Nông nghiệp (FAO). “Tuyên bố chính thức" là một sự “dung 
hoà” nhất định về an toàn, thương nại, sản xuất, và phân 
phối các loại thực phẩm bổ sung sẽ giúp thế giới về nhiều mặt. 
Sự thật thì Codex là một bước tiến nữa đến chuyên chế y tế 
toàn điện. 


Codex được tạo thành từ hàng ngàn tiêu chuẩn và hướng dẫn. 


Một trong số đó là chỉ dẫn về vitamin và khoáng chất 
(Vitamine and Mineral Guideline - VMG) được thiết kể để chỉ 
cho phép liều siêu thấp vitamin và khoáng chất, và về bản 
chất làm cho thực phẩm bổ sung trở thành bất hợp pháp. Lấy 
vitamin € làm ví dụ, bất kỳ liều lượng nào cao hơn 200 
miligam mỗi ngày sẽ là bất hợp pháp. Một gam vitamin C sẽ là 
chất bất hợp pháp! Liều lượng coenzyme Q10 để giải quyết 
căn bệnh ung thư vú ở một sổ bệnh nhân (400 mg mỗi ngày) 
sẽ là bất hợp pháp, bởi vì theo khuôn khổ Chỉ dẫn Thực phẩm 
Bổ sung Châu Âu (European Supplements Directive), 
coenzyme Q10 hoàn toàn bất hợp pháp ở bất kỳ liểu lượng 


nào. Chỉ có 28 chất dinh dưỡng được phép, nhưng giới hạn tối 
đa được thiết lập quá thấp nên chúng ít hoặc không có tác 
động lâm sàng để giúp chúng ta khỏe mạnh và không hể trả 
lại cho chúng ta tình trạng khỏe mạnh nếu chúng ta bị ốm. 
Còn những thứ sẵn có thì giá quá đắt. 


Một trong những ủy ban thuộc Codex là Ủy 'ban Codex về Dinh 
đưỡng và Thực phẩm cho Chế độ ăn uống Đặc biệt (Codex 
Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses - 
CCNFSDU), đứng đầu là bác sĩ Rol£ Grossklaus, vị bác sĩ ngườ 
Đức tin rằng dinh dưỡng không có vai trò trong y tế. Vâng, 
“người đứng đấu” cho chính sách dinh dưỡng Codex đã công 
khai tuyên bố “dinh dưỡng không liên quan đến y tế". Nghe 
thì thật điên rổ, nhưng chính bác sĩ Grossklaus đã tuyên bổ 
chất dinh dưỡng là độc hại hồi năm 1994. 


Codex còn quy định những bệnh nào được điều trị bằng thảo 
dược. Chỉ những bệnh không quan trọng là có thể được điều 
trị bằng phương pháp thảo được. Điều trị bất kỳ bệnh nào 
khác bằng phương pháp thảo dược sẽ cấu thành tội phạm. 
Codex đặt trần giới hạn cho phép đổi với dư lượng thuốc trừ 
sâu, hóa chất độc hại trong môi trường, kích thích tố trong 
thực phẩm và các chất gây ô nhiễm môi trường khác cao hơn 


rất nhiều so với mức các nhóm vận động hành lang công 
nghiệp hóa chất và thuốc trừ sâu đưa ra. 


Mức độ độc hại hiện nay đã là nguyên nhân gây ra phần lớn 
các bệnh ung thư, tìm, tự kỷ, các bệnh thoái hóa mạn tính và 
suy Cơ: quan, vấn để này đang gia tăng giết chết con người trên 
toàn cầu. Đặt mức độ độc hại cho phép cao hơn sẽ đẩy nhanh 
xu hướng hủy diệt này trên toàn thể giới. 


Công ước Stockholm được 176 quốc gia ký bao gồm cả Mỹ 
(tháng 5/2005), các bên cam kết loại bỏ mười hai “chất hữu cơ 
ô nhiễm bền vững trong môi trường" (POP) nguy hiểm nhất 
trên thể giới. Thể mà Codex lại cho phép bẩy trong mười hai 
chất độc hại POP đã thoả thuận được phép sử dụng trong sản 
xuất thực phẩm! Bảy chất POP bị cẩm bởi cả Công ước 
Stockholm và luật pháp Mỹ nhưng lại được Codex cho phép là 
Mirex, Aldrin, Hexachlorobenzene, Chlordane, Dieldrin, 
Endrin, và Heptachlor. 


Codex cho chiểu xạ thực phẩm là hợp pháp và thậm chí là bắt 
buộc trong một số trường hợp. Dưới chiêu bài “bảo vệ chúng 
ta khổi thực phẩm nhiễm bệnh”, chiếu xạ thực phẩm chắc 
chắn không phải là quy trình được chấp thuận là an toàn, vì 
đã có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh rằng, việc các 
cấu trúc protein bị thay đổi bằng cách đưa bức xạ ion hóa vào 


thực phẩm trước khi tiêu thụ là không tốt cho sức khỏe. Codex 
cho việc sử dụng sản phẩm GMO không đề trên nhãn là hợp 
pháp với tất cả các loại thực phẩm trong mọi tình huống. 
Nhiều GMO được biển đổi gen để hạt không nẩy mầm nếu. 
không có một số loại thuốc trừ sâu nhất định. Thực tế, ngày 
càng có nhiều bằng chứng khoa học chỉ rõ các đị tật bẩm sinh, 
nhạy cảm với hóa chất, hội chứng mệt mỏi mạn tính, hen 
suyễn, dị ứng nghiêm trọng và nhiều bệnh khác là đo tiếp xúc 
với thuốc trừ sâu (mà các loại cây trồng này đòi hỏi). 


Với ngân sách tiếp thị nhiều tỷ USD, Big Pharma đã phát động 
chiến dịch tuyên truyền rắm rộ tô vẽ Codex như công cụ bác ái 
iêu dùng", đồng thời bôi nhọ hình ảnh các lựa 
mn và lừa đổi mọi người, làm họ lo sợ lựa chọn 
y học tự nhiên là “nguy hiểm”, do đó, họ sẽ dùng thuốc nhiều 
hơn. Trái với những tuyên truyền bạn có thể nghe về Codex, 
nó chẳng liên quan gì đến việc bảo vệ người tiêu đùng. Tuyệt 
đổi không! Codex chỉ bảo vệ con bò để ra tiền - thuốc theo 
đơn. 


'Và đây là điều ngạc nhiên - Codex dựa trên Bộ luật Napoleon, 
không phải Thông Luật. Điều đó có nghĩa là theo Codex, bất 
cứ điều gì không được cho phép một cách rõ ràng tức là bị 
cẩm. Theo Thông Luật, chúng ta hiểu bất cứ điều gì không rõ 


ràng cấm tức là được phép. Sự khác biệt ở đây là khác biệt giữa 
tự do y tế và chuyên chế y tế. 


Đạo luật Thực phẩm bổ sung sức khoẻ và Giáo đục (Dietary. 
Supplement Health and Education Act - DSHEA) là luật của 
Mỹ xếp các chất bổ sung và thảo được là thực phẩm (trong đó 
không đặt ra giới hạn trần khi sử dụng chúng) và đã được 
Quốc hội thỏa thuận nhất trí thông qua năm 1994. DSHEA là 
luật duy nhất hiện bảo vệ chúng ta khổi VMG nguy hiểm của 
Codex. Nhưng DSHEA ngay bây giờ đang chịu sự công kích 
pháp lý ghê gớm. Có rất nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ muốn thay 
đổi luật này. 


Chúng ta đang phải đối mặt với một tương lai đáng sợ, chẳng 
cẩn phải nói, thực tế là trẻ em sinh ra sau năm 1990 không 
hiểu gì về thức ăn, nước uống, tiêm chủng, hoặc bất cứ điều gì 
khác. Chúng ta đang “chết đói" dần dần vì thiếu đỉnh dưỡng. 
Thực phẩm chiếu xạ, sữa và nước trái cây tiệt trùng, vi-rút 
phun lên thịt, hóa chất phun lên trái cây và rau quả, giờ đây 
chúng đang bị ép buộc ngoài mong muốn phải ăn t 
biến đổi gen. Codex chẳng gì hơn là chương trình “kí 
toàn thể giới của Big Pharma (chẳng khác gì chương trình diệt 
chủng). Đó là cuộc công kích đồ sộ vào nhân loại và quyền tự 
chủ về sức khỏe. 


Để tìm hiểu thêm về Codex, xin vui lòng truy cập www. 
healthfreedomusa.org - website của Thiếu Tướng Albert 
(Bert) N. Stubblebine III (Quân đội Mỹ, đã nghỉ hưu) và bác sĩ 
Rima E. Laibow. Nếu Codex trở thành “luật của mảnh đất 
này”, tại đây, ở nước Mỹ, thì những câu chuyện như dưới đây 
sẽ trở nên phổ biến. 


*“Manna Storehouse" của gia đình Stowers 


Gia đình Stowers điều hành một hợp tác xã thực phẩm rất lớn 
và nổi tiếng gọi là Manna Storehouse nằm ngay bên ngoài 
Cleveland từ nhiều năm. Vào thứ Hai mồng 01 tháng 12 năm 
2008, một đội SWAT (Đội chiến thuật và Vũ khí đặc biệt) gồm 
12 lính đặc nhiệm trang bị súng trường bán tự động xâm 
nhập vào nhà riêng của họ ở La Grange, Ohio, lùa cả gia đình 
vào phòng khách, chĩa súng vào cha mẹ, trể em, trẻ sơ sinh và 
trẻ mới biết đi, trong khoảng chín tiếng! Đội SWAT rất hung 
hãng và hiếu chiến. Khỏi cần phải nói, trẻ em bị tổn thương 
khá nặng nề. 


Sự việc kéo đài trong vài giờ dẫn đến đảo lộn hoàn toàn mọi sự 
riêng tư trong nhà. Nhiều thứ không liệt kê trong lệnh khám 
xét mà vẫn bị lấy đi. Vi phạm trắng trợn Hiển pháp Hoa Kỳ, gia 

ép gọ ủ, không được biết họ bị 
gì, họ không có quyền gì cả. Ngoài ra, hơn 10.000. 


USD thực phẩm bị “tịch thu” bao gồm cả thực phẩm dự trữ cá 
nhân cho năm tới. Toàn bộ máy tính và điện thoại di động của 
họ bị lấy đi, cả điện thoại bàn và danh bạ cũng vậy. 


Họ đã phạm tội gì? Có lẽ Manna Storehouse bị buộc tội do điều 
hành cơ sở bán lẻ không giấy phép. Vậy thì tại sao lại có kiểu. 
hành xử “Gestapo” cho một tội nhẹ như vậy? Có diễn giải mới 
lạ vô lối nào (của các luật về thuốc hiện hành) lại coi thực 
phẩm là đối tượng phải được kiểm soát bằng một cuộc đột 
kích của SWAT như vậy không? 


Cảm ơn David Dees và www.DessIllustration.com về bức hình 
trên. 


Cuộc vây rápRawesomefoods 


Ngày 03 tháng 8 năm 2011, Rawesome Foods (một hội tư 
nhân mua hàng California cung cấp nguyên liệu sữa và phô 
mai) bị đột kích chớp nhoáng bởi SWAT - đặc vụ vũ trang từ 
FDA, CDC, Sở Cảnh sát Los Angeles, và Bộ Nông nghiệp. Tội 
của họ là gì? “Sản xuất sữa không giấy phép", “Gắn nhãn sai 
cho phô mai” và “Âm mưu phạm tội” là ba trong sổ 13 cáo. 
buộc. Những người thực thi pháp luật yêu cẩu tất cả khách. 
hàng của cửa hàng rời đi, rồi yêu cầu chủ cơ sở cho biết có bao 
nhiêu tiền mặt tại cửa hàng. Cảnh sát LA cho “tịch thu" hơn 
4.000 đô- la tiền mặt, bắt giữ chủ cơ sở, và phá hủy hàng tồn 
kho của cửa hàng (đổ sữa xuống cống, thu giữ phô mai và 
rau). 


Ơn Chúa về những công chức “dũng cảm”, mạo hiểm mạng 
sống của mình để “bảo vệ” chúng ta khỏi những kẻ khủng bổ 
với nguyên liệu thực phẩm “xấu xa" đó! Làm thế nào mà họ 
đám nuôi bò mà lại không tiêm hóc-môn tăng trưởng bò tái tổ 
hợp (recombinant bovine growth hormone - rBGH)! Làm thế 
nào mà họ đám bán thịt bò ăn cỏ và rau hữu cơi Tất cả chúng 
ta phải cảm thấy ổn hơn khi Gestapo FDA tiêu hủy những quả 


trứng “nguy hiểm” sản xuất ra từ gà sạch! Và tất cả chúng ta 
phải từ đáy lòng nói lời “cảm ơn” cảnh sát đã “bảo vệ" chúngta 
khỏi sữa nguyên liệu nguy hiểm đó! Xin tràng pháo tay lớn 
cho FDA vì đã cho chúng ta tiếp cận tất cả những thứ, thú thật 
là, gây bệnh và giết chết chúng ta (hóa trị, vắc xin độc hại, bột 
ngọt, đường hóa học và florua) đồng thời từ chối cho chúng ta 
tiếp cận thực phẩm hữu cơ, lành mạnh và nguyên chất! 


Những cuộc vây ráp này gây ra mổi lo phạm tội do thực phẩm. 
của chính bạn, sữa bò của bạn, trứng mua từ nông dân ngoài 
chợ, hoặc thịt gà nhà tự mổ cho bè bạn và gia đình. Người Mỹ 
còn có quyền mua thực phẩm không bị nhiễm thuổc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, thuốc kháng sinh, Hormone, chất gây dị ứng, 
phụ gia, phẩm màu, chất bảo quản, bột ngọt, GMO, bức xạ, v.v. 
nữa hay không? Thành thật mà nói, tôi đang trông chờ những 
người có được “giấy phép" trồng vườn ở Mỹ. Tôi có thể thấy 
trước cảnh cảnh sát vây ráp nhà cửa, nhổ hết vườn rau sau 
nhà, và cả gia đình bị chĩa súng vào đầu... vì “phạm tội” không 
có giấy phép cần thiết. 


KẾT LUẬN 


các phương pháp thay thế tự nhiên. thay cho “Big 3”, 

mặc dù các phương pháp thay thể có thể không được. 
dán “tem thẩm duyệt" của nên Công nghiệp Ung thư hoặc 
maña y tế. Hy vọng rằng, giờ đây bạn nhận ra rằng bạn không 
cẩn phải đầu độc, mổ xế, hay đốt cháy cơ thể mình. Và bạn 
cũng không bị giới hạn trong các phương pháp điều trị ung 
thư thay thể mà tôi đã để cập trong cuốn sách này. Mặc dù các. 
phương pháp điều trị trong cuốn sách này đều có “bảng thành 
tích" tốt nhất và đã chứng tỏ hiệu quả lớn lao đổi với bệnh 
nhân ung thư, vẫn còn có hàng trăm tài liệu về các phương 
pháp điều trị ung thư thay thế khác tốt hơn so với “Big 3”. 


vụ ôi tin tưởng cuổn sách này đã làm bạn hiểu rõ bạn có 


Hãy cảnh giác với những con sói đội lốt cừu! Bệnh viện và các 
cơ sở y tế khác đưa ra cái gọi là chương trình “đỉnh dưỡng cơ 
bản", "toàn diện" hay “tích hợp” thường chỉ đáp ứng lấy lệ 
những yêu cấu của bệnh nhân về điều trị ung thư thay thế, tất 


cả là nhằm dụ họ bước qua cửa. Thế nhưng, một khi bạn đã 
vào đó, họ sẽ thường cố thuyết phục bạn rằng “Big 3" là niềm. 
hy vọng duy nhất của bạn. Đừng tin vào lời nói đổi này. Bạn 
biết rõ mà. Điều trị ung thư của mình như thế nào là lựa chọn 
của bạn. Nếu bác sĩ bảo ung thư của bạn đã ở giai đoạn cuối, 
thì những gì ông ấy thực sự muốn nói là giai đoạn cuối nếu 
bạn sử dụng “Big 3”. 


Thật buồn là tiền bạc chứ không phải lòng vị tha đang là 
những gì điểu khiển Big Pharma và Big Medicine, nhưng đó là 
thực tế. Và sẽ luôn luôn là như thế, bởi nếu những phương 
pháp điều trị ung thư thay thể trở thành chủ đạo, thì hàng 
triệu nhân viên bán được phẩm và các nhà nghiên cứu sẽ 
ngay lập tức phải đi tìm việc mới, lợi nhuận cổ đông sẽ lao. 
dốc, các CEO sẽ mất đi những chiếc dù vàng của họ. Hãy đối 
mặt với sự thật, Big Pharma đang giật dây tất cả. Họ muốn 
bạn không biết gì và vẫn “ở trong bóng tối”. Những kể hưởng 
lợi nhuận từ ung thư giống như các chủ nô 200 năm trước. 
Nếu là quản lý đồn điền thời nô lệ, bạn muốn đảm bảo nô lệ 
vâng lời, phục tùng, và không hiểu biết gì. Nếu một nô l( 
can đảm đám không vãng lời “chủ", thì sẽ bị đánh đập 
chết. Không được phép tiếp cận sách vở, những người nô lệ 
không thể học cách đọc. Những biện pháp này là để đảm bảo 
nô lệ không bao giờ đám cả gan rời khỏi đồn điển và ông chủ 


sẽ có “nô lệ suốt đời”. Trong Công nghiệp Ung thư, bệnh nhân 
giống như nô lệ, và các chủ nô muốn chắc chắn rằng họ sẽ mãi 
bị nô lệ hóa bằng cách ngăn chặn thông tin về phương pháp 
điều trị thay thế, đồng thời đàn áp những ai dám nghỉ ngờ 
quyền lực của họ và sử dụng phương pháp điều trị thay thể. 
“Giữ cho họ mù tịt” là khẩu hiệu của họ. Vì vậy tôi nói: “Đừng. 
đóng góp!” 


Lần sau khi bạn được yêu cầu quyên góp từ thiện ung thư, xin 
hãy nhớ rẳng tiền của bạn sẽ được sử dụng để duy trì ngành 
công nghiệp bị nhiều nhà khoa học tên tuổi đánh giá là thất 
bại và số đông khác cho rằng hoàn toàn gian lận. Nếu bạn 
định làm khác đi, xin cân nhắc hiến tặng tiền cho Quỹ Nghiên 
cứu Ung thư Độc lập (Independent Cancer Research 
Foundation - ICRF). Mục đích của tổ chức phi lợi nhuận này là 
phát triển những phương pháp điều trị ung thư thay thể có 
triển vọng tốt, tác dụng nhanh và rất hiệu quả cho các bệnh 
nhân ung thư cấp. Hãy vào trang web của họ www. new- 
cancer-treatments.org 


Cám ơn bạn đã đọc cuổn sách này. Tôi chân thành hy vọng nó 
đã cho bạn cả lý lẽ và hy vọng. Thuận ý Chúa, rồi cái ngày khi 
công chúng được tự do tiếp cận tất cả các liệu pháp ung thư 
thay thể sẽ đến. Nhưng cho đến lúc đó, có lẽ cuốn sách này sẽ 


là nguồn thông tin cho bạn và người thân của bạn, những 
người đang rất cần sự trợ giúp để tìm đường qua khu rừng 
ung thư và “thoát khỏi lối mòn”. 

Cầu Chúa phù hộ cho bạn sống lâu và khỏe mạnh. 


Ty Bollinger ty@cancertruth.net 


Phụ lục 
GIỚI THIỆU PHÒNG KHÁM 
UNG THƯ TẬP LUYỆN CĂN 
BẢN & DAVID VÀ GOLIATH: 
“JASON VALE VÀ MAFIA 
UNG THƯ” 


Phụ lục 1 


GIỚI THIỆU PHÒNG KHÁM 
UNG THƯ 


rong khi nhiều phương pháp điều trị ung thư thay thể 
'Ƒ có thể chữa trị tại nhà hiệu quả, một số bệnh nhân 
ung thư (và gia đình) có thể cảm thấy thoải mái hơn 
nếu được điều trị bởi chuyên gia y tế trong môi trường phòng 
khám. Các phòng khám ung thư được để cập trong phần này 
đều sử dụng những phác đỗ điều trị ung thư tuyệt vời, và tất 
cả được đều vận hành bởi những người có quá trình điều trị 
thành công lâu dài cho bệnh nhân ung thư. Các phòng khám 
được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. 


Trung tâm Y tế tích hợp Arizona 


(Arizona Integrated Medical Center) 


Địa điểm: Scottsdale, Arizona 
Điện thoại: (480) 214 3922 
'Website: www.drstallone.com 


Trung tâm Y tế Tích hợp Arizona do bác sĩ Paul Stallone điều 
hành. Hiện ông đang hành nghề ở Scottsdale, ở đó các bệnh 
nhân của ông tìm kiếm sự trợ giúp cho nhiều loại bệnh khác. 
nhau, từ cẩm lạnh thông thường đến ung thư giai đoạn IV. 


Trọng tâm chính của ông là lắng nghe và thấu hiểu nguyên 
nhân cơ bản của bệnh ở từng cá nhân. Ông tỉn rằng, thường 
thì nguyên nhân tiểm ẩn là sự kết hợp các yếu như tố đinh 
dưỡng, cầu trúc, tình cảm, hóa chất, và lối sống. Ông sử dụng 
một loạt phương thức bao gồm Dinh đưỡng/Thực phẩm bổ 
sung, Ví lượng đồng căn, Thải độc, Châm cứu, Liệu pháp ô-xy/ 
pháp Truyền tĩnh mạch Dinh dưỡng-Vitamin 
để điều trị hiệu quả cho các bệnh như ung thư. 


Trung tâm Y sinh học 
(Bio Medical Center) 


Địa điểm: Tijuana, B.C. Mexico 


Điện thoại: 011-52-664-684-9011 
Email: biomedicalcenter@prodigy.net.mx 


chỉ: 3170 General Ferreira Ave, Colonia Madero Sur 
ljuana, B.C. Mexico 22180 


Từ năm 1963, phòng khám này đã sử dụng liệu pháp Hoxsey. 
Đó là một trong những cơ sở điều trị ung thư thay thế đầu tiên 
ở Mexico. Mildred Nelson là y tá trưởng tại phòng khám 
Hoxsey ở Dallas cho đến khi không làm ở đó nữa, và đem liệu 
pháp đó đến Mexico cho đến khi bà qua đời năm 1999. Em gái 
của bà hiện đang điều hành phòng khám. 


Ngoài phương pháp điều trị Hoxsey, bao gồm elixir lổng chứa 
hỗn hợp các thảo được và một số sắp bôi tại chỗ, phòng khám 
còn sử dụng các thực phẩm bổ sung khác, chế độ ăn uống, 
dinh đưỡng và thải độc kim loại. Họ điều trị hầu hết các loại 
khổi u ác tính, nhưng đặc biệt hiệu quả với ung thư da (kể cả u 
hắc tổ), ung thư vú, và đã thành công với một số ung thư tái 
phát và thậm chí với cả những bệnh nhân đã xạ trị và/hoặc 
hóa trị. Thường thì những gì mọi người sẽ làm là kết hợp điều. 
trị Hoxsey với phương pháp khác, như laetrile (B17). 


'Trung tâm Chăm sóc Ung thư Camelot 


(Camelot Cancer Care) 

Địa điểm: Tulsa, Oklahoma. 

Điện thoại: (918) 493 1011 

'Website: www.camelotcancercare.com. 


Tại Trung tâm chăm sóc ung thư Camelot không có “trị liệu. 
độc hại” trong bằng lựa chọn! Họ sử dụng phương pháp thay 
thế tự nhiên nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để giảm thiểu thiệt 
hại do “Big 3" gây ra. Theo trang web của họ: “thuốc chính 
thống xử lý chứng của bệnh, và đôi khi loại trừ được 
triệu chứng. Chúng tôi - sử dụng Y học Thay thể hay Kết hợp 
(Complementary or Alternative Medicine), còn. cổ gắng điều 
trị căn nguyên bệnh. Y học chính thống 'đập muỗi' ~ và đôi 
khi dùng cả thuốc : trừ sâu. Y học thay thể tiên tiển đưa ra 
thuốc ký ninh, và cố gắng 'tháo nước khỏi vùng đầm lầy'" 


Camelot là một trong rất hiểm các phòng khám DMSO chuyên 
dụng ở Mỹ chấp nhận bệnh nhân ung thư. Họ chỉ sử dụng 
DMSO tỉnh khiết. Camelot còn cung cấp đẩy đủ các loại chất 
bổ sung hỗ trợ điều trị. Họ có hồ sơ theo đöi đã được kiểm 
chứng thành công trong điều trị ung thư não, ung thư đại 


tràng, và nhiều ung thư mô liên kết. Bạn nên đọc phần Câu hồi 
thường gặp trên trang web của họ. 


Trung tâm nghiên cứu lâm sàng & y học tiên tiến 


(Center for advanced medicine & clinical research - 
CFAMCR) 


Địa điểm: Huntersville, North Carolina 
Điện thoại: (704) 895 9355 
'Website:_www.drbuttar.com 


Sứ mệnh của Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng & Y học tiên 
tiến 


1uôn luôn là "không những kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân, 
mà còn nâng cao chất lượng quãng đời được kéo dài đó." Họ đã 
đạt được sứ mệnh này nhờ giải quyết hiệu quả các độc tính là 
nguyên nhân của tất cả các bệnh mạn tính và đó là những 
nguyên tắc dẫn dắt cũng như nền tẳng lâm sàng của bác sĩ 
Rashid Buttar. Bác sĩ Buttar là một trong những bác sĩ hàng 
đầu ở Mỹ có kiến thức vượt trội về giải độc, dinh dưỡng, và 
thải độc kim loại nặng. 


Theo trang web của họ, họ “cung cấp 39 liệu pháp truyền IV1 
khác nhau theo những nguyên tắc về giải độc và điều biến 
xmiễn dịch, bao gồm cả thải độc kim loại nặng, liệu pháp ô-xy 
cao áp, truyền dinh dưỡng, và nhiều phương pháp điều trị 
ác để giải ộc và tăng cường hệ miễn địch. Không có bất cứ 
liệu pháp IV nào đã được thực hiện từng gây ra bất kỳ thiệt hại 
nào cho bất kỳ bệnh nhân nào và chúng tôi đã thực hii 
thành công hơn 200.000 ca điều trị IV trong hơn 11 năm 
qua.” 


1 Truyền tĩnh mạch. 


Cá nhân tôi quen bác sĩ Buttar và tôi rất tín nhiệm phòng 
khám này. 


Phòng khám y sinh học 

(Clinie of biomedicine) 

Địa điểm: Toronto, Ontario, Canada. 
Điện thoại: (416) 255 3325 


'Website:_www.biomedici.ca/index.html 


Trong hơn một thập kỷ qua Phòng khám Y Sinh học đã sử 
dụng sự kết hợp những phác đồ ung thư không độc hại khác 
nhau để điều trị các khối u ác tính. 


Chương trình thường được khuyến. nghị là “Chuyển hóa ung 
thư cơ bản” (Basic Metabolic Cancer ) và liệu pháp điều trị 60 
ngày đầu tiên bao gồm các bước: thanh lọc, thải độc kim loại, 
liệu pháp enzyme, truyền laetrile, vả: ung thư, thay. đổi 
đáp ứng sinh học, iscador , sữa non, kiểm soát căng thẳng, 
hướng dẫn dinh đưỡng, và những phác đồ đặc thù khác. 


Kế hoạch điều trị của họ gần như giống hệt với phương pháp 
điều trị tại Oasis of Hope ở Tijuana, Mexico. 


Các phòng khám ung thư Đức 


Chỉ có một số ít các phòng khám ung thư của Đức sử dụng y 
học thay thế, chẳng hạn như tăng thân nhiệt, liệu pháp ô-xy, 
và liệu pháp tắm gửi, nhưng các phòng khám này rất tuyệt 
vời. Cuốn German Cancer Breakthrough (Đột phá Ung thư ở 
Đức) của Andrew Scholberg là tài liệu tuyệt vời để tìm hiểu về 
bảy phòng khám ung thư thay thế chính ở Đức. Lợi thế lớn 
của các phòng khám ung thư Đức là chúng được các bác sĩ có 
phòng khám nhỏ (theo tiêu chuẩn Mỹ) điều hành và có nhiều 
tương tác với bệnh nhân. Nói cách khác, các phòng khám ung 


thư Đức tạo cảm giác rất thân thiện, thoải mái. Nếu bạn quan 
tâm tới việc đi Đức điểu trị, xin vui lòng thăm trang_ 
'www.germancancerbreakthrough.com. 


Bác sĩ Nicholas Gonzalez 

Địa điểm: New York City 

Điện thoại: (212) 213 3337 
'Website:_www.dr-gonzalez.com. 


Bác sĩ Nicholas Gonzalez nghiên cứu các phương pháp dinh 
đưỡng để điều trị ung thư và các bệnh thoái hóa khác từ năm 
1981, ông làm việc ở New York từ năm 1987. Bác sĩ Linda 
1saacs cùng làm việc với bác sĩ Gonzalez trong nghiên cứu và 
thực hành từ năm 1985. Các bác sĩ Gonzalez và Isaacs có. 
chung quan niệm về điều trị ung thư với Robert Beard (nhà 
phôi học người Scotland) và William Donald Kelley (bác sĩ 
chỉnh răng ở Texas), người đã phát triển rất thành công 
phương pháp chuyển hóa để điều trị ung thư. 


Họ sử dụng phác đổ dinh dưỡng tích cực đặc thù để xử lý 
nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Chương 
trình Gonzalez đòi hỏi một lượng lớn chất bổ sung hằng ngày 


(130- 160 viên nang). Các enzyme tuyến tụy (trọng yếu), 
vitamin, khoáng chất, axit amin và các chất chống ô-xy hóa. 
thường được dùng trong 15 ngày, nghỉ 5 ngày, và sau đó bắt 
đầu lại. Thụt cà phê, làm sạch gan, và thanh lọc toàn thân. 
bằng vỏ mã để (psyllium) - liệu pháp mà bác sĩ Gonzalez gọi là 
“quét sạch”, rất cần thiết cho sự thành công của chương trình. 
Cá nhân tôi có quen biết bác sĩ Gonzalez và bác sĩ Isaacs và xin. 
đặc biệt giới thiệu họ với các bạn. 

Trung tâm thiên nhiên liệu pháp Hawaii 

(Hawaii Naturopathic RetreatCenter) 

Địa điểm: Hawaii 

Điện thoại: (808) 933 4400 

'Website: www.alternativecancertreatmentgerson.com/. 
Bác sĩ Tự nhiên trị liệu Maya Nicole Baylac (người sáng lập và 
Giám đốc Trung tâm Thiên nhiên Liệu pháp Hawaii) đã điều 
trị ung thư và triển khai chương trình trị liệu Gerson hơn 


mười năm. Qua thực tế, bà hiểu rằng cần phải sử dụng nhiều 
hơn một cách tiếp cận để chỉnh phục căn bệnh ung thư. 


Trung tâm Thiên nhiên Liệu pháp Hawaii tập trung vào liệu 
pháp Gerson cùng với phương pháp thanh lọc, dinh dưỡng, 
chất bổ sung (lểu điểu trị melatonin, artemisinin, B17/ 
Laetrile, nghệ, enzyme, và vitamin D), thụt cà phê, cấp thêm 
ô-xy, liệu pháp truyền tĩnh mạch, liệu pháp iscador, và thiền. 


'Health quarters ministries 
Địa điểm: Colorado Springs, Colorado 
Điện thoại: (719) 593 8694 

'Website:_ www.healthquarters.org 


Health Quarters được điều hành bởi bác sĩ David Frahm điều 
hành, người viết cuốn 4 Cancer Battle Plan (Kế hoạch chống 
tung thư). Họ cho thải độc 10 ngày, vì họ tin dinh dưỡng phù 
hợp có thể chữa lành cơ thể ở cấp độ tế bào, nhưng để có thay. 
đổi đình đưỡng hiệu quả, thì phải thải độc toàn hệ thống. 


HealthQuarters là một tổ chức Thiên Chúa giáo và có định 
hướng tâm linh rất mạnh trong hoạt động. “Động lực” của họ 
là giúp những người con của Chúa khỏe mạnh cả về thể chất 
lẫn tỉnh thần để họ có thể phục vụ Chúa hiệu quả hơn trong 
thế giới của Người. Đây là phòng khám tuyệt vời, và bác sĩ 


trahm là một con chiên tuyệt vời. Tôi xin giới thiệu 
HealthQuarters tới các bạn. 


Phòng khám toàndiện Carolina 
(Holistic Medieal Clinic of Carolinas) 
Địa điểm: Wilkessboro, North Caroline 
Điện thoại: (336) 667 6464 
'Website:_www.holisticmedclinic.com 


Phòng khám toàn diện Carolina (HMCC) cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe toàn điện từ tháng 6 năm 1978 dưới sự 
lãnh đạo của bác sĩ R. Ernest Cohn, người đã hành nghề y hơn 
30 năm. 


Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của bác sĩ Cohn trong các lĩnh 
vực y học, chỉnh hình, và thiên nhiên liệu pháp cung cấp 
hàng loạt các địch vụ, từ hóa trị thay thế, ung thư học toàn 
diện, thải độc tìm mạch và kim loại nặng, châm cứu, rửa đại 
tràng, phân tích tế bào sống, và các phương pháp điều trị 
men/nấm. 


Tại HMCC, các chuyên gia tập trung vào việc loại bổ những 
thuốc không cần thiết và trọng tâm chính của họ là “làm mọi 
quen biết bác sĩ Cohn và xin giới thiệu. 
phòng khám này với các bạn. 


'Viện Hope4cancer 

(Hope4cancer Institute) 

Địa điểm: Jamul, California. 

Điện thoại: (888) 544 5993 

'Website: www.www.hope4cancer.com. 


Phương châm của Viện Hope4Cancer là “Không hóa trị, không 

j, không tác dụng phụ”. Viện cung cấp cho bệnh nhân 
vụ chăm sóc y tế chất lượng cao nhất kết hợp với một số 
phương pháp điều trị ung thư thay thể thành công nhất và tốt 
nhất như Sono- Photo Dynamic Therapy, BX Protocol, Indiba 
Hyperthermia, và vắc-xin sinh học độc quyển AARSOTA của 
họ,... Viện Hope4Cancer cũng cung cấp nhiều phác đồ điều trị 
tự nhiên có uy tín như Liệu pháp toàn thân, Liệu pháp Thân 
nhiệt cục bộ, Poly MVA, Laetrile, Vitamin C, Thụt cà phê, và 
Thanh lọc bằng nước ép. 


Bác sĩ Antonio Jimenez có hơn 25 năm kinh nghiệm là chuyên 
giaung thư và nghiên cứu lâm sàng. Ông đã phát triển một sự 
kết hợp độc đáo giữa các liệu pháp và các loại thuốc, và tiếp 
tục có những kết quả thành công vững chắc. 


Bác sĩ Leigh Erin Connealy 

Địa điểm: Irvine, California 

Điện thoại: (949) 581 4673 và (949) 680 1880 
'Website:_www.cancercenterforhope.com 


Tôi gặp bác sĩ Connealy tại đại hội CCS 2012 ở Los Angeles (ở 
đó cả hai chúng tôi đều là diễn giả) và có địp ăn trưa với bà. Bà 
gây ẩn tượng mạnh cho tôi. Bà điều tì 
nhân bằng các liệu pháp tích hợp và bà cởi mở với tất cả các 
khả năng điều trị có tiểm năng. Bác sĩ Connealy có hơn 27 
năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm “nguyên nhân gốc rể” 

của bệnh. Thật ẩn tượng, bà đã tham gia rất nhiều khóa học 
cao cấp, bao gồm phương pháp vi lượng đồng căn, dinh dưỡng 
và lổi sống, trong khi vẫn nghiên cứu bệnh học, bệnh mãn 
tính, và điều trị ung thư. Bác sĩ Connealy là Giám đốc Y khoa 
của Trung tâm Y học mới (Center for New Medicine) và Trung 


tâm Ung thư Hy vọng (Cancer Center For Hope) tại Irvine, 
California. 

Trung tâm của bác sĩ Connealy cung cấp một loạt các dịch vụ 
bao gồm những liệu pháp mới nhất trong điều trị ung thư, 
giải độc, nha khoa toàn diện, đỉnh dưỡng, điều trị đau, điều trị 
đị ứng, châm cứu, mát-xa, liệu pháp ô-xy cao áp, điều trị rối 
loạn giấc ngủ, và nhiều hơn nữa. Một số bệnh mạn tính được 
điều trị tại đây gồm tất cả các loại ung thư, tim, tiểu đường, 
thần kinh và rổi loạn tự miễn dịch. 

'Trung tâm chữa bệnh tự nhiên Myrtle Beach 

(Natural Healing Center of Myrtle Beach) 

Địa điểm: Myrtle Beach, South California. 

Điện thoại: (843) 839 9996 

'Website: www.naturalhealingcentermb.com/. 


Kết hợp 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và liệu pháp 
thay thế, ưu tiên hàng đầu của bác sĩ Jin Li Dong là giáo dục 
bệnh nhân về sức khỏe và phòng ngừa cũng như điều trị bệnh 
tật cùng những rắc rối của họ. Trung tâm Chữa bệnh Tự nhiên 
có nhiều thiết bị y tế điện tử giúp củng cổ hệ thống miễn dịch 


của cơ thể, tiêu diệt vi sinh vật không mong muốn, cải thiện 
tuần hoàn, tăng mức năng lượng, và nhiều hơn nữa. Bác sĩ 
Brian Brown vừa gia nhập với bác sĩ Dong và nhóm nghiên 
cứu tại Trung tâm Chữa bệnh Tự nhiên Myrtle Beach. 


Các bác sĩ tại Trung tâm Chữa bệnh Tự nhiên tin vào “phương 
pháp điều trị toàn thân” khi chăm sóc bệnh nhân, kết hợp. 
những kỹ thuật thực tiễn hiệu quả nhất, các quy trình vật lý. 
trị liệu, vitamin tự nhiên và khoáng chất bổ sung. 


Các phác đổ bao gồm nước trái cây ép, thụt cà phê, LifeOn: 
xy cao áp, châm cứu, liệu pháp laser, chế độ ăn Budwig, và 
khớp xương. Các công cụ chẩn đoán bao gồm các xét nghiệm 
AMAS, kiểm tra hCG, phân tích máu, và quét biophotonic. 


'Trung tâm Y học thay thế và chống lão hóa Nevada 
(Nevada Center of Alternative& Anti-aging Medicine) 
Địa điểm: Carson City, Nevada. 

Điện thoại: (775) 884 3990 

'Website: www.antiagingmedicine.com 


Trung tâm Nevada là phòng khám độc đáo, hiện đại, đẩy đủ 
dịch vụ y tế, cung cấp những chương trình điều trị ung thư 
đặc thù. Bác sĩ rank Shallenberger có 27 năm kinh nghiệm. 
trong ngành y. Ông là một trong 16 bác sĩ duy nhất ở Nevada 
được cấp phép cả về y học chính thổng, y học thay thế và vì 
lượng đồng căn. Điều này cho phép ông tích hợp những lựa 
chọn tốt nhất trong các phương pháp này để cho kết quả tối 
ưu. 


Bác sĩ Shallenberger sử dụng thảo dược, vitamin và khoáng 
chất, vi lượng đồng căn, thanh lọc, thải độc kim loại, liệu pháp 
ôzôn, hydrogen peroxide, IPT hiện đại, thay thế hoóc môn tự 
nhiên, và xử lý khéo léo chế độ ăn để tối ưu hóa khả năng tự 
chữa bệnh bẩm sinh của cơ thể. Ông được quốc tế công nhận 
là chuyên gia hàng đầu trong sử dụng liệu pháp ôzôn. 


Trung tâm Y tế New Hope 

(New Hope Medical Center) 

Địa điểm: Scottsdale, Arizona. 

Điện thoại: (480) 473 9808 

'Website: www.newhopemedicalcenter.com. 


New Hope sử dụng phương pháp thay thế để điều trị các bệnh 
suy giảm miễn địch như ung thư. Bác sĩ Eredda Branyon, bác 
sĩ Mario Galaburri, và bác sĩ Ronald Peters đều đổng ý rằng 
một lương y không bao giờ được phép chỉ điều trị triệu chứng 
của bệnh, mà phải điều trị toàn Đây là triết lý chữa bệnh 
tuyệt vời. 


Tại New Hope, các bác sĩ tập trung tăng cường hệ miễn dịch, 
vì nó là tuyển đầu phòng vệ của chúng ta. Họ đưa ra liệu pháp 
đinh đưỡng, enzyme, truyền tĩnh mạch vitamin C, liệu pháp. 
ôzôn, liệu pháp ô-xy và liệu pháp đại tràng, đó chỉ là nêu một 
sổ mà thôi. New Hope là cơ sở ngoại trú. Hãy gọi cho họ, dịch. 
vụ hướng dẫn khách hàng miễn phí sẽ giúp bạn thu xếp việc 
đi lại và đặt phòng khách sạn. 


Trung tâm y tế tích hợp Reno 

(Reno Integrative Medical Center - RIMC) 
Địa điểm: Reno, Nevada 

Điện thoại: (775) 829 1009 

'Website: www.renointegrative.com 


Trung tâm Y tế Tích hợp Reno là trung tâm điều trị bằng y 
học thay thế và nghiên cứu về ung thư. Bác sĩ Douglas Brodie 
từng điều hành phòng khám này, nhưng ông đã mất năm. 
2005. Hiện nay, chịu trách nhiệm điều hành là bác sĩ Bob. 
Eslinger và bác sĩ David Holt. 


Tại RIMC, các chuyên gia cho rằng trừ một số trường hợp 
ngoại lệ đáng chú ý gần đây, nghiên cứu ung thư vẫn tiếp tục 
đi theo hướng cơ bản giống như nửa cuối thế kỷ trước, tức là 
đang cổ tìm kiếm “thần dược” qua việc phát triển các hóa chất 
tổng hợp độc hại hơn bao giờ hết. RIMC tập trung khôi phục 
khả năng tự bảo vệ bẩm sinh tự nhiên của cơ thể. Việc này 
được thực hiện bằng cách hỗ trợ cơ thể tự chữa bệnh qua sử 
dụng y học thay thể và các liệu pháp khác mà không tấn công 
cơ thể bằng các chất độc hại. Phác đồ điều trị ung thư của họ 
bao gồm liệu pháp vi lượng đồng căn, ô-xy hóa, khử kim loại 
nặng, “thuốc mới" của Đức, và truyền vitamin-khoáng. 


Triết lý của họ là nắm bắt nhiều phương thức điều trị khác 
nhau, đưa ra lựa chọn tốt nhất trong cả hai phương pháp 
chính thống lẫn thay thế để chăm sóc sức khỏe. 

Chăm sóc ung thư toàn diện Rhythm of Life 


(Rhythm of Life Comprehensive Cancer Care) 


Địa điểm: Mesa, Arizona 
Điện thoại: (480) 668 1448, (877) 668 1448 
Website: www.rhythmoflife.com. 


Bác sĩ Charles Schwengel được cấp phép trong lĩnh vực Nắn 
xương và Phẫu thuật, và Vi lượng đồng căn. Giấy phép bổ 
sung này có ở Arizona cho các bác sĩ muốn đưa thêm một 
hướng điều trị tổng thể vào thực tế hành nghề của mình. 


Giấy phép Bác sĩ Vi lượng đồng căn cho phép ông kết hợp đa 
dạng nhiều liệu pháp y tế tiên tiển được sử dụng rộng rãi trên 
thế giới nhưng ít có ở Mỹ. Phác đồ điều trị ung thư ở đây bao 
gồm IPT, liệu pháp khử kim loại nặng, thải độc, phân tích tế 
bào sống, và nhiều hơn nữa. Cá nhân tôi cho là họ hơi “thời đại 
mới", thế nhưng quả thực họ đưa ra những phương pháp điều 
trị ung thư tuyệt vời. 


Phòng khám Riordan 
(Riordan Clinie) 
Địa điểm: Wichita, Kansas 


Điện thoại: (316) 682 3100 


'Website: www.riordanclinic.org. 


Phòng khám Riordan do bác sĩ Ron Hunninghake và đội ngũ 
bác sĩ điều hành, tất cả đều tham gia nghiên cứu liệu pháp 
đinh đưỡng vi lượng (orthomolecular ) và nghiên cứu ung 
thư. Nguyên lý y học orthomolecular mô tả phương thức ngăn 
ngừa và điều trị bệnh bằng cách cung cấp cho cơ thể lượng tối 
ưu các chất tự nhiên đổi với cơ thể. Ý tưởng cốt yếu trong y 
học orthomolecular là yếu tố đi truyền ảnh hưởng không chỉ 
lên đặc tính vật lý của các cá nhân, mà còn lên môi trường, 
sinh hóa của họ. 


Tại phòng khám Riordan, mục tiêu là tìm ra và điều chỉnh 
nguyên nhân chính của bằng cách đánh giá “hóa sinh" 
bệnh nhân, trong đó có việc đo mức độ dinh đưỡng. Họ là 
những chuyên gia về một số phương pháp thay thế, bao gồm 
truyền tĩnh mạch vitamin và đinh dưỡng, y học dinh dưỡng, 
châm cứu, khử kim loại nặng, nắn khớp xương, phát hiện các 
phần ứng thực phẩm bất lợi và ký sinh trùng ẩn giấu, và điều 
trị mắt-xa. 


Phụ lục 2 
TẬP LUYỆN CĂN BẢN 


“Tập thể dục đã được chứng mình là có thể làm giảm nguy cơ 
nhiều loại tung thư." 


~ Bắc sĩ Joseph Mercola 


rở lại cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, tôi 
T tham gia thi đẩu và chiển thắng nhiều cuộc thi thể 

hình. Khi thi, trọng lượng bình thường của tôi vào 
khoảng 220 pound (~ 100kg) và mỡ cơ thể đo được khoảng 
3%. “Trông" tôi có vẻ như là biểu tượng của sức khỏe. Tuy 
nhiên, như người ta vẫn nói “Vẻ ngoài có thể lừa d, ự 
là do nhiều năm sử dụng steroid, gan và thận của tôi đã “rệu 


tấP, 


Tôi nhớ lần đi khám bác sĩ khi tôi khoảng 25 tuổi, ông ấy nói 
nếu không “bỏ nước ép” (tức là steroid), tôi sẽ không sống 
được đến tuổi 30. Vâng, đó chắc chẳn là một lời cảnh tỉnh cho 
tôi. Ơn Chúa, Ngài đã cứu tôi và tôi trở thành một Kitô hữu vài 
năm sau đó. Hiện tôi nâng tạ như một phần của chương trình 
tập luyện vì sức khỏe tổng thể. 


Tôi đưa vào đây thông tin về trải nghiệm này của mình khi là 
một người thi đấu thể hình vì một vài lý do. Trước hết, tôi 
muốn nhẩn mạnh “trông khỏe mạnh" không nhất thiết tương 
đương với thực sự “khỏe mạnh". Xã hội chúng ta quá chú 
trọng vào về bên ngoài (trông chúng ta thế nào) và không chú 
trọng đủ vào bên trong (cách chúng ta cảm nhận) hoặc tâm 
linh (nơi chúng ta đang tới sau khi chết). 


Ngày nay, nhiều người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có một 
“cơ thể sát thủ", nhưng sự thật là nhiều người trong sổ họ hết 
sức không khỏe và không cảm thấy khỏe mạnh. 


Ví dụ, một trong những người bạn vận động viên thể hình của 
tôi đã qua đời ở tuổi 34 vì một cơn đột quy do nhiều năm sử 
dụng steroid. Anh ẩy trông khỏe như một con ngựa. Nhưng 
như tôi đã nói, về ngoài có thể đánh lừa. Bây giờ, xin đừng 
hiểu sai ý tôi. Về bên ngoài là quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi 
tắm hẳng ngày, bảo đảm quần áo mình phù hợp, và kiểm tra 


để bị mắc rau trong răng. Nhưng tôi thấy lo là chúng ta đã trở 
nên quá ám ảnh với việc trông mình thế nào và không còn 
quan tâm đến việc chúng ta cẩm thấy thể nào. 


Thứ hai, vì tôi quá quen thuộc với các khái niệm về luyện tập 
trọng lượng và luyện tập tim mạch (aerobic), nên tôi có một sổ 
hiểu biết có giá trị về cách kết hợp những hoạt động này 
thành một chế độ tập luyện “tốt cho sức khỏe”. Tập luyện 
thường xuyên cũng đã được chứng minh là tăng cường chất 
lượng cuộc sống và cải thiện hấp thu ô-xy tổi đa khi phải gắng 
sức, trong lúc ngủ và khi tư duy. Đối với bệnh nhân ung thư, 
thì một chế độ tập luyện sức khỏe là một phần quan trọng của. 
“lối sống khỏe mạnh và duy trì sức khỏe". Nó không chỉ tốt 
cho bạn. Mà nó là điều cần thiết. 


Aerobic 


Tập aerobic là gì? Xin hãy nhớ, từ aerobic nghĩa là "có ô-xy”. 
Trong khi tập aerobic, hệ tìm mạch - gồm tim, phổi và các 
mạch máu - đáp lại hoạt động cơ thể và gia tăng lượng ô-xy 
cho cơ bắp đang hoạt động. Điều này tốt cho bệnh nhân ung 
thư, phải vậy không? Mục đích tập aerobic là tăng cường dung 
lượng bơm máu của tìm, theo đó gia tăng cung cấp ô-xy đến 
các mô. Trường Y học Thể thao Mỹ (The American College o£ 


Sports Medicine) khuyên tập aerobic tối thiểu 20 phút, ba lần 
một tuần ở mức 60% nhịp tim tối đa. 


Nhiều hoạt động có thể mang đến cho bạn một bài tập 
aerobic. Vài ví dụ như đạp xe, chạy, đi bộ, nhầy dây, bơi lội, 
chơi bóng rổ, trượt patin, và khiêu vũ. Ngoài các hoạt động 
này, bạn có thể tập aerobic với các máy tập cố định như máy 
đạp xe, máy chạy bộ, máy bước cầu thang, và máy chèo. Bạn. 
có thể tìm thấy các máy này ở phòng tập thể dục hoặc câu lạc 
bộ sức khỏe. Hầu hết các máy này đều có thể tập tại nhà. 


Giai đoạn “khởi động" và “thả lỗng", cả hai đều nên kết hợp 
với các bài tập giãn cơ, là những phần không thể thiểu của bài 
tập aerobic. Khởi động giúp cơ thể bạn chuẩn bị tập bằng cách 
tăng dần nhịp tìm và nhiệt độ cơ bắp. Điều này cũng giúp làm 
giảm khả năng chấn thương. Thả lỏng cho phép nhịp tim của 
bạn từ từ trở lại bình thường và máu lưu thông nhẹ nhàng về 
tim. 


Hướng dẫn chung về tập Aerobic: 


- Đơn giản. Nếu bạn bối rối không biết phải làm gì, thì hãy bắt 
đầu với những điều cơ bản. Bạn cần ít nhất 20 phút cho mỗi 
lẩn tập để tim bơm máu, vậy nên hãy bắt đầu từ đó. Lấy lịch 
ra, tìm thời gian 20 phút cho 3 ngày khác nhau và làm gì đó, 


như đi bộ, chạy bộ, đến phòng tập, làm việc trong sân vườn, 
bơi, chơi bóng rổ, v.v. 


- Hòa trộn. Cái hay của tập aerobic là bạn có thể chọn bất kỳ 
hoạt động nào làm tăng nhịp tim của bạn. Bạn không cần phải 
thực hiện cùng một bài tập trong mọi lúc. Nếu bạn chán với 
bài tập này thì hãy đổi sang cái khác. 


- Uống nhiều nước trước, trong, và sau khi tập. 


Cốt lõi đổi với tập luyện aerobic là phần “aerobic”, tức là phần 
về ô-xy. Ô-xy nuôi dưỡng tế bào, tạo năng lượng, chống mệt 
mỗi, phân giải chất thải và độc tố, cung cấp năng lượng cần. 
thiết để chuyển hóa carbohydrate, điều chỉnh cân bằng độ pH 
cơ thể, củng cố hàng rào hệ miễn dịch, và chống lại sự thâm 
nhập của sinh vật có hại. 


Không thể nói hết tắm quan trọng của liệu pháp ô-xy thông 
qua việc thường xuyên luyện tập aerobic. Đó là vẩn để sức 
khŠe hay bệnh tật và đôi khi (như trong các nghiên cứu y học 
về ung thư) là vẩn để sống hay chết. Hãy nhớ rằng, ung thư 
không thể sống được trong sự hiện điện của ô-xy. Vì vậy, thay 
vì "đán mình” trên đi-văng và xem TV, hãy đứng dậy, nhầy 
nhét vài cái hoặc đi chạy bộ nhẹ quanh khu nhà. Ngoài việc 
giúp ngăn ngừa ung thư, xin hãy nhớ rằng một chương trình 


luyện tập aerobic đều đặn cũng có thể giúp bạn tránh các 
bệnh mạn tính như bệnh tim, huyết áp cao, đột quy và tiểu 
đường... 


Bật nhảy 


Bật nhảy (Rebounding) là gì? Lựa chọn tuyệt vời trong luyện 
tập là bật nhầy trên bàn nhún lò-xo mini. Bạn có thể bật nhảy 
nhiều lần trong ngày và nghe radio hay xem TV. 


'Nghiên cứu đã đưa các nhà khoa học đi đến kết luận rằng bật 
nhầy trên bàn nhún lò-xo mini có lẽ là bài tập hiệu quả nhất 
mà con người đã nghĩ ra, đặc biệt là tác dụng của bật nhảy lên 
hệ bạch huyết. Cơ thể con người cần phải chuyển động. Hệ 
bạch huyết gột sạch từng tế bào và mang chất đinh dưỡng đến 
cho tế bào trong khi loại bổ các độc tổ như tể bào chết và tế 
bào ung thư, kim loại nặng, vi rút truyền nhiễm, và các loại 
chất thải khác. Nhưng không giống như máu (được tìm bơm. 
đi), bạch huyết hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động thể chất 
để dịch chuyển. 


Lympho bào chiếm khoảng 25% tế bào bạch huyết trong cơ 
thể. Cũng giống như các tế bào bạch huyết khác, chúng được 
sản xuất trong tủy xương. Lympho bào liên tục chu du khắp 
cơ thể, đi chuyển qua mô hoặc qua máu hoặc mạch bạch 


huyết. Có ba phân dạng cơ bản của lympho bào: tế bào T, tế 
bào B và tế bào NK. Chữ “T” là để chỉ tuyến ức (thymus), nơi 
các tế bào lympho đó hoàn thiện. Chữ “B” là để chỉ tủy xương. 
(bone marrow), nơi nhóm các tế bào lympho đó hoàn thiện. 
“NK” là viết tắt cho tế bào “natural killer - sát thủ tự nhiê: 


Các tế bào T thực hiện hai chức năng phòng thủ chính: chúng. 
tiêu diệt những kẻ thâm nhập từ bên ngoài và sắp đặt hoặc 
kiểm soát hành động của các lympho bào khác liên quan đến 
quá trình miễn dịch hoặc đáp ứng miễn dịch. Ngoài ra, các tế 
bào T còn nhận biết và tiêu điệt bất kỳ tế bào bất thường nào. 
của cơ thể, chẳng hạn như những tể bào đã trở thành ung thư. 


Giống như tế bào T, các tế bào B cũng được lập trình để nhận 
biết các kháng nguyên đặc hiệu ở các tế bào lạ. Khi được kích 
thích trong quá trình đáp ứng miễn dịch (ví như khi các tế bào 
lạ xâm nhập vào cơ thể), các tế bào B bị thay đổi cấu trúc. Theo 
đó, chúng sản xuất ra kháng thể, đó là những hợp chất 
protein. Các hợp chất này gắn với các kháng nguyên đặc hiệu 
của các tế bào lạ, đánh dấu các tế bào đó để tiêu hủy. 


Các tế bào NK là những lympho bào hăng hái nhất trong hệ 
miễn dịch. Chúng chiếm khoảng 5% đến 15% trong tổng số 
lympho bào lưu thông. Chúng nhắm đến tế bào ung thư và 
bảo vệ chống lại sổ lớn các vi sinh vật truyền nhiễm. Chúng ta 


biết rằng tế bào NK phân hóa và hoàn thiện trong tủy xương, 
hạch bạch huyết, lá lách, tuyến ức, và amidan. Từ amidan, 
chúng đi vào hệ tuần hoàn. 


Bạn có thể thấy các tế bào B, T và NK đóng vai trò chủ chốt 
trong đáp ứng miễn dịch của chúng ta. Nhưng nếu không có 
sự co giãn cơ bắp, tập thể dục đầy đủ, và vận động, thì những 
lympho bào này không thể thực hiện công việc của chúng, vì 
bạch huyết không chảy. Do đó, các tế bào của cơ thể bị ninh 
nhừ trong các chất thải của chính nó và đói khát chất dinh 
dưỡng, đó là điều kiện thuận lợi cho ung thư và các bệnh thoái 
hóa khác, cũng như sớm lão hóa. Tập bật nhảy cho thẩy tăng 
lưu thông bạch huyết đến 30 lần! 


Ngoài ra, tất cả tế bào trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn 
khi đáp lại sự gia tăng “các lực G" (trọng lực) trong quá trình 
bật nhảy, và bài luyện tập tế bào này dẫn đến việc các lympho. 
bào tự di chuyển hoạt động tích cực hơn đến 5 lần! 


Bật nhảy trên bàn nhún mini lập tức tăng cường hệ miễn dịch, 
tăng lưu lượng bạch huyết, và tăng ô-xy trong máu. Không 
như chạy bộ nhẹ trên nền cứng - kiểu. tập tạo áp lực rất mạnh 
lên các khớp nối như mắt cá chân và đầu gối, rốt cuộc là làm 
chúng bị tổn thương, bật nhảy tác động lên mọi khớp nổi và tế 


bào trong cơ thể đều nhau. Thêm nữa, không cần phải lo lắng 
về vấn để xe cộ, chó, và thời tiết xấu. 


Nâng tạ theo chuỗi 


Để kích thích các tế bào cơ bắp, tôi khuyên bạn nên tập “nâng 
tạ theo chuỗi”. 


Bài tập nâng tạ theo chuỗi là một sự kết hợp giữa tập aerobic 
và luyện sức bền được thiết kế để dễ tập, cho bạn một bài tập 
luyện, mục tiêu của nó là nhắm tới giảm béo, tạo cơ bắp, và 
tìm phổi khỏe mạnh. Thông thường, trong một phòng tập, sẽ 
có một loạt máy nâng tạ được bố trí theo một thứ tự nhất định 
tạo nên một chuỗi máy. Bạn chỉ cần bắt đầu từ một máy, đến. 
máy tiếp theo cho đến khi kết thúc cả chuỗi. Tập nâng tạ theo 
chuỗi sẽ giúp làm săn chắc cơ bắp, củng cổ gân và dây chẳng, 
và nếu thực hiện với tốc độ nhanh, có thể có hiệu ứng tăng 
cường nhịp hô hấp và nhịp tìm (aerobic). 


Hướng dẫn chung về tập nâng tạ theo chuỗi: 
- Nhẹ nhàng. Đừng cổ thể hiện. Nâng các tạ nhẹ cân ít nhất 20 


nhịp cho mỗi lần tập. Nếu cảm thấy đau bất cử kiểu gì (trừ 
cảm giác “bỏng rát” trong cơ bắp), thì DỪNG LẠI. Đau cảnh 


báo bạn rằng bạn đang làm quá sức động tác đó. Giảm bớt tạ 
cho đến khi bạn có thể đạt được 20 nhịp. 


~ Tập từ tốn. Các bài tập cụ thể cần thực hiện rất chậm rãi, chú 
trọng vào động tác “hạ tạ xuống”. 


- Ngắn gọn. Thời gian tập luyện không nên kéo đài quá 45 
phút. Dành đủ thời gian giữa các lần tập để di từ máy này sang 
máy khác. Điều này cho phép bạn cùng lúc tập luyện tạo cơ 
bắp và tập aerobic. 


- Thở đúng cách. Không nín thở khi nâng tạ. Đẳm bảo hít vào 
đầy đủ dưỡng khí, thổ vào và thổ ra đều đặn. 


Tôi sẽ không đi vào chỉ tiết về những đặc tính huấn luyện 
nâng tạ trong cuốn sách này. Bất kỳ huấn luyện viên giỏi nào 
cũng có thể giúp bạn với một chương trình nâng tạ riêng. 


CẢNH BÁO: Bác sĩ Roy Shepherd và các đồng nghiệp tại Đại 
học Toronto ở Canada báo cáo, từ góc độ chức năng miễn dịch, 
chế độ tập tối ưu là khối lượng thấp. Phát hiện của họ được 
công bổ trong sổ ra gần đây của Tạp chí Y học Thể thao và Sức 
khỏe Thể chất (Journal of Sports Medicine and Physical 
Titness). Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng trong khi tập 
thể dục nâng cao hệ miễn địch, thì tập quá mức lại có thể thực 


sự làm giảm chức năng miễn dịch. Khi tập cường độ cao, 
lượng gốc tự do sinh ra tăng lên rất nhiều, điều này lại đi liền 
với tác hại của ô-xy hóa tới cơ bắp, gan, máu và các mô khác. 


Bác sĩ Ken Cooper, một trong những người có uy tín hàng đầu. 
thế giới về nghiên cứu chống ô-xy hóa và gốc tự do, đã nêu. 
trong cuốn sách Antioxidant Revolution (Cách mạng Chống ô- 
xy hóa): “Khi tập cường độ cao, lưu lượng máu trong cơ thể 
bạn bị chuyển hướng ra khổi các cơ quan không tham gia tích 
cực vào quá trình tập luyện, như gan, thận, đạ dày, và ruột. 
Thay vào đó, máu hướng đến các cơ bắp làm việc, như tỉm và 
chân. Trong quá trình chuyển địch dòng máu, một phần hoặc 
toàn bộ các vùng cơ thể hoặc cơ quan không tham gia vào tập. 
luyện sẽ bị thiếu ô-xy (gọi là giảm ô-xy mô). 


Phụ lục 3 


DAVID VÀ GOLIATH: 
“JASON VALE & MAFIA 
UNG THƯ” 


“FDA và FTC là những kẻ cầu may cho các tập đoàn được phẩm". 
~ Bắc sĩ Gary Glum 


inh nghiệm đầu tiên của tôi với các phương pháp điều 

k trị ung thư thay thế là vào năm 1997. Cha tôi vừa mới 
qua đời, và tôi quyết tâm tìm hiểu tất cả những gì có 

thể về các phương pháp điều trị thay thể. Tôi không nhớ chính 
xác bằng cách nào, nhưng tôi tình cờ gặp một sổ thông tin về 
vitamin B17 và đặt mua một viđeo từ Jason Vale, một vận 


động viên vật tay đã tự chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối nhờ 
ăn hạt táo và hạt quả mơ. 


'Vợ tôi và tôi đã sửng sốt sau khi xem xong băng video. Băng 
video có chương trình truyền hình phỏng vấn “Extra” tập 
trung vào quá trình phục hồi thần kỳ của Jason với ung thư, 
và video cũng có lượng dữ liệu đồ sộ về vitamin B17 cùng ảnh. 
hưởng của nó lên tế bào ung thư. Đây là bước đầu cuộc viễn 
chỉnh đi tìm hiểu và truyền bá về những phương pháp điều trị 
ung thư thay thế của tôi. Phải đúng 12 năm sau đó, tôi mới có 
cơ hội phỏng vấn Jason. Toàn bộ chương này là tóm tắt cuộc 
phỏng vấn qua điện thoại của tôi với Jason Vale ngày 24 tháng 
01 năm 2009. 


Jason Vale, nói đặc giọng New York, được chẩn đoán ung thư 
giai đoạn cuối khi mới 18 tuổi. “Tôi bị loại ung thư hiếm gặp 
gọi là khổi u Askin. Tại thời điểm đó, chỉ có 20 trường hợp ung 
thư này được ghi nhận, và không ai phục hồi được. Tỷ lệ tử 
vong là 1009.” 
Hãy xem bức thư gửi cho bác sĩ Rabinowitz dưới đây. 

HIỆP HỘI XẠ TRỊ BOOTH MEMORIAL 


(BOOTH MEMORIAL RADIATION THERAPY ASSOC.) 


Trung tâm Y tế Booth Memorial 

tushing New York 11355 (718) 670-1500 
'Bác sĩJohn Fazekas - Giám đốc 
Bác sĩ David Vega, M.D. - Chuyên khoa ung bướu xạ trị 
Ngày 6 tháng 10 năm 1986 
Gửi bác sĩ Sidney Rabinowitz 
43-70 Kisena Blvd. Flushing, N.Y. 11355 v/v: Jason Vale 
Bác sĩ Rabinowitz thân mến, 


Tôi được khám cho một chàng trai 18 tuổi tốt nghiệp 
trung học, chuẩn bị vào Đại học Stony Brook, bị “ung thư biểu. 
mô thần kinh thành ngực” (neuroepithelioma of chest wall). 
Bệnh sử của cậu ấy bắt đầu vào mùa hè năm 1986 khi cậu bị 
đau ở ngực trái và giảm cân bất ngờ, khoảng 20 pound (9kg) 
trong vòng 10 tuần. Cậu bị ho và ho ra máu nên đã chụp X- 
quang ngực, hình ảnh cho thấy có hiện tượng tăng tỷ trọng ở 
đáy phổi trái. Đây có vẻ là dấu hiệu điển hình của viêm phổi 
và cậu ẩy đã được cho đùng một đợt kháng sinh, đợt chụp X- 
quang ngực, tiếp sau đó cho thấy hiện tượng này không hề cải 


thiện. Điều này đưa đến việc quét CT ngực ngày 8 tháng 8 và 
cho thấy có dịch và xẹp phổi. Chẩn đoán lâm sàng về mủ 
màng phổi được thực hiện và khuyến cáo một cuộc phẫu 
thuật thoát dịch bằng cách mở ngực trái tiến hành vào ngày 
11 tháng 8 năm 1986. Xem lại báo cáo phẫu thuật cho thấy sự 
hiện điện của khối u lớn, rộng khoảng 15 cm, dài 25 cm bám. 
chặt vào thành ngực và bám vào phía trước, giữa, bên cạnh, 
và một phần của thành phía sau. Khối u đã được cắt bổ hoàn 
toàn và các mô đã được một sổ nhà bệnh học, bác sĩ Hađju - 
Memorial Sloan Kettering và bác sĩ Dickerson của Bệnh viện 
đa khoa Massachusettes, xem xét. Chẩn đoán cuối cùng là ung 
thư biểu mô, chắc chắn là khối u rất hiếm gặp, trường hợp này 
cho thấy nhiều hoạt động nguyên phân, hoại tử, và những 
đấu hiệu khác của u ác tính. Tôi sẽ tiến hành nghiên cứu thư 
viện về u Askin và chú trọng đặc biệt vào khả năng dùng xạ 
trị. Bệnh nhân này cũng đã được bác sĩ Sordillo - Memorial 
Sloan Kettering thăm khám tư vấn và tôi sẽ nói chuyện riêng, 
với cậu ấy để lấy kết quả quét Booth CAT và % X-quang thích 
hợp khác. Bệnh nhân đã hồi phục tốt và tôi tin sẽ có kế hoạch. 
hóa trị sau xạ trị. 


Bệnh sử trước đây hoàn toàn âm tính, ngoại trừ tình trạng 
bệnh nhân bị đau lưng phía trên bên trái khoảng hai năm nay. 
Vì cậu ấy còn chơi khúc côn cầu và va chạm mạnh thường 


xuyên, nên triệu chứng này được quy cho là chẩn thương. Cậu. 
ấy bị giảm trọng lượng, không có các triệu chứng đau xương, 
ho và trì trệ; nhất quán trong các xét nghiệm gồm CT ổ bụng, 
siêu âm tỉnh hoàn, quét xương, và đánh giá thí nghiệm, tất cả 
đều âm tính (trừ LDH tăng đến 1094). Cả hai alpha- 
fetoprotein và HCC cũng đều âm tỉnh. 


Khám sức khỏe cho thấy đó là chàng trai vui vẻ và rất khỏe 
mạnh của tuổi 18, rõ ràng không có đau đớn gì, hoàn toàn hồi 
phục sau lần mổ mở lỏng ngực gần đây. Vết rạch của cậu ấy đã 
lành lặn đẹp đẽ và khám phổi thấy bình thường, không sờ 
thấy hạch ở cổ, tiếng tim bình thường. Có một hạch mềm 1,5 
cm bên nách trái hiện thấy rõ, nhưng có lẽ không có ý nghĩa 
lâm sàng. Khi khám bụng, không sờ thẩy gan và lá lách và 
không thấy khối u. Không tìm thấy tổn thương nhẹ nào về 
xương, ngoại trừ một sổ khó chịu nhẹ khi bắt mạch đọc vết 
rạch mổ ổ mở ngực (như dự kiến, quét xương cho thấy gia tăng. 
hấp thu về bên phía mổ mở lồng ngực). 


CẢM TƯỞNG: Ung thư biểu mô thần kinh thành ngực (khối u 
Askin) có xác nhận của các bác sĩ Hađju và Dickerson. 


KIỂN NGHỊ: Tôi sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu các tài liệu y 
học để xác định vai trò tiểm năng của xạ trị trong phòng ngừa 
tái phát của khối u thần kinh lớn này và sẽ điều chỉnh liều 


lượng và phạm vi theo kế hoạch tổng thể, kể cả việc liệu cậu. 
ấy có nên dùng adriamycin hay không. Nếu khả năng sống sót 
rõ ràng là thấp, thì hiển nhiên chế độ điều trị phải được thực 
hiện theo cách nào đó tránh khả năng biến chứng liên quan 
đến tim và các mô phổi nằm dưới. Các chỉ tiết chính xác về kế 
hoạch, phạm vi, và liều lượng sẽ được gửi sắp tới trong một 
thư riêng. Tôi phát hiện thấy một số bài báo, gồm cả một phần 
trong tài liệu của bác sĩ Hadju xuất bản năm 1979 bởi nhà 
xuất bản Lee và Farber. Bài viết quan trọng nhất có trong 
Cancer, Vol.43, 6, trang 2438, năm 1997 với 20 trường hợp 
đại diện cho phần lớn những người đã xạ trị và hóa trị nhưng, 
đều với một kết quả nghèo nàn và cơ bản tỷ lệ tử vong là 
1009. 


Chào thân ái, 

Bác sĩ John T. Fazekas Giám đổc Liệu pháp Xạ trị 
Sao gửi: Bác sĩ Peter Sordillo - 5 E. 34 St. 

New York, NY. 10016 

Bác sĩ Fouad Lajan - 87-10 37 Avenue 


Jackson Heights, NY. 11372 


Jason nói rằng suốt vài tháng mẹ cậu thậm chí không cho cậu 
xem bức thư của bác sĩ, vì bà e ngại phần ứng của cậu. Nhưng 
Jason nói với tôi rằng khi đọc được bức thư, cậu ấy không hề 
sợ. Cậu ấy không lo lắng. Chúa đã ban cho cậu ấy sự an bình 
vượt qua mọi hiểu biết. “Chỉ riêng điều đó đã là chiến thắng 
rồi” Jason nói. 


Jason có một khối u rất lớn kích thước bằng quả bưởi ở giữa 
lưng và xương sườn, khối u này gây ra dịch trong phổi. Các 
bác sĩ phẫu thuật đã cắt bổ khổi u. Mặc đù các bác sĩ để nghị 
chạy hóa trị và xạ trị, song Jason vẫn quyết định không theo. 
những phương pháp điều trị đó. 


Jason cho biết cậu ngay lập tức bắt đầu chơi khúc côn cầu và 
bóng ném trở lại. Thể nhưng, trong vòng một năm, cậu lại bắt 
đầu thấy đau lưng giống như cẩm giác khi được chẩn đoán lần 
đầu tiên. Ung thư đã quay trở lại. Jason đi lại khó khăn vì khối 
uu giờ đã xâm lấn tủy sống của cậu. Sau khi quét CAT cho thấy 
khổi u đã “to hơn và khỏe hơn bao giờ hết”, họ phẫu thuật 
ngay lập tức. 


Sau đó Jason đã chọn làm cả hóa trị và xạ trị, mặc đù thực tế là 
các bác sĩ hơi do dự vì mức độ độc tỉnh của hóa trị sẽ tăng gấp 
bội do xạ trị. Trong vòng vài tháng, cậu đã sút 40 pound 


(18kg) và đã cận kể với cái chết. Nếu thực tế cậu không phải là 


mẫu người vạm vỡ, thì cậu đã chết vì các phương pháp điều 
trị. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực của một vận động viên vật 
tay và tuổi trẻ của mình (mới 19 tuổi), Jason đã sống sót. 


Cậu ấy biết có điều gì đó cẩn phải được thực hiện. Theo Jason 
chính khi đó tôi đã thay đổi tất cả các loại thực phẩm mình 
ăn mà không hể để ý. Hóa trị làm tôi ốm mệt đến mức tôi gần 
như muốn nôn khi thấy mùi đồ ăn mình từng yêu thích, như 
các món Trung Quốc, gà chiên Kentucky và bánh pizza." Thế 
là Jason đã bắt đầu “làm sạch” chế độ ăn của mình. 


Khi Jason khoảng 25 tuổi, người ta phát hiện ra cậu có một 
khổi u ác tính ở thận. Jason nói cậu cảm thấy như "nó lại sắp 
bắt đầu". Khi đến khám chuyên gia thận, cậu được cho biết 
cần phải cất bỏ thận. Càng hỏi ông ta nhiều, cậu càng thấy tệ 
hơn. Jason bước ra khỏi phòng bác sĩ ngay trước khi cậu được 
lên kể hoạch mổ, và cậu không bao giờ quay lại đó nữa. 


Ơn Chủa, một người bạn ở nhà thờ, Bill DePap, đã đưa cho 
Jason băng video World Withouth Cancer (Thể giới không 
ung thư) của G. Edward Griffn. Khi mục sư nói với cậu “đừng 
tin tưởng tu) vào đó” vì người đó hơi “lập dị”, thì Jason 
thậm chỉ lại càng tò mò hơn. Cuốn video đã đưa ra dẫn chứng 
thực tế là vitamin B17 tiêu diệt tế bào ung thư. Jason nói rằng 
khi đoạn video kết thúc, cậu chết lặng đi và biết rằng đây là lời 


giải đáp. Đêm rất khuya đó, cậu đã ra cửa hàng tạp hóa mua 
đào và lấy hột. Thỉnh thoảng cậu mua táo để lấy hạt. Những 
hạt chứa đầy vitamin B17 đó đã chữa ung thư cho cậu. Đến 
một lúc, Jason ăn hạt của 20-30 quả táo mỗi ngày. Jason kể 
“Tôi lấy hạt và vứt bỏ táo. Mẹ lại lấy táo ra khỏi thùng rác và 
làm bánh táo." Thật là một người mẹ tuyệt vời! 


Cậu ẩy cũng tin vào sức mạnh của cầu nguyện. “Nhà thờ chỗ 
tôi bắt đầu chuỗi cầu nguyện một tháng, mỗi nửa giờ một 
người mới sẽ cầu nguyện cho chiến thắng hoàn cảnh. Mỗi nửa 
giờ trong 24 giờ mỗi ngày một người mới trong giáo đoàn lại 
cầu nguyện." 


Nếu xem lại Chương 6, bạn sẽ nhớ lại cơ chế tiêu điệt ung thư 
của vitamin B17 thực sự ẩn tượng. Jason nói “Khi ăn hạt chứa 
đẩy cyanide, ung thư tiêu tan khỏi cơ thể tôi." Hiệu quả của 
vitamin B17 thật kinh ngạc! Theo bác sĩ Dean Burk, cựu 
trưởng khoa hóa trị tế bào thuộc Viện Ung thư Quốc gia 
(National Cancer Institute) “Khi đưa vitamin B17 vào ung thư 
nuôi cấy đưới kính hiển vi (mặc định là có cả enzyme 
glucosidase), chúng tôi thấy các tế bào ung thư chết như 
ruồi!" 


Jason trở nên nổi tiếng trong cả nước khi cậu xuất hiện trên 
chương trình truyền hình “Extra" như đũng sĩ tự chữa ung 


thư bằng hạt mơ, khơi dậy một phản ứng lớn đến nỗi tập đó 
phát hai lẫn. Ngay lập tức, Jason lập trang web 
(www.apricotsformGod.info) và bắt đầu cung cấp hạt mơ và 
băng video thông tin qua công ty của cậu là Christian 
Brothers. Vài năm sau đó, hàng ngàn người sống sót sau ung. 
thư đã gửi email cho Jason về những câu chuyện thành công 
của họ với B17. 


Jason nhanh chóng trở thành mối đe dọa cho Công nghiệp 
Ung thư. Do Big Pharma không thể lấy bằng sáng chế hoặc đòi 
hồi độc quyền đối với vitamin B17 (vì có nguồn gốc tự nhiên), 
họ đã phát động những cuộc công kích tuyên truyền hẳn học 
chưa từng có đối với B17 bất chấp bằng chứng áp đảo về hiệu 
quả của nó trong kiểm soát tất cả các hình thức ung thư. 


Rắc rối của Jason bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 1998, khi 
FDA gửi cho cậu “thư cảnh báo” ba trang liên quan đến “quảng 
bá và phân phối thuốc Laetrile chưa kiểm duyệt dưới hình 
thức... 'hạt mơ, 'viên vitamin B17' và 'amygdalina' ổng”" Bức 
thư nêu 'nhãn đán cho những sản phẩm này đưa ra những 
tuyên bố về khả năng điều trị, việc đó khiến các sản phẩm đó 
trở thành thuốc theo quy định tại Mục 201 (g) của Đạo luật 
Thuốc, Thực phẩm Liên bang... (Federal Food, Drug and Act).' 


Cuối cùng Jason đã ký vào lệnh của tòa rằng cậu sẽ không 
quảng bá hạt mơ “chữa bệnh” ung thư. Nhưng cậu chưa bao 
giờ ký vào bất cứ giấy tờ nào nói cậu bỏ hẳn bán hạt mơ. Nhìn. 
chung, Jason có hơn 28.000 khách hàng trên toàn thế giới. 
Giữa tất cả những rùm beng lộn xộn này, Jason đã giành giải 
vô địch vật tay thế giới năm 1999. 


Rốt cuộc, chẳng có lấy một lời phàn nàn nào của khách hàng 
trong 10 năm, nhưng FDA đã đến và tịch thu hạt mơ, máy 
tính và đưa Jason ra tòa hình sự vì quảng bá giải pháp tự 
nhiên này cho ung thư. Maña Ung thư đã làm hết sức nhằm 
phạt Jason để làm gương. Tiền bảo lãnh đặt ra... không phải 
5.000 USD... không phải 25.000$ USD.. thậm chí không phải 
100.000 USD. Tiền bảo lãnh cho Jason là 800.000 USDI Trong 
mùa hè năm 2002, gia đình Jason đã phải cẩm cố tài sản để trả 
tiền bảo lãnh cho cậu trong lúc chờ xét xử. 


Thẩm phán phiên tòa là John Gleeson, người từng là công tổ 
viên vụ xét sử John Gotti. Ở phía đổi lập, là một người “thiên 
về nguyên tắc”, tôn trọng sự trung thực và chỉnh trực, Jason. 
nói cậu đã tưởng thẩm phán sẽ công bằng. “Tôi tin tưởng 
thẩm phán vì tôi nghĩ ông ta tài giỏi... Tôi nghĩ ông ấy sẽ dám 
đi ngược dòng... nhưng tôi đã lầm...” Tại phiên tòa, Gleeson 
ngạo mạn tuyên bố lệnh của tòa quy định Jason không được 


bán hạt mơ, mặc dù thực tế đó KHÔNG PHẢI cái mà lệnh của. 
tòa cấm. Khi Jason cổ gắng giải thích cho Gleeson những gì 
lệnh của tòa quy định, thì Gleeson nói “Hãy mang lên tòa 
phúc thẩm." 


Ngày 14 tháng 7 năm 2003, Jason bị mất Quyền Hiến định, 
không được phép tiếp tục kể câu chuyện đánh bại ung thư 
bằng hạt mơ và táo. Cậu bị kết án 63 tháng trong trại cải tạo 
bang New York. Thật vô cùng choáng váng. Chúng ta có 
những kể đâm ô với trẻ em, hiếp dâm, giết người và buôn bán 
ma túy đang dạo trên phố, thế nhưng nếu bạn bán thuốc chữa. 
bệnh tự nhiên cho ung thư, thì bạn sẽ phải vào tù. Nước Mỹ 
đây sao? 


Trong khi ở tù, Jason nói cậu phải ở gần một năm trong “hổ” 
(nghĩa là, biệt giam) vì những “chuyện ngớ ngẩn"... như không 
dọn giường tử tể hoặc có quá nhiều sổ sưu tập tem... 


Và mẹ cậu (Chúa phù hộ bà!) lén đem hạt mơ cho cậu khi bà 
vào thăm. Bà để chúng lẫn trong túi quả hạnh, vì trông chúng 
giống như hạnh nhân. Cậu cho biết cậu ngồi nói chuyện với 
mẹ và ăn hạt mơ “lậu”, giúp giữ không cho căn bệnh ung thư 
trở lại, ngay trước mặt linh gác. 


Sau gần năm năm, Jason được ra tù ngày 15 tháng 4 năm. 
2008. Theo Jason: “Đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời 
tôi” Jason hiện đang kiến nghị FDA cho phép cậu bán hạt mơ 
mà không có bất kỳ “tuyên bố" nào. Thật đáng buồn khi bạn 
phải “được phép” chính thức của FDA để bán hạt mơ, phải vậy 
không? 


Tất nhiên, vitamin B17 chỉ “nguy hiểm” cho các quan chức 
FDA “ký sinh", mà lương họ được người nộp thuế Mỹ trả, và 
cho Big Pharma, kể thuê cài cảm quan chức FDA và kiểm hàng 
tỷ USD mỗi năm khi giết chết hơn một trăm ngàn người Mỹ 
bằng các chất độc nhân tạo của họ. 


Dù sao thì Jason đã là người tự do! Khi tôi hỏi cậu sẽ định làm 
gì bây giờ khi đã hoàn toàn tự do, Jason nói rằng Brooklyn 
Queens Experiment (một công ty sẳn xuất) đã mua quyền 
chiểu phim “Jason Vale Story” ~ phim ảnh dựa trên cuộc đời 
của Jason. 


Không biết bạn thì thế nào, chứ tôi thì rất nóng lòng được xem 
bộ phim này!! 


Gửi Jason những lời chúc tốt lành nhất! Đấu tranh với FDA có 
vẻ giống như David đối chọi với gã khổng lổ Goliath, nhưng 
trong cuốn sách của tôi, bạn chính là NGƯỜI KHỔNG LỒ! 


Trang web của Jason là www.ApricotsfromGod.info. 

Cập nhật 

Mùa thu năm 2013, Jason giành danh hiệu vô địch vật tay 
New York “Empire State" không chỉ ở hạng cân của mình, mà 
sau đó còn đánh bại đối thủ siêu nặng, giành danh hiệu vô 
địch tuyệt đối. Thật tuyệt vời Jason! 


